ELIZABETH GILBERT 


Sel “Tôi say mÊ Ấn, cau nqguyvện, yeu." 
— Hillary Clinton 


J 


Pay 


By rats 


NHA XUAT BAN PHY NÙ nha nam 


Ăn, Cầu Nguyện, Yêu 
Elizabeth Gilbert 
Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com 
Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi 


https://thuviensach.vn 


Table of Contents 


[1] : 
LỜI GIỚI THIỆU - hay - QUYỂN SÁCH NÀY THẾ NÀO - hay - Hạt thứ 109 
y= hay - “Noi Nhu Ta Än” - hay - Ba Mươi Sáu Câu Chuyên Về Kiếm Tìm Hạnh Phúc 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
Z 
8 
9 
10 
LEN 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
ae 
28 
29 
30 
aL 
32 
33 
34 
35 


36 
ẤN DO - Hay - “Hân Hanh Được Gặp Quy Vi” - Hay - Ba Mươi Sáu Câu Chuyên Về Theo Đuổi 


© leo IS [es [en Us [es | 


3 | 


Tin Ngưỡng 


https://thuviensach.vn 


DAIA PS JAIA PB | jw jw jw 
ISIGRIGISIBIB ISIS IS 


https://thuviensach.vn 


Nói sự thật. Chỉ nói sự thật. Elizabeth Gilbert đã tuyên ngôn vậy, khi cô kể lại câu chuyện 
cuộc đời mình trong Ấn, cầu nguyện, yêu. Những đau khổ rất nhân bản nhưng vẫn quá ngỡ 
ngàng đã xuất hiện giữa tuổi ba mưoi đầy xáo động của cô. Vượt qua tuyệt vọng, Liz tự mình 
thực hiện một hành trình dũng cảm để tìm kiếm thanh thản. Chính vì sự thật mà chuyện kể 
của một con người đã đủ sức mở lối cho hàng triệu người khác nhau trên khắp thế giới tìm 
được con đường thoát khỏi trầm cảm, thấy lại niềm vui và sự cân bằng, đồng thời sẵn sàng 
yêu nhau lần nữa. 

Ăn, cầu nguyện, yêu - cuốn hồi ký xuất sắc của Elizabeth Gilbert, một bestseller của The 
New York Times, được đánh giá là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới đời 
sống tâm lý Mỹ hiện đại. Tác phẩm đã bán hơn 5 triệu bản và được dịch ra hàng chục thứ 
tiếng trên toàn cầu. Thành công rực rỡ của Án, cầu nguyện, yêu cũng chính là bước ngoặt 
đưa Elizabeth Gilbert trở thành một trong bốn nhà văn được tạp chí Time bình chọn vào 
danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008. 

- “Món quà tôi mang tặng tất cả bạn gái của mình.” - Julia Roberts 

- “Mọi phụ nữ đều nên đọc cuốn sách này” - Ellen Macpherson 

- “Ăn, Cầu nguyện, yêu thật đáng yêu... Tôi thấm thía cả nỗi khao khát trải lòng trên từng 
trang giấy lẫn ước vọng chữa lành vết thương của tác giả” - Meg Ryan 

- “Một suy ngẫm về yêu dưới muôn dạng thức - yêu món ăn tinh tế, yêu ngôn ngữ mới mẻ, 
yêu con người, yêu thượng đế, và cả thứ tình yêu đã thực sự cứu rỗi Gilbert, yêu chính bản 
thân mình” - Los Angeles Times 

- “Một giọng văn ríu rít mà bí ẩn, một tấm thảm thêu văn hoá cùng cảm xúc, một trạng thái 
say mê lẫn nồng nhiệt, một câu chuyện hấp dẫn kết nối tới cả lịch sử và giai thoại” - 
Publishers Weekly. 


https://thuviensach.vn 


Giới thiệu tác giả: 

Elizabeth Gilbert sinh năm 1969 tại Connecticut, Mỹ. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học Chính 
trị tại Đại học New York năm 1991. 

Elizabeth Gilbert say mê viết văn từ thuở nhỏ. Sự nghiệp sáng tác của cô bắt đầu từ khi cô 
bước vào nghề báo. Elizabeth là một trong những cây bút viết toàn diện, xuất sắc nhất của 
American GQ. Cô đã hai lần nhận được đề cử Giải thưởng Tạp chí Quốc gia. 

Đến nay Elizabeth Gilbert đã xuất bản được 4 cuốn sách, bao gồm tập truyện ngắn 
Pilgrims (tác phẩm lọt vào chung kết giải thưởng Pen/Hemingway 1997), tiểu thuyết Stern 
Men (2000), tiểu thuyết The Last American Man (đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia, và ghi 
nhận Sách Tiêu biểu năm 2002 của The New York Times), và cuốn hồi ký xuất bản năm 2006 
Ăn, cầu nguyện, yêu (Eat, pray, love). Ăn, cầu nguyện, yêu được độc giả Mỹ cũng như trên 
khắp thế giới đón nhận hết sức nồng nhiệt. Tác phẩm hiện đang được dựng phim với sự 
tham gia diễn xuất của nữ minh tinh Julia Roberts. 

Thành công rực rỡ của Ăn, cầu nguyện, yêu đã đưa Elizabeth Gilbert trở thành một trong 
bốn nhà văn được tạp chi Time bình chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất 
thế giới năm 2008. Hiện cô đang sống giữa Philadelphia (Mỹ) và Brazil. 

Tặng Susan Bowen - người mang lại miền trú ẩn dù cách xa 12.000 dặm xa. 
Nói sự thật, nói sự thật, nói sự thật.1I 
- Sheryl Louise Moller 


https://thuviensach.vn 


LỜI GIỚI THIỆU 


hay 
QUYỂN SÁCH NÀY THẾ NÀO 
hay 
Hạt thứ 109 


Khi du lịch ở Ấn Độ - nhất là qua các địa điểm linh thiêng và các Ashram!?l, ta sẽ thấy rất 
nhiều người đeo tràng hạt ở cổ. Ta cũng sẽ thấy rất nhiều bức hình cũ chụp những hành 
giá] mình trần, gay tro xương và dữ ton (hay doi khi là những hành giả béo tròn, hiền lành 
và rạng rỡ) cũng đeo tràng hat. Tràng hạt này được gọi là japa mala. Ở Ấn Độ, trong nhiều 
thế kỷ tràng hạt được dùng để giúp các tín đồ đạo Hindu và Phật giáo sùng đạo tập trung 
khi tham thiền cầu nguyện. Người ta cầm tràng hạt và dùng ngón tay lần hạt theo vòng tròn 
- chạm vào một hạt là lặp lại một câu chú. Khi quân Thập Tự Chinh thời Trung cổ tràn sang 
phương Đông tiến hành Thánh Chiến, chứng kiến các tín đồ dùng những japa mala này để 
cầu nguyện, họ đã rất thán phục cách thức đó và đưa niệm này về quê nhà ở châu Âu, gọi là 
chuỗi tràng hạt. 


Một xâu japa mala truyền thống có 108 hạt. Trong giới hiền triết phương Đông thần bí, số 
108 được xem là tốt lành nhất, bội số ba chữ số hoàn hảo của số ba, các thành phần của nó 
cộng lại thành chín, là ba lần ba. Và ba, tất nhiên, là con số tượng trưng cho sự cân bằng tối 
thương như bất kỳ ai từng nghiên cứu về Chúa Ba Ngôi linh thiêng hay chỉ về cái ghế quầy 
rượu đơn giản đều có thể thấy rõ ràng. Vì toàn bộ cuốn sách này là về những cố gắng tìm 
thấy cân bằng của tôi, tôi quyết định tao cho nó kết cấu như một japa mala, chia thành 108 
câu chuyện, hay 108 hạt. Chuỗi 108 câu chuyện này sẽ được chia tiếp thành ba phần về Ý, 
Ấn Độ và Indonesia - ba xứ sở tôi đã ghé thăm trong năm tự khám phá bản thân này. Sự 
phân chia này có nghĩa là một phần có 36 câu chuyện lôi cuốn tôi trên phương diện cá nhân 
vì tôi đã viết tất cả những điều này vào năm tôi ba mươi sáu tuổi. 

Giờ thì trước khi tôi trở nên quá giống Louis Farrakhan với vấn đề thần số học ở đây này, 
cho phép tôi kết luận bằng cách nói rằng nó cũng thích cái ý tưởng xâu chuỗi những câu 
chuyện này theo kết luận của một japa mala vì nó rat... có kết cấu. Khám phá chân thực về 
tâm linh là, và luôn là, một nỗ lực của kỷ luật có phương pháp. Đi tìm Chân Lý không phải là 
một thứ ngớ ngẩn miễn-phí-cho-tất-cả, ngay cả trong cái thời đại ngớ ngẩn vĩ đại miễn-phí- 
cho-tất-cả này. Với tư cách vừa là một người kiếm tìm vừa là một nhà văn, tôi thấy cố gắng 
dựa vào chuỗi hạt là điều hữu ích, phương pháp tốt nhất giúp tôi tập trung chú ý vào cái 
mình đang cố hoàn tất. 


Bất luận thế nào, mỗi japa mala đều có một hạt đặc biệt, hạt thêm vào - hạt thứ 109 - xâu 
bên ngoài cái vòng 108 hạt cân xứng như một đối trọng. Tôi vẫn thường nghĩ hạt thứ 109 là 
một thứ dự phòng khẩn cấp như cái khuy áo dự phòng dính vào chiếc áo len đẹp dé, hay 
người con trai út trong một gia đình hoàng gia. Nhưng rõ ràng ở đây có một mục đích cao cả 
hơn. Khi ngón tay ta chạm đến dấu mốc này là lúc cầu nguyện, ta phải ngưng trạng thái 


https://thuviensach.vn 


thiền định và đa tạ sư phụ mình. Vậy nên ở đây, ở hạt 109 của riêng mình, tôi dừng trước cả 
khi bắt đầu. Tôi xin được dâng lời cảm tạ đến những người thầy của tôi, những người đã 
xuất hiện trước mắt tôi trong rất nhiều thể dạng lạ lùng trong năm này. 


Nhung lời cảm tạ đặc biệt nhất tôi dành cho Sư phul4! của tôi, người có lòng bi mẫn trong 
mỗi nhịp đập trai tim, và là người đã rất rộng lượng cho phép tôi học hỏi tại Ashram của bà 
khi tôi ở Ấn Độ. Đây cũng là lúc tôi muốn giải thích là tôi viết về những trải nghiệm của 
mình ở Ấn Độ thuần túy từ quan điểm cá nhân chứ không phải như một học giả thần học 
hay phát ngôn viên chính thức của bất kỳ ai. Day là lý do tôi sẽ không nhắc đến tên Sư phụ 
mình trong cuốn sách này - vì tôi không thể là người phát ngôn cho bà. Những giáo huấn 
của bà tự nó nói lên tất cả. Tôi cũng sẽ không tiết lộ tên hay địa điểm Ashram của bà, để nơi 
đó tránh được sự chú ý của công chúng, một điều nó không quan tâm mà cũng chẳng có các 
nguồn lực để quản lý. 


Một biểu hiện cuối cùng của lòng biết ơn: khi những cái tên rải rác khắp cuốn sách này đã 
được thay đổi vì nhiều lý do, tôi quyết định thay đổi tên của từng người mình gặp tại 
Ashram này ở Ấn Độ, cả người Ấn và người Tây phương. Vì tôn trọng một thực tế là hầu hết 
mọi người không thực hiện chuyến hành hương tâm linh để rồi sau đó xuất hiện như một 
nhân vật trong sách. (Trừ khi, tất nhiên, đó là tôi.) Tôi chỉ có một ngoại lệ cho cách giấu tên 
tự đặt ra này. Richard từ Texas thực sự tên là Richard, và đúng là người Texas. Tôi muốn 
dùng tên thật của anh ấy vì anh là người rất quan trọng với tôi khi tôi ở Ấn Độ. 


Một điều cuối cùng - khi tôi hỏi Richard nếu tôi nhắc đến việc anh từng là một người 
nghiện rượu và ma túy trong cuốn sách của mình thì có sao không, anh trả lời là điều đó 
hoàn toàn được. 


Anh nói, “Dù sao thì tôi cũng đã thứ tìm cách nói ra chuyện đó.” 


Nhưng đầu tiên - nước Ý... 


https://thuviensach.vn 


Ý - hay - “Nói Như Ta Ăn” - hay - Ba Mươi Sáu Câu Chuyện Về Kiếm 
Tìm Hạnh Phúc 


hay 
“Nói Như Ta Ăn” 
hay 


Ba Mươi Sáu Câu Chuyện Về Kiếm Tìm Hạnh Phúc 


https://thuviensach.vn 


Tôi ước gi Giovanni hôn tôi. 

Ô, nhưng có quá nhiều lý do vì sao điều này sẽ là một ý tưởng khủng khiếp. Đầu tiên, 
Giovanni trẻ hơn tôi mười tuổi, và - như hầu hết các chàng trai Ý ở tuổi hai mươi - anh vẫn 
còn sống cùng mẹ. Chỉ riêng những điều này thôi cũng đã khiến anh khó có thể là một người 
tình lãng mạn của tôi, vì thực tế tôi là một phụ nữ Mỹ có nghề nghiệp khoảng ngoài ba 
mươi, vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và vụ ly dị tàn hại và bất tận, liền theo là 
cuộc tình say đắm có một kết cục làm tan nát cõi lòng. Mất mát này chồng lên mất mát khác 
khiến tôi cảm thấy buồn, mong manh và chừng như đã già bảy ngàn tuổi rồi. Thuần về 
nguyên tắc thì tôi không thể để anh chàng Giovanni trong sáng, đáng yêu phải chịu đựng 
một kẻ sầu muộn già nua đổ vỡ trong hôn nhân là mình. Chưa kể là rốt cuộc tôi cũng đã tới 
cái tuổi mà một phụ nữ bắt đầu hỏi, có thực cách khôn ngoan nhất để vượt qua nỗi mất mát 
vì một người đàn ông trẻ đẹp mắt nâu là mời ngay một người đàn ông khác lên giường hay 
không. Day là lý do tôi đã đơn độc nhiều thang nay. Day là ly do, trên thực tế, tôi đã quyết 
định sống độc thân suốt năm nay. 


Một người quan sát sắc sảo có thể sẽ chất vấn, “Vậy thì tại sao cô lại đến Ý?” 


Và để trả lời, tôi chỉ có thể đáp - nhất là khi nhìn anh chàng Giovamni đẹp trai ngồi bên 
bàn - “Một câu hỏi hay.” 


Giovanni là Bạn Giao Luu Xe đạp đôi của tôi. Nghe có vẻ như ám chi cái gi đấy khác, nhưng 
tiếc là không phải. Thật ra tất cả chỉ có nghĩa là chúng tôi gặp nhau vài tối mỗi tuần ở đây, 
tại Roma, để thực hành ngôn ngữ của cả hai. Đầu tiên chúng tôi nói tiếng Ý anh ấy nhẫn nại 
với tôi; rồi chúng tôi nói tiếng Anh, và tôi kiên nhẫn với anh. Tôi đã phát hiện ra Giovanni 
vài tuần sau khi đến Roma, nhờ cái quán cà phê Internet lớn ở Piazza Barbarini ấy, bên kia 
đường đối diện đài phun nước có bức tượng chàng trai người cá gợi tình đang thổi cái vỏ 
sò. Anh (là Giovanni, không phải chàng người cá) đã dán một quảng cáo lên bảng tin nói là 
một người Ý bản ngữ đang tìm một người Anh bản ngữ để thực hành ngôn ngữ đàm thoại. 
Ngay dưới yêu cầu giúp đỡ của anh là một quảng cáo khác với cùng một yêu cầu, giống hệt 
nhau từng chữ một, đến cả kiểu chữ. Khác biệt duy nhất là thông tin liên hệ. Một quảng cáo 
ghi địa chỉ email của một ai đó có tên là Giovanni; còn cái kia thì giới thiệu ai đó tên la Dario. 
Nhưng ngay cả số điện thoại nhà cũng là một. 

Tôi sử dụng năng lực trực giác nhạy bén của mình gửi email cho cả hai người một lúc, hỏi 
bằng tiếng Ý, “Có lẽ các anh là anh em?” 

Chính Giovanni là người viết thư trả lời rất provocatiol*) như sau, “Còn hay hơn nữa. Sinh 
đôi!” 

Đúng vậy, hay hơn nhiều. Hóa ra đây là hai anh em sinh đôi tuổi hai mươi lăm giống hệt 
nhau, to cao, đẹp trai, rám nắng với đôi mắt Ý to nâu mơ màng khiến tôi muốn mở lòng. Sau 
khi đích thân gặp cả hai người họ, tôi bắt đầu không biết có nên chỉnh lại chút xíu điều lệ 
độc thân trong năm nay của mình hay không. Ví dụ, có lẽ tôi vẫn độc thân hoàn toàn trừ việc 


https://thuviensach.vn 


giữ anh em sinh đôi người Ý hai mươi lăm tuổi đẹp trai này làm nhân tình. Chuyện này có 
chút làm nhớ lại chuyện một người bạn của tôi ăn chay trừ món thịt lợn muối xông khói, 
nhưng dù sao thì... Tôi đã bắt đầu viết thư cho tạp chí Penthouse: 


Trong bóng tối lung linh ánh nến của quán cà phê Roman, chẳng thể nào nói được tay ai 
đang vuốt ve... 


Nhưng không. 
Không và không. 


Tôi cắt ngang hình ảnh mộng mị này lưng chừng câu. Đây không phải là lúc tôi tìm kiếm 
lãng mạn và (như ngày tiếp nối đêm) làm cuộc sống đã nan giải của mình phức tạp thêm. 
Đây là lúc tôi tìm kiếm sự hàn gắn và yên tĩnh chỉ có thể có được từ sự đơn độc. 


Dù sao thì, đến lúc này, vào giữa tháng Mười một, anh chang Giovanni nhút nhát, siêng 
năng và tôi đã trở thành bạn thân. Còn về phần Dario - kẻ ưa tiệc tùng đàn đúm hơn trong 
hai anh em - tôi đã giới thiệu với cô bạn nhỏ Sofie đáng yêu người Thụy Điển của mình, và 
họ đã cùng chia sẻ những buổi tối của họ ở Roma ra sao thì lại hoàn toàn là một kiểu Bạn 
Giao Lưu Xe đạp đôi khác. Còn Giovanni và tôi, chúng tôi chỉ trò chuyện. À không, ăn uống 
và chuyện trò. Đã nhiều tuần lễ thú vị chúng tôi cùng ăn uống và trò chuyện, chia nhau món 
pizza và nhẹ nhàng sửa những lỗi văn phạm, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Một buổi 
tối dễ thương và những thành ngữ mới và món pho mát tươi mozzarella. 


Giờ là nửa đêm và trời mù sương. Giovanni đưa tôi trở về căn hộ qua những con đường 
của Roma hiền hòa lượn quanh các tòa nhà cổ như những nhánh sông trườn quanh những 
khoảng rừng bách mờ ảo. Giờ thì chúng tôi đang đứng trước cửa, đối diện nhau. Anh trao 
tôi một cái ôm ấm áp. Đây là một tiến bộ; trong mấy tuần đầu tiên anh chỉ bắt tay tôi thôi. 
Tôi nghĩ nếu mình ở lại Ý thêm ba năm nữa, rất có thể anh sẽ ghì lấy tôi mà hôn nồng nhiệt. 
Tuy nhiên, giá mà anh hôn tôi ngay lúc này, đêm nay, ngay đây cạnh cửa nhà tôi... có thể lắm 
chứ... ý tôi là chúng tôi đang ôm ghì nhau dưới ánh trăng này... và dĩ nhiên điều đó sẽ là một 
sai lầm khủng khiếp... nhưng đó vẫn thật là một khả năng tuyệt vời nếu anh thật sự có thể 
làm điều đó ngay lúc này... rằng giá mà anh cúi xuống... và... và... 


Không. 

Anh buông vòng tay. 

“Chúc ngủ ngon, Liz yêu dấu,” anh nói. 
“Buona notte, caro mio, '°l tôi đáp. 


Tôi bước lên những bậc thang dẫn đến căn hộ tầng bốn của mình, hoàn toàn đơn độc. Tôi 
trôi vào căn hộ bé xíu xiu của mình, cũng hoàn toàn đơn độc. Tôi đóng cánh cửa lại sau lưng. 
Lại một đêm ngủ một mình nữa ở Roma. Lại một đêm dài nữa đang đợi, chẳng có ai và 
chẳng có gì trên chiếc giường ngoại trừ một chồng sách thành ngữ Y và từ điển. 

Tôi một mình, tôi cô độc, tôi hoàn toàn cô độc. 

Hiểu thấu thực tế này, tôi buông túi xách, khuyu xuống và tì trán vào tường. Nơi đây, tôi 
dâng lên vũ trụ lời cầu nguyện cảm tạ nhiệt thành. 


https://thuviensach.vn 


Đầu tiên là bằng tiếng Anh. 
Rồi đến bằng tiếng Ý. 


Và rồi - để trình bày rõ ràng hơn - bằng tiếng Phạn. 


https://thuviensach.vn 


Và vì tôi đã quỳ trên sàn mà khẩn nguyện, cho phép tôi giữ nguyên tư thế đó để trở về 
thời điểm ba năm trước, khi toàn bộ câu chuyện này bắt đầu - thời khắc tôi cũng đang đúng 
trong tư thé đó: quỳ gối, trên sàn nhà, cầu nguyện. 


Thế nhưng những thứ còn lại trong khung cảnh của ba-năm-trước thì có khác. Lúc đó, tôi 
không ở Roma mà trong phòng tắm trên lầu căn nhà lớn ở ngoại ô New York mới mua cho 
chồng. Khi ấy là khoảng ba giờ sáng một ngày tháng Mười một lạnh lẽo. Chồng tôi còn đang 
ngủ trên giường. Tôi náu mình trong phòng tắm đâu như đã đêm thứ bốn mươi bảy liên 
tiếp rồi, và - cũng như tất cả những đêm trước - tôi đang khóc nức nở. Thật vậy, nức nở đến 
độ trên sàn gạch men phòng tắm trước mặt tôi lan dài một hồ rộng đầy nước mắt nước mũi, 
một Hồ Hal’! thật sự (nếu bạn cho phép), đầy nỗi tui then, sợ hãi, bối rối và đau buồn của 
tôi. 

Tôi không muốn đời sống hôn nhân nữa. 

Tôi cố hết sức không nghĩ đến điều này nữa, nhưng sự thật vẫn cứ bám riết lấy tôi. 


Tôi không muốn đời sống hôn nhân nữa. Tôi không muốn sống trong căn nhà lớn này. Tôi 
không muốn có con. 


Nhưng lẽ ra tôi phải muốn có con. Tôi đã ba mươi mốt tuổi. Chồng tôi và tôi - chung sống 
trong tám năm, cưới nhau được sáu năm - đã xây dựng toàn bộ đời sống cả hai quanh một 
mong đợi chung là, sau khi bước qua ngưỡng cửa tuổi ba mươi già nua lập cập rồi, tôi sẽ 
muốn ổn định và có con. Chúng tôi cùng trông đợi là, đến lúc đó, tôi sẽ chán ngấy đi đây đó 
và sẽ sống hạnh phúc trong một đại gia đình bận bịu đầy bọn nhóc và chăn bông tự làm, có 
vườn ở sân sau và món hầm sôi lục bục trên bếp. (Thực ra đây là miêu tả khá chính xác về 
mẹ tôi, cho thấy ngay cả tôi cũng từng khó mà nêu ra được sự khác biệt giữa tôi và người 
phụ nữ mạnh mẽ đã nuôi dạy mình ấy ra sao.) Nhưng, tôi kinh hoàng nhận ra, mình không 
muốn bất cứ gì trong những thứ này cả. Thay vì vậy, khi thời hai mươi của tôi đã qua, cái 
hạn chót BA MƯƠI TUỔI đó lơ lửng trước mặt tôi như một bản án tử hình, và tôi hiểu ra là 
mình không muốn có mang. Tôi cứ chờ lúc mình muốn có con, nhưng điều đó không xảy ra. 
Và tôi biết cái cảm giác muốn một điều gì đó như thế nào, xin hãy tin tôi. Tôi biết rất rõ cảm 
giác khát khao thì sẽ ra sao. Nhưng o có. Vả chăng, tôi không thể thôi nghĩ đến điều chị tôi 
đã từng nói với tôi khi đang cho đứa con đầu lòng bú, “Có con giống như xăm hình trên mặt 
mình vậy. Em phải thật sự chắc chan đó là điều mình muốn trước khi cam kết.” 


Thế nhưng làm sao tôi có thể quay trở lại? Mọi thứ đã sẵn sàng cả rồi. Năm đó là dành cho 
việc có mang. Trên thực tế, chúng tôi đã cố để có con vài tháng nay rồi. Nhưng chẳng có gì 
xảy ra cả (trừ việc - gần như một trò chế giễu mỉa mai của thai nghén - tôi bị mệt mỏi căng 
thẳng thần kinh vào buổi sáng, bồn chồn đến độ ngày nào cũng nôn hết bữa sáng đã ăn.) Và 
mỗi tháng tới chu kỳ tôi thường thầm thì lén lút trong phòng tắm: Cám ơn, cám ơn, cám ơn, 
cám ơn đã cho tôi sống thêm một tháng nữa... 


https://thuviensach.vn 


Tôi đã cố thuyết phục mình rằng điều đó là tự nhiên. Mọi phụ nữ khác hẳn cũng cảm tháy 
vậy khi cố để có mang, tôi nghĩ. (Tôi dùng từ “do dự” để tránh một miêu tả chính xác hơn 
nhiều, “khiếp đảm cực độ”.) Tôi cố buộc mình tin những cảm giác đó là bình thường, bất 
chấp mọi bằng chứng ngược lại - ví như tuần trước tôi tình cờ gặp một người quen vừa biết 
mình có thai lần đầu sau khi đã dành trọn hai năm và một món tiền lớn cho việc điều trị 
sinh sản. Cô ấy vô cùng sung sướng. Cô nói với tôi rằng lúc nào cô cũng muốn được làm mẹ. 
Cô thú nhận nhiều năm rồi đã âm thầm mua quần áo sơ sinh và giấu dưới giường, nơi chồng 
cô không thể phát hiện. Tôi thấy niềm vui trên khuôn mặt cô và tôi nhận ra nó. Đó chính là 
niềm vui rạng rỡ trên mặt tôi mùa xuân năm ngoái, cái ngày tôi được biết là tờ tạp chí nơi 
tôi làm việc sắp cử tôi đi New Zealand công tác để viết một bài về cuộc tìm kiếm loài mực 
khổng lồ. Và tôi tự nhủ, “Chừng nào mình chưa thể cảm thấy sướng rơn về chuyện có con 
như mình đã cảm thấy về chuyến đi đến New Zealand tìm loài mực to tướng thì mình chưa 
thể có con được.” 


Tôi không muốn đời sống hôn nhân nữa. 


Ban ngày, tôi cự tuyệt ý nghĩ ấy, nhưng đêm đến nó thường giày vò tôi. Thật là một thảm 
họa. Làm sao tôi lại có thể ngu xuẩn một cách vô đạo đức khi dấn thân đến thế vào hôn 
nhân, chỉ để rồi bỏ đi? Chúng tôi chỉ mới mua căn nhà này một năm trước thôi. Tôi không 
muốn căn nhà xinh đẹp này sao? Tôi không yêu thích nó sao? Vậy sao giờ đây tôi lại lang 
thang khắp các gian phòng hàng đêm, gào khóc như Medeal8l? Phải chăng tôi không hãnh 
diện về tất cả những gì chúng tôi đã tích lũy được - ngôi nhà hoành tráng ở thung lũng 
Hudson, căn hộ ở Manhattan, tám đường điện thoại, bạn bè, những cuộc dã ngoại và tiệc 
tùng, những ngày cuối tuần lang thang trên các lối đi của các cửa hiệu lớn ưa thích, sắm thật 
nhiều đồ dùng bằng thẻ tín dụng? Tôi đã hăng hái tham gia vào mỗi phút giây tạo nên cuộc 
sống này - vậy tại sao tôi lại cảm thấy như chẳng có gì ở đó tương đồng với mình? Tại sao 
tôi lại cảm thấy ngập trong nghĩa vụ, phát chán phải làm người nuôi sống gia đình, người 
nội trợ, người sắp xếp giao tế xã hội, người dắt chó đi dạo, người vợ và người mẹ tương lai, 
và - đâu đó trong những khoảnh khắc giành giật được - một nhà văn...? 


Tôi không muốn đời sống hôn nhân nữa. 


Chồng tôi đang ngủ trong căn phòng khác, trên giường chúng tôi. Tôi yêu anh ấy đồng 
thời cũng không chịu nổi anh ấy. Tôi không thể đánh thức anh dậy để chia sẻ nỗi khốn khổ 
của mình - để làm gì cơ chứ? Anh đã chứng kiến tôi suy sụp từ nhiều tháng nay rồi, thấy tôi 
cư xử như một mụ điên (cả hai chúng tôi cùng đồng ý với từ này), và tôi chỉ làm anh kiệt sức 
mà thôi. Cả hai đều biết có điều gì đó không ổn với tôi, và anh đã mất kiên nhẫn với chuyện 
đó. Chúng tôi cãi nhau và khóc, rồi chúng tôi mệt mỏi theo lối chỉ một cặp vợ chồng có hôn 
nhân đang sụp đổ mới cảm thấy. Ánh mắt chúng tôi trở thành ánh mắt của những kẻ tị nạn. 

Những lý do khiến tôi không muốn làm vợ của người đàn ông này nữa là quá riêng tư và 
quá buồn để chia sẻ ở đây. Phần lớn các lý do đó liên quan đến những vấn đề của tôi, nhưng 
một phần khá lớn những rắc rối của chúng tôi cũng liên quan đến các vấn đề của anh ấy. 
Cũng tự nhiên thôi; suy cho cùng, hôn nhân nào cũng có hai nhân vật - hai biểu quyết, hai ý 
kiến, hai khuynh hướng quyết định, hai ước muốn và giới hạn mâu thuẫn nhau. Nhưng tôi 
cho rằng nói về những vấn đề của anh ấy trong cuốn sách của mình là không thích hợp. Tôi 
cũng không thể đòi hỏi ai đó tin là tôi có thể thuật lại câu chuyện của chúng tôi một cách 


https://thuviensach.vn 


khách quan, và do vậy, biên niên sử cuộc hôn nhân thât bại của chúng tôi sẽ không bao giờ 
được đề cập đến ở đây. Tôi cũng sẽ không thảo luận ở đây tất cả những lý do tại sao tôi vẫn 
đã rất muốn là vợ anh, hay điều tuyệt vời nơi anh, hay tại sao tôi yêu anh, tại sao lại cưới 
anh và tại sao không thể hình dung nổi một cuộc sống thiếu anh. Tôi sẽ không thổ lộ bất kỳ 
điều gì hết. Hãy cứ biết là, vào đêm đó, anh ấy vẫn là ngọn hải đăng và cũng là con chim hải 
âu lớn của tôi. Điều duy nhất khó nghĩ hơn ra đi là ở lại; điều duy nhất bất khả hơn ở lại là 
ra đi. Tôi không muốn phá hoại bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn lang lặng lẻn ra 
cửa sau, không làm ầm i hay gây ra một hậu quả nào, và rồi chạy một mạch tới khi đến được 
Greenland. 

Phần này của câu chuyện không vui, tôi biết. Nhưng tôi chia sẻ ở đây vì một điều gì đó sắp 
xảy ra ngay tại sàn phòng tắm ấy đã vĩnh viễn thay đổi tiến trình cuộc đời tôi - kiểu như 
một trong những siêu sự kiện thiên văn điên rồ khi một hành tỉnh lật ngược trong vũ trụ 
không vì một lý do nào cả, rồi cái tâm nóng chảy của nó dịch chuyển, kéo theo vị trí hai cực 
dịch chuyển và hình dạng của nó thay đổi hoàn toàn, đến mức toàn khối hành tỉnh đột 
nhiên trở thành hình khuôn thay vì hình cầu. Đại loại như vậy. 

Điều xảy ra là tôi bắt đầu cầu nguyện. 


Bạn biết đấy, như là cầu nguyện Thượng Đế. 


https://thuviensach.vn 


Bấy giờ, đó là lần đầu tiên đối với tôi. Và vì đây là lần đầu tiên tôi đưa từ gay go ấy - 
THƯỢNG ĐẾ - vào quyển sách của mình, và vì đây là từ sẽ xuất hiện lặp lại nhiều lần trong 
suốt các trang sách này, có lẽ là đúng đắn nếu tôi dừng ở đây giây lát nhằm giải thích chính 
xác ngụ ý của mình khi dùng từ này, để mọi người có thể quyết định ngay mình có cần cảm 
thấy khó chịu thế không. 


Để dành tranh luận liệu Thượng Đế có tồn tại hay không về sau (mà không, tôi có một ý 
kiến hay hơn: ta hãy bỏ qua luôn tranh luận đó), cho phép tôi trước tiên giải thích tại sao tôi 
dùng từ Thượng Đế khi có thể chỉ đơn giản dùng các từ như Jehovah, Allah, Shiva, Brahma, 
Vishnu hay Zeus. Hoặc giả, tôi có thể gọi Thượng Đế là “Đó” là cách gọi của kinh Phạn cổ mà 
tôi cho là sát với thực thể bao trùm vạn vật và không thể gọi tên từng được tôi đôi lần 
chứng nghiệm. Nhưng tôi cảm thấy từ “Đó” có vẻ phi nhân cách - một vật, không phải một 
sinh thể - và bản thân tôi không thể cầu nguyện với một Đó. Tôi cần một cái tên riêng, để 
cảm nhận trọn vẹn một sự hiện diện cá nhân. Cũng vì ly do này, khi cầu nguyện, tôi không 
hướng lời nguyện cầu đến Vũ Trụ, Đại Không, Sức Mạnh, Bản Thể Tối Thượng, Toàn Thể 
Tính, Đấng Sáng Tạo, Ánh Sáng, Quyền Năng Cao Cả, hay ngay cả lối biểu thị tên gọi Thượng 
Đế nên thơ nhất, tôi tin là từ sách Phúc âm phái Ngộ đạo, “Bóng của Vần Xoay”. 


Tôi chẳng chống đối bất cứ thuật ngữ nào trong những thuật ngữ này cả. Tôi cảm thấy 
chúng như nhau vì chúng đều là những miêu tả tương xứng và không tương xứng như nhau 
về cái không thể tả được. Nhưng mỗi người chúng ta cần một cái tên thiết thực cho cái 
không thể tả được đó, và “Thượng Đế” là cái tên với tôi có vẻ ấm áp nhất, vậy nên tôi dùng 
từ này. Tôi cũng nên thú nhận là tôi thường nghĩ Thượng Đế là “Ông” mà không áy náy vì 
theo tôi, đó chỉ là một đại từ cá nhân hóa tiện dụng, không phải một miêu tả cơ thể học 
chính xác hay một động cơ cách mạng. Tất nhiên, tôi không phiền nếu mọi người gọi 
Thượng Dé là “Bà”, và tôi hiểu sự thôi thúc khi người ta làm vậy. Lần nữa, với tôi, những từ 
này ngang bằng nhau, tương xứng và bất xứng như nhau. Tuy nhiên tôi thực sự cho rằng 
viết hoa bất kỳ đại từ nào cũng đều là một nét hoa mỹ, một sự lễ phép nho nhỏ với sự hiện 
diện của thiêng liêng. 

Về mặt văn hóa, dù không phải thần học, tôi là một tín đồ đạo Cơ đốc. Tôi xuất thân là một 
người da trắng Anglo-Saxon theo đạo Tin lành. Và trong khi vẫn yêu kính vị thầy vĩ đại của 
hòa bình là Jesus, trong khi vẫn bảo lưu quyền tự hỏi trong những tình huống thử thách 
rằng quả thực Ông có thể làm gì, tôi không thể chấp nhận cái nguyên tắc bất di bất dịch của 
đạo Cơ đốc cứ khăng khăng Chúa là con đường duy nhất đến với Thượng Đế. Vậy thì, nói 
đúng ra, tôi không thể nhận mình là tín đồ Cơ đốc. Hầu hết những tín đồ Cơ đốc tôi biết đều 
chấp nhận những cảm nhận của tôi về điều này với lòng khoan dung và đầu óc cởi mở. 
Nhưng ngược lại, hầu hết tín đồ Cơ đốc tôi biết không phân định khắt khe. Đối với những 
người phân định (và nghĩ) khắt khe, tất cả những gì tôi có thể làm ở đây là xin lỗi nếu có gì 
xúc phạm và giờ thì xin cáo lui khỏi công việc của họ. 


Theo truyền thống, tôi hưởng ứng những nhà thần học siêu việt của tất cả mọi tôn giáo. 
Tôi đã luôn hưởng ứng với niềm phấn khích đến nghẹt thở bất kỳ ai nói rằng Thượng Đế 


https://thuviensach.vn 


không ở trong kinh sách giáo điều hay ngự trên một ngai vững cách biệt trên trời mà thật ra 
ở rất gần chúng ta - gần hơn chúng ta tưởng rất nhiều, hít thở ngay qua chính tim của 
chúng ta. Tôi hưởng ứng với lòng biết ơn bất kỳ ai đã từng du hành đến tận tâm của trái tim 
ấy, và rồi trở lại thế gian cho tất cả những người còn lại chúng ta biết, Thượng Đế là một 
chứng nghiệm tình yêu cao cả. Mọi truyền thống tôn giáo trên trái đất đều luôn có những vị 
thánh thần bí và những con người siêu việt truyền đạt lại chính xác chứng nghiệm này. Rủi 
thay là nhiều người trong số họ cuối cùng đã bị bắt và bị giết. Dù vậy, tôi vẫn đánh giá rất 
cao về họ. 


Cuối cùng, điều tôi dần dần tin về Thượng Đế rất đơn giản. Nó như thế này - tôi từng nuôi 
một con chó rất tuyệt vời. Nó vốn đến từ nơi nhốt chó, mèo lạc. Con chó ấy là sự pha trộn 
của hoảng mười giống khác nhau, nhưng dường như nó thừa hưởng những ưu điểm trội 
nhất của tất cả các giống ấy. Bộ lông của nó màu nâu. Khi mọi người hỏi, “Nó là chó gì vậy?” 
tôi luôn tra lời cùng một câu, “Nó là con chó mau nâu.” Tương tự, với câu hỏi đặt ra, “Cô tin 


2 J 


vào Thượng Đế nào?”, câu trả lời của tôi rất đơn giản, “Tôi tin vào Thượng Đế cao cả. 


https://thuviensach.vn 


Tất nhiên, tôi đã có rất nhiều thời gian để hình thành quan điểm của mình về linh thiêng 
từ cái đêm trên sàn phòng tắm tôi lần đầu tiên trực tiếp nói chuyện với Thượng Đế. Dù sao, 
ngay giữa cơn khủng hoảng tháng Mười một tối tăm ấy, tôi đã không lưu tâm đến chuyện 
hình thành quan điểm thần học của mình. Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu lấy đời mình. Cuối cùng 
tôi nhận ra rằng dường như mình đã rơi vào một tình trạng hiểm nghèo tuyệt vọng vô 
phương và tôi chợt nghĩ rằng đôi khi trong tình trạng hiểm nghèo tuyệt vọng vô phương, và 
tôi chợt nghĩ rằng đôi khi trong tình trạng này người ta sẽ tìm đến Thượng Đế cầu xin giúp 
đỡ. Tôi chắc đã đọc điều này đâu đó trong một cuốn sách. 


Những điều tôi vừa khóc nấc vừa nói với Thượng Đế gần như vậy, “Xin chào, Thượng Đế. 
Ngài khỏe không? Tôi là Liz. Hân hạnh được biết ngài.” 


Đúng thế - tôi đang trò chuyện với đấng sáng thế như thể chúng tôi vừa làm quen với 
nhau tại một buổi tiệc rượu. Nhưng trong cuộc sống chúng ta thường làm theo cách quen 
thuộc với mình, và đây là câu tôi luôn dùng khi bắt đầu một mối quan hệ. Thật ra, đó là tất 
cả những gì tôi có thể làm để ngăn mình không nói, “Tôi vẫn luôn là một người hâm mộ 
cuồng nhiệt tác phẩm của ngài...” 

“Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài đêm hôm khuya khoắt thế này,” tôi tiếp. “Nhưng tôi đang 
gặp rắc rối thật sự. Và tôi cũng xin lỗi vì chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện với ngài trước 
đây, nhưng tôi tin tôi đã luôn bày tỏ lòng biết ơn vô bờ đối với tất cả những phước lành ngài 
ban cho tôi trong đời.” Ý nghĩ này càng khiến tôi nức nở hơn. Thượng Đế đợi cho tôi dịu 
xuống. Tôi cố trấn tĩnh lại đủ để nói tiếp: “Tôi không thạo việc cầu nguyện, ngài biết rồi đấy. 
Nhưng ngài có thể giúp tôi không? Tôi đang quá cần được giúp đỡ. Tôi không biết phải làm 
sao. Tôi cần một câu trả lời. Xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đi. Xin hãy cho tôi biết tôi 
phải làm gì. Xin hãy cho tôi biết tôi phải làm gì...” 

Và rồi lời cầu nguyện rút gọn lại chỉ còn là một khẩn nài đơn giản lặp đi lặp lại: hãy cho tôi 
biết tôi phải làm gì. Tôi không biết mình đã cầu khẩn bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết là tôi đã cầu 
xin như một người đang cầu xin cho mạng sống của mình. Và tôi cứ khóc mãi. 

Cho đến khi - hoàn toàn đột ngột - tôi thôi khóc. 


Hoàn toàn đột ngột, tôi nhận ra mình không còn khóc nữa. Tôi đã thôi khóc, thật sự, giữa 
lúc dang thon thức. Nỗi thống khổ trong tôi rút đi sạch trơn. Tôi nhac trán khỏi sàn và ngồi 
dậy ngạc nhiên, không biết mình có sắp thấy một Đấng Chí Tôn nào đấy vừa lấy những giọt 
nước mắt của mình đi hay không. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Chỉ có mình tôi. Mà cũng 
không hoàn toàn một mình. Một cái gì đó bao quanh tôi mà tôi chỉ có thể mô tả như một cái 
túi nhỏ tĩnh lặng - một sự tĩnh lặng mong manh đến nỗi tôi không muốn thở ra, e sẽ làm nó 
tan mất. Tôi đã tĩnh lặng một cách hoàn toàn. Tôi không biết đã có bao giờ mình cảm thấy 
một sự tĩnh lặng như vậy chưa. 


Rồi tôi nghe thấy một giọng nói. Xin đừng hoang mang - đó không phải là một giọng như 
Charlton Heston của Hollywood đọc Cựu ước, cũng không phải một giọng ra lệnh tôi phải 


https://thuviensach.vn 


xây bóng chày ở sân sau nhà mình đâu. Đó chỉ là giọng của chính tôi, phát ra từ bên trong 
bản ngã của tôi. Nhưng đây là giọng nói của tôi mà tôi chưa từng nghe thấy trước kia. Giọng 
của tôi, nhưng lại hoàn toàn sáng suốt, điềm tĩnh và cảm thông. Đó là giọng nói, của tôi nếu 
có lúc nào đó trong đời tôi có chứng nghiệm được tình yêu và sự vững vàng. Làm sao tôi có 
thể tả nổi sự ấm áp yêu thương trong giọng nói đó khi mà câu trả lời nó đem lại đã vĩnh viễn 
đóng dấu đức tin của tôi vào thiêng liêng? 

Tiếng nói bao: Đi ngủ lại di, Liz. 

Tôi thở ra. 

Thật rõ ràng, ngay lập tức đó là điều duy nhất cần làm. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ 
câu trả lời nào khác. Tôi không thể tin cậy một giọng nói trầm hùng phán rằng: Mi Phải Ly Dị 
Chồng! hay: Mi Không Được Ly Dị Chồng! Vì đó không phải là sự sáng suốt đích thực. Sáng 
suốt đích thực phải đem lại câu trả lời khả dĩ duy nhất vào một thời khắc nhất định, và vào 
đêm đó, đi ngủ lại là câu tra lời khả dĩ duy nhất. Di ngủ lại, giọng nói nội tâm toàn tri nói, vì 
ngươi không cần phải biết câu trả lời tối hậu ngay lúc này, vào ba giờ sáng một ngày thứ 
Năm của tháng Mười một. Đi ngủ lại, vì ta yêu ngươi. Đi ngủ lại, vì điều duy nhất ngươi cần 
làm lúc này là nghỉ ngơi va tự chăm sóc mình cho đến khi biết được câu trả lời. Di ngủ lại để 
khi bão tố đến, ngươi sẽ đủ mạnh mẽ để đối phó. Và giông tố đang đến, con thân yêu. Chóng 
thôi. Nhưng không phải đêm nay. Vậy nên: 


Đi ngủ lai di, Liz. 


Về một phương diện mà nói, tinh tiết nhỏ này có tất cả những dấu hiệu của một chứng 
nghiệm cải tạo Cơ đốc giáo điển hình - đêm tối của tâm hồn, tiếng kêu cứu, giọng nói đáp 
lại, cảm giác chuyển hóa. Nhưng tôi không thể nói đó là một sự cải đạo với tôi, không phải 
theo cách truyền thống là được sinh ra lần nữa hay được cứu rỗi. Thay vì vậy, tôi sẽ gọi điều 
xảy ra đêm đó là sự khởi đầu của một cuộc chuyện trò tôn giáo. Những lời đầu tiên của một 
cuộc đối thoại cởi mở và khám phá, cuối cùng, quả thực đã có thể đưa tôi đến rất gần 
Thượng Dé. 


https://thuviensach.vn 


Nếu có cách nào đó để tôi biết rằng mọi sự - như Lily Tomlin từng nói - sắp sửa trở nên 
hoàn toàn tồi tệ hơn trước khi chúng đã trở nên tồi tệ hơn, tôi không chắc làm sao mình đã 
có thể ngủ ngon đêm đó. Nhưng bảy tháng rất khó khăn sau đó, tôi đã chia tay chồng mình. 
Khi cuối cùng có quyết định này, tôi tưởng điều tồi tệ nhất đã qua. Chuyện này cho thấy tôi 
ít hiểu biết về ly hôn ra sao. 


Trước đây có một biếm họa trong tạp chí The New Yorker. Hai phụ nữ đang trò chuyện, 
người này nói với người kia: “Nếu ta thật sự muốn biết rõ ai, ta phải ly dị anh ta.” Tất nhiên, 
kinh nghiệm của tôi thì ngược lại. Tôi sẽ nói là nếu ta thật sự muốn NGỪNG biết ai đó, ta 
phải ly dị anh ta. Hay cô ta. Vì đó là điều đã diễn ra giữa tôi và chồng. Tôi tin là cả hai chúng 
tôi đã làm người kia sốc khi nhanh chóng từ những người hiểu nhau nhất thành hai kẻ xa lạ 
khó hiểu đối với nhau nhất trên đời. Nguyên nhân sâu xa của sự xa lạ đó là sự thật thăm 
thẳm rằng cả hai chúng tôi đều làm điều mà người kia chẳng bao giờ quan niệm là có thể; 
anh ấy không bao giờ nghĩ là tôi sẽ thật sự rời bỏ anh, và tôi ngay cả trong tưởng tượng rồ 
dại nhất cũng không nghĩ được là anh ấy sẽ gây khó khăn cho sự ra đi của mình đến vậy. 


Khi chia tay chồng, tôi đã thành thật tin là chúng tôi có thể thu xếp mấy vụ việc thực tế 
của mình trong vài giờ với một cái máy tính, một chút lương tri và một ít thiện chí đối với 
người mình đã từng yêu. Gợi ý ban đầu của tôi là chúng tôi bán căn nhà và phân chia tất cả 
tài sản theo tỉ lệ 50/50; tôi chưa từng thoáng nghĩ có thể có cách thu xếp nào khác hơn. Anh 
ấy không cho gợi ý đó là công bằng. Vậy nên tôi nâng đề nghị của mình lên, thậm chí đã gợi 
ý cách chia đôi khác: hay là anh ấy lấy hết toàn bộ tài sản còn tôi nhận tất cả trách cứ? 
Nhưng ngay cả đề nghị đó cũng không đem lại một thỏa thuận. Bây giờ thì tôi lúng túng. Ta 
thương lượng ra sao khi đã dâng hết mọi thứ? Giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi 
một phản đề nghị của anh ấy. Tội lỗi rời bỏ anh ấy không cho phép tôi nghĩ đến việc giữ dù 
chỉ một hào tiền mình đã kiếm được trong mười năm qua. Hơn nữa, tỉnh thần mới tìm thấy 
trong tôi khiến tôi thấy điều thiết yếu là chúng tôi không phân tranh. Vậy nên đây là lập 
trường của tôi - tôi sẽ không tự vệ trước anh ấy mà cũng không tranh đấu với anh. Trong 
một thời gian rất dài, trái với lời khuyên của những người quan tâm đến tôi, tôi phản đối 
ngay cả chuyện hỏi ý kiến luật sư, vì tôi cho rằng ngay cả điều đó cũng là một hành vi bạo 
động. Tôi đã muốn hoàn toàn là một Gandhi trong chuyện này. Tôi muốn hoàn toàn là 
Nelson Mandela trong chuyện này mà lúc đó lại không nhận ra là cả Gandhi và Mandela đều 
là luật sư. 


Nhiều tháng trôi qua. Cuộc sống của tôi treo lơ lửng khi tôi chờ được giải thoát, chờ xem 
những điều khoản sẽ ra sao. Chúng tôi sống ly thân (anh ấy đã chuyển về căn hộ của chúng 
tôi ở Manhattan), nhưng chẳng có việc gì được giải quyết. Hóa đơn chất đống, công việc 
đình trệ, ngôi nhà rơi vào tình trạng hư hỏng, còn chồng tôi thì thỉnh thoảng phá tan sự im 
lặng chỉ để nhắc chuyện tôi là kẻ ngu ngốc tội lỗi ra sao. 


Và rồi David xuất hiện. 


https://thuviensach.vn 


Tất cả những phức tạp và tổn thương của những năm ly hôn đáng sợ đó được nhân lên 
nhiều lần với biến cố David - chàng trai tôi đã phải lòng khi giã từ cuộc hôn nhân của mình. 
Tôi đã nói tôi “phải lòng” David phải không? Điều tôi muốn nói là tôi đã lao ra khỏi cuộc hôn 
nhân và ào vào vòng tay David cũng y như một người biểu diễn xiếc trong phim hoạt hình 
phóng ra từ một cái bục cao rồi lao vào một chén nước nhỏ, mất tăm hoàn toàn. Tôi bám 
chặt lấy David để thoát khỏi hôn nhân như thể anh là chiếc trực thăng cuối cùng rút khỏi Sài 
Gòn. Tôi trút lên anh tất cả mọi hy vọng về cứu rỗi và hạnh phúc của mình. Và, đúng, tôi đã 
yêu anh ấy. Nhưng nếu tôi có thể nghĩ ra một từ nào mạnh hơn từ “tuyệt vọng” để miêu tả 
tôi đã yêu David như thế nào, tôi sẽ dùng từ đó ở đây, và yêu tuyệt vọng luôn là cách yêu 
mãnh liệt nhất rồi. 

Tôi dọn đến ở với David ngay sau khi chia tay chồng. Anh từng là - và đang là - một chàng 
trai trẻ tuyệt đẹp. Một người sinh quán New York, một diễn viên và một nhà văn, với cặp 
mắt Ý nâu mơ màng luôn làm tôi xáo trộn (tôi đã đề cập điều này chưa?). Lõi đời, độc lập, ăn 
chay, ăn nói thô lỗ, tâm linh, quyến rũ. Một tay hành giả-thi sĩ nổi loạn từ Yonkers. Một lính 
mới ở vị trí chặn ngắn! gợi tinh của Thượng Dé. Lớn hơn cả sự sống. Lớn nhất thế giới. Hay 
chí ít anh đã là như vậy đối với tôi. Lần đầu tiên khi Susan người bạn thân nhất của tôi nghe 
tôi kể về anh ấy, cô nhìn vẻ say sưa trên mặt tôi và nói, “Ôi lạy Chúa, cưng ơi, bồ gặp rắc rối 
to rôi.” 

David và tôi gặp nhau vì anh đang tham gia một vở kịch dựa trên các truyện ngắn tôi viết. 
Anh đóng một nhân vật hư cấu của tôi, điều đó có đôi chút ấn tượng. Trong tình yêu tuyệt 
vọng vẫn luôn là vậy, phải không? Trong tình yêu tuyệt vọng, chúng ta luôn bịa ra những 
phẩm chất của người bên cạnh của mình, đòi hỏi họ là cái mà ta cần ở họ, và rồi cảm thấy 
tan nát khi họ từ chối đóng vai trò ta tạo ra ban đầu. 


Nhưng, chao ôi, chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời bên nhau trong suốt những tháng 
đầu tiên ấy khi anh vẫn còn là nhân vật nam chính lãng mạn của tôi và tôi vẫn còn là mộng 
tưởng sống của anh. Sôi động và tương hợp tới mức tôi chưa từng tưởng tượng được. 
Chúng tôi chế ra ngôn ngữ của riêng mình. Chúng tôi thực hiện những chuyến đi trong ngày 
và những chuyến đi xa. Chúng tôi lên đến đỉnh của mọi thứ, chìm nghỉm xuống tận đáy 
những thứ khác, lập kế hoạch những chuyến đi khắp thế giới chúng tôi sẽ cùng nhau thực 
hiện. Chúng tôi cùng nhau xếp hàng tại Cửa hàng Xe động cơ mà vui hơn hầu hết những cặp 
khác trong tuần trăng mật. Chúng tôi cho nhau cùng một biệt danh để không có gì ngăn cách 
giữa chúng tôi. Chúng tôi đặt ra các mục tiêu, thề nguyện, hẹn ước và ăn tối cùng nhau. Anh 
đọc sách cho tôi nghe, và anh giặt giũ cho tôi. (Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, tôi gọi cho 
Susan kể điều kỳ lạ ấy với vẻ sửng sốt, như thể tôi vừa thấy một con lạc đà sử dụng điện 
thoại di động. Tôi nói: “Một người đàn ông vừa giặt giũ đồ của tớ! Anh ấy thậm chí còn giặt 
tay đồ lót của tớ nữa!” Và cô ấy lặp lại, “Ôi lạy Chúa, cưng ơi, bồ gặp rắc rối to rồi”.) 

Mùa hè đầu tiên cua Liz và David giống như cảnh người ta phải lòng nhau trong mọi phim 
lãng mạn chúng ta từng xem, giống đến cả cảnh bắn nước tung tóe trong biển sóng và tay 
trong tay băng qua đồng cỏ ánh vàng lúc hoàng hôn. Lúc đó tôi vẫn còn nghĩ là vụ ly hôn của 
mình sẽ được tiến hành một cách lịch thiệp, tuy vậy tôi vẫn cho chồng mình một mùa hè 
nghỉ ngơi không đả động gi về chuyện đó để cả hai có thé lắng dịu lai. Dù sao, trong hạnh 
phúc như thế thì thật dễ dàng không nghĩ về tất cả những mất mát. Rồi mùa hè đó (hay còn 
gọi là “thời điểm hoãn thi hành”) cũng kết thúc. 


https://thuviensach.vn 


Vào ngày 9 tháng Chín năm 2001, tôi gặp mặt riêng chồng lần chót mà không nhận ra 
rằng mỗi lần gặp sau phải có luật sư giữa chúng tôi, để điều đình. Chúng tôi ăn tối ở một nhà 
hàng. Tôi cố đề cập đến chuyện chia tay của chúng tôi, nhưng cả hai chỉ lại tranh cãi. Anh 
bảo tôi là kẻ dối tra, ké phản bội và rằng anh căm ghét tôi và sẽ không bao giờ nói với tôi 
nữa. Hai sáng sau đó tôi thức dậy sau một giấc ngủ không yên để rồi biết rằng những chiếc 
máy bay bị không tặc đã đâm sầm vào hai tòa nhà cao nhất trong thành phố tôi, khi tất cả 
những gi không thể bị đánh bại từng đứng cùng nhau giờ đã trở thành một đống đổ nát âm i 
cháy. Tôi gọi cho chồng mình để biết chắc anh vẫn bình an vô sự và chúng tôi cùng khóc vì 
thảm họa này, nhưng tôi không đến chỗ anh. Trong tuần đó, khi mọi người trong thành phố 
New York từ bỏ thù oán vì một thảm kịch lớn lao hơn gần kề, tôi vẫn không trở về với 
chồng. Vì cả hai chúng tôi đều biết là mọi chuyện đã kết thúc, thật sự kết thúc rồi. 


Chẳng có gì là phóng đại khi nói rằng tôi không ngủ được trở lại trong liền bốn tháng sau. 


Tôi đã nghĩ mình tan nát từ trước đó, nhưng giờ đây (hài hòa với sự sụp đổ rành rành của 
toàn thể thế giới này) cuộc sống của tôi thật sự vỡ vụn. Giờ đây tôi đang cau mày nghĩ lại 
những gì mình đã buộc David phải chịu trong những tháng chúng tôi chung sống, ngay sau 
ngày 11/9 và việc ly thân của tôi với chồng. Hãy hình dung anh ấy ngạc nhiên ra sao khi 
khám phá ra rằng người phụ nữ hạnh phúc nhất, tự tin nhất anh từng gặp đã thật sự - khi ta 
để cô ấy một mình - là một lỗ hổng âm u của sầu muộn thăm thẳm. Một lần nữa, tôi không 
thể thôi khóc. Đó là lúc anh ta bắt đầu rút lui, và đó là khi tôi thấy mặt trái của người hùng 
lãng mạn đam mê của mình - một David cô độc như kẻ bị ruồng bỏ, lạnh ngắt cảm xúc, cần 
không gian cá nhân hơn cả một đàn bò rừng bizon Mỹ. 


Sự bất ngờ thoái lui về cảm xúc của David có thể là một thảm họa với tôi ngay cả trong 
tình huống tốt đẹp nhất, vì rằng tôi là thể dang sống cần nhiều âu yếm nhất trên hành tinh 
(như một giống lai giữa một loài chó cưng và một con hàu), mà đây lại là tình huống tồi tệ 
nhất của tôi. Tôi đã tuyệt vọng và cần được che chở, cần nhiều chăm sóc hơn cả một đứa bé 
đẻ non trong cặp sinh ba. Anh rút lui càng làm tôi thêm thiếu thốn, và sự thiếu thốn của tôi 
chỉ càng thúc đẩy anh rút lui, cho tới khi chẳng mấy lâu sau anh rút lui trong những cầu xin 
khóc lóc vỡ òa của tôi kiểu, “Anh đi đâu? Điều gì đã xảy ra giữa chúng mình?” 

(Mẹo hẹn hò: Đàn ông THÍCH chuyện này.) 


Sự thật là, tôi đã trở nên say mê David (tôi thường biện hộ, anh đã khuyến khích điều này 
để trở thành một thứ gi đó như “man-fatale’!"l), và giờ đây khi sự quan tâm cua anh đang 
dao động, tôi gánh chịu những hậu quả có thể thấy trước dễ dàng. Say mê là dấu hiệu của 
mọi cuộc tình dựa trên mê muội. Toàn bộ bắt đầu khi đối tượng ta tôn thờ ban cho ta một 
liều gây ảo giác nặng thứ gì đó thậm chí ta chưa từng dám thú nhận là mình muốn - có lẽ 
thế, một liều tiêm cocain lẫn heroin cảm xúc của tình yêu sấm động và phấn khích trào 
dâng. Chẳng mấy chốc ta sẽ bắt đầu thèm khát sự quan tâm chăm sóc nồng nàn đó, với cái 
ám ảnh đói khát của một kẻ nghiện. Khi không được cấp thuốc nữa, ta sẽ nhanh chóng ngã 
bệnh, điên khùng và suy yếu (chưa kể phẫn uất kẻ bán thuốc là người đã khuyến khích 
chứng nghiện này đầu tiên nhưng giờ lại từ chối không chi cho thứ này nữa - bất chấp sự 
thật là ta biết hắn ta có giấu nó đâu đó, chết tiệt, vì hắn ta thường đưa nó cho ta miễn phí). 
Giai đoạn kế tiếp ta sẽ da bọc xương và run cầm cập trong một xó, chỉ biết chắc một điều là 
ta sẽ bán linh hồn mình hay trộm cướp nhà hàng xóm chỉ để có thứ đó dù chỉ một lần nữa. 


https://thuviensach.vn 


Trong khi đó, đối tượng ta tôn thờ giờ đã ghê tôm ta. Hắn nhìn ta như thể ta là ai đó han 
chưa từng gặp trước kia, chứ đừng nói là người hắn đã từng yêu say đắm. Trớ trêu là ta khó 
lòng trách hắn. Ý tôi là, ta biến đi thôi. Ta là một mớ hỗn độn đáng khinh, không còn nhận ra 
được ngay cả trong mắt mình. 


Nên kết thúc rồi. Giờ thì ta đã đến trạm cuồng sỉ cuối cùng - sự mất giá trị toàn triệt và 
không thương tiếc của bản ngã. 


Ngày hôm nay tôi có thể thậm chí bình thản viết về điều này là bằng chứng hùng hồn cho 
khả năng hàn gắn của thời gian, vì tôi đã không chịu đựng được khi nó xảy ra. Mất David 
ngay sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngay sau vụ khủng bố thành phố mình, và ngay trong cái khó 
chịu tồi tệ nhất của ly hôn (một trải nghiệm sống mà bạn Brian của tôi ví như “mỗi ngày bị 
một vụ tai nạn xe thật sự tồi tệ trong chừng hai năm”)... thế đấy, điều này đơn giản là quá 
nhiều. 


Ban ngày David và tôi tiếp tục những chầu vui và sự tương hợp của mình, nhưng tối đến, 
trên giường anh ta, tôi trở thành kẻ sống sót duy nhất của một mùa đông hạt nhân khi mà 
anh ấy rõ ràng đã rút lui khỏi tôi, mỗi ngày một xa thêm, như thể tôi bị bệnh truyền nhiễm. 
Tôi dần dần sợ buổi tối như thể đó là phòng giam của kẻ tra tấn. Tôi nằm đó cạnh cơ thể 
David xinh đẹp đang ngủ, không thể tiếp cận, và tôi quay sang nỗi hoảng loạn đơn độc và 
những ý nghĩ tự sát được vạch ra chỉ tiết tỉ mỉ. Mọi bộ phận cơ thể tôi đều làm tôi nhức 
nhối. Tôi cảm thấy mình như một loại máy thô sơ có lò xo nào đó, bị đặt dưới sức ép lớn 
hơn nhiều lần sức chịu đựng thực của nó, sắp sửa nổ tung thành từng mảnh đe dọa bất cứ ai 
đứng gần. Tôi hình dung các bộ phận cơ thể mình đang bay ra khỏi thân mình để thoát khỏi 
cái tâm hỏa diệm sơn bất hạnh đã trở thành là: tôi. Hầu hết các buổi sáng khi tỉnh dậy David 
thường thấy tôi ngủ chập chờn trên sàn cạnh giường anh, rúc trong một đống khăn tắm, 
như một con chó. 


“Chuyện gi xảy ra thế này?” anh thường hỏi - một người đàn ông khác đã hoàn toàn kiệt 
quệ vì tôi. 


Tôi nghĩ mình sụt đâu chừng ba mươi pound trong thời gian đó. 


https://thuviensach.vn 


Ô, nhưng những năm đó không hoàn toàn tệ đến thế... 


Vì Thượng Đế không bao giờ đóng sầm cửa trước mặt ta mà không mở một hộp bánh quy 
của Nữ Hướng Đạo Sinh, (hay như câu ngạn ngữ cổ có nói) một vài điều tuyệt vời đã xảy 
đến với tôi trong bóng tối của toàn bộ buồn phiền đó. Đầu tiên, rốt cuộc thì tôi đã bắt đầu 
học tiếng Ý. Ngoài ra, tôi đã tìm thấy một Sư phụ Ấn Độ. Cuối cùng tôi được một ông thầy 
mo cao tuổi mời đến sống với ông ở Indonesia. 

Tôi sẽ giải thích tuần tự. 

Đầu tiên, mọi việc bắt đầu sáng sủa đôi chút khi tôi dọn ra khỏi chỗ David vào đầu năm 
2002 và lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được một căn hộ cho riêng mình. Tôi không thể trả 
nổi tiền cho căn hộ vì vẫn đang phải trả tiền căn nhà lớn ở ngoại ô đã không có ai ở nữa mà 
chồng tôi thì cấm tôi bán, và tôi vẫn đang cố giữ cho những chi phí luật sư và tư van trong 
tầm kiểm soát... nhưng có Một Phòng Ngủ của riêng mình là cốt tử cho sự sống còn của tôi. 
Tôi xem căn hộ gần như một viện điều dưỡng, một bệnh viện cho kẻ cận tử để mình bình 
phục. Tôi sơn tường bằng những màu sắc ấm áp nhất có thể tìm được và mua hoa cho mình 
mỗi tuần, như thể tôi đang đi thăm chính mình ở bệnh viện. Chị tôi tặng tôi một bình nước 
nóng như một món quà tân gia (vậy là tôi sẽ không phải hoàn toàn một mình trên chiếc 
giường lạnh lẽo) và tôi đặt nó trên ngực hàng đêm khi ngủ, như thể săn sóc một chấn 
thương thể thao. 

David và tôi đã chia tay mãi mãi. Hay có thể là không. Giờ đây thật khó mà nhớ chúng tôi 
đã chia tay rồi lại đến với nhau bao nhiêu lần trong những tháng đó. Nhưng có một mô thức 
xuất hiện: tôi tách khỏi David, lấy lại sức mạnh và tự tin, và rồi (như anh vẫn luôn bị sức 
mạnh và sự tự tin của tôi lôi cuốn) đam mê của anh dành cho tôi lại bùng lên. Một cách tôn 
trọng, đúng mực và thông minh, chúng tôi bàn chuyện “cố gắng lần nữa”, luôn với một kế 
hoạch mới lành mạnh nào đó để giảm thiểu những xung khắc rành rành giữa chúng tôi. Cả 
hai đã rất dốc lòng tháo gỡ điều này. Vì làm sao hai người đã từng yêu nhau đến vậy lại 
không có một kết cục sống hạnh phúc mãi mãi? Nó phải có kết quả, phải không? Tái hợp với 
những hy vọng mới mẻ, chúng tôi chia sẻ ít ngày hạnh phúc tột cùng bên nhau. Hay đôi khi 
thậm chí nhiều tuần. Nhưng cuối cùng rồi David lại rút lui và tôi bám lấy anh (hay tôi bám 
vào anh rồi anh rút lui - chúng tôi chưa bao giờ có thể hình dung được điều đó khởi sự ra 
sao) và tôi đã bị tàn hoại mọi thứ. Còn anh ấy thì cuối cùng cũng ra đi. 

David là cây bạc hà mèo và là điểm yếu của tôi. 

Nhưng trong những giai đoạn chúng tôi đã phân ly, cũng khó khăn như mọi khi, tôi tập 
sống một mình. Và trải nghiệm này đã đem đến một chuyển biến nội tâm mới mẻ. Tôi bắt 
đầu cảm thấy rằng - dù cuộc sống của tôi vẫn giống như một tai nạn dồn đống đủ loại xe 
trên đường cao tốc. New Jersey trong giao thông ngày lễ - tôi đang chập chững gần trở 
thành một cá thể tự trị. Khi không cảm thấy muốn tự sát vì vụ ly dị, hay tự sát vì bi kịch của 
mình với David, tôi đã thật sự cảm thấy gần như hài lòng về tất cả ngăn ô thời gian và không 


https://thuviensach.vn 


gian xuất hiện trong những lúc sáng sủa của mình, khi tôi có thể tự hỏi một câu hỏi mới 
quyết liệt, “Mi muốn làm gì ha, Liz?” 


Phần lớn thời gian (trong khi vẫn còn phiền muộn về chuyện cứu mình ra khỏi cuộc hôn 
nhân) tôi thậm chí không dám trả lời câu hỏi đó mà chỉ âm thầm phấn khích về sự tồn tại 
của nó. Và cuối cùng khi bắt đầu trả lời, tôi đã trả lời một cách dè dặt. Tôi chỉ cho phép mình 
nói lên những ước muốn nhỏ nhoi chập chững. Ví dụ: 

Mình muốn đến một lớp Yoga. 

Mình muốn rời buổi tiệc này sớm để có thể về nhà và đọc một cuốn tiểu thuyết. 

Mình muốn mua cho mình một hộp bút chì mới. 

Rồi vẫn luôn là một câu trả lời kỳ lạ đó, lần nào cũng như nhau: 

Mình muốn học nói tiếng Y. 


Từ nhiều năm, tôi ước mình có thể nói tiếng Ý - ngôn ngữ mà tôi thấy dep dé hon cả hoa 
hồng - nhưng tôi chưa bao giờ tìm được một biện minh cụ thể nào về việc học tiếng Ý. Tại 
sao không học gạo tiếng Pháp hay tiếng Nga như mình đã học nhiều năm trước? Hay học 
nói tiếng Tây Ban Nha, cách tốt hơn giúp mình giao tiếp với hàng triệu đồng bào Mỹ của 
mình? Mình sẽ làm gì với tiếng Ý? Không những thế mình sắp chuyển đến đó. Sẽ thực tế hơn 
nếu học chơi đàn phong cầm. 


Nhưng tại sao mọi thứ phải luôn có một ứng dụng thực tế? Tôi đã làm một tên lính mẫn 
cán nhiều năm rồi - làm việc, tạo dựng, không bao giờ trật một hạn chót nào, quan tâm đến 
những người thân yêu, đến nướu răng của tôi, đến hồ sơ tín dụng, bầu cử v.v... Đời sống này 
chỉ bao hàm nghĩa vụ thôi sao? Trong giai đoạn mất mát tối tăm này, tôi có cần bất kỳ thanh 
minh nào cho việc học tiếng Ý ngoài việc đó là thứ duy nhất tôi có thể tưởng tượng sẽ đem 
lại cho mình chút vui thích nào đó ngay lúc này? Và dù sao, muốn học một ngôn ngữ cũng 
không phải là mục tiêu quá đáng. Nó không như điều tôi nói ở tuổi ba mươi hai, “Tôi muốn 
trở thành diễn viên vũ ba lê chính cho đoàn Ba lê New York.” Học một ngôn ngữ là một cái 
gi đó ta thật sự có thể làm. Nên tôi ghi danh học tại một trong những điểm giáo dục thường 
xuyên (hay Trường Đêm dành cho Quý cô Ly dị). Bạn bè tôi thấy chuyện này vui nhộn. Bạn 
tôi là Nick hỏi, “Tại sao bồ học tiếng Ý? Để - phòng khi Ý xâm lược Ethiopia lần nữa, và lần 
này thành công thực sự - bồ có thể khoác lác là biết một thứ tiếng được sử dụng ở cả hai xứ 
sở à?” 


Nhung tôi thích nó. Với tôi mỗi từ là một con chim sẻ líu lo, một trò ma thuật, một cái kẹo 
mềm sô cô la. Tôi thường lõm bõm dưới mưa về nhà sau giờ học, pha một bồn nước nóng, 
rồi nằm đó trong bọt xà phòng đọc to cuốn từ điển tiếng Ý cho mình nghe, làm sao lãng tâm 
trí mình khỏi những áp lực của vụ ly hôn và nỗi buồn tan nát. Mấy con chữ làm tôi cười 
thích thú. Tôi bắt đầu gọi chiếc di động của minh là il mio telefonino (“chiếc di động bé xíu 
xiu của tôi”). Tôi đã trở thành một trong những người ray rà luôn nói Ciao! Chỉ có điều tôi 
còn quá ray rà, vì tôi luôn giải thích từ ciao là từ đâu. (Nếu ban cần biết, nó là viết tắt của 
một cụm từ dan Venice thời Trung cổ dùng như một lời chào thân mật: Sono il suo schiavo! 
Nghĩa là, “Tôi là nô lệ của anh!”) Chỉ nói những từ này thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình gợi 
tình và hạnh phúc. Luật sư lo vụ ly dị của tôi bảo tôi không phải lo; bà nói bà từng có một 


https://thuviensach.vn 


thân chủ (người Hàn Quốc theo huyết thống), sau một vụ ly dị gớm guốc, đã hợp pháp đổi 
tên thành một tên Y nào đó, chỉ để cảm thấy mình gợi tình và hạnh phúc trở lại. 


Rốt cuộc có lẽ tôi sẽ chuyển đến Y... 


https://thuviensach.vn 


Điều đáng kể nữa xảy ra trong thời gian đó là chuyến phiêu lưu kỷ luật tinh than mới tìm 
thấy. Dĩ nhiên là được giúp đỡ và tiếp tay, tôi được làm quen với một Sư phụ Ấn Độ đang 
còn sống - mà tôi sẽ luôn phải cám ơn David vì điều đó. Toi được làm quen với Sư phụ của 
mình đêm đầu tiên tôi tới căn hộ của David. Tôi gần như phải lòng cả hai người cùng một 
lúc. Tôi bước vào căn hộ của David và thấy bức ảnh một phụ nữ Ấn đẹp rạng rỡ trên kệ 
gương liền hỏi, “Ai vậy?” 

Anh ấy nói, “Đó là vi dao sư của anh.” 

Tim tôi đập lỗi một nhịp, vấp ào và rồi té sấp. Rồi tim tôi đứng dậy, phủi bụi, hít một hơi 
thật sâu rồi nói, “Tôi muốn một vị đạo sư.” Tôi muốn nói theo nghĩa đen là chính tim tôi nói 
điều này, nói bằng miệng tôi. Tôi cảm thấy sự phân chia kỳ lạ này ở mình, và tâm trí tôi 
trong giây phút bước ra khỏi thân xác tôi, đầy sửng sốt quay nhanh lại đối diện tim tôi và 
thầm thi hỏi: “Mi MUON that chứ?” “Đúng vậy,” tim tôi trả lời. “Ta muốn.” 

Rồi trí tôi hỏi tim tôi, có chút chế nhạo, “Từ KHI NÀO vậy?” 

Nhưng tôi đã biết câu trả lời: từ cái đêm trên sàn phòng tắm ấy. 

Lạy Chúa, nhưng tôi muốn một vị đạo sư. Ngay lập tức tôi bắt đầu tưởng tượng ra nếu có 
một vị thầy như vậy thì sẽ thế nào. Tôi tưởng tượng người phụ nữ Ấn xinh đẹp này sẽ đến 
căn hộ của mình vài tối mỗi tuần và chúng tôi sẽ ngồi với nhau uống trà và đàm đạo về linh 
thiêng, bà sẽ giao cho tôi các bài đọc và giải thích tầm quan trọng của các cảm giác lạ tôi cảm 
thấy khi tham thiền... 


Toàn bộ mộng mị này nhanh chóng bị quét sạch khi David kể cho tôi nghe về uy tín quốc 
tế của người phụ nữ này, về hàng chục ngàn môn đệ của bà - nhiều người trong số họ chưa 
từng trực tiếp gặp mặt bà. Tuy nhiên, anh nói, thành phố New York này, mỗi tối thứ Ba có 
một buổi họp mặt các tín đồ của sư phụ, họ tập hợp thành một nhóm để tham thiền và tụng 
kinh. David nói, “Nếu em không quá ghê cái ý nghĩ ở trong một căn phòng với vài trăm 
người để xưng tụng tên Thượng Đế bằng tiếng Phạn, thỉnh thoảng em có thể đến.” 


Tối thứ Ba sau đó tôi đi cùng anh. Chẳng những không ghê sợ những con người trông 
bình thường đang cầu nguyện Thượng Đế này, trái lại tôi còn cảm thấy tâm hồn mình trở 
nên trong suốt từ sau buổi cầu kinh ấy. Tôi trở về nhà đêm đó mà cảm thấy như thể không 
khí có thể luân chuyển trong tôi, như thể tôi là vải sạch phấp phới trên dây phơi, như chính 
New York đã trở thành một thành phố làm bằng giấy gạo - còn tôi đủ nhẹ để chạy trên khắp 
mọi mái nhà. Tôi bắt đầu đến các buổi tụng kinh mỗi thứ Ba. Rồi tôi bắt đầu tham thiền mỗi 
sáng với câu chú tiếng Phạn cổ mà Sư phụ ban cho tất cả môn sinh của bà (câu chú tôn quý 
Om Namah Shivaya, nghĩa là, “Tôi tôn kính thiêng liêng ngự trị trong tôi”). Rồi tôi được nghe 
đích thân Sư phụ nói lần đầu tiên, và những lời bà nói làm tôi nổi da gà toàn thân, thậm chí 
khắp da mặt. Và khi nghe nói bà có một Ashram ở Ấn Độ, tôi biết mình phải dến đó càng 
nhanh càng tốt. 


https://thuviensach.vn 


Dù sao, trong khi chờ đợi tôi phải tiếp tục chuyến đi tới Indonesia này. 


Một lần nữa, chuyện này xảy ra do phân công của một tờ tạp chí. Đúng lúc tôi đang cảm 
thấy đặc biệt thương thân mình vì đổ vỡ, cô đơn và bị giam cầm trong Trại Giam Ly Hôn, 
một biên tập viên của một tờ tạp chí phụ nữ hỏi bà có thể thanh toán các chi phí để tôi đến 
Bali viết một câu chuyện về các kỳ ẩn dật Yoga không. Đáp lại tôi hỏi bà một loạt câu hỏi, 
chủ yếu là về các chủ đề Đậu màu xanh phải không? Và Có phải Giáo hoàng theo Thiên Chúa 
giáo không? Khi tôi đến Bali (một nơi, nói gọn là, rất đẹp) người thầy đang trông nom một 
kỳ ẩn dật Yoga hỏi chúng tôi: “Trong thời gian tất cả các bạn đang ở đây, có ai muốn đi thăm 
một thầy mo Bali đời thứ chín không?” (lại một câu hỏi quá rõ ràng không cần trả lời), và 
thế là một đêm tất cả chúng tôi đến nhà ông ấy. 

Hóa ra, ông thầy mo là một ông già nhỏ người, da nâu đỏ, ánh mắt vui vẻ với cái miệng 
răng sún gần hết và sẽ không quá phóng đại nếu nói ông giống hệt nhân vật Yoda trong 
Chiến tranh giữa các vì sao. Tên ông là Ketut Liyer. Ông nói thứ tiếng Anh rời rạc và rất là 
thú vị, nhưng cũng có một người phiên dịch giúp mdi khi ông bị ket một từ nào đó. 


Thầy Yoga của chúng tôi đã dặn trước là mỗi người chúng tôi có thể nêu ra một câu hỏi 
hay vẫn đề với ông thầy mo, và ông ấy sẽ cố giúp chúng tôi với những rắc rối của mình. 
Trong nhiều này tôi nghĩ xem sẽ hỏi ông cái gì. Những ý tưởng ban đầu của tôi rất không 
đâu vào đâu. Ông có thể khiến chồng tôi chấp thuận ly hôn không? Ông có thể làm cho David 
lại cảm thấy hấp dẫn tình dục với tôi không? Tôi đã thật sự xấu hổ vì những ý nghĩ như vậy 
của mình: ai lại đi cả một hành trình dài vòng quanh trái đất gặp một thầy mo già ở 
Indonesia, chỉ để yêu cầu ông ta can thiệp giùm rắc rối về đàn ông? 


Vậy nên khi ông già hỏi ngay tôi là tôi thực sự muốn gi, tôi đã tìm thấy những lời khác, 
những lời lẽ chân thật hơn. 

“Tôi muốn có một chứng nghiệm trường cửu về Thượng Dé.” Tôi nói với ông ấy. “Đôi khi 
tôi cảm thấy như thể mình nắm bắt được điều thiêng liêng của thế giới này, nhưng rồi tôi 
đánh mất nó vì sao lãng trong những ham muốn và sợ hãi nhỏ nhặt của mình. Tôi muốn lúc 
nào cũng được bên Thượng Đế. Nhưng tôi không muốn làm thầy tu, hay từ bỏ hoàn toàn 
những thú vui trần tục. Tôi nghĩ điều mình muốn học hỏi là làm sao sống trên đời này và 
thưởng thức những thú vui của nó, nhưng đồng thời cũng hiến dâng mình cho Thượng Đế.” 


Ketut nói ông có thể trả lời câu hỏi của tôi bằng một bức tranh. Ông cho tôi xem bức hình 
một lần ông đã vẽ khi tham thiền. Đó là một hình người bán nam bán nữ, đứng thẳng, hai 
tay chắp lại cầu nguyện. Nhưng hình người này có bốn chân và không có đầu. Thay vào đó là 
một tán lá dương xi dại va hoa. Bên trên trái tim có một gương mặt nhỏ tươi cười. 

“Để tìm thấy cân bằng như cô muốn,” Ketut nói qua người phiên dịch, “cô phải trở thành 
như vậy. Cô phải đứng vững trên mặt đất đến độ như thể cô có bốn chân, thay vì hai. Bằng 
cách đó, cô có thể trụ lại trên thế gian. Nhưng cô phải thôi nhìn thế gian bằng cái đầu của 
mình. Thay vào đó, cô phải nhìn bằng trái tim. Bằng cách đó, cô sẽ nhận biết Thượng Đế.” 


https://thuviensach.vn 


Rồi ông hỏi ông có thể xem tướng tay cho tôi không. Tôi chìa tay trái cho ông và ông bắt 
đầu ráp tôi lạ như ráp trò chơi đố ba mảnh. 


“Cô là một người chu du thế giới,” ông bắt đầu. 


Tôi nghĩ chuyện này có lẽ phần nào hiển nhiên, vì rằng lúc này đây tôi đang ở Indonesia, 
nhưng tôi không muốn ép câu chuyện... 


“Cô gặp nhiều may mắn hơn bất kỳ ai ta đã từng gặp. Cô sẽ sống thọ, có nhiều bạn bè, 
nhiều trải nghiệm. Cô sẽ thấy cả thế giới. Cô chỉ có duy nhất một vấn đề trong đời mình. Cô 
lo lắng quá nhiều. Lúc nào cô cũng quá xúc động, quá bồn chồn. Nếu ta hứa với cô là cô sẽ 
không bao giờ có lý do gì để lo nghĩ về bất cứ điều gì trong đời mình, cô có tin ta không?” 

Tôi bồn chồn gật đầu mà không tin ông ấy. 

“Về công việc, cô làm việc gì đó có tính sáng tạo, có thể như một nghệ sĩ, và cô được trả rất 
nhiều tiền cho việc mình làm. Cô sẽ luôn được trả nhiều tiền cho việc làm của cô. Cô rất 
rộng rãi về tiền bạc, có lẽ quá hào phóng. Cũng là một vấn đề. Cô sẽ mất tất cả tiền bạc một 
lần trong đời mình. Ta nghĩ có lẽ chuyện này sẽ sớm xảy ra thôi.” 

“Tôi nghĩ có lẽ điều đó sẽ xảy ra trong vòng sáu tháng đến mười tháng tới,” tôi nói khi 
nghĩ đến vụ ly hôn của mình. 

Ketut gật đầu như muốn nói: Đúng vậy, gần đúng thế. “Nhưng đừng lo,” ông nói. “Sau khi 
mất hết cả tiền, cô sẽ có lại tất cả. Cô sẽ ổn ngay thôi. Cô sẽ có hai cuộc hôn nhân trong dời 
mình. Một ngắn ngủi, một lâu dài. Và cô sẽ có hai đứa con...” 


Tôi đợi ông nói “một đứa cao, một đứa thấp”, nhưng ông đột nhiên im lặng, cau mày nhìn 
lòng bàn tay tôi. Rồi ông nói, “Thật kỳ la...”, điều này là thứ gì đó ta chang bao giờ muốn 
nghe từ miệng thầy xem tướng tay hay nha sĩ của mình. Ông yêu cầu tôi đi lại ngay dưới 
ngọn đèn treo để ông có thể nhìn rõ hơn. 


“Ta lầm rồi,” ông nói. “Cô sẽ chỉ có một đứa con. Về sau này trong đời, một đứa con gái. Có 
lẽ. Nếu cô quyết định... nhưng ở đây còn có điều gì khác nữa.” Ông cau mày, rồi nhìn lên, đột 
nhiên hoàn toàn tự tin. “Một ngày gần đây cô sẽ trở lại Bali này. Cô phải trở lại. Cô sẽ ở đây 
tại Bali trong ba, có thể bốn tháng. Cô sẽ là bạn của ta. Có lẽ cô sẽ sống ở đây với gia đình ta. 
Ta có thể thực hành tiếng Anh với cô. Ta chẳng bao giờ có ai để cùng thực hành tiếng Anh 
cả. Ta nghĩ cô giỏi với chữ nghĩa lắm. Ta nghĩ công việc sáng tạo mà cô đã làm là cái gì đó về 
chữ nghĩa, phải không nào?” 

“Đúng vậy!” Tôi nói. “Tôi là một nhà văn. Tôi viết sách.” 

“Cô là một nhà văn từ New York,” ông nói, tán thành xác nhận. “Vậy là cô sẽ trở lại Bali và 
sống ở đây và dạy tiếng Anh. Và ta sẽ dạy cô tất cả những gi ta biết.” 

Rồi ông đứng lên và phủi hai tay, như kiểu: Nhất định rồi đấy. 

Tôi nói, “Nếu ông nói nghiêm túc, thưa ông. Tôi cũng nghiêm túc.” 


Ông nhìn tôi cười rạng rỡ với cái miệng sún và nói: “Hẹn gặp lại, cá sấu Mỹ.” 


https://thuviensach.vn 


Giờ đây, tôi là loại người mà, khi một thầy mo Indonesia đời thứ chín phán rằng mi có số 
phận phải đến Bali và sống với ông ta trong vòng bốn tháng, nghĩa là mi phải làm tất cả để 
thực hiện điều đó. Và cuối cùng, toàn bộ ý tưởng về chuyện du hành năm này của tôi bắt 
đầu thành hình như vậy đấy. Nhất định thế nào tôi cũng phải trở lại Indonesia lần này bằng 
tiền túi của mình. Chuyện này là hiển nhiên. Dù rằng tôi vẫn chưa thể hình dung ra làm sao 
để thực hiện việc đó, dựa trên đời sống hỗn loạn và lo âu của mình. (Không những tôi vẫn 
còn một vụ ly hôn tốn kém phải lo, và những-rắc-rối-với-David, mà vẫn còn một công việc ở 
tạp chí không cho phép tôi đi đâu liền ba hay bốn tháng.) Nhưng tôi phải trở lại đó. Phải 
không? Không phải ông ấy đã báo trước chuyện này rồi sao? Vấn đề là ở chỗ, tôi cũng muốn 
đi Ấn Độ để viếng thăm Ashram của Sư phụ tôi, và đi Ấn cũng là một chuyện tốn kém thời 
gian và tiền bạc. Để vấn đề còn rối tinh rối mù hơn, gần đây tôi cũng khát khao được sang Ý, 
để có thể thực hành tiếng Ý ngay trong khung cảnh đó, mà cũng vì ý tưởng sống một thời 
gian trong một nén văn hóa mà thú vui và cái đẹp được trọng vọng đã cuốn hút tôi. 


Tất cả những mong muốn này dường như mâu thuẫn nhau. Đặc biệt là mâu thuẫn Ý/Ấn. 
Cái gì quan trọng hơn? Cái phần trong tôi muốn ăn thịt bê ở Venice? Hay cái phần trong tôi 
muốn thức dậy thật sớm trước rạng đông trong sự khổ hạnh của một Ashram để bắt đầu 
một ngày dài tham thiền và cầu nguyện? Nhà thơ vĩ đại Sufi và nhà hiền triết Rumi đã từng 
khuyên môn đệ của mình ghi ra ba điều họ muốn nhất trong đời. Rumi cảnh cáo, nếu bất kỳ 
điều gì trong danh sách này mâu thuẫn với điều khác, các người chỉ chịu bất hành thôi. Ông 
dạy, tốt hơn nên sống một cuộc sống nhất tâm. Nhưng còn những ích lợi khi sống hài hòa 
giữa những thái cực thì sao? Nếu ta có thể bằng cách nào đó tạo ra một cuộc đời đủ khoáng 
đạt để có thể đưa tất cả những trái ngược có vẻ phi lý khớp vào một thế giới quan không 
loại trừ điều gì cả thì sao? Sự thật của tôi đúng là điều tôi đã nói với ông thầy mo ở Bali - tôi 
muốn nếm trải cả hai. Tôi muốn cả thú vui trần thế lẫn siêu nghiệm thiêng liêng - những 
vinh quang đối ngẫu của một kiếp người. Tôi muốn cái mà người Hy Lạp gọi là kalos kai 
agathos, sự cần xứng đặc biệt giữa thiện và mỹ. Tôi đã bỏ lỡ cả hai trong suốt những năm 
nặng nề đã qua, vì cả thú vui và lòng sùng đạo đều đòi hỏi một không gian yên bình để đơm 
hoa kết trái mà tôi thì lại sống trong một cái máy ép rác khổng lồ của tâm trạng bất an triền 
miên. Còn làm sao để cân bằng thôi thúc tìm kiếm thú vui và khát khao sùng tín... thôi được, 
thế nào cũng có một cách để học được bí quyết này. Và ngay từ chuyến lưu lại ngắn ngày ở 
Bali, tôi đã thấy dường như mình có thể học được điều này từ người Bali. Thậm chí có thể 
từ chính ông thầy mo. 


Bốn chân trên mặt đất, một cái đầu đầy lá cây, nhìn thế gian bằng trái tim... 


Vậy là tôi thôi cố gắng chọn lựa - Ý? Ấn Độ? Hay Indonesia? - và cuối cùng chỉ thừa nhận 
là mình muốn đến tất cả những xứ sở này. Bốn tháng ở mỗi nơi. Một năm cả thảy. Tất nhiên 
giấc mơ này có chút xíu tham vọng hơn. Nhưng đây là điều tôi muốn. Và tôi biết rằng mình 
muốn viết về nó. Cũng chẳng có gì là quá đáng khi tôi muốn khám phá thấu đáo chính 
những nước này; và điều này tôi đã làm. Hơn thế nữa tôi là muốn thăm dò thấu đáo một 
khía cạnh của chính mình trong khung cảnh của mỗi nước nơi có truyền thống làm điều ấy 


https://thuviensach.vn 


rất tốt. Tôi muốn khám phá nghệ thuật hoan lạc ở Ý, nghệ thuật sùng tín ở Indonesia là nghệ 
thuật cân bằng cả hai. Chỉ mãi về sau khi thú nhận ước mơ này, tôi mới nhận thấy sự trùng 
hop tài tình là cả ba nước này đều bắt đầu bằng chữ I]. Dường như đây à một dấu hiệu 
khá tốt lành trên hành trình tự khám phá. 


Giờ nếu bạn đồng ý thì hãy hình dung xem tất cả những cơ hội chế giễu mà ý tưởng này 
tung ra giữa đám bạn bè láu cá của tôi. Tôi muốn đến Ba Chữ I, phải không? Vậy sao không 
anh một năm ở Iran, Ivory Coastl1?l va Iceland? Hoặc còn hay hơn - sao không hành hương 
đến Ba Tiểu bang Lớn bắt đầu bằng chữ I: Triumvirate of Iclip, I-95 va Ikea? Cô bạn Susan 
của tôi gợi ý có lẽ tôi nên thành lập một tổ chức cứu trợ phi lợi nhuận gọi là “Phụ nữ ly dị 
không biên giới”. Nhưng tất cả những trò đùa này đều chỉ là trên tranh luận thôi vì “tôi” vẫn 
chưa tự do để đi đâu hết. Vụ ly dị đó - rất lâu sau khi tôi ra khỏi hôn nhân - vẫn chưa diễn 
ra. Tôi đã bắt đầu phải gây sức ép pháp lý với chồng, làm những điều khủng khiếp vì cơn ác 
mộng ly dị tồi tệ nhất của mình, như tống đạt giấy tờ và viết những cáo buộc quỷ quai (theo 
đòi hỏi của luật tiểu bang New York) viện dẫn sự tàn nhẫn tinh thần của anh ấy - những tài 
liệu không có chỗ cho phẩm chất tinh tế, hoàn toàn không thé nói với thẩm phán, “Nghe này, 
đó là một mối quan hệ thực sự phức tạp và tôi cũng đã phạm những lỗi lầm to lớn, và tôi rất 
lấy làm tiếc về điều đó, nhưng tất cả những gì tôi muốn là được phép ra đi.” 


(Ở đây tôi dừng để dâng lời cầu nguyện cho bạn đọc cao quý của tôi: cầu mong các bạn 
không bao giờ phải có một vu ly dị ở New York.) 


Mùa xuân năm 2003 ấy mọi việc đến điểm sôi. Một năm rưỡi sau tôi ra đi, cuối cùng 
chồng tôi cũng đã sẵn sàng thảo luận các điều khoản thỏa thuận. Phải, anh ấy muốn tiền mặt 
và căn nhà và tiền cho thuê căn hộ Manhattan - tất cả mọi thứ tôi đã đề nghị trong suốt thời 
gian này. Nhưng anh ấy còn đòi những thứ thậm chí tôi chưa từng nghĩ đến (một quyền lợi 
trong nhuận bút sách tôi viết trong thời gian hôn nhân, một phần bản quyền đối với phim 
có thể được dựng trong tương lai trên tác phẩm của tôi, một phần chia các tài khoản lương 
hưu của tôi, vân vân...) và đến đây thì cuối cùng tôi phải lên tiếng phản đối. Nhiều tháng trời 
thương lượng đã diễn ra giữa các luật sư của chúng tôi, một thỏa hiệp linh tỉnh đủ thứ nhích 
từng bước một đến bàn thương lượng và bắt đầu có vẻ như chồng tôi có thể sẽ thực sự chấp 
nhận một thỏa thuận đã sửa đổi. Điều đó sẽ khiến tôi trả giá đắt, nhưng một tranh chấp tại 
tòa án sẽ tốn kém thời gian và tiền bạc hơn rất nhiều, chưa kể là làm mục ruỗng tâm hồn. 
Nếu anh ta ký thỏa thuận, tất cả những gì tôi phải làm là thanh toán và bỏ đi. Mà điều ấy thì 
ổn với tôi vào thời điểm đó. Quan hệ giữa chúng tôi giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí 
cả phép lịch sự giữa chúng tôi cũng đã không còn, tất cả những gì tôi muốn thêm nữa chỉ là 
một cánh cửa. 


Vấn đề là - anh ta sẽ ký hay không? Thêm nhiều tuần trôi qua vì anh ta còn tranh luận 
nhiều chỉ tiết nữa. Nếu anh ta không đồng ý dàn xếp này, chúng tôi sẽ phải ra tòa. Một phiên 
tòa gần như chắc chắn có nghĩa là mọi xu còn lại sẽ mất hết cho tòa án phí. Tệ hơn hết, một 
phiên tòa sẽ có nghĩa là một năm nữa - ít nhất - với tất cả tình trạng hỗn độn này. Nên bất 
cứ điều gì chồng tôi quyết định (và xét cho cùng, anh vẫn còn là chồng tôi), cũng sẽ quyết 
định một năm nữa của đời tôi. Tôi sẽ một thân một mình du lịch Ý, Ấn Độ và Indonesia? Hay 
tôi sẽ bị chất vấn tại một cuộc thẩm cung đâu đó trong tầng hầm phòng xử án? 


https://thuviensach.vn 


Mỗi ngày tôi gọi luật sư của mình mười bốn lần - có tin gì mới không? - và mỗi ngày bà ấy 
đều đoan chắc với tôi rằng bà đang làm hết sức mình, rằng bà sẽ gọi ngay lập tức khi thỏa 
thuận được ký. Cảm giác bồn chồn tôi cảm thấy lúc này nửa giống như chờ đợi bị gọi lên 
văn phòng hiệu trưởng nửa như phỏng đoán các kết quả sinh thiết. Tôi muốn kể là tôi vẫn 
bình thản và Thiền, nhưng không phải vậy. Một vài đêm, trong cơn giận dữ dâng trào, tôi 
đập nhừ tử cái ghế dai của mình bằng cái gậy softballl!?l. Phần lớn thời gian tôi chỉ trầm cảm 
đau đớn. 


Trong khi ấy, David và tôi lại chia tay. Lần này, dường như là mãi mãi. Hay cũng có thể 
không - chúng tôi không thể thôi nhau hoàn toàn. Thường thì khát khao hy sinh tất cả cho 
tình yêu dành cho anh ấy xâm chiếm tôi. Nhưng những lúc khác, tôi có bản năng ngược lại 
hoàn toàn - dựng lên càng nhiều càng tốt những lục địa và đại dương giữa tôi và người đàn 
ông ấy, hy vọng tìm thấy thanh thản và hạnh phúc. 


Giờ thì trên mặt tôi xuất hiện các nếp nhăn, những rãnh sâu thường trực giữa hai lông 
mày, vì khóc và vì lo âu. 

Và giữa tất cả những thứ ấy, người ta xuất bản một cuốn sách bìa mềm tôi viết vài năm 
trước và tôi phải thực hiện một chuyến quảng cáo nhỏ. Tôi đưa cô bạn Iva của mình theo 
cho có bạn. Iva bằng tuổi tôi nhưng lớn lên ở Beirut, Lebanon. Điều đó có nghĩa là, khi tôi 
đang chơi thể thao và thử giọng trong các vở nhạc kịch tại một trường trung học cấp hai ở 
Connecticut, thì cô ấy rúm mình trong hầm trú bom năm đêm một tuần, cố để không chết. 
Tôi không rõ toàn bộ việc tiếp xúc sớm với bạo lực này đã tạo ra một con người giờ đây 
cứng rắn đến thế sao, nhưng Iva là một trong những người điềm tĩnh nhất tôi biết. Hơn nữa, 
cô có cái mà tôi gọi là “Số điện thoại riêng đến vũ trụ” gần như một kênh đặc biệt, chỉ-của- 
Iva, mở thường trực nối với thiêng liêng. 


Vậy là chúng tôi đang chạy xe ngang qua Kansas, và tôi đang trong tình trạng thường lệ 
của mình là bị xáo trộn đến vã mồ hôi vì vụ thỏa thuận ly dị đó - anh ta sẽ ký hay là không? - 
và tôi nói với Iva, “Tớ không nghĩ mình có thể chịu đựng một năm nữa ở tòa án. Ước gì tớ có 
thể viết một thỉnh nguyện cho Thượng Đế, cầu xin vụ này chấm dứt.” 

“Vậy sao cậu không làm?” 

Tôi giải thích với Iva những ý kiến cá nhân về cầu nguyện. cụ thể là tôi không thấy thoải 
mái khi thỉnh nguyện Thượng Đế những điều cụ thể, vì với tôi điều đó giống với một kiểu 
kém cỏi về đức tin. Tôi không thích hỏi, “Ngài làm thay đổi điều khó khăn này hay điều hó 
khăn nọ trong đời tôi được không? - Vì - ai biết được - có thể Thượng Đế muốn tôi đối mặt 
thử thách đó là có lý do. Thay vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi cầu xin có dũng khí để 
thanh thản đối diện bất kỳ điều gì xảy ra trong đời mình, bất luận mọi chuyện sẽ ra sao. 


Iva lịch sự lắng nghe rồi hỏi, “Cậu đào đâu ra cái ý nghĩ ngu ngốc đó vậy?” 
“Y cậu là sao?” 


“Cậu lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng cậu không được phép thỉnh nguyện vũ trụ bằng cầu 
nguyện? Cau là một phần của vũ trụ này, Liz a. Cậu là một phần tử - cậu hoàn toàn có quyền 
tham dự vào những hành động của vũ trụ và bộc bạch những cảm nhận của mình. Vậy nên 


https://thuviensach.vn 


cứ đưa ý kiến của cậu ra ngoài thinh không kia. Cứ trình bày trường hợp của mình đi. Tin tớ 
đi - chí ít điều đó sẽ được xem xét.” 


“Thật chứ?” Tất cả những điều này đều lạ lùng đối với tôi. 


“Thật! Nghe này, ví dụ cậu phải viết một thỉnh cầu cho Thượng Đế ngay lúc này, cậu sẽ nói 
gi?” 


Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi rút ra một cuốn sổ và viết lời thỉnh nguyện này: 


Thượng Đế thân mến, 
Xin hãy can thiệp và giúp chấm dứt vụ ly di này. 


Chồng tôi và tôi đã bất thành trong hôn nhân và giờ đây lại thất bại trong ly dị. Quá trình 
độc hại này đang đem đến khổ dau cho chúng tôi và những ai quan tâm đến chúng tôi. 


Tôi biết là ngài rất bận bịu với chiến tranh và thảm kịch và những xung đột lớn lao hơn rất 
nhiều so với những tranh chấp đang diễn ra của một đôi bất ổn. Nhưng theo tôi hiểu thì thì sự 
lành mạnh của hành tỉnh chịu ảnh hưởng bởi sự lành mạnh của mỗi cá nhân sống trên nó. Chỉ 
cần hai con người bị giam cầm trong mâu thuẫn, toàn thể thế giới cũng bị ô uế vì điều đó. 
Cũng vậy, nếu một hay hai người có thể thoát khỏi bất hòa, sức khỏe chung của toàn thế giới 
sẽ tăng theo, giống như một số tế bào khỏe mạnh trong một cơ thể có thể nâng cao sức khỏe 
chung của cơ thể đó. 


Vậy thì, đây là yêu cầu hèn mọn nhất của tôi, xin ngài giúp chúng tôi chấm dứt xung đột 
này, để hai con người nữa có thể có cơ hội trở nên tự do và lành mạnh, và vậy là thù địch và 
cay đắng trong một thế giới đã quá khổ đau sẽ giảm đi được chút ít. 


Tôi xin cám ơn Ngài đã để tâm. 

Trân trọng, 

Elizabeth M.Gilbert. 

Tôi đọc thỉnh cầu cho Iva nghe, và cô ấy gật đầu tán thành. 

“Tớ sẽ ký,” cô nói. 

Tôi trao tờ thỉnh nguyện cùng với cây bút cho cô, nhưng cô ấy quá bận lái xe nên nói, 
“Không, giả dụ là tớ đã ký rồi đó. Tớ ký trong tâm mình.” 

“Cảm ơn, Iva. Tớ rất cảm kích ủng hộ của cậu.” 

“Giờ thì, ai sẽ ký nữa?” cô hỏi. 

“Gia đình tớ. Mẹ tớ và bố tớ. Chị tớ.” 

“Được rôi,” cô nói. “Họ vừa ký rồi đó. Hãy xem là đã có thêm tên họ rồi. Tớ thực sự cảm 
thấy họ ký. Giờ thì họ có tên trong danh sách rồi. Tốt, còn ai sẽ ký nữa nào? Bắt đầu nêu tên 
đi.” 


https://thuviensach.vn 


Vậy là tôi bắt đầu nêu tên của tất cả những người tôi nghĩ có thể ký tờ thỉnh nguyện. Tôi 
nêu tên tất cả bạn thân của mình, rồi một số thành viên gia đình và một số đồng nghiệp. Sau 
mỗi tên, Iva nói quả quyết, “Rồi. Anh ấy vừa ký,” hay “Cô ấy vừa ký.” Thỉnh thoảng cô chen 
vào tên những người ký của chính cô, ví dụ, “Bố mẹ tớ vừa ký rồi đó. Họ nuôi dạy con mình 
trong chiến tranh. Họ ghét xung đột vô ích. Bố mẹ tớ sẽ rất vui thấy vụ ly dị của cậu chấm 
dirt.” 


Tôi nhắm mắt đợi xem còn nhớ ra tên nào nữa không. 
“Tó nghĩ Bill va Hillary Clinton vừa mới ky,” tôi nói. 
“Tớ không nghi ngờ điều đó,” cô nói. “Nghe này, Liz, ai cũng có thể ký tờ thỉnh nguyện 


này. Cậu có hiểu điều đó không? Cứ kêu gọi bất kỳ ai, người sống hay kẻ đã chết, và bắt đầu 
thu thập chữ ký.” 


“Thanh Francis xứ Assisi vừa ky!” 
“Di nhiên là ngài ấy đã ky!” Iva vỗ lên tay lái vẻ chắc chan. 
Giờ thì tôi đang bịa ra: 


“Abraham Lincoln vừa ký! Rồi Gandhi, rồi Mandela và tất cả các sứ giả hòa bình. Eleanor 
Roosevelt, Mẹ Teresa, Bono, Jimmy Carter, Muhammad Ali, Jackie Robinson và Đạt Lai Lạt 
Ma... rồi bà tớ mất hồi năm 1984 và bà nội vẫn còn sống... rồi thầy dạy tiếng Ý của tớ, bác sĩ 
trị liệu của tớ, rồi người đại diện của tó... rôi Martin Luther King Con va Katharine 
Hepburn... rồi Martin Scorseve (bạn không nhất thiết yêu cầu, nhưng ông ấy vẫn tử tế)... rồi 
Sư phụ của tớ, dĩ nhiên... và Joanne Woodward, rồi nữ thánh Joan d’Arc, rồi cả cô Carpenter, 
cô giáo lớp bốn của tớ, và Jim Henson...” 


Những cái tên cứ tràn ra. Trong gần một giờ, chúng không ngừng tràn ra khi chúng tôi 
chạy xe qua Kansas và thỉnh nguyện hòa bình của tôi kéo dài hết trang giấy vô hình này đến 
trang giấy vô hình khác với tên những người ủng hộ. Iva tiếp tục xác nhận - rồi, ông ấy đã 
ký, rồi, cô ấy đã ký - và trong tôi mênh mang một cảm giác được che chở, được bao bọc 
trong thiện chí tập thể của biết bao tâm hồn vĩ đại. 


Cuối cùng danh sách cạn dần, và bất an của tôi cũng vơi theo. Tôi buồn ngủ. Iva nói, “Chợp 
mắt chút đi. Tớ sẽ lái.” Tôi nhắm mắt lại. Một cái tên cuối cùng hiện ra. “Michael J. Fox vừa 
ky,” tôi thi thao rồi trôi vào giấc ngủ. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, có lẽ chỉ mười 
phút, nhưng rất sâu. Khi tôi tỉnh dậy, Iva vẫn đang lái xe. Cô hát một khúc hát cho chỉ mình 
cô nghe. Tôi ngáp. 

Điện thoại di động của tôi reo. 

Tôi nhìn cái telefonino nhỏ khùng điên ấy đang rung phấn khích nơi chiếc gat tàn trong 
chiếc xe thuê. Tôi cảm thấy mất phương hướng, gần như bị mê sau giấc ngủ ngắn, bất thần 
không thể nhớ ra cái điện thoại hoạt động ra sao. 

“Cứ nghe đi,” Iva nói, đã biết điều gì. “Trả lời chuyện đó đi.” 


Tôi nhấc máy, chào thì thào. 


https://thuviensach.vn 


“Tin tốt lành đây!” luật sư của tôi thông báo từ thành phố New York xa tít. “Anh ta vừa 


] yl” 


https://thuviensach.vn 


10 


Vài tuần sau, tôi dang sống ở Y. 


Tôi đã bỏ việc, thanh toán thỏa thuận ly hôn của mình và các hóa đơn luật sư, từ bỏ căn 
nhà của mình, nhường lại căn hộ của mình, để đồ dùng cá nhân lại trong kho ở chỗ chị gái 
và thu dọn đồ đạc vào hai cái va li. Năm du hành của tôi bắt đầu. Và tôi có thể thật sự đủ điều 
kiện để làm việc này vì một phép lạ riêng tư kinh ngạc: nhà xuất bản của tôi đã mua trước 
cuốn sách tôi sẽ viết về chuyến chu du của mình. Nói cách khác, hóa ra tất cả diễn ra đúng y 
như ông thầy mo Indonesia đã tiên đoán. Tôi sẽ mất tất cả tiền của mình và ngay lập tức sẽ 
được bù lại - hay ít nhất nó cũng đủ để tôi mua cho mình một năm sống. 


Nên giờ đây tôi đang là cư dân Roma. Căn hộ tôi tìm được là một studio yên tĩnh trong 
một tòa nhà lịch sử, chỉ cách Spanish Steps một vài khối nhà hẹp, núp dưới bóng mát khoan 
dung của vườn Borghese tao nhã, phía cuối đường tính từ Piazza del Popolo nơi người La 
Mã xưa thường đua chiến xa. Tất nhiên, quận này hoàn toàn không có cái vẻ đồ sô ngén 
ngang của vùng phụ cận thành phố New York cũ của tôi nhìn qua lối vào đường hầm 
Lincoln, nhưng dù sao... 


Sẽ đủ thôi. 


https://thuviensach.vn 


11 


Bữa ăn đầu tiên của tôi ở Roma chẳng có gì nhiều. Chỉ một ít mì ống carbonara đặc sản và 
một món ăn kèm là rau bina chiên áp chảo và tỏi. (Nhà thơ lãng mạn vĩ đại Shelley đã từng 
khiếp hãi viết một bức thư cho một người bạn ở Anh về ẩm thực Ý, “Phụ nữ trẻ có địa vị xã 
hội thực sự có ăn - bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu - TỎI!”). Ngoài ra, tôi còn dùng 
atisô, chỉ để thử; người Roma hết sức tự hào về atisô của mình. Rồi cô phục vụ mang lại 
món ăn kèm miễn phí bất ngờ - một phần nhỏ hoa bí xanh chiên với một phết mỏng pho 
mát ở giữa (được chuẩn bi tinh tế đến nỗi có lẽ những bông hoa không nhận ra là minh 
không còn trên cành nữa). Sau món mì ống, tôi thử món thịt bê. Ô, rồi tôi còn uống một chai 
vang đỏ địa phương, chỉ dành cho tôi. Rồi ăn ít bánh mì nóng, với dầu ô liu và muối. Món 
Tiramisu tráng miệng. 


Về nhà sau bữa ăn đó, khoảng 11 giờ đêm, tôi có thể nghe thấy tiếng ồn từ một trong 
những tòa nhà trên phố tôi, cái gì đó nghe như một buổi tụ họp của các cô cậu tuổi lên bảy - 
một buổi tiệc sinh nhật chăng? Tiếng cười và la hét và chạy nhảy. Tôi trèo lên mấy bậc 
thang dẫn đén căn hộ của mình, nằm xuống chiếc giường mới rồi tắt đèn. Tôi đợi mình bắt 
đầu khóc hay lo lắng, vì đó là điều thường xảy ra với tôi khi đèn tắt, nhưng tôi thực sự cảm 
thấy ổn. Tôi thấy ổn. Tôi đã cảm thấy những dấu hiệu mãn nguyện đầu tiên. 

Cơ thể mệt lử của tôi hỏi thần trí mệt mỏi của tôi, “Vậy ra đây là tất cả những gì mi 
muốn?”. 


Không có câu trả lời. Tôi đã ngủ say rồi. 


https://thuviensach.vn 


12 


Trong mọi thành phố lớn ở Thế giới phương Tây, có một số thứ vẫn luôn luôn như vậy. 
Cũng những người đàn ông châu Phi luôn bán túi xách tay và kính mắt nhái hàng hiệu, và 
cũng những nhạc công Guatemala luôn chơi “Tôi thà một con chim sẻ hơn là một con ốc 
sên” bằng những chiếc kèn hơi của họ. Nhưng có một số thứ chỉ có ở Roma. Như người bán 
sandwich ở quầy hang rất thoải mái gọi tôi là “người đẹp” mỗi khi chúng tôi nói chuyện. Cô 
muốn món paninol14l này nướng hay lạnh, bella? Hay những cặp hôn hít vuốt ve nhau khắp 
mọi nơi, như thể có một cuộc thi cho chuyện ấy vậy, xoắn lấy nhau trên những chiếc ghế 
dài, vuốt tóc và đũng quần nhau, ấp vào nhau và xoay mông liên tục... 


Và rồi đến những đài phun nước. Pliny the Elder đã từng viết: “Nếu ai đó xem xét sự đồi 
dào trong việc cung cấp nước công cộng của Roma, cho bồn tắm, bể chứa, mương, nhà cửa, 
vườn tược, biệt thự; và có chú ý đến cái khoảng cách mà nó đi, vươn lên những nhịp cầu 
xuyên qua những núi non, trải dài những thung lũng - anh ta sẽ thừa nhận là trên khắp thế 
giới chưa từng có gì phi thường hơn.” 


Rất lâu sau, tôi đã có một vài đối thủ cho đài phun nước ưa thích của mình ở Roma. Một là 
ở Villa Borghese. Ở giữa đài phun nước này có một gia đình bằng đồng đang vui đùa. Ông bố 
là một thần đồng áng còn bà mẹ là người bình thường. Họ có một cậu con trai thích ăn nho. 
Bố và mẹ ở trong tư thế kỳ lạ - đối mặt nhau, nắm lấy cổ tay nhau, cả hai cùng ngả người. 
Khó mà phân biệt được là họ đang vùng ra khỏi nhau vì bất hòa hay đang nhảy vòng quanh 
vui vẻ, nhưng ở họ tràn đầy sinh khí. Dù thế nào thì, cậu con trai ngồi trên cổ tay họ, ngay 
giữa hai người ho, vẫn thản nhiên trước vui đùa hay xung đột của họ, nhai tóp tép một 
chùm nho. Mấy cái móng guốc nhỏ chẻ đôi của cậu toòng teng phía dưới khi cậu ăn. (Cậu 
giống bố cậu.) 


Lúc này là đầu thang Chín năm 2003. Thời tiết 4m áp và ué oải. Đến lúc này, ngày thứ tư 
của tôi ở Roma, bóng tôi vẫn chưa in trên lối vào một nhà thờ hay viện bảo tàng nào, thậm 
chí tôi cũng chưa xem sách hướng dẫn. Nhưng tôi cứ đi liên tu bất tận không mục đích, và 
cuối cùng đã tìm ra một nơi nhỏ xíu mà một người lái xe buýt thân thiện cho biết có bán 
Kem Ngon nhất ở Roma. Chỗ đó gọi là “II Gelato di San Crispino”. Tôi không chắc, nhưng tôi 
nghĩ có thể dịch là “kem của vị thánh khô lạnh”. Tôi đã ăn thử loại kết hợp bưởi chùm và 
dưa. Rồi, sau buổi ăn chiều cũng tối ấy, tôi lặn lội cả quãng đường đến đó một lần cuối, chỉ 
để ăn thử một cốc quế-gừng. 


Mỗi ngày tôi cố gắng đọc hết một bài báo, bất luận mất bao lâu thời gian. Cứ khoảng ba từ 
là tôi phải tra từ điển một lần. Báo chí thời nay thật hấp dẫn. Khó mà hình dung được cái tít 
nao ấn tượng hơn “0besità! I Bambini Italiani Sono i Più Grassi d’Europa!” Lay Chúa! Béo 
Phi! Tôi nghĩ, bài báo tuyên bố trẻ con Ý là những đứa trẻ mập nhất ở châu Au! Đọc tiếp, tôi 
biết rằng trẻ con Ý mập hơn trẻ con Đức nhiều và mập hơn trẻ con Pháp rất nhiều. (Thật 
nhân từ, không thấy họ so sánh với trẻ con Mỹ.) Bài báo nói ngày nay trẻ em Ý ở độ tuổi lớn 
hơn cũng đang béo phì một cách nguy hiểm. (Ngành mì ống đã tự bào chữa.) Những thống 
kê báo động về chứng béo phì của trẻ em Ý được “una task force internazionale” - không 
cần phải dịch ở đây - công bố hôm qua. Tôi mất gần một giờ mới giải mã được cả bài báo 


https://thuviensach.vn 


này. Trong thời gian đó, tôi ăn một cái pizza và nghe một đứa trẻ Ý chơi đàn phong cầm bên 
kia đường. tôi thấy đứa bé không mập lắm, nhưng có lẽ vì cậu là dân gypsy. Tôi không rõ 
mình có hiểu sai dòng cuối của bài báo không nhưng hình như có vài thảo luận từ phía 
chính phủ cho rằng cách duy nhất để đối phó với cơn khủng hoảng béo phì ở Ý là đánh thuế 
trên số cân thừa...? Chuyện này có thể nào là thật không? Sau một vài tháng ăn kiểu này, liệu 
họ có truy đến tôi không? 


Điều quan trọng nữa là đọc báo mỗi ngày để xem Giáo hoàng đang ra sao. Ở Roma này, 
người ta ghi lại sức khỏe của Giáo hoàng trong báo hàng ngày, giống như với thời tiết, hay 
chương trình truyền hình. Hôm nay Giáo hoàng đang mệt. Hôm qua, Giáo hoàng đỡ mệt hơn 
hôm nay. Ngày mai, chúng ta hy vọng Giáo hoàng sẽ không mệt như hôm nay. 

Đối với tôi nơi đây gần như một thiên đường của ngôn ngữ. Với một người luôn muốn nói 
tiếng Ý, còn gì có thể hơn được Roma? Như thể ai đó dựng nên cả thành phố chỉ để phù hợp 
các đặc điểm của tôi, nơi mọi người (ngay cả trẻ con, ngay cả tài xế taxi, ngay cả diễn viên 
các tiết mục quảng cáo!) đều nói thứ ngôn ngữ có ma lực này. Cứ như cả xã hội đang chung 
sức dạy tôi tiếng Ý. Thậm chí họ còn in báo chỉ bằng tiếng Ý khi tôi đang ở đây nữa chứ; họ 
không phiền! Ở đây họ có những hiệu sách chỉ bán sách viết bằng tiếng Ý! Tôi đã tìm thấy 
một hiệu sách như vậy sáng hôm qua và cảm thấy như mình bước vào một cung điện bị bỏ 
bùa mê. Tất cả đều bằng tiếng Ý - thậm chí cả Dr.Seuss. Tôi thơ than khắp nơi, sờ vào mọi 
quyển sách, bất kỳ ai đang nhìn tôi sẽ nghĩ tôi là một người bản ngữ. Chao ôi, tôi muốn tiếng 
Ý rộng mở cho tôi biết chừng nào! Cảm giác này gợi nhớ chuyện hồi tôi bốn tuổi, còn chưa 
biết đọc nhưng đã khát khao học hỏi. Tôi nhớ là đã ngồi trong phòng đợi ở phòng mạch với 
mẹ, tay cầm tờ tạp chí Good Houskeeping trước mặt, chậm rãi lật các trang báo, nhìn chằm 
chằm vào bản văn với hy vọng người lớn trong phòng đợi sẽ nghĩ là mình đang đọc thực sự. 
Từ đó đến nay tôi vẫn chưa cảm thấy thèm khát lĩnh hội đến thế. Tôi tìm được vài tác phẩm 
của các nhà thợ Mỹ ở hiệu sách đó, với nguyên bản tiếng Anh in ở một mặt và phần dịch 
tiếng Ý ở mặt kia. Tôi mua một cuốn của Robert Lowell, một cuốn của Louise Glyck. 


Ở đây khắp nơi đều có những khóa đàm thoại tự phát. Hôm nay, khi tôi đang ngồi trên 
một chiếc ghế trong công viên thì một phụ nữ lớn tuổi nhỏ bé mặc một đồ đen đến gần, ngồi 
xuống cạnh tôi và bắt đầu hăm he tôi về một điều gì đó. Tôi lắc đầu, nín thinh và bối rối. Tôi 
xin lỗi bằng tiếng Ý rất lịch sự, “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nói tiếng Ý,” và có vẻ như bà sẽ 
quất tôi bằng một cái thìa gỗ, nếu bà có. Bà khăng khăng: “Cô hiểu mà!” (Thật thú vị, bà ấy 
nói đúng. Câu nói đó thì tôi có hiểu.) Giờ bà muốn biết tôi từ đâu đến. Tôi bảo bà tôi từ New 
York rồi hỏi bà từ đâu đến. Rõ rồi - bà ấy từ Roma. Nghe thấy thế, tôi vỗ tay như trẻ con. 4, 
Roma! Roma xinh đẹp! Tôi thích Roma lắm! Roma dễ thương! Bà lắng nghe sự khoa trương 
thô thiển của tôi một cách hoài nghi. Rồi bà tỏ ra thích thú điều đó và hỏi tôi lập gia đình 
chưa. Tôi nói tôi đã ly dị. Đây là lần đầu tiên tôi nói điều này với bất kỳ ai, và giờ thì tôi đang 
vậy, nói bằng tiếng Ý. Dĩ nhiên là bà hỏi: “Perché?” Ôi... “Tại sao” là một câu hỏi khó trả lời 
trong bất kỳ ngôn ngữ nao. Tôi lắp bắp, rồi cuối cùng cũng nói được là “L’abbiamo rotto” 
(chúng tôi đã đổ võ). 

Bà gật đầu, đứng lên, bước ra đường đến trạm xe buýt, leo lên xe và thậm chí không quay 
lại nhìn tôi lần nữa. Bà ấy giận mình sao? Thật lạ, tôi đã ngồi trên ghế công viên đó đợi bà 
trong hai mươi phút, nghĩ một cách vô lý là bà có thể trở lại và tiếp tục chuyện trò, nhưng 
bà chẳng bao giờ trở lại. Tên bà là Celeste, phát âm phụ âm điếc ch, như trong cello. 


https://thuviensach.vn 


Trong ngày hôm đó lúc muộn hơn, tôi tìm thấy một thư viện. Trời ơi, tôi mê thư viện làm 
sao. Vì chúng ta đang ở Roma, thư viện này là một thứ cổ kính xinh đẹp, bên trong có một 
sân vườn mà ta sẽ không bao giờ có thể đoán được nó tồn tại nếu chỉ nhìn từ ngoài đường. 
Khu vườn vuông vức điểm xuyết bằng những cây cam vào ở giữa có một đài phun nước này 
sắp sửa là một đối thủ với những thứ ưa thích của tôi ở Roma, dù nó không giống bất kỳ thứ 
gi tôi từng thấy từ trước đến nay. Trước hết là, nó không được chắc cham bang đá cẩm 
thạch tráng lệ. Đây là một đài phun nước tự nhiên nhỏ, màu xanh đầy rêu. Nó giống như 
một bụi dương xỉ tua tủa đang rỏ nước. (Thực ra nó giống y như tán lá cây dại mọc ra từ 
đầu người cầu nguyện trong bức hình ông thầy mo già ở Indonesia vẽ cho tôi.) Nước phun 
ra từ trung tâm cây bụi đang trổ hoa này, rồi tưới trở lại trên lá, tạo nên một âm thanh u 
buồn và dễ chịu khắp cả sân. 


Tôi tìm thấy một chỗ ngồi dưới một cây cam rồi mở một trong những cuốn thơ đã mua 
hôm qua. Louise Glyck. Dau tiên tôi đọc bai thơ bằng tiếng Ý, rồi bằng tiếng Anh, rồi sững lại 
ở dòng này: 


Dal centro della mia vita venne una grande fontana... 
“Từ tâm cuộc sống tôi, một đài phun nước tuyệt vời xuất hiện...” 


Tôi đặt cuốn sách vào lòng, lắc đầu khuây khỏa. 


https://thuviensach.vn 


13 


Thật ra, tôi không phải là lữ khách giỏi nhất thế giới. 

Tôi biết điều ấy vì tôi đã đi đây đó rất nhiều và đã gặp những người rất thạo chuyện này. 
Những người có năng khiếu thật sự. Tôi đã từng gặp những du khách thể chất khỏe mạnh 
đến nỗi có thể dùng hộp đánh giày uống nước từ một máng nước ở Calcutta mà không bao 
giờ mắc bệnh. Những người có thể làm quen với ngôn ngữ mới ở nơi những người khác 
trong chúng ta chỉ có thể mắc phải các bệnh truyền nhiễm. Những người biết cách làm một 
lính biên phòng ưa dọa nạt rút lui hay tán tỉnh một viên chức không hợp tác tại văn phòng 
thị thực. Những người có chiều cao và nước da hợp lý đến gần như trông bình thường dù họ 
đi đâu - ở Thổ Nhĩ Kỳ họ có thể thấy người Thổ, ở Mexico họ bỗng thành người Mexico, ở 
Tây Ban Nha họ có thể bị nhận lầm là một người Basque, ở Bắc Phi đôi khi người ta tưởng 
ho là người A Rap... 


Tôi không có những phẩm chất này. Đầu tiên, tôi không lẫn lộn được. Cao, tóc vàng hoe và 
nước da hồng, tôi giống một con hồng hạc hơn là một con tắc kè hoa. Trừ ở Dusseldolf ra, đi 
tới đâu tôi cũng nổi bật sặc sỡ. Khi ở Trung Quốc, phụ nữ trên đường phố thường đến gần 
tôi rồi trỏ tôi cho họ xem như thể tôi là một con thú x6ng chuồng từ sở thú nào đó. Và con 
họ - chưa từng thấy thứ gì thật giống người ma mặt hồng đầu vàng này - thường òa khóc 
khi thấy tôi. Tôi thật sự ghét chuyện đó ở Trung Quốc. 


Tôi không rành (hay, đúng hơn, lười) nghiên cứ một nơi trước khi du lịch, tôi thường chỉ 
xuất hiện và xem chuyện gì xảy ra thôi. Khi du lịch kiểu này, điều thường “xảy ra” là ta mất 
rất nhiều thì giờ đứng giữa ga xe lửa và bối rối, hay mất quá nhiều tiền cho khách sạn vì 
không biết gì hơn. Nhận thức phương hướng và địa lý không vững của tôi có nghĩa là trong 
đời mình tôi đã thám hiểm cả sáu lục địa với chỉ một ý niệm mơ hồ nhất về việc mình đang 
ở đâu vào một thời điểm nhất định mà thôi. Ngoài cái la bàn sai bét trong bụng của mình, tôi 
còn thiếu sự điềm tĩnh riêng, điều này có thể là một của nợ khi đi lại. Tôi chưa bao giờ biết 
cách tạo cho mình cái vẻ trơ trơ như không tồn tại thật thành thạo, thứ rất hữu ích khi du 
lịch ở những nơi nguy hiểm, xa lạ. Bạn biết đấy - cái vẻ cực kỳ thoải mái, nhập vai hoàn toàn 
làm ta giống như thuộc về nơi đó, bất kỳ đâu, mọi nơi, ngay cả giữa bạo loạn ở Jakarta. Ô, 
không. Khi tôi không biết mình đang làm gì, tôi trông có vẻ không biết mình đang làm gì. Khi 
tôi phấn khích hay lo lắng, tôi trông có vẻ khấn khích hay lo lắng. Khi tôi bị lạc, mà chuyện 
này thì thường xuyên, tôi trông có vẻ bị lạc. Mặt tôi là một máy phát rõ ràng mỗi ý nghĩ của 
tôi. Như David có lần nói, “Mặt em thì trái ngược với bộ mặt lạnh như tiền. Em có gương 
mặt luôn “tố giác’ em.” 

Và, trời, còn những rắc rối mà chuyện đi lại bắt bộ máy tiêu hóa của tôi phải chịu! Tôi thật 
sự không muốn mở cái vấn đề phiền hà đó (xin thứ lỗi cho từ ngữ này), nên chỉ cần nói rằng 
tôi đã nếm trải mọi thái cực khẩn cấp liên quan đến tiêu hóa. Một đêm ở Lebanon tôi ngã 
bệnh dữ dội đến nỗi tôi chỉ có thể cho rằng bằng cách nào đó mình đã nhiễm phải một kiểu 
virus Ebola Trung Đông. Ở Hungary, một kiểu tai họa về ruột hoàn toàn khác tôi phải chịu 
đã thay đổi mãi mãi cách tôi cảm nhận về thuật ngữ “Khối Xô Viết”. Và tôi cũng có yếu kém 
về thể xác khác nữa. Lưng tôi kiệt qué ngay ngày đầu tiên ở châu Phi, tôi là thành viên duy 


https://thuviensach.vn 


nhất trong đoàn ra khỏi rừng rậm Venezuela với những vết nhện cắn nhiễm trùng, và tôi 
hỏi bạn - xin bạn đấy! - ai lại bị cháy nắng ở Stockholm? 


Dù sao, bất chấp mọi chuyện này, du lịch là tình yêu chân chính vĩ đại của đời tôi. Tôi đã 
luôn cảm thấy rằng, từ khi tôi mười sáu tuổi và lần đầu tiên đến Nga bằng tiền giữ trẻ dành 
dụm được, du lịch đáng bất kỳ giá nào và hy sinh nào. Tôi trung thành và kiên định trong 
tình yêu dành cho du lịch, trong khi không phải luôn trung thành và kiên định trong những 
tình yêu khác. Tôi cảm nhận về du lịch như cái cách một bà mẹ trẻ hạnh phúc cảm nhận về 
đứa con sơ sinh luôn luôn hiếu động, đau bụng và quá quắt của mình - tôi không quan tâm 
nó bắt mình chịu cái gì. Vì tôi tôn sùng nó. Vì nó là của tôi. Vì nó đúng là trông giống tôi. Nó 
có thể trớ khắp lên tôi nếu nó muốn - đơn giản là tôi không quan tâm. 

Dù sao, với cái lối của một con hồng hạc, tôi không hoàn toàn bất lực giữa đời. Tôi có một 
tập hợp các kỹ thuật sống của riêng mình. Tôi kiên nhẫn. Tôi biết cách gói ghém hành lý gọn 
nhẹ. Tôi là một người ăn chẳng kiêng gì. Tuy nhiên năng khiếu du lịch phi thường của tôi là 
tôi có thể kết bạn với bất kỳ ai. Tôi có thể làm bạn với người đã chết. Một lần tôi làm bạn với 
một tội phạm chiến tranh ở Serbia, và anh ta mời tôi thực hiện một kỳ nghỉ ở miền núi với 
gia đình anh ta. Không phải là tôi hãnh diện đưa những kẻ giết người hàng loạt Serbia vào 
danh sách người gần gũi thân yêu nhất của mình (tôi phải đối xử với anh ta như bạn bè vì 
một câu chuyện, và cũng là để anh ta không đấm tôi), nhưng tôi chỉ muốn nói là - tôi có thể 
làm điều đó. Nếu không có ai xung quanh để trò chuyện, có lẽ tôi sẽ bầu bạn với một đống 
tấm ốp tường đá Sheetrock cao bốn feet. Vì vậy mà tôi không ngại du lịch đến những nơi 
hẻo lánh nhất trên thế giới, không ngại bất cứ đâu nếu ở đó có người. Trước khi tôi đi Ý mọi 
người đã hỏi, “Cô có bạn bè nào ở Roma không?”, tôi thường lắc đầu nói không và thầm 
nghĩ. Nhưng tôi sé có. 

Thường khi đi du lịch ta gặp bạn bè mình một cách tình cờ, như khi ngồi cạnh họ trên xe 
lửa, hay trong quán ăn, hay trong một nhà giam. Nhưng đó là những gặp gỡ tình cờ, và ta 
đừng bao giờ nên tin cậy hoàn toàn vào sự tình cờ. Để có một phương pháp hệ thống hơn 
thì phải nói đến một hệ thống cũ rất quan trọng là “thư giới thiệu” (ngày nay có thể là một 
email), trịnh trọng giới thiệu ta với người quen của một người quen. Đây là cách thức tuyệt 
vời để gặp gỡ mọi người, nếu ta đủ trơ tráo gọi một cú điện thoại tiếp thị rồi tự mời mình 
đén nhà người ta ăn tối. Vậy nên trước khi đi Ý, tôi đã hỏi tất cả những người mình biết ở 
Mỹ là họ có bạn bè nào ở Roma không, và tôi vui mừng thông báo là tôi đã được cử ra nước 
ngoài với một danh sách đầu mối liên lạc Ý đáng kể. 


Trong tất cả những người được đề cử trong Danh Sách Bạn Ý Mới Tiềm Năng của tôi, tôi 
tò mò muốn gặp nhất một anh chàng tên là.. chuẩn bị nghe đây... Luca Spaghetti. Luca 
Spaghetti là một người bạn tốt của cậu bạn thân Patrick McDevitt tôi quen từ những ngày 
còn học đại học. Và nói thật đó là tên của anh ấy, tôi thề có Chúa, tôi không bịa ra đâu. Thật 
quá điên rồ. Ý tôi là - thử nghĩ xem. Hãy tưởng tượng đi qua cuộc đời với một cái tên như 
Patrick McDevitt? 


Dầu sao, tôi định sẽ liên lạc với Luca Spaghetti càng sớm càng tốt. 


https://thuviensach.vn 


14 


Dù sao, đầu tiên tôi phải ổn định trường lớp đã. Lớp học của tôi bắt đầu hôm nay tại Học 
viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Leonardo da Vinci, nơi tôi sẽ học tiếng Ý bốn giờ một ngày, năm 
ngày một tuần. Tôi rất háo hức đi học. Tôi thật là một sinh viên không biết mắc cỡ. Tối qua 
tôi bày quần áo của mình ra, y như tôi làm trước ngày đầu vào lớp một, với đôi giày da sơn 
và hộp đựng cơm trưa mới của mình. Toi hy vọng thầy giáo sẽ thích mình. 


Tất cả chúng tôi phải làm một bài kiểm tra vào ngày đầu tiên tại Học viện Leonardo da 
Vinci để được xếp vào các trình độ lớp tiếng Ý theo khả năng của mình. Khi nghe thấy 
chuyện này, tôi liền bắt đầu hy vọng mình không bị xếp vào lớp Trình độ Một, vì vậy sẽ rất 
bẽ mặt, vì rằng tôi đã học cả một học kỳ tiếng Ý tại Trường Đêm dành cho Quý cô Ly dị ở 
New York, và rằng tôi đã học thuộc lòng các thẻ ghi chú trong mùa hè, và rằng tôi đã ở 
Roma một tuần lễ, và đã thực tập tiếng Ý trực tiếp, thậm chí trò chuyện với các cụ bà về ly 
dị. Vấn đề là, tôi thậm chí không biết trường này có bao nhiêu lớp, nhưng ngay khi nghe từ 
trình độ, tôi nhất định là mình phải qua được bài kiểm tra để vào Trình độ Hai, ít nhất. 


Hôm nay trời mưa rầm rập, và tôi có mặt ở trường sớm (tôi vẫn luôn vậy - lập đị!) và làm 
bài kiểm tra. Thật là một bài kiểm tra khó! Thậm chí tôi không thể làm xong một phần mười 
của bài! Tôi biết rất nhiều tiếng Ý, tôi biết hàng tá từ tiếng Ý, nhưng họ không hỏi tôi bất kỳ 
điều gì tôi biết. Rồi đến một bài kiểm tra miệng, còn tệ hơn nữa. Người giáo viên Ý gầy 
nhom phỏng vấn tôi nói quá sức nhanh, theo tôi thấy, lẽ ra tôi có thể làm tốt hơn rất nhiều 
nhưng tôi căng thẳng và phạm lỗi ở những chỗ đã biết (ví dụ, sao tôi lại nói Vado a scuola 
thay vì Sono andata a scuola?I151 Tôi biết cái này ma!). 


Dù sao thì cuối cùng, mọi chuyện cũng ổn. Thầy giáo người Ý gầy nhom kiểm tra bài làm 
của tôi rồi chọn lớn cho tôi: 
Trình độ HAI 


Các lớp học bắt đầu vào buổi chiều. Vậy nên tôi đi ăn trưa (rau diếp quăn chiên) rồi thong 
dong trở về trường và bảnh chọe đi ngang qua tất cả những sinh viên Trình độ Một đó (họ 
han là molto stupido, thật vậy) và bước vào lớp đầu tiên của mình. Với người bằng vai phải 
lứa của mình. Chỉ trừ việc mọi chuyện nhanh chóng trở nên rõ ràng là những người này 
không ngang hàng với tôi và rằng tôi không dính dáng gì ở đây cả vì Trình độ Hai thật sự 
khó quá sức. Tôi cảm thấy như mình đang bơi, nhưng phải chật vật lắm. Như mỗi khi hít vào 
tôi lại uống luôn nước. Người thầy, một anh chàng gầy nhách (sao mấy ông thầy ở đây lại 
ốm đến vậy? Tôi không tin cậy những người Ý gầy nhom), đi quá nhanh, bỏ qua cả mấy 
chương sách giáo khoa, và cứ nói, “Cái này các bạn đã biết rồi, cái kia các bạn đã biết rồi..." 
và tiếp tục một cuộc đàm thoại nhanh như gió với những bạn học của tôi rõ ràng là đã quá 
trôi chảy. Bụng tôi thắt lại hoảng sợ và tôi thở khò khèn, cầu cho ông thầy đừng kêu tôi. Vừa 
đến giờ giải lao, tôi nhào ra khỏi lớp, hai chân loạng choạng và chạy vụt một mạch đến 
phòng hành chính chực khóc, van xin rành mạch bằng tiếng Anh là họ có thể vui lòng 
chuyển tôi xuống lớp Trình độ Một không. Và thế là họ chuyển tôi xuống. Và giờ thì tôi đang 
ở đây. 


https://thuviensach.vn 


Người thầy này đầy đặn và nói từ từ. Vậy thì tốt hơn nhiều. 


https://thuviensach.vn 


15 


Điều thú vị về lớp học tiếng Ý của tôi là không ai thật sự cần phải có mặt ở đó. Chúng tôi 
có cả thảy mười hai học viên, thuộc mọi lứa tuổi, từ khắp nơi trên thế giới, và tất cả đều đến 
Roma với cùng một lý do - học tiếng Ý vì họ cảm thấy thích. Không một ai trong chúng tôi có 
thể xác định được dù chỉ một lý do cụ thể tại sao mình có mặt ở đây. Không ai có ông chủ 
nói rằng, “Điều thiết yếu là anh học tiếng Ý để chúng ta tiến hành kinh doanh ở nước ngoài.” 
Tất cả mọi người, kể cả ông kỹ sư Đức nghiêm trang, đều chia sẻ điều tôi tưởng là động cơ 
của cá nhân mình: tât cả chúng tôi muốn nói tiếng Ý vì chúng tôi thích cái cách nó làm chúng 
tôi cảm nhận nó. Một phụ nữ Nga có gương mặt u buồn nói với chúng tôi là bà đãi mình 
những lớp học tiếng Ý vì “Tôi nghĩ tôi xứng đáng được một cái gì đó đẹp dé.” Ông kỹ sư Đức 
nói, “Tôi muốn tiếng Ý vì tôi thích dolce vita” - một cuộc sống ngọt ngào. (Chi có điều, với 
giọng Đức cứng nhắc của ông, nghe có vẻ như ông nói ông thích một “deutsche vita” - cuộc 
sống Đức - mà tôi e ông đã có quá nhiều rồi.) 

Như tôi khám phá ra trong vài tháng sau đó, quả thực có một số lý do chính đáng khi nói 
tiếng Ý là ngôn ngữ đẹp một cách quyến rũ nhất trên thế giới và tại sao tôi không phải là 
người duy nhất nghĩ vậy. Dé hiểu tại sao, đầu tiên ta phải hiểu rang châu Âu đã từng là một 
nơi hỗn loạn với vô số thổ ngữ bắt nguồn từ tiếng La tỉnh mà dần dần, qua nhiều thế kỷ, 
phân hóa thành một số ngôn ngữ riêng biệt - tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Điều đã 
diễn ra ở Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là một cuộc tiến hóa tự nhiên: thổ ngữ của 
thành phố nổi bật nhất dần trở thành ngôn ngữ được cả vùng chấp nhận. Do vậy, cái mà 
ngày nay chúng ta gọi là tiếng Pháp thật ra là một phiên bản của tiếng Pari thời Trung cổ. 
Tiếng Bồ Đào Nha thật ra là tiếng Lisbon. Tiếng Tây Ban Nha về cơ bản là tiếng Madrid. Đây 
là những thắng lợi tư bản chủ nghĩa: thành phố hùng mạnh nhất cuối cùng đã quyết định 
ngôn ngữ của cả quốc gia. 


Ý thì lại khác. Một sự khác biệt then chốt là, trong một thời gian rất dài, Ý thậm chí không 
phải là một quốc gia. Mãi về sau (năm 1861), Ý mới được thống nhất và cho đến lúc đó vẫn 
còn là một bán đảo gồm các thành bang trong đó chiến tranh bị các hoàng tử địa phương 
kiêu hãnh hay các cường quốc châu Âu khác thống trị. Nhiều vùng của Ý thuộc về Pháp, 
nhiều vùng thuộc về Tây Ban Nha, nhiều vùng khác thuộc về Giáo hội, nhiều vùng thì thuộc 
về bất kỳ ai có thể chiếm được pháo đài hay cung điện trong đó. Người Ý đã hoặc nhu nhược 
hoặc hào hiệp với tất cả sự thống trị này. Hầu hết không ưa gì lắm chuyện làm thuộc địa của 
những người bạn châu Âu, nhưng luôn có một nhóm người thờ ơ nói “Franza or Spagna, 
purchè se magna”, trong thổ ngữ là “Dù Pháp hay Tây Ban Nha, miễn là ta còn có thể ăn.” 


Tất cả sự chia rẽ nội bộ này có nghĩa là Ý đã chưa bao giờ thống nhất theo đúng nghĩa, và 
tiếng Ý cũng vậy. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi, trong nhiều thế kỷ, người Ý viết và nói 
bằng những thổ ngữ mà giữa họ với nhau không thể hiểu được. Một nhà khoa học ở 
Florence khó mà giao tiếp với một nhà thơ ở Sicily hay một thương gia ở Venice (dĩ nhiên là 
trừ khi bằng tiếng La tỉnh mà hầu như không được xem là ngôn ngữ quốc gia). Vào thế kỷ 
mười sáu, một số trí thức Ý đã họp lại và quyết định rằng chuyện này là vô lý. Bán đảo Ý này 
cần một ngôn ngữ Ý, chí ít là cũng trong hình thức chữ viết, và mọi người đều đồng ý về 


https://thuviensach.vn 


điều này. Vậy là cuộc họp mặt của các trí thức này tiến hành một điều vô tiền khoáng hậu 
trong lịch sử châu Âu: ho chọn thổ ngữ dep dé nhất trong tất cả các thổ ngữ Ý và tôn lên làm 
tiếng Ý. 

Để tìm ra thổ ngữ đẹp đẽ nhất từng được nói ở Ý, họ đã phải trở lui đúng hai trăm năm về 
Florence thế kỷ mười bốn. Cái mà đại hội này quyết định từ thời điểm đó trở đi sẽ được 
xem là tiếng Ý hợp thức là ngôn ngữ riêng của nhà thơ xứ Florence Dante Alighieri. Khi 
Dnate công bố Thần khúc vào năm 1321 mô tả tỉ mỉ hành trình ảo tượng qua Địa Ngục, Tĩnh 
Ngục và Thiên Đường, ông đã làm choáng váng giới học thức vì đã không viết bằng tiếng La 
tinh. Ông cảm thấy rằng tiếng La tinh là một ngôn ngữ mục nát của giới thượng lưu va rằng 
sử dụng nó trong văn xuôi nghiêm trang đã “biến văn học thành một gái diém” khi biến thé 
văn kể chuyện phổ thông thành thứ gì đó chỉ có thể mua bằng tiền, nhờ đặc quyền của một 
nền giáo dục quý tộc. Thay vì vậy, Dante trở về với đường phố, chọn thứ ngôn ngữ Florence 
đích thực mà cư dân thành phố của ông nói (trong số đó có cả những người đương thời lỗi 
lạc như Boccaccio và Petrarch) và sử dụng ngôn ngữ đó để kể câu chuyện của mình. 


Ông đã viết kiệt tác của mình bằng cái mà ông gọi là dolce stil nuovo, “phong cách mới 
ngọt ngào” của biệt ngữ, và ông đã déo gọt biệt ngữ này ngay khi đang viết nó, cũng đích 
thân ảnh hưởng đến biệt ngữ này như rồi đây Shakespeare sẽ ảnh hưởng đến tiếng Ahh 
thời Elizabeth. Chuyện một nhóm nhà trí thức dân tộc rất lâu về sau này ngồi lại và quyết 
định rằng tiếng Ý của Dante từ đây trở thành ngôn ngữ chính thức của Ý hẳn rất giống như 
thể một ngày đầu thế kỷ mười chín một nhóm giảng viên Oxford ngồi lại và quyết định là - 
từ đây trở đi - mọi người ở Anh sẽ nói tiếng Shakespeare thuần khiết. Và điều đó thật sự đã 
có kết quả. 


Vì vậy, tiếng Ý chúng ta nói ngày nay không phải là tiếng Roma hay tiếng Venice (dù đây 
đã từng là những thành phố quân sự và thương mại hùng mạnh), thậm chí cũng không hoàn 
toàn thật sự là tiếng Florence. Về cơ bản, đó là tiếng Dante. Không có ngôn ngữ châu Âu nào 
lại có một nguồn gốc nghệ thuật như thế. Và có lẽ cũng không có ngôn ngữ nào được thụ 
phong để thể hiện cảm xúc con người một cách hoàn hảo hơn tiếng Ý Florence thế kỷ mười 
bốn này, vi được một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của văn minh phương Tây tô điểm. 
Dante đã viết Thần khúc với terza rima, thể thơ ba câu, một chuỗi vần với mỗi vần lặp lại ba 
lần sau mỗi năm dòng, đem lại cho biệt ngữ Florence duyên dáng của ông cái mà các học giả 
gọi là “nhịp chảy êm đềm” - một nhịp điệu vẫn còn sống động trong các ngữ điệu nên thơ, 
líu ríu mà những người lái taxi, những người hàng thịt và những lãnh đạo chính phủ Ý vẫn 
nói ngày nay. Dòng cuối cùng của Thần khúc, nơi Dante đối mặt với ảo tượng của chính 
Thượng Đế, là một ẩn ý bất kỳ ai quen thuộc với cái gọi là tiếng Ý hiện đại cũng có thể dễ 
dàng hiểu được. Dante viết Thượng Đế không đơn thuần chỉ là một ảo tượng ánh sáng huy 
hoàng lóa mắt mà trên hết, Ngài là l’amor che move il sole e l'altre stelle... 


“Tình yêu dịch chuyển mặt trời và các tỉnh cầu khác”. 


Vậy nên thực ra không có gì lạ khi tôi tha thiết muốn học ngôn ngữ này đến vậy. 


https://thuviensach.vn 


16 


Trầm Cảm và Cô Đơn lần theo dấu tôi sau khoảng mười ngày ở Ý. Một buổi tối tôi thả bộ 
doc Villa Borghese sau một ngày vui vẻ ở trường và mặt trời dang dat vàng lên khắp nha 
thờ St.Peter. Tôi cảm thấy mãn nguyện giữa khung cảnh lãng mạn này, dù rằng tôi chỉ có 
một mình trong khi những người khác trong công viên hoặc đang vuốt ve người yêu hoặc 
đang chơi đùa vui vẻ với trẻ con. Nhưng rồi tôi thôi không dựa vào hàng lan can ngắm mặt 
trời lặn nữa và bắt đầu nghĩ ngợi hơi nhiều, và rồi từ nghĩ ngợi chuyển sang nghiền ngẫm, 
và đó là khi Trầm Cảm và Cô Đơn đuổi kịp tôi. 

Chúng tấn công tôi bất thình lình, hoàn toàn lầm lì và đe dọa như các thám tử Pinkerton, 
rồi chúng uy hiếp bên sườn tôi - Trầm Cảm bên trái, Cô Đơn bên phải. Chúng không cần 
phải xuất trình phù hiệu. Tôi biết những gã này rất rõ. Chúng tôi đã chơi trò mèo đuổi chuột 
nhiều năm nay rồi. Tuy vậy tôi thừa nhận là thật ngạc nhiên khi thấy chúng trong vườn Ý 
trang nhã này lúc hoàng hôn. Chúng không thuộc về nơi này. 

Tôi nói với ching,’Lam sao mấy ông tìm ra tôi ở đây? Ai cho mấy ông hay là tôi đã đến 
Roma?” 

Trầm Cảm, luôn là gã khôn ngoan, nói, “Sao hả - bà không vui thấy tụi tôi sao?” 

“Đi đi,” tôi bảo gã. 

Cô Đơn, tên cớm nhạy cảm hơn, nói, “Tôi rất tiếc, thưa bà. Nhưng có thể tôi phải bám theo 
bà suốt thời gian bà đi du lịch. Đó là nhiệm vụ của tôi.” 

“Tôi thật sự mong ông không làm thế/ tôi nói với hắn rồi hắn nhún vai gần như xin lỗi, 
nhưng lại tiến đến gần hơn. 

Rồi chúng lục soát người tôi tìm vũ khí. Chúng dốc túi tôi đổ hết ra bất cứ niềm vui nào tôi 
đã mang đến đây. Gã Trầm Cảm thậm chí còn tịch thu kẻ căn cước của tôi; như gã luôn làm 
vậy. Rồi gã Cô Đơn bắt đầu hỏi cung tôi, chuyện tôi rất kinh hãi vì nó luôn kéo dài hàng giờ. 
Gã lịch sự nhưng không thương xót, và cuối cùng bao giờ gã cũng tóm được sai sót của tôi. 
Gã hỏi tôi có biết một lý do để hạnh phúc nào không. Gã hỏi tại sao tôi lại chỉ có một mình 
tối nay. Gã hỏi (dù chúng tôi đã xong kiểu tra vặn này hàng trăm lần rồi) tại sao tôi không 
thể duy trì nổi một mối quan hệ, tại sao tôi hủy hoại cuộc hôn nhân của mình, tại sao tôi làm 
hỏng chuyện với David, tại sao tôi làm hỏng bét mọi chuyện với tất cả những người đàn ông 
bên cạnh. Gã hỏi tôi đã ở đâu vào cái đêm tôi sang tuổi ba mươi, và tại sao mọi chuyện đã 
trở nên chua chát từ đó. Gã hỏi tại sao tôi không thể chỉnh đốn đời mình cho khá hơn, và tại 
sao tôi không ở lại và sống trong một căn nha dep dé va nuôi dạy những đứa con xinh xắn 
như bất kỳ phụ nữ đáng kính nào ở tuổi tôi nên làm. Gã hỏi chính xác là tại sao tôi nghĩ tôi 
xứng đáng với một kỳ nghỉ ở Roma khi đã phá tan đời mình như thế. Gã hỏi tại sao tôi nghĩ 
rằng chạy trốn đến Ý như một nhóc học đại học sẽ khiến tôi hạnh phúc. Gã hỏi, tôi nghĩ kết 
cục tôi sẽ ở đâu lúc về già nếu tôi cố sống kiểu này. 

Tôi thả bộ về nhà, hy vọng rũ bỏ được chúng, nhưng chúng cứ bám theo tôi, hai kẻ khủng 
bố thuê này. Gã Trầm Cảm giữ chặt vai tôi còn gã Cô Đơn thì rông dài với trò tra vấn của 


https://thuviensach.vn 


hắn. Tôi thậm chí không buồn ăn tối; tôi không muốn chúng nhìn tôi. Tôi cũng không muốn 
để chúng lên cầu thang dẫn đến căn hộ của mình, nhưng tôi biết gã Trầm Cảm lắm, gã có 
một cái dùi cui, vậy nên chẳng có gì cẩn gã vào nếu gã thấy đó là điều gã muốn. 

“Thật không công bằng nếu ông lên đây,” tôi nói với gã Trầm Cảm. “Tôi đã thanh toán với 
các ông rồi. Tôi đã thụ án của mình ở New York rồi.” 

Nhưng hắn chỉ nhìn tôi với cái cười u tối đó, ngồi vào trong chiếc ghế ưa thích của tôi, gác 
chân lên bàn tôi rồi châm một điếu xì gà, nhả khói um khắp nơi. Ga Cô Don nhìn và thở dài, 
rồi len lên giường tôi kéo chăn trùm kín, mặc nguyên quần áo, giày và mọi thứ. Hắn sắp bắt 
tôi ngủ với hắn đêm nay, tôi biết vậy. 


https://thuviensach.vn 


17 


7 2 


Tôi chỉ mới ngừng uống thuốc vài ngày trước. Uống thuốc chống suy nhược ở Ý quả có vẻ 
điên rồ. Làm thế nào tôi lại có thé tram cảm ở đây? 

Lúc đầu tôi chưa hề muốn dùng thuốc. Tôi đã vật lộn với chuyện dùng thuốc trong một 
thời gian dài, chủ yếu vì một danh sách dài những phản đối cá nhân (ví dụ: người Mỹ lạm 
dụng thuốc; chúng ta vẫn chưa biết những tác dụng về lâu dài của thứ này trên não người; 
việc ngày nay ngay cả trẻ con Mỹ cũng dùng thuốc chống suy nhược là một tội ác; chúng ta 
đang điều trị các triệu chứng chứ không phải nguyên nhân của trường hợp khẩn cấp sức 
khỏe tâm thần quốc gia...) Dù sao, suốt mấy năm vừa qua của đời mình, không nghi ngờ gì 
rằng tôi đã trong tình trạng rắc rối trầm trọng và rắc rồi này không sớm chấm dứt. Khi cuộc 
hôn nhân của tôi tan rã và biến cố với David diễn ra, tôi đã dần dần có tất cả các triệu chứng 
trâm cảm nghiêm trọng - mât ngủ, mất cảm giác thèm ăn và dục tình, khóc không tự chủ 
được, đau lưng và đau bao tử kinh niên, xa lạ và thất vọng, khó tập trung trong công việc, 
thậm chí mất khả năng bực bội chuyện những đảng viên đảng Cộng hòa giành thắng lợi 
trong một cuộc bầu cử tổng thống... cứ liên miên như thế. 


Khi bị lạc trong những đám rừng này, đôi khi phải mất một thời gian ta mới nhận ra là 
mình đang lạc. Trong một thời gian rất dài, ta có thể tự thuyết phục mình là ta chỉ mới lang 
thang khỏi con đường vài feet, rằng ta sẽ tìm thấy đường về điểm xuất phát ngay thôi. Rồi 
màn đêm buông xuống không biết bao lần, và ta vẫn không hình dung được mình đang ở 
đâu, và đã đến lúc phải thú nhận là ta đã lạc quá xa con đường đến nỗi ta không còn biết 
hướng mặt trời mọc nữa. 


Tôi gánh vác tình trạng trầm cảm của mình như thể nó là trận chiến của đời mình, mà dĩ 
nhiên, nó là vậy. Tôi trở thành một học trò của trải nghiệm trầm cảm của chính mình, thử 
lần mò những nguyên nhân của nó. Gốc rễ của tất cả tuyệt vọng này là gì? Phải chăng là 
nguyên nhân tâm lý? (Lỗi của bố mẹ?) Phải chăng chỉ là tạm thời, một “thời gian tồi tệ” 
trong đời mình? (Khi vụ ly hôn kết thúc, trầm cảm có chấm dứt theo không?) Phải chăng là 
do di truyền? (Sầu Muôn, được gọi bằng nhiều tên khác nhau, đã thấm qua gia đình tôi từ 
nhiều thế hệ, cùng với cô dâu buồn bã của nó, Chứng Nghiện Rượu.) Văn hóa? (phải chăng 
đó chỉ là hệ quả của việc một đứa con gái Mỹ có nghề nghiệp thời hậu phong trào nữ quyền 
cố gắng tìm thấy cân bằng trong một đời sống thành thị ngày càng căng thẳng và vong 
thân?) Hay nguyên nhân tử vi? (Tôi buồn đến vậy vì tôi thuộc cung Cự Giải quá nhạy cảm 
vốn có các biểu hiện chính đều do cung Song Sinh hay thay đổi chi phối?) Nguyên nhân 
nghệ thuật chăng? (Không phải những người sáng tạo luôn bị trầm cảm vì chúng ta quá 
nhạy cảm và đặc biệt sao?) Hay là nguyên nhân tiên hóa? (Tôi có mang trong mình nỗi 
hoảng hốt còn lại từ nhiều thiên niên kỷ khi loài của mình cố gắng sống sót trong một thế 
giới bạo tàn không?) Nghiệp ư? (Phải chăng tất cả những bộc phát sầu não này rõ là hậu quả 
của hành vi xấu ở những kiếp trước, những chướng ngại cuối cùng trước khi giải thoát?) Do 
hormone chăng? Chế độ ăn uống? Triết học? Mùa? Môi sinh? Hay vì tôi đang thăm dò vào 
nỗi khát khao Thượng Đế mọi người đều có? Hay tôi bị thiếu cân bằng hóa học? Hay tôi chỉ 
cần có quan hệ tình dục? 


https://thuviensach.vn 


Thật quá nhiều yếu tố tạo thành chỉ một con người! Sao chúng ta hoạt động trên nhiều 
tầng đến thế, và sao chúng ta phải chịu nhiều ảnh hưởng từ trí óc ta, cơ thể ta, lịch sử ta, gia 
đình ta, thành phố ta, tâm hồn ta và những bữa ăn trưa của ta đến thé! Tôi bắt đầu cảm thấy 
chứng trầm cảm của mình có lẽ là một sự đa dạng luôn thay đổi nào đo gồm tất cả các yếu tố 
này, và có lẽ cũng bao gồm cả một số thứ tôi không thể kể tên hay khẳng định. Vậy nên tôi 
đối mặt cuộc chiến ở mọi bình diện. Tôi mua tât cả những quyển sách tự thực hành có 
những cái tựa rối rắm ấy (luôn chắc chắn là đã bọc chúng trong tờ Hustler số mới nhất, để 
người lạ sẽ không thể biết tôi đang thật sự đọc gì). Tôi bắt đầu tìm đến sự giúp đỡ chuyên 
môn của một bác sĩ trị liệu vừa tốt bụng vừa sâu sắc. Tôi cầu nguyện như một người mới tu. 
Tôi ngừng ăn thịt (dù sao cũng chỉ trong một thời gian ngắn) sau khi ai đó bảo tôi là tôi 
đang “ăn nỗi sợ hãi của con vật vào thời điểm nó chết”. Một nhà trị liệu xoa bóp phong trào 
thời đại mới lập dị bảo tôi nên mặc quần lót màu cam, để làm cân bằng những luân xa tình 
dục của mình, và, bạn ơi - tôi thực sự đã làm vậy. Tôi uống cái loại trà cỏ Saint-John chết tiệt 
mà cũng không thấy hiệu quả nào rõ rệt. Tôi tập luyện. Tôi tiếp xúc với những môn nghệ 
thuật làm phấn chấn và cẩn thận tránh xa những phim ảnh, sách vở và bài hát buồn (thậm 
chí nến ai đó nhắc đến những từ Leonard và Cohen trong cùng một câu, tôi có thể phải rời 
khỏi phòng). 


Tôi cố hết sức để kiềm chế những thốn thức vô tận. Tôi nhớ đã từng tự hỏi một đêm nó, 
khi đang cuộn mình trong cũng cái góc cũ kỹ của cũng chiếc ghế dài cũ mèm của mình, khóc 
lóc vì cũng một điệp khúc những ý nghĩ sầu muộn cũ rích, “Có gì đó mi có thể làm thay đổi 
tình hình này không, Liz?” và điều tôi chỉ có thể nghĩ ra là đứng lên vừa khóc nức nở vừa cố 
đứng thăng bằng một chân giữa phòng khách. Chỉ để chứng minh là - khi tôi không thể thôi 
khóc hay thay đổi cuộc độc thoại âm thầm ảm đạm, tôi vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát: 
chí ít tôi có thể khóc lóc điên cuồng mà vẫn giữ thăng bằng trên một chân được. Này, đó là 
một khởi đầu. 

Tôi băng qua đường để dạo trong nắng. Tôi dựa vào mạng lưới hỗ trợ của mình, yêu 
thương gia đình mình và nuôi dưỡng những tình bạn sáng láng nhất của mình. Và khi mấy 
tờ tạp chí phụ nữ nhiễu sự cứ nói với tôi rằng sự kém tự trọng của tôi chẳng giúp giải quyết 
được phiền muộn, tôi đi làm một kiểu tóc mới xinh đẹp, mua ít đồ trang điểm đắt tiền và 
một chiếc đầm đẹp. (Khi một người bạn khen vẻ ngoài mới của tôi, tôi chỉ có thể nói được, 
một cách dứt khoát, là, “Chiến Dịch Tự Trọng - Ngày Một Khốn Kiếp”). 


Điều cuối cùng tôi thử, sau khoảng hai năm chiến đấu với nỗi sầu muộn này, là thuốc. Nếu 
tôi có thể áp đặt ý kiến mình ở đây, tôi nghĩ đó luôn nên là thứ bạn thử cuối cùng. Với tôi thì, 
quyết định đi con đường “Vitamin P” đến sau một đêm tôi ngồi giữa sàn phòng ngủ hàng 
giờ, cố hết sức thuyết phục mình không khía tay mình bằng một con dao bếp. Tôi đã thắng 
cuộc tranh luận với con dao đêm đó, nhưng phải khó khăn lắm. Vào khoảng thời gian ấy tôi 
còn có vài sáng kiến khác hay hơn - là nhảy từ một tòa nhà xuống hay thổi bay óc bằng một 
khẩu súng, sẽ có thể chấm dứt sự chịu đựng này ra sao. Tuy nhiên điều gì đó như ngồi suốt 
đêm với một con dao trong tay cũng đã là thực hiện ý tưởng. 

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên tôi gọi cô bạn Susan, van xin cô ấy giúp đỡ. Tôi không tin 
cả trong lịch sử gia đình mình trước đây từng có một phụ nữ làm việc này, và có lúc ngồi 
giữa ngả đường, giữa đời mình như thế này, và nói, “Tôi không thể bước thêm một bước 
nào nữa - phải có ai đó giúp tôi.” Điều đó cũng sẽ không khiến những phụ nữ ấy dừng bước. 


https://thuviensach.vn 


Chẳng có ai sẽ có thể, hay đã có thể, giúp họ. Điều duy nhất sẽ không thể xảy ra là họ và gia 
đình sẽ chết đói. Tôi không thể thôi nghĩ về những phụ nữ này. 


Và tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt của Susan khi cô ấy lao vào căn hộ của tôi 
khoảng một giờ sau khi tôi gọi cuộc gọi cấp cứu, và thấy tôi ngồi thu lu trên chiếc ghế dài. 
Hình ảnh nỗi đau của tôi phản chiếu lại rõ ràng trong vẻ lo lắng mà cô dành cho tính mạng 
của tôi vẫn là một trong những ký ức rùng rợn nhất đối với tôi về những năm kinh hoàng 
đó. Tôi cuộn trò như một trái banh khu Susan gọi mấy cuộc điện thoại và tìm ra một chuyên 
gia tâm thần sẽ tư vấn cho tôi ngay hôm ấy để bàn bạc khả năng kê đơn thuốc chống suy 
nhược. Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của Susan với bác sĩ qua điện thoại, lắng nghe cô ấy 
nói, “Tôi e rằng bạn tôi sắp làm tổn thương bản thân trầm trọng.” Tôi cũng e vậy. 

Chiều hôm đó khi tôi đến gặp chuyên gia tâm thần, ông ấy hỏi điều gì đã khiến tôi chờ lâu 
đến vậy mới yêu cầu giúp đỡ - như thể tôi đã không cố tự cứu mình trong một thời gian dài 
đến thế. Tôi cho ông biết những phản đối và cân nhắc của mình về thuốc chống suy nhược. 
Tôi đặt ba cuốn sách đã xuất bản của mình trên bàn ông và nói, “Tôi là một nhà văn. Xin 
đừng làm bất cứ gì tổn hại đến cái đầu của tôi.” Ông ta nói, “Nếu như cô có bệnh thân, cô sẽ 
không ngần ngại dùng thuốc để chữa - vậy tại sao cô lại do dự chuyện này?” Nhưng mà, thật 
ra, điều đó chỉ chứng tỏ là ông ấy không biết gì về gia đình tôi; một người dòng họ Gilbert 
rất có thể sẽ không điều trị bệnh thận, bởi vì chúng tôi là một gia đình xem bất kỳ bệnh tật 
nào cũng đều là dấu hiệu của thất bại cá nhân, đạo đức và tinh thần. 


Ông ta chỉ định tôi dùng một vài thuốc khác nhau - Xanax, Zoloft Wellbutrin, Busperin - 
cho đến khi chúng tôi tìm thấy một phối hợp không làm tôi buồn nôn hay biến ham muốn 
tình dục của tôi thành một ký ức xa xăm. Rất nhanh, trong vòng chưa đầy một tuần, tôi đã 
có thể cảm nhận thêm một tia ánh sáng ban ngày trong tâm trí mình. Ngoài ra, cuối cùng tôi 
đã có thể ngủ được. Và đó là một món quà thật sự, vì khi ta không thể ngủ, ta không thể 
thoát ra được khỏi cái vũng lầy - không thể nào. Mấy viên thuốc trả lại cho tôi những giờ 
ngủ ban đêm có khả năng làm hồi phục và cũng làm tay tôi không run ray nữa, giải tỏa cái 
áp lực đè nặng lên ngực tôi và cái nút báo động trong tim tôi. 


Thế nhưng, tôi chưa từng thoải mái khi dùng mấy thứ thuốc đó, dù chúng giúp tôi tức thì. 
Tôi chưa bao giờ quan tâm ai đã bảo mình mấy thứ thuốc men này là một ý kiến hay và 
hoàn toàn an toàn; tôi luôn cảm thấy mâu thuẫn trong chuyện này. Không nghi ngờ gì nữa, 
mấy thứ thuốc đó là chiếc cầu đưa tôi qua bờ bên kia, nhưng tôi muốn thoát khỏi chúng 
càng sớm càng tốt. Tôi bắt đầu dừng thuốc vào tháng Một năm 2003. Đến tháng Năm, tôi đã 
giảm liều lượng xuống một cách đáng kể. Dù sao đi nữa, đó là những tháng khó khăn nhất - 
những tháng cuối cùng của vụ ly dị, những tháng dây dưa cuối cùng với David. Nếu chỉ cầm 
cự thêm chút nữa, tôi có thể chịu đựng được thời gian đó mà không dùng thuốc không? Tự 
mình, tôi đã có thể qua khỏi không? Tôi không biết. Đó là vấn đề về sinh mệnh một con 
người - không có nhóm kiểm soát, tuyệt đối không thể nào biết bất kỳ ai trong chúng ta sẽ 
ra sao nếu có một biến số nào đó đã thay đổi. 

Tôi biết rõ mấy thứ thuốc đó làm cho nỗi bất hạnh của tôi có vẻ bớt thê thảm. Vậy nên tôi 
biết ơn về điều ấy. Nhưng tôi vẫn hết sức bán tính bán nghi về những dược phẩm thay đổi 
tâm trạng. Tôi kinh sợ sức mạnh của chúng, nhưng lo lắng khi chúng được sử dụng tràn lan. 
Tôi nghĩ các dược phẩm này cần được kê toa và sử dụng một cách dè dặt hơn nữa ở đất 


https://thuviensach.vn 


nước này, đồng thời không bao giờ được thiếu sự điều trị tư vấn tâm lý song song. Chỉ 
những người phương Tây cổ điển liều lĩnh mới nghĩ rằng điều trị triệu chứng mà không 
khảo sát tỉ mỉ nguyên nhân sâu xa của bênh sẽ khiến cho bệnh nhân nào đó có thể thật sự 
trở nên khá hơn. Những viên thuốc đó có thể đã cứu đời tôi, nhưng chỉ cùng chung với 
chừng hai mươi cố gắng khác tôi đã làm đồng thời trong thời gian đó để cứu mình, và tôi hy 
vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến những thứ thuốc như vậy nữa. Nhưng một bác sĩ đã 
nói rằng tôi có thể phải dùng thuốc chống suy nhược dai dăng nhiều lần trong đời vì 
“khuynh hướng u sầu” của tôi. Tôi cầu Chúa là ông ấy lầm. Tôi định làm tất cả những gì có 
thể để chứng minh là ông ấy lầm, hay ít ra là chống chọi với khuynh hướng u sần đó bằng 
mọi biện pháp. Tôi không thể nói được điều này biến tôi thành một kẻ cứng đầu chỉ để tự 
chuốc lấy thất bại hay chứng đầu để tự bảo tồn. 


Nhưng tôi là thế rồi. 


https://thuviensach.vn 


18 


Hay, đúng hơn - tôi đây rồi. Tôi đang ở Roma, và tôi đang gặp rắc rối. Mấy tên khủng bố 
thuê Trầm Cảm và Cô Đơn đột nhập vào đời tôi lần nữa, mà tôi thì chỉ mới uống viên 
Wellbutrin cuối cùng ba ngày trước. Còn nhiều viên nữa trong ngăn kéo dưới cùng của tôi, 
nhưng tôi không muốn chúng. Tôi muốn thoát khỏi chúng mãi mãi. Nhưng tôi cũng không 
muốn hai gã Trầm Cảm và Cô Don xung quanh, nên tôi không biết phải làm gì, va tôi lại 
đang bị cuốn vào cơn hoảng loạn, như vẫn luôn vậy khi không biết phải làm gì. Vậy nên điều 
đêm nay tôi làm là tìm quyển sổ tay riêng tư nhất vẫn để cạnh giường phòng khi gặp rắc rối 
khẩn cấp. Tôi mở sổ ra. Tôi tìm được trang trắng đầu tiên. Tôi viết: 


“Tôi cần sự giúp đỡ của ngài.” 
Rồi tôi chờ đợi. Một lát sau, một lời đáp xuất hiện, bằng chính chữ viết tay của tôi: 
Ta ở ngay đây. Ta có thể làm gì cho ngươi? 


Và thế là cuộc chuyện trò lạ lùng nhất và bí ẩn nhất của tôi lại bắt đầu. Ở đây, trong cuốn 
số tay riêng tư nhất này, là tôi trò chuyện với chính mình. Tôi nói với chính tiếng nói tôi gặp 
đêm ấy trên sàn phòng tắm khi lần đầu tiên khóc lóc cầu xin Thượng Đế giúp đỡ, khi một 
cái đó (hay một ai đó) đã nói, “Đi ngủ lại đi, Liz.” Những năm về sau, tôi lại gặp giọng nói ấy 
vào những thời khắc hiểm nghèo cấp độ da cam, và tôi biết rằng cách tốt nhất để tiếp cận 
giọng nói đó là bút đàm. Tôi cũng đã ngạc nhiên nhận ra rằng mình có thể gần như luôn 
luôn tiếp cận giọng nói đó, bất luận nỗi thống khổ của tôi ảm đạm thế nào. Cả trong nỗi 
buồn tồi tệ nhất, giọng nói điềm tĩnh, cảm thông, thương yêu và vô vàn sáng suốt đó (mà có 
lẽ là tôi, hay cũng có thể không đúng là tôi) luôn luôn sẵn sàng cho một cuộc chuyện trò trên 
giấy và bất kỳ thời điểm nào ngày hay đêm. 

Tôi đã quyết định giải thoát mình khỏi lo ngại là độc thoại trên giấy có nghĩa là mình là 
một kẻ tâm thần phân liệt. Có thể tiếng nói tôi đang hướng đến là của Thượng Đế, cũng có 
thể là Sư phụ tôi đang nói qua tôi, hay có thể đó là thiên thần được chỉ định cho trường hợp 
của tôi, hay đó cũng có thể là Bản Ngã Tối thượng của tôi, hay có thể đó thực ra lại chỉ là 
một ý niệm tiềm thức của tôi, được tôi bày vẽ ra để tự bảo vệ khỏi nỗi giày vò của chính 
mình. Thánh Teresa đã gọi những tiếng nói nội tâm thần thánh đó là “những cách phát 
biểu” - những từ ngữ siêu nhiên đi vào tâm thức một cách tự phát, được diễn dịch ra ngôn 
ngữ của chính ta và đem lại cho ta nguồn an ủi siêu phàm. Tôi biết rõ Freud có thẻ sẽ nói về 
những an ủi tinh thần đó ra sao, đương nhiên - là chúng vô lý và “không đáng để tin tưởng. 
Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng thế giới này không phải là nhà trẻ.” Tôi đồng ý - thế giới 
không phải là một nhà trẻ. Nhưng chính vì thế giới đầy thử thách đến thé mà tại sao thật sự 
đôi khi ta phải vượt ra khỏi quyền hạn của nó để tìm giúp đỡ, khẩn khoản yêu cầu một uy 
quyền cao hơn để tìm thấy nguồn an ủi cho mình. 


Trong thế giới đầu thử nghiệm tâm linh của mình, không phải lúc nào tôi cũng có đức tin 
như vậy vào tiếng nói nội tâm minh triết này. Tôi nhớ đã từng tìm cuốn sổ riêng trong sôi 
trào cuồng giận và buồn phiền cay đắng, rồi nguệch ngoạc một thông điệp cho giọng nói nội 


https://thuviensach.vn 


tâm của mình - cho niềm an ủi bên trong thiêng liêng của mình - bằng chữ in tràn một 
trang giấy: 


“TA CÓC TIN NGƯƠI!!!!” 


Một lát sau, vẫn còn thở khó nhọc, tôi đã cảm thấy một chấm sáng rõ ràng thắp lên trong 
mình, và rồi tôi thay mình viết lời đáp buồn cười và hét-strc-binh-tinh: 

Vậy thì ngươi đang nói chuyện với ai? 

Từ đó tôi không còn hoài nghi sự tồn tại của giọng nói ấy nữa. Vậy nên đêm nay tôi lại tim 
đến giọng nói ấy. Day là lần đầu tiên tôi làm điều này từ khi đến Y. Tối hôm ấy tôi viết trong 
nhật ký là tôi đang yếu đuối va đầy sợ hãi. Tôi phân trần là hai gã Tram Cảm và Cô Don đã 
xuất hiện, và tôi sợ chúng sẽ không bao giờ bỏ đi. Tôi nói là tôi không muốn dùng thuốc nữa, 
nhưng tôi khiếp đảm rằng sẽ phải làm vậy. Tôi kinh hãi là tôi sẽ không bao giờ thật sự làm 
cuộc sống mình ổn định lại được nữa. 

Để đáp lại, đâu đó từ trong tôi trỗi dậy một sự hiện diện giờ đã thân thuộc, đem lại cho tôi 
tất cả vững tâm tôi vẫn hằng ước một người khác sẽ nói với tôi khi tôi lo âu. Và tôi thấy 
mình viết cho chính mình trên mặt giấy thế này: 


Ta đây. Ta thương yêu ngươi. Ta không cần biết ngươi có cần thức có cần thức và khóc cả 
đêm không, ta vẫn sẽ ở lại với ngươi. Nếu ngươi lại cần thuốc, cứ đến lấy mà dùng - ta cũng 
sẽ yêu thương ngươi kể cả điều đó. Nếu ngươi không cần thuốc, ta cũng sẽ yêu thương ngươi. 
Ngươi sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có thể khiến người đánh mất tình yêu của ta. Ta sẽ bảo vệ 
ngươi cho đến khi ngươi chết, và sau khi ngươi chết ta sẽ vẫn ở bên ngươi. Ta mạnh hơn 
Trầm Cảm, dũng mãnh hơn Cô Đơn và sẽ chẳng có gì có thể làm ta ngã guc. 


Đêm nay, cử chỉ tình bạn bên trong lạ lùng này - cánh tay giúp đỡ từ tôi chìa ra cho tôi khi 
mà chẳng có ai xung quanh mang lại niềm an ủi - nhắc tôi về một cái gì đó đã từng xảy ra 
với mình ở thành phố New York. Một buổi chiều tôi vội vã bước vào một tòa nhà văn phòng, 
xông vào một thang máy đang chờ. Khi chen vào, tôi chợt thoáng thấy hình ảnh phản chiếu 
của mình trong một tấm gương an ninh. Trong giây phút ấy não tôi làm một điều kỳ quặc - 
nó gửi cấp tốc một thông điệp trong chớp mắt thế này, “Ơ, mình biết cô ta! Đó là một người 
bạn của mình!” Và tôi quả đã chạy tới phản chiếu của mình với một nụ cười, sẵn sàng chào 
đón cô gái mình đã quên mất tên nhưng khuôn mặt thì rất thân quen ấy. Trong chớp mắt, dĩ 
nhiên, tôi nhận ra mình lầm và bối rối cười nhạo sự nhầm lẫn như con mèo nhầm chức năng 
của một cái gương. Nhưng vì lý do nào đó sự việc ấy lại hiện về trong tâm trí tôi khi tôi đang 
sầu muộn ở Roma, và tôi thấy mình viết nhắc nhở dỗ dành này ở cuối trang giấy: 


Đừng bao giờ quên rằng ngày xtra ngày xưa ay, trong một phút giây bất ngờ minh đã thừa 
nhận chính mình là một người bạn. 


Tôi ngủ thiếp đi với cuốn sổ ghì trên ngực, mở lòng ra với sự trấn an gần nhất. Buổi sáng 
khi thức giấc, tôi vẫn còn ngửi thấy một thoảng khói thuốc phảng phất của gã Trâm Cảm còn 


https://thuviensach.vn 


rơi rớt lại, nhưng bản thân gã thì biến đâu mất. Đâu đó trong đêm, gã đứng lên và bỏ đi. Và 
tay bạn thân Cô Đơn của gã cũng cút đi. 


https://thuviensach.vn 


19 


Nhưng đây mới là điều kỳ lạ. Từ khi đến Roma tôi có vẻ như không thể tập Yoga. Tôi đã 
thực hành đều đặn và nghiêm túc trong nhiều năm rồi, và thậm chí còn mang theo tấm 
thảm tập Yoga, đầy quyết tâm. Nhưng điều đó không xảy ra ở đây. Tôi muốn nói là, tôi sẽ 
tập những bài căng duỗi Yoga của mình vào lúc nào? Trước buổi điểm tâm món Ý tuyệt vời 
với bánh ngọt sô cô la và cappuccino đúp của mình ư? Hay sau đó? Trong mây ngày đầu ở 
đây, mỗi sáng tôi thường hăng hái trải tấm đệm Yoga của mình ra, nhưng nhận thấy là mình 
chỉ có thể nhìn nó và cười. Thậm chí có lần tôi đã nói to với mình, trong vai tấm đệm Yoga, 
“Thôi được, Cô Penne ai Quattro Formaggi bé nhỏ... để xem hôm nay cô làm được gì.” Lúng 
túng, tôi giấu phứt tấm đệm Yoga của mình dưới đáy va li (thành ra tôi chẳng bao giờ trải 
nó ra cho mãi tới khi đến Ấn Độ). Rồi tôi đi dao và ăn một ít pistachio gelato. Thứ mà người 
Ý xem là món hợp lý hoàn hảo để ăn vào 9 giờ 30 sáng, và thành thật mà nói tôi hoàn toàn 
đồng ý voih. 

Nền văn hóa Roma không khớp với văn hóa Yoga, không, theo như tôi thấy. Thật ra, tôi đã 
quyết định là Roma và Yoga hoàn toàn không có gì chung cả. Ngoại trừ cái cách cả hai đều 
gần như làm ta nhớ đến từ toga. 


https://thuviensach.vn 


20 


Tôi phải làm quen với vài người bạn. Vậy là tôi trở nên khá bận bịu với việc đó, bây giờ là 
tháng Mười và tôi đã có khá nhiều bạn bè. Giờ thì ngoài mình ra, tôi biết được thêm hai 
người tên Elizabeth ở Roma nữa. Cả hai là người Mỹ, cả hai đều là nhà văn. Elizabeth thứ 
nhất là người viết tiểu thuyết và Elizabeth thứ hai là người viết về ẩm thực. Với một căn hộ 
ở Roma, một căn nhà ở Umbria, một người chồng Ý và một công việc đòi hỏi cô phải đi khắp 
nước Ý ăn những mon ăn và viết lai cho tờ Gourmet, hình như Elizabeth thứ hai han là đã 
cứu rất nhiều trẻ mồ côi khỏi chết đuối trong một kiếp trước. Không lạ gì khi cô biết tất cả 
những nơi ăn uống ngon nhất ở Roma, kể cả một gelateria phục vụ loại bánh puddinh gạo 
đông lạnh (và nếu họ không phục vụ loại này ở thiên đường thì quả thật tôi không muốn 
đến đó). Mới đây cô dẫn tôi đi ăn trưa, và chúng tôi không chỉ ăn thịt cừu rồi kẹo mềm sô cô 
la rồi món carpaccioí16l và tiếp theo là kem mút qua phi mà còn thêm một suất ăn nhỏ, lạ là 
lampascione dầm, như mọi người đều biết, thân của hoa dạ lan hương dại. 


Tất nhiên, lúc này tôi cũng đã kết bạn với Giovanni và Dario, hai anh em sinh đôi Bạn Giao 
lưu Xe đạp đôi đẹp trai của tôi. Theo tôi, với sự ngọt ngào của mình, Giovanni là một kho 
báu của nước Ý. Ngay từ buổi tối gặp gỡ đầu tiên anh đã khiến tôi mến anh mãi mãi. Khi tôi 
trở nên thất vọng vì không thể tìm ra những từ mình muốn trong tiếng Ý, anh đã đặt tay lên 
cánh tay tôi và nói, “Liz, chị phải that nhã nhặn với chính mình khi học hỏi điều gi mới.” Đôi 
khi tôi cảm thấy như anh già dan hơn mình, nào là vẻ nghiêm trang rồi thì bằng triết học và 
những ý kiến chính trị nghiêm túc của anh. Tôi thích chọc anh cười, nhưng không phải lúc 
nào Giovanni cũng hiểu những câu đùa của tôi. Khó mà nắm bắt được sự hài hước trong 
một ngôn ngữ thứ hai. Nhất là khi ta lại là một chàng trai trẻ nghiêm túc như Giovanni. Một 
đêm mới đây anh nói với tôi, “Khi chị châm biếm, tôi luôn sau chị. Tôi chậm hơn. Giống như 
chị là sét còn tôi là sấm.” 

Và tôi nghĩ: Đúng vậy, anh yêu! Và anh là nam châm còn em là thép! Hãy mang em đến thế 
giới của anh, hãy lấy di thế giới của em! 

Ấy vậy mà anh vẫn chưa hôn tôi. 


Tôi ít khi thấy Dario, người anh em sinh doi kia, dù cậu ta dành rất nhiều thời gian với 
Sofie. Sofie là bạn thân nhât của tôi ở lớp ngoại ngữ, và cô ấy dứt khoát là người mà bạn 
cũng sẽ muốn được ở bên cạnh, nếu bạn là Dario. Sofie là người Thụy Điển độ ngoài hai 
mươi và xinh kinh khủng đến nỗi ta có thể để cô ấy vào một lưỡi câu và dùng cô ấy như một 
cái mồi để bắt đàn ông thuộc mọi quốc tịch và mọi lứa tuổi. Sofie vừa mới xin nghỉ phép bốn 
tahsng ở chỗ làm ngon lành tại một ngân hàng Thụy Điển, khiến gia đình cô rất hoảng sợ 
còn đồng nghiệp rất hoang mang, chỉ vì cô ấy muốn đến Roma và học nói tiếng Ý kiều diễm. 
Mỗi ngày sau giờ học, Sofie và tôi đến ngồi bên sông Tiber, ăn gelato và cùng học. Bạn thậm 
chí không thể gọi chính xác cái việc chúng tôi đang làm là “học”. Đúng hơn phải là cùng 
thưởng thức tiếng Ý, gần như một nghi thức sùng tín, và chúng tôi luôn giới thiệu với nhau 
những cụm từ va câu mới hay tuyệt. Vi như mới đây, chúng tôi vừa hoc được un amica 
stretta là “một người bạn thân”. Nhưng stretta theo nghĩa đen là chật, như khi nói về quần 
áo, ví dụ một cái váy chật. Nên một người bạn thân, trong tiếng Ý, là một người bạn có thể 


https://thuviensach.vn 


ôm chặt lấy và cảm nhận sự ấm áp thoải mái ngay trên da £a, và cô Sofie Thụy Điển bé bỏng 
của tôi đang trở nên như thế đối với tôi... 

Lúc đầu, tôi muốn nghĩ Sofie và tôi trông giống như chị em. Thế rồi mới đây khi chúng tôi 
gọi một chiếc taxi chạy khắp Roma, người lái taxi đã hỏi có phải Sofie là con gái tôi không. 
Này, mấy anh, cô gái này chỉ nhỏ hơn tôi khoảng bảy tuổi thôi đó. Đầu óc tôi dấn sâu vào chế 
độ biện bạch, cố thanh minh điều ông ấy vừa nói. (Ví dụ, tôi nghĩ, có lẽ người taxi bản xứ 
Roma này nói tiếng Ý không chuẩn lắm, và có ý hỏi có phải chúng tôi là chị em không.) 
Nhưng, không. Ông nói con gái và ông ngụ ý là con gái. Ôi, tôi phải nói gì bây giờ? Trong mấy 
năm vừa qua tôi có vẻ trải qua rất nhiều thứ. Tôi hẳn có vẻ tàn tạ và già đi sau vụ ly dị ấy. 
Nhưng như ca khúc đồng quê-Viễn Tây cũ vùng Texas ấy, “Tôi đã bị lừa đảo, bị kiện và đánh 
đập, vậy mà tôi vẫn đang đứng đây trước mặt anh...” 


Tôi cũng trở thành bạn của một đôi tuyệt vời là Maria và Giulio, do cô bạn Anne của tôi 
giới thiệu - một họa sĩ người Mỹ đã sống ở Roma vài năm trước. Maria từ Mỹ, còn Giulio thì 
từ miền Nam nước Ý. Anh ấy là một nhà sản xuất phim, còn Maria làm việc cho một tổ chức 
chính sách nông nghiệp quốc tế. Anh nói tiếng Anh không giỏi lắm, nhưng cô thì nói tiếng Ý 
rất trôi chảy (và còn nói trôi chảy tiếng Pháp và tiếng Trung nữa, nên điều đó không đáng 
sợ). Giulio muốn học tiếng Anh và hỏi anh có thể thực tập tiếng Anh với tôi trong một Giao 
lưu Xe đạp đôi khác không. Nếu bạn thắc mắc tại sao anh ấy không chỉ cần học tiếng Anh với 
cô vợ người Mỹ của mình, thì đó là vì họ là vợ chồng và tranh cãi quá nhiều mỗi khi một 
người cố chỉ cho người kia bất kỳ điều gì. Nên giờ đây Giulio và tôi gặp nhau vào giờ ăn trưa 
hai lần mỗi tuần để thực tập tiếng Ý và tiếng Anh của mình; một nhiệm vụ tốt cho hai người 
không có bất kỳ chuyện gì làm người kia khó chịu. 


Giulio và Maria có một căn hộ rất đẹp mà nét ấn tượng nhât của nó, theo tôi là bức tường 
một lần Maria đã phủ lên những lời nguyền rủa giận dữ dành cho Giulio (nguệch ngoạc 


bằng nét bút lông đen) vì họ đã tranh cãi và “anh ấy hét to hơn tôi” nên cô ấy muốn chen lời 
vào. 


Tôi nghĩ Maria cực kỳ gợi tinh, va bức grafitil17l mãnh liệt bộc phát này chỉ minh chứng 
thêm cho điều đó. Tuy nhiên điều thú vị là, Giulio xem bức tường với chữ viết nguéch ngoac 
ấy cho thấy rõ ràng là Maria đã kiềm chế, vì cô viết những câu chửi rủa anh bằng tiếng Ý, mà 
tiếng Ý là ngôn ngữ thứ hai của cô, thứ ngôn ngữ cô phải suy nghĩ một lát trước khi có thể 
tìm được từ ngữ. Anh nói nếu Maria đã thực sự cho phép cô giận mất khôn - điều cô không 
bao giờ làm, vì cô là một tín đồ Tin lành gốc Anglo chân chính - cô ấy đã viết đầy cả bức 
tường bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh rồi. Anh nói tất cả những người Mỹ đều giống như vậy: 
kiềm chế. Điều này khiến họ nguy hiểm và rất có khả năng chí mạng khi họ đã nổi nóng. 


“Một kiểu người hoang dại”, anh chẩn đoán. 


Điều tôi rất thích là tất cả chúng tôi có cuộc chuyện trò này trong một buổi ăn tối thư thả 
dễ chịu, ngồi ngắm bức tường. 


“Thêm chút rượu chứ, cưng?” Maria hỏi. 


Nhưng bạn tốt nhất của tôi ở Ý là, dĩ nhiên rồi, Luca Spaghetti. Nhân tiện, ngay cả ở Ý 
người ta cũng thấy có một cái họ như Spaghetti là buồn cười. Tôi biết ơn Luca vì anh ấy đã 
cho phép tôi cuối cùng trả đũa được anh bạn Brian của mình, người đã rất may mắn lớn lên 


https://thuviensach.vn 


ở kế nhà một cậu bé Mỹ bản xứ tên là Dennis Ha-Ha, và vì vậy luôn có thể khoác lác là anh 
có người bạn với cái tên tuyệt nhất. Cuối cùng, tôi có thể đề nghị cạnh tranh rồi. 


Luca cũng nói tiếng Anh rất thạo và là một người sành ăn (trong tiếng Ý là una buona 
forchetta - một cái dĩa tốt), nên anh là người bạn tuyệt vời với một kẻ hau đói như tôi. Anh 
thường gọi giữa ngày để nói, “Này, tôi đang ở gần cô đây - muốn hẹn nhau uống một tách cà 
phê không? Hay một đĩa nuôi bò?” Chúng tôi dành rất nhiều thời gian trong các cửa hàng 
tầng hầm nhỏ bẩn thỉu tại những con hẻm của Roma. Chúng tôi thích mấy cái quán ăn trong 
ánh đèn huỳnh quang và không có tên bên ngoài đó. Khăn bàn nilon ca rô đỏ. Rượu mùi 
limoncello địa phương. Rượu vang đỏ địa phương. Mì ống được dọn ra nhiều đến không thể 
tin nổi mà Luca gọi là “những Julius Caesar bé bỏng” - những anh chàng địa phương huênh 
hoang tự đắc với mu bàn tay lông lá và mái tóc hất ngược ra sau được chăm chút rất kỹ. Một 
lần tôi nói với Luca, “Tôi thấy hình như những anh chàng này tự xem mình trước hết là 
người Roma, hai mới đến là người Ý và thứ ba là người châu Âu.” Anh chỉnh tôi, “Không - 
đầu tiên họ là người Roma, thứ hai là người Roma, và thứ ba cũng là người Roma. Và mỗi 
người họ là một Hoàng Đế.” 


Luca là một nhân viên kế toán thuế. Một nhân viên kế toán thuế Ý, theo chính anh miêu tả, 
có nghĩa là “một nghệ sĩ”, vì ở Ý có vài trăm luật thuế trong sách và tất cả chúng đều mâu 
thuẫn với nhau. Vậy nên điều một tờ khai thuế ở đây đòi hỏi một khúc jazz ngẫu hứng. Tôi 
thấy buồn cười khi anh là một nhân viên thuế, vì có vẻ như đây là một công việc quá cứng 
nhắc cho một chàng trai quá vui vẻ như thế. Còn Luca thì nghĩ thật buồn cười là có một khía 
cạnh khác ở tôi - khía cạnh Yoga - mà anh chưa từng thấy. Anh không thể hiểu nổi tại sao 
trong tất cả các noi, tôi lại muốn đi An Độ - và dén một Ashram! - trong khi tôi chỉ cần ở lại 
Ý cả năm, nơi rõ ràng là tôi thuộc về. Mỗi khi anh thấy tôi dùng một khoanh bánh mì chấm 
hết phần nước xốt còn lai trong đĩa của mình và liếm ngón tay, anh nói, “Cô sẽ an gì đây khi 
đến Ấn Độ?” Đôi khi anh gọi tôi là Gandi, bằng cái giọng giễu cợt nhất, thông thường là khi 
tôi mở chai rượu thứ hai. 


Luca đã đi chu du khá nhiều, dù anh tuyên bố không bao giờ có thể sống ở bất kỳ đâu 
ngoài Roma, gần mẹ anh, vì anh là một người đàn ông Ý, xét cho cùng - anh có thể nói gì 
đây? Nhưng không chỉ có mamma là người khiến anh quanh quẩn. Anh mới đầu độ tuổi ba 
mươi, và có một cô bạn gái từ hồi anh còn là thiếu niên đến giờ (cô Giuliana dễ thương mà 
Luca mô tả một cách trìu mến và thông minh là acqua e sapone - “xà phòng và nước” vì sự 
ngây thơ ngọt ngào của cô ấy). Tất cả bạn bè của anh đều là những người bạn từ thuở ấu 
thơ, và tất cả đều cùng là hàng xóm. Mỗi Chủ nhật họ cùng xem các trận bóng đá - ở sân vận 
động hay trong một quán rượu (nếu mấy đội Roma thi đấu ở xa) - và rồi cả bọn mỗi người 
một ngả về ngôi nhà nơi họ lớn lên để ăn buổi cơm trưa Chủ nhật thật ê hề do mẹ và bà 
mình nấu. 

Tôi cũng sẽ không đi đâu khỏi Roma, nếu tôi là Luca Spaghetti. 

Dù vậy, Luca đã đến Mỹ vài lần và thích Mỹ. Anh thấy thành phố New York hấp dẫn nhưng 
cho rằng mọi người ở đấy làm việc quá cật lực. Tuy nhiên anh thừa nhận họ có vẻ thích thú 
điều ấy. Trong khi đó người Roma làm việc cật lực nhưng bực tức chuyện đó khủng khiếp. 
Thứ Luca Spaghetti không thích là thức ăn Mỹ mà anh có thể mô tả trong hai chữ: “Amtrak 
Pizza”. 


https://thuviensach.vn 


Lần đầu tiên trong đời tôi thử ăn ruột cừu sơ sinh là cùng với Luca. Day là một món đặc 
sản của Roma. Về thực phẩm, Roma quả thực là một thành phố khá phàm tục, nổi tiếng với 
thực ăn truyền thống thô như lòng và lưỡi - tất cả các bộ phận của con thú mà người giàu 
trên miền Bắc ném đi. Mùi vị món ruột cừu non của tôi cũng được, với điều kiện tôi không 
nghĩ quá nhiều nó là cái gì. Người ta dọn món ruột cừu này với nước xốt đậm đặc, có bơ, 
thơm ngon mà tự nó cũng đã tuyệt rồi, nhưng ruột thì có một kiểu như... ò... trước sau như 
một vẫn là ruột. Kiểu như gan, nhưng xốp hơn. Tôi cũng xoay xở được cho đến khi bắt đầu 
cố nghĩ xem mình có thể mô tả món này thế nào, và tôi tự nhủ: Nó trông không giống ruột. 
Thực ra nó trông như sán dây. Rồi tôi đẩy nó qua một bên và gọi một đĩa xà lách. 


“Cô không thích nó à?” Luca hỏi, anh rất thích món này. 

“Tôi cá trong đời mình Gandhi chưa bao giờ ăn ruột cừu non,” tôi nói. 
“Có thể ông ấy đã ăn.” 

“Không, ông ấy không làm vậy, Luca. Gandhi là người ăn chay.” 


“Nhưng những người ăn chay có thé ăn món nay,” Luca cứ khang khang. “Vì ruột thậm chi 
không phải là thịt, Liz à. Nó chỉ là phân.” 


https://thuviensach.vn 


21 


Phải thú nhận là có đôi khi tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây. 

Mặc dù đến Ý để nếm mùi thú vị, trong vài tuần đầu ở đây, tôi cảm thấy một chút kinh 
hoảng không biết nên làm sao. Thành thật mà nói, thú vui thuần túy không phải là mô hình 
văn hóa của tôi. Tôi xuất thân từ một dòng họ lâu đời của những người quá cần mẫn. Gia 
đình mẹ tôi là những nông dân Thụy Điển nhập cư, trong hình chụp họ có vẻ như, nếu như 
lúc nào đấy trông thấy cái gì vui thú, họ có thể lấy đôi ủng đỉnh đầu to của mình mà giậm lên 
nó. (Cậu tôi gọi tất cả bọn họ là “những con bò”.) Gia đình bên bố tôi lại là những người theo 
Thanh giáo Anh, những người vi dai chỉ yêu thích những thú vui ngờ nghệch. Nếu tôi xem 
cây phả hệ của bố một mạch trở về từ thế kỷ mười bảy, tôi có thể thực sự thấy những họ 
hàng Thanh giáo với những cái tên như Cần Cù và Nhu MÌ. 


Bố mẹ tôi có một nông trại nhỏ, còn chị tôi và tôi lớn lên đi làm. Chúng tôi được dạy dỗ để 
làm người đáng tin cậy, trách nhiệm, đứng đầu ở lớp, những cô trông trẻ có tổ chức và hiệu 
quả nhất trong thị trấn, đúng là những hình mẫu thu nhỏ của một người mẹ nông dân/ y tá 
làm việc cật lực, một cặp dao nhíp quân dụng Thụy Sĩ con sinh ra có thể làm đủ mọi việc. 
Trong gia đình chúng tôi có rất nhiều niềm vui, rất nhiều tiếng cười, nhưng các bức tường 
thì dán đầy các danh sách việc phải làm và tôi chưa bao giờ trải qua hay chứng kiến sự 
biếng nhác, chưa một lần trong cả đời mình. 


Tuy nhiên, nói chung, người Mỹ không có khả năng thả lòng mình trong thú vui thuần túy. 
Người Mỹ chúng tôi là một dân tộc mưu cầu giải trí, nhưng không hẳn là một dân tộc tìm 
kiếm thú vui. Người Mỹ chi bac tỉ để mua vui bằng tất cả từ sách báo khiêu dâm đến công 
viên giải trí đến chiến tranh, nhưng điều đó không đúng hoàn toàn là thưởng thức sự yên 
tĩnh. Người Mỹ ngày càng làm nhiều giờ cật lực hơn, dài hơn và căng thẳng hơn bât kỳ ai 
trên thế giới ngày nay. Nhưng như Luca Spaghetti chỉ ra, dường như chúng tôi thích vậy. 
Các thống kê báo động đã khẳng định nhận xét này khi chỉ ra rằng nhiều người Mỹ cảm thấy 
hạnh phúc và mãn nguyện trong văn phòng hơn là ở nhà mình. Tất nhiên, không thể tránh 
khỏi là tất cả chúng tôi làm việc quá cật lực, rồi chúng tôi hết hơi và phải nướng cả ngày 
nghỉ cuối tuần trong áo ngủ, ăn hạt ngũ cốc ngay trong hộp và ngây người nhìn cái tỉ vi 
(chuyện này thì trái ngược với làm việc, đúng, nhưng không chính xác là vui thú.) Người Mỹ 
không thật sự biết làm sao để không làm gì cả. Đây là nguyên nhân của cái mâu thuẫn rập 
khuôn Mỹ buồn thảm hết sức đó - người quản lý cao cấp quá căng thẳng được nghỉ phép 
nhưng không thể thư giãn. 


Một lần tôi hỏi Luca Spaghetti người Ý đi nghỉ có gặp cùng vấn đề đó không. Anh cười dữ 
đến nỗi gần như đâm xe vào một đài phun nước. 

“Ồ, không!” anh nói. “Chúng tôi là những bậc thầy của bel far niente.” 

Day là một thành ngữ ngọt ngào. Bel far niente là “cái đẹp của không làm gi cả”. Giờ thì 
nghe này - người Y luôn có truyền thống là những người làm việc cat lực, nhất là những 
người lao động nhẫn nại mà người ta gọi là braccinati (gọi vậy vì họ chẳng có gì ngoài sức 
mạnh vũ phu của đôi tay mình - braccie - giúp họ sống còn trong thế giới này.) Nhưng ngay 


https://thuviensach.vn 


cả trên cái nền làm việc cật lực đó, bel far niente vẫn luôn là một lý tưởng được người Ý yêu 
chuộng. Cái đẹp của không làm gi cả là mục đích của tat cả công việc cua ta, là thành tựu 
cuối cùng mà nhờ nó ta được chúc tụng nhiều nhất. Ta càng có thể không làm gì cả một cách 
trang nhã và vui tươi hơn, thành tựu cuộc đời ta càng cao hơn. Ta cũng không nhất thiết 
phải giàu có mới trải nghiệm được điều này. Có một thành ngữ Ý tuyệt vời khác nữa: larte 
đarrangiarsi - nghệ thuật biến không thành có. Nghệ thuật biến một vài thành phan đơn 
giản thành một bữa tiệc, hay một vài bạn bè nhóm họp thành một lễ hội. Bất kỳ ai có khiếu 
tạo hạnh phúc cũng có thể làm điều ấy, không chỉ người giàu. 


Dù sao, ý thức Thanh giáo về tội lỗi đã ăn sâu trong tôi là một cản trở lớn trong quá trình 
tìm kiếm thú vui của chính tôi. Tôi có thật sự xứng đáng được hưởng thú vui không? Điều 
này cũng rất Mỹ - lo lắng không biết hạnh phúc đó có phải do chính mình kiếm được hay 
không. Hành tỉnh Quảng cáo ở Mỹ hoàn toàn quay quanh nhu cầu thuyết phục người tiêu 
thụ còn đang đắn đo rằng đúng, anh chị đã thực sự được bảo đảm một đối xử đặc biệt. Lon 
Bud!18] này là cho anh đây! Anh xứng đáng nghỉ ngơi hôm nay! Vì anh đáng được thé! Anh 
đã đi được một chặng đường dài rồi, cưng à! Và người tiêu dùng băn khoăn này liền nghĩ. 
Được! Cám on! Tôi sẽ mua một két sáu lon, mẹ kiếp! Thậm chí có thể là hai! Va rồi đến cuộc 
chè chén như thường lệ. Tiếp theo là ăn năn. Mấy chiến dịch quảng cáo đó có lẽ sẽ không 
hiệu quả như vậy trong nền văn hóa Ý, nơi người ta đã biết rằng mình được quyền hưởng 
thụ trong cuộc đời này. Câu trả lời ở Ý cho “Anh xứng đáng được nghỉ ngơi hôm nay" sẽ là: 
Ừ, rõ rồi. Vậy nên tôi đang định giải lao vào buổi trưa, qua nhà ông và ngủ với vợ ông. 

Có lẽ vì vậy mà, khi tôi nói với bạn bè Ý của mình là tôi đến xứ họ để trải nghiệm bốn 
tháng hoan lạc thuần túy, họ chẳng có van đề gì với chuyện đó. Complimenti! Vai avanti! 
Chúc mừng, họ sẽ nói. Tiến lên. Hạ đo ván mình đi. Xin mời. Chưa từng có ai dó nói, “Cô thật 
hoàn toàn vô trách nhiệm.” hay, “Thật là một sự buông thả xa xỉ.” Nhưng khi mà người Ý đã 
cho tôi toàn quyền vui hưởng, tôi vẫn không thể cho chuyện đó qua đi. Trong những tuần 
đầu ở Ý, tất cả các khớp thần kinh Tin lành của tôi rít lên vì buồn rầu, tìm kiếm một việc để 
làm. Tôi muốn đón nhận vui thú như lãnh bài tập về nhà, hay một công trình triển lãm khoa 
học đồ sộ. Tôi băn khoăn với những câu hỏi kiểu, “Cách nào tăng tối đa thú vui hiệu quả 
nhất?” Tôi phân vân không biết mình có nên dành cả thời gian ở Ý trong thư viện nghiên 
cứu về lịch sử thú vui không. Hay có lẽ mình nên phỏng vấn những người Ý đã trải nghiệm 
rất nhiều thú vui trong đời họ, hỏi họ xem thú vui của họ đem lại cảm giác ra sao, và rồi viết 
một bài về đề tài này. (Cách hai dấu cách giữa các chữ, chừa lề ba phân chăng? Để nộp đầu 
tiên vào sáng thứ Hai?) 

Khi tôi nhận ra câu hỏi duy nhất trong tầm tay là, “Mình định nghĩa lạc thú như thế nào?” 
và rằng mình đang thật sự ở trong một xứ sở nơi mọi người cho phép mình khám phá câu 
hỏi đó một cách tự do, tất cả đều đã thay đổi. Tất cả đều trở nên... ngon lành. Tất cả những gi 
tôi phải làm là tự hỏi mình mỗi ngày, lần đầu tiên trong đời, “Hôm nay mi muốn thưởng 
thức cái gì hả, Liz? Cái gì có thể đem lại niềm vui cho mi ngay lúc này?” Vì không có chương 
trình của ai khác để cân nhắc và không có những nghĩa vụ nào khác để lo nghĩ, câu hỏi này 
cuối cùng trở nên cô đọng và rõ ràng hẳn. 

Tôi thú vị khám phá ra điều mình không muốn làm ở Ý một khi đã cấp cho mình giấy 
phép thưởng thức trải nghiệm ở đây. Ở Ý có rất nhiều biểu hiện vui thú, và tôi không có thời 
gian để thử tất cả. Ở đây ta gần như phải khai một môn vui thú chính, nếu không sẽ bị ngập 


https://thuviensach.vn 


lụt. Nếu vậy, tôi không bước vào thời trang, hay điện ảnh, hay xe hơi đắt tiền, hay trượt 
tuyết núi Alps. Tôi thậm chí không muốn thưởng lãm nền nghệ thuật phong phú đó nữa. Tôi 
có phần xấu hổ phải thú nhận chuyện này, nhưng trong suốt bốn tháng ở Ý tôi đã không 
tham quan lấy một viện bảo tàng. (Ôi, bạn ơi, thậm chí còn tệ hơn nữa. Tôi phải tự thú là có 
đến một viện bảo tàng: Bảo tàng Mì ống Quốc gia ở Roma). Tôi nhận ra rằng tất cả những gì 
mình thật sự muốn là ăn những món ăn đẹp mắt và nói càng nhiều tiếng Ý dep dé càng tốt. 
Chỉ có thế. Vậy là thực ra tôi đã khai một môn đúp chính - nói và ăn (tập trung vào gelato). 


Mức độ vui thú mà ăn và nói đem lại cho tôi là không thể ước lượng nổi, nhưng lại rất đơn 
giản. Một lần giữa tháng Mười tôi đã trải qua một vài giờ có thể dường như chẳng có gì ghê 
gớm đối với người quan sát ngoại cuộc, nhưng là điều tôi sẽ luôn tính vào những giờ phút 
hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi tìm thấy một cái chợ gần căn hộ tôi ở, chỉ cách vài con phố mà 
không hiểu sao trước đó tôi đã không nhận thấy. Thế rồi tôi tiến lại một quầy hàng rau quả 
nhỏ có một phụ nữ Ý và cậu con trai đang bán đủ loại nông sản chất lượng của họ - những lá 
rau bina ngon lành xanh như tảo, cà chua mọng và đỏ thẫm đến nỗi trông như nội tạng của 
con bò, và nho màu rượu sâm banh với lớp vỏ săn chắc như quần áo nịt của mấy cô người 
mẫu. 


Tôi chọn một búi măng tây mỏng, sáng màu. Tôi đã có thể hỏi người phụ nữ Ý, bằng tiếng 
Ý trôi chảy, tôi có thể mua chỉ một nửa số măng tây này thôi được không. Tôi chỉ có một 
mình, tôi phân trần với bà - tôi không cần nhiều. Bà nhanh nhẹn lấy chỗ măng tây trong tay 
và chia làm đôi. Tôi hỏi bà tôi có thể tìm thấy chợ này mỗi ngày cũng ở nơi này không, và bà 
nói, có, bà ở đây mỗi ngày, từ bảy giờ sáng. Rồi cậu con trai bà, rất kháu khỉnh, nhìn tôi ranh 
mãnh và nói, “Phải, bà ấy sẽ cố ở đây lúc bảy giờ...” Cả ba chúng tôi cùng cười. Toàn bộ cuộc 
chuyện trò này diễn ra rằng tiếng Ý - một ngôn ngữ mà chỉ vài tháng trước thôi tôi không 
thể nói được một từ. 


Tôi thả bộ về căn hộ của mình và luộc sơ hai quả trứng nâu mới cho bữa trưa. Tôi bóc 
trứng và xếp lên một cái đĩa bên cạnh bảy cọng măng tây (chúng mảnh và đầy hương vị đến 
nỗi hoàn toàn không cần phải nấu). Tôi để thêm một ít ô liu vào đĩa, và bốn viên pho mát dê 
tôi kiếm được hôm qua ở formaggerial1°l dưới phố, va hai lát cá hồi dầu hồng hồng. Còn 
tráng miệng - một quả đào dễ thương và vẫn còn ấm nắng Roma mà người đàn bà ở chợ đã 
biếu không tôi. Trong một lúc lâu sau, tôi thậm chí không thể chạm đến món ăn này vì nó là 
một bữa ăn trưa kiệt tác, một biểu hiện đích thực của nghệ thuật biến không thành có. Cuối 
cùng, khi đã hấp thụ đủ đầy vẻ xinh tươi của bữa ăn rồi, tôi đến ngồi trong một khoảng nắng 
trên sàn gỗ sạch sẽ của mình và bốc ăn hết sạch trong lúc đọc bài trên báo ngày tiếng Ý. 
Hạnh phúc đang ở trong từng phân tử của tôi. 


Cho đến khi - như vẫn thường xảy ra trong những tháng đầu du lịch đó, mỗi khi tôi cảm 
thấy hạnh phúc như thế - tín hiệu báo động tội lỗi của tôi vang lên. Tôi nghe thấy giọng 
chồng mình khinh miệt bên tai: “Vậy ra cô từ bỏ tất cả vì cái này a? Day là lý do cô đục ruỗng 
toàn bộ đời sống chung của chúng ta? Chỉ vì một it cong măng tây và một tờ báo Y?” 

Tôi lớn tiếng đáp lời anh ấy, “Trước tiên,” tôi nói, “em lấy làm tiếc, nhưng chuyện này 
không liên quan gì đến anh nữa. Và thứ hai, để trả lời câu hỏi của anh... đúng vậy.” 


https://thuviensach.vn 


22 


Một chủ đề rõ ràng liên qan đến cả cuộc kiếm tìm vui thú ở Y vẫn cần xem xét: Còn tình 
dục thì sao? 


Để trả lời câu hỏi đó một cách đơn giản: tôi hoàn toàn không muốn có tình dục khi ở đây. 


Để trả lời câu hỏi đó thấu đáo và trung thực hơn - tất nhiên, đôi lúc tôi muốn ghê gớm có 
một chút, nhưng tôi đã quyết định không cho tiết mục đặc biệt tham gia trong một thời gian. 
Tôi không muốn dan díu với bất cứ ai. Tất nhiên tôi thèm được hôn vì tôi thích hôn. (Tôi 
phàn nàn chuyện này với Sofie nhiều đến nỗi cuối cùng mới đây cô ấy cáu tiết nói, “Vì Chúa, 
Liz, nếu trầm trọng đến vậy, em sẽ hôn chi.”) Nhưng lúc này tôi sẽ không làm bất cứ điều gi 
cho chuyện đó cả. Những ngày này khi thấy cô đơn, tôi nghĩ, “Cứ cô đơn đi, Liz à. Học cách cô 
đơn đi. Vẽ một bản đồ về nó. Ngồi lại với nó, một lần trong đời. Chào mừng đến trải nghiệm 
con người. Nhưng đừng bao giờ lại dùng cơ thể hay cảm xúc của người khác làm cái cột mèo 
cào cho những khát khao không thỏa của mi nữa.” 


Đó là một kiểu chính sách cứu sinh khẩn cấp, hơn là bất kỳ ai khác. Tôi đã bắt đầu tìm 
kiếm lạc thú và yêu đương từ sớm trong đời. Tôi đã có bạn trai đầu tiên khi chỉ vừa mới đến 
tuổi dậy thì. Và tôi liên tục có một chàng trai hay một người đàn ông (hay đôi khi cả hai) 
trong đời mình từ lúc mười lăm tuổi. Đó là, ồ, để xem, khoảng mười chín năm về trước. Đã 
gần hai thập kỷ liền tôi cứ xoắn vào một loại kịch tính nào đó với một kiểu đàn ông nào đó. 
Cái này chồng lên cái kia, nhiều đến không có lấy một tuần xả hơi chen giữa. Và tôi không 
thể không nghĩ nó là một cái gì đó như một của nợ trên đường đến trưởng thành của mình. 

Hơn nữa, tôi có vấn đề về ranh giới với đàn ông. Hay có lẽ nói vậy không hợp lý. Để có vấn 
đề về ranh giới, đầu tiên người ta phải có ranh giới, đúng không? Nhưng tôi tan biến vào 
người tôi yêu. Tôi là một màng thấm. Nếu tôi yêu anh, anh có thể có tất cả. Anh có thể có 
thời gian của tôi, tận tụy của tôi, cái mông tôi, tiền tôi, gia đình tôi, chó của tôi, tiền dành cho 
chó của tôi, thời gian dành cho chó của tôi - tất cả mọi thứ. Nếu tôi yêu anh, tôi sẽ mang 
giùm anh tất cả đớn đau của anh, tôi sẽ gánh tất cả nợ nần giùm anh (trong mọi nghĩa của 
từ này), tôi sẽ che chở anh khỏi bất an của chính anh, tôi sẽ phóng chiếu lên anh tất cả 
những phẩm chất tốt đẹp anh chưa từng thực sự vun trồng trong anh và tôi sẽ mua quà 
Giáng sinh cho cả gia đình anh. Tôi sẽ cho anh cả nắng và mưa, và nếu không được, tôi sẽ xin 
khất lại lần sau. Tôi sẽ cho anh tất cả những thứ này và còn nhiều nữa, cho đến khi tôi trở 
nên kiệt sức và suy yếu đến nỗi cách duy nhất để nạp lại năng lượng là mê đắm một người 
khác. 

Tôi không nói những thực tế về bản thân này với niềm tự ào, nhưng luôn là vậy đấy. 

Một lần đó sau khi chia tay chồng mình, tôi có mặt tại một buổi tiệc và một gã tôi chỉ mới 
quen thôi nói với tôi, “Cô biết không, cô trông như một người hoàn toàn khác khi cô ở bên 
cạnh người bạn trai mới này. Cô đã từng trông như chồng cô, nhưng giờ thì cô trông như 
David. Thậm chí cô ăn mặc như anh ta và nói năng như anh ta. Cô biết một số người trông 
như chó của họ ra sao không? Tôi nghĩ có lẽ cô luôn trông như những người đàn ông của 
mình.” 


https://thuviensach.vn 


Chúa oi, tôi có thể loi dụng chút nghỉ ngơi, tách khỏi cái chu kỳ này, cho mình chút không 
gian để khám phá xem mình trông thế nào và nói năng ra sao khi không cố nhập thể với một 
ai đó. Và ngoài ra, hay thành thật nào - nói chung sẽ rất tốt cho xã hội nếu tôi không dính 
dáng đến chuyện gần gũi giới tính một thời gian. Khi tôi rà lại tình sử của mình, tôi thấy nó 
có vẻ không khá lắm. Chỉ là thảm họa nối tiếp thảm họa. Còn bao nhiêu kiểu đàn ông khác 
nhau nữa tôi có thể tiếp tục cố lao vào yêu, và tiếp tục thất bại. Hãy nghĩ theo kiểu này - nếu 
ta bị mười vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tục, cuối cùng họ có thu bằng lái của ta 
không? Ta có phần nào muốn họ làm vậy không? 


Còn có một lý do cuối cùng tôi đang ngần nhưng gại mắc míu với một ai khác. Thế nào đó 
mà tôi vẫn còn yêu David, và tôi không nghĩ điều ấy công bằng cho anh chàng kế tiếp. Tôi 
thậm chí còn không biết liệu David và tôi đã chia tay han rồi hay chưa. Chúng tôi vẫn còn 
ludn quẩn bên nhau rất nhiều trước khi tôi đi Ý, dù chúng tôi đã không ngủ với nhau trong 
một thời gian dài. Nhưng chúng tôi vẫn thú nhận rằng cả hai ôm hy vọng có lẽ một ngày nào 
đó... 

Tôi không biết nữa. 

Nhưng điều này thì tôi biết - tôi kiệt sức vì những hệ quả tích lũy của cả đoạn đời với 
những chọn lựa vội vàng và đam mê hỗn loạn. Khi đến Ý, thể xác và tinh thần tôi đã kiệt 
quệ. Tôi cảm thấy mình như đất nông trại của một người lĩnh canh tuyệt vọng nào đó, đã bị 
khai thác quá mức và cần được bỏ hoang một mùa. Vậy nên đó là lý do tôi ra đi. 


Hãy tin tôi, tôi ý thức được cái mỉa mai trong chuyện đến Ý tìm kiếm thú vui trong một 
giai đoạn tự áp đặt tình trạng độc thân. Nhưng tôi vẫn tin rằng sự kiêng khem là điều đúng 
cho mình lúc này. Tôi đặc biệt chắc chắn điều đó vào cái đêm tôi có thể nghe thấy người 
hàng xóm lầu trên của mình (một cô gái Ý rất xinh với bộ sưu tập bốt cao gót đáng kinh 
ngạc) có một cuộc làm tình lâu nhất, ầm 7 nhất, sảng khoái nhất, mạnh mẽ nhất, kiệt sức 
nhất mà tôi từng nghe với một vị khách may mắn cuối cùng đến căn hộ cô ta. Vũ điệu Slam 
này tiếp diễn trong hơn một giờ, có đủ cả hiệu ứng âm thanh của tiếng thở mạnh và tiếng 
gọi của thú hoang. Tôi nằm đó chỉ dưới họ một tầng, đơn độc và mệt mỏi trên giường, và tôi 
chỉ có thể nghĩ được là: Nghe như có hết sức nhiều việc... 

Tất nhiên đôi khi tôi thật sự bị cảm giác thèm khát giày vò. Mỗi ngày tôi đi ngang qua 
trung bình một tá đàn ông Ý mà tôi có thể dễ dàng tưởng tượng họ đang trong giường tôi. 
Hay trong giường họ. Hay bất kỳ đâu. Đối với khẩu vị của tôi, đàn ông Roma xinh đẹp đến 
nực cười, tai quái và ngớ ngẩn. Thành thật mà nói, thậm chí còn đẹp hơn phụ nữ Roma. Đàn 
ông Ý đẹp như phụ nữ Pháp đẹp, nghĩa là - không bỏ sót một chi tiết nào trong cuộc theo 
đuổi sự hoàn hảo. Họ giống như chó xù trình diễn. Đôi khi họ trông tuyệt đến nỗi tôi muốn 
vỗ tay khen ngợi. Đàn ông ở đây, vì vẻ đẹp của họ, buộc tôi phải nhờ đến lối khoa trương 
cường điệu của tiểu thuyết lãng mạn để mô tả họ. Họ “hấp dẫn kinh khủng” hay “đẹp trai 
tàn bạo” hay “cường tráng đáng ngạc nhiên”. 


Tuy vậy, nếu giờ tôi có thể thú nhận điều gì đó không lấy làm hãnh diện cho lắm, thì đó là 
chuyện những người đàn ông Roma trên phố này không thật sự nhìn tôi đến lần thứ hai. 
Thậm chí nhiều người còn không nhìn lấy một cái, cũng vì họ đã quá đẹp. Mới đây tôi thấy 
chuyện này hơi đáng báo động. Trước đây tôi đã từng đến Ý, hồi mười chín tuổi, và điều tôi 
nhớ là liên tục bị những người đàn ông trên phố quấy rối. Cả trong tiệm bánh pizza. Cả 


https://thuviensach.vn 


trong rạp chiếu phim. Cả ở Vatican. Chuyện đó bất tận và khủng khiếp. Nó thường là một 
của nợ thật sự khi du lịch ở Ý, cái gì đó gần như có thể làm cho ta ăn mất ngon. Giờ thì, ở 
tuổi ba mươi tư, tôi đang rõ ràng là vô hình rồi. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng một người đàn ông 
sẽ nói với tôi một cách thân thiện. “Trồng cô hôm nay đẹp quá, signorina,” nhưng chuyện 
này không thường lắm và không bao giờ trở nên hăng hái. Và tuy rằng dứt khoát là dễ chịu, 
di nhiên, khi không bị một ké lạ ghê tom sờ soang trên xe buýt, nhưng người ta có lòng tự 
trọng phụ nữ của mình mà, và người ta phải thắc mắc, Cái gì đã thay đổi ở đây? Tôi? Hay là 
họ? 


Nên tôi hỏi quanh, và tất cả mọi người đều đồng ý là, đúng, đã có một thay đổi thực sự ở Ý 
trong vòng mươi mười lăm năm qua. Có lẽ đó là một chiến thắng của nữ quyền, hay một 
tiến hóa của văn hóa, hay những tác động tất yếu của hiện đại hóa khi tham gia Liên minh 
châu Âu. Hay có lẽ chỉ đơn giản là sự bối rối từ phía những người đàn ông trẻ về tính dâm 
dat bi õi của cha ông họ. Dù sao, bất luận là nguyên nhân nào, hình như cả xã hội Ý đã thấy 
kiểu hành vi theo đuôi và quấy rầy phụ nữ là không thể chấp nhận được nữa. Không chỉ cô 
bạn trẻ dễ thương Sofie của tôi bi quấy rối trên phố, mà những cô gái Thụy Điển trông như 
những cô gái vắt sữa cũng đã từng thật sự phải chịu chuyện tồi tệ nhất đó. 

Để kết luận - dường như đàn ông Ý đã giành được cho mình Giải thưởng Tiến bộ nhất. 

Thật nhẹ nhõm, vì trong một thời gian tôi đã e nguyên nhân từ phía tôi. Ý tôi là, tôi sợ có 
lẽ mình không được ai chú ý cả vì mình không còn ở tuổi mười chín và không còn xinh xắn 
nữa. Tôi sợ có lẽ người bạn Scotland của mình đã đúng khi mùa hè năm ngoái anh ấy nói, 
“A, đừng lo, Liz - mấy gã Ý đó sẽ không quấy ray bồ nữa đâu. Không phải như ở Pháp, nơi 
tụi nó chú ý tới cả mấy cô gái già.” 


https://thuviensach.vn 


23 


Chiều qua tôi đi xem môt trân bóng đá với Luca Spaghetti và các bạn anh. Chúng tôi đến 
đó để xem đội Lazio chơi. Ở Roma có hai đội bóng - Lazio và Roma. Sự tranh đua giữa các 
đội và những người hâm mộ của họ rất dữ, và còn có thể chia rẽ những gia đình êm ấm cùng 
xóm giéng thanh bình thành những vùng nội chiến. Điều quan trọng là ta phải chọn làm một 
cổ động viên của Lazio hay Roma từ đầu đời, vì việc này sẽ quyết định, phần lớn, ta sẽ đàn 
đúm với ai mỗi chiều Chủ nhật trong suốt phần đời còn lại của mình. 


Luca có một nhóm chừng mười người bạn thân thương yêu nhau như anh em. Chỉ có điều 
một nửa trong số họ là cổ động viên của Lazio và một nửa còn lại là cổ động viên của Roma. 
Thực sự họ không thể tránh được điều đó; tất cả họ đều sinh ra trong những gia đình nơi 
lòng trung thành đã được thiết lập. Ông của Luca (người tôi hy vọng mọi người biết là 
Nonno Spaghetti) đã cho cậu cái áo nit len Lazio xanh da trời đầu tiên khi cậu bé mới chập 
chững biết đi. Như thế Luca sẽ là một cổ động viên của Lazio cho đến chết. 


“Chúng tôi có thể thay vợ,” anh nói. “Chúng tôi có thể đổi việc, đổi quốc tịch và thậm chí 
tôn giáo của mình, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể đổi đội bóng của mình.” 


Nhân đây, từ “cổ động viên” trong tiếng Ý là tifoso. Có gốc từ typhus - bệnh sốt 
Richkettsia. Nói cách khác - người bị sốt dữ dội. 

Đối với tôi trận bóng đầu tiên tôi xem với Luca Spaghetti là một đại tiệc tiếng Ý cuồng 
nhiệt. Trong sân vận động đó tôi đã học được mọi loại từ mới và thú vị mà người ta không 
dạy ta ở trường. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh tôi đang xâu một vòng hoa lộng lẫy 
đầy lời chửi rủa khi ông ta gào thét xuống phía các cầu thủ trên sân. Tôi không biết nhiều 
lắm về bóng đá, nhưng di nhiên tôi không phí thời gian hỏi Luca những câu hỏi ngớ ngẩn về 
chuyện gì đang xảy ra ở sân bóng. Tôi cứ hỏi mỗi một điều là, “Luca, gã bên cạnh tôi vừa nói 
gi vậy? Cafone là gì?” Va Luca - không hề rời mắt khỏi sân bóng - đáp, “Đồ khốn. Nghĩa là đồ 
khốn.” 


Tôi ghi lại từ đó. Rồi nhắm mắt và lắng nghe thêm chút nữa bộc bạch của ông già, nó đại 
loại thế này: 


Dai, dai, dai, Albertini, dai... va bene, va bene, ragazzo mio, perfetto, bravo, bravo... Dai! Dai! 
Dai! Via! Nella porta! Eccola, eccola, eccola, mio bravo ragazzo, caro mio, eccola, ecco - 
AAAHHHHHHHHH!!! VAFFANCULO!!! FIGLIO DI MIGNOTTAI STRONZO! CAFONE! 
TRADITORE! Madonna... Ah, Dio mio, perché, perché, perché, questo è stupido, è una vergogna, 
la vergogna... Che casino, che bordello.. NON HAI UN CUORE, ALBERTINI! FAI FINTA! Guarda, 
non è successo niente... Dai, dai, ah... Molto migliore Albertini, molto migliore, si si sì, eccola, 
bello, bravo, anima mia, ah, ottimo, eccola adesso.. nella porta, nella porta, nell - 


https://thuviensach.vn 


Tôi có thể thử dịch ra thế này: 


Lên, lên, lên nào, Albertini, lên nào... OK, OK, chàng trai của ta, hoàn hảo, xuất sắc, cừ lắm... 
Tiếp di! Tiếp tục đi! Lên! Lên! Vào gôn di! Đây rồi, đây rồi, tới rồi, chàng trai tài giỏi của ta, 
cưng ơi, đó đó, đó rồi, đó - AHHHH! CHẾT ĐI CHO RỒI! THẰNG CHÓ! THẰNG ĐẦN! ĐỒ KHỐN! 
ĐỒ PHAN BOI!...Lay Đức Me... Ôi trời ơi, tại sao, tại sao, tại sao, thật ngu ngốc, xấu hổ, xấu hổ 
quá... Thật là lộn xộn... [Ghi chú của tác giả: không may là không có cách nào hay để dịch sang 
tiếng Anh cái từ Ý thật hoang đường che casino và che bordello mà nghĩa đen là “quả là một 
cái sòng bạc”, và “quả là một cái nhà thổ,” nhưng về cơ bản có nghĩa là “quả là một lũ ma lanh 
chết tiệt.”] MAY KHÔNG CÓ TIM, ALBERTINI!!!! MAY LA MOT KE LỪA ĐẢO! Nhìn coi, chẳng có 
gì xảy ra cả... Di đi, đi nào, này, đúng rồi.. Kha hơn nhiều rồi, Albertini, khá hơn nhiều rồi, 
đúng rồi, đúng rồi, ừ, thế thế thế. đẹp lắm, xuất sắc, ôi trời, clr lắm, giờ thì nó đây rồi... nhắm 
vào gôn, nhắm vào gon vô - MEJEEEEEE KIEESPPPPPPPP!!! 


Ôi chao, được ngồi ngay trước mặt người đàn ông này quả là giây phút tuyệt vời và may 
mắn trong đời tôi. Tôi thích mỗi từ thốt ra từ miệng ông. Tôi muốn ngả đầu vào lòng ông và 
để ông xối những tiếng nguyền rủa hùng biện của ông vào tai mình mãi mãi. Mà không chỉ 
có ông! Cả sân vận động cũng đầy những độc thoại như vậy. Trong cơn sốt cao đến thế! Mỗi 
khi trên sân có một vụ xử oan trầm trọng nào đó, cả sân vận động nhỏm dậy, người đàn ông 
nào cũng khoát tay tức giận và chửi rủa, như thể tất cả 20.000 người họ đang trong một 
cuộc cãi lộn do va chạm trên đường. Các cầu thủ Lazio cũng không kém phần kịch tính như 
cổ động viên của mình, lăn lộn trên sân đau đớn như những cảnh chết chóc trong phim 
Julius Caesar, hoàn toàn bị đẩy về tuyến sau, thế rồi hai giây sau chồm lên thực hiện một 
đợt tấn công mới vào khung thành. 


Dù sao thì đội Lazio cũng đã thua 
Luca Spaghetti, vì cần lên tinh thần sau trận dau, đã hỏi bạn bè, “Chúng ta đi chơi chứ?” 


Tôi tưởng điều đó có nghĩa là, “Chúng ta đến quán rượu chứ?” Đó là điều các cổ động viên 
thể thao ở Mỹ thường làm nếu đội họ vừa thua. Họ đến một quán rượu rồi ăn uống. Mà 
không chỉ người Mỹ làm vậy - người Anh, người Úc, người Đức... cũng thường làm thế, tất 
cả mọi người, đúng không? Nhưng Luca và các bạn anh không đến quán rượu để lên tinh 
thần. Họ đến một hiệu bánh mì. Một hiệu bánh mì nhỏ, vô thưởng vô phạt khuất bên trong 
một tầng hầm tại một quận ẩn khuất ở Roma. Đêm Chủ nhật đó ở đây rất đông người. Mà ở 
đây vẫn luôn đông sau các trận đấu. Cổ động viên Lazio luôn dừng ở đây trên đường từ sân 
vận động về nhà để đứng hàng giờ giữa phố, ngả người tựa trên xe máy của họ, bình luận về 
trận đấu, trông như những bậc trượng phu hết sức, và rồi ăn bánh xốp kem. 


Tôi yêu nước Y. 


https://thuviensach.vn 


24 


Mỗi ngày tôi học thêm khoảng hai mươi từ Ý. Tôi học suốt, vừa lướt xem mấy cái phiếu 
ghi từ mới trong lúc dạo phố, vừa né mấy người địa phương đi bộ. Tôi lấy đâu ra chỗ trong 
óc để chứa những từ này à? Tôi hy vọng là có lẽ đầu óc tôi đã quyết định dọn dẹp một số ý 
nghĩ tiêu cực và ký ức buồn thảm, thay thế chúng bằng những từ ngữ mới sáng chói này. 


Tôi tích cực học tiếng Ý, nhưng tôi vẫn cứ hy vọng một ngày nó sẽ hé lộ cho tôi, toàn thể, 
hoàn hảo. Một ngày tôi sẽ mở miệng và nói trôi chảy như có phép lạ. Rồi tôi sẽ là một cô gái 
Ý thật sự, thay vì là một người Mỹ hoàn toàn vẫn không thể nghe thấy ai đó từ bên kia 
đường gọi bạn mình là Marco mà không hề muốn thét lại một cách bản năng, “Polo!” Tôi 
ước gi tiếng Ý đơn giản là ở trong tôi. Nhưng ngôn ngữ nay cũng có rất nhiều khuyết điểm. 
Ví dụ, tại sao những từ Ý như “cây” và “khách sạn” (albero với albergo) lại giống nhau đến 
thế? Vì vậy mà tôi lỡ lời nói với mọi người là mình lớn lên ở “một nông trại khách sạn Giáng 
sinh” thay vì mô tả chính xác hon và it siêu tự nhiên hơn là “nông trại cây Giáng sinh”. Và 
rồi có những từ có hai hay thậm chí đến ba nghĩa. Ví dụ: tasso. Nó có thể nghĩa là lãi suất, 
con lửng, hoặc cây thủy tùng. Tùy vào ngữ cảnh, tôi nghĩ. Điều làm tôi bực bội nhất là khi 
tình cờ gặp những từ tiếng Ý, quả thực - tôi ghét phải nói điều đó - xấu xí. Tôi xem đó gần 
như là một lăng mạ cá nhân. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không đi cả một ngần ấy đường đến Ý để 
học nói một từ như schermo (màn hình). 


Nhưng về đại thể thì đáng giá lắm. Chủ yếu đó là một niềm vui thanh khiết. Giovanni và 
tôi đã có một thời gian rất vui vẻ chỉ cho nhau các thành ngữ tiếng Anh và tiếng Ý. Một tối 
mới đây chúng tôi đang nói về các cụm từ người ta sử dụng khi cố an ủi ai đó đang đau 
buồn. Tôi bảo anh là trong tiếng Anh đôi khi chúng tôi nói, “Tôi đã từng đến do.” Ban dau, 
anh chưa hiểu điều này - Tôi đã từng đến đâu? Nhưng tôi giải thích là nỗi buồn sâu thẳm đôi 
khi gần giống như một địa điểm cụ thể, một tọa độ trên bản đồ thời gian. Khi ta đang đứng 
trong khu rừng sầu muộn đó, ta không thể hình dung rằng có thể lúc nào đó ta tìm được 
đường đến một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng nếu ai đó có thể quả quyết với ta rằng chính họ 
cũng đã đứng ở nơi đó, và giờ đã tiến lên, đôi khi điều ấy sẽ mang lại hy vọng. 


“Vậy ra nỗi buồn là một nơi chốn?” Giovanni hỏi. 
“Đôi khi người ta sống ở đó nhiều năm trời,” tôi nói. 
Đáp lại, Giovanni bảo tôi là để cảm thông người Y nói L’ho provato sulla mia pelle, nghĩa là 


“Tôi cũng đã nếm trải chuyện này trên chính da thịt mình.” Nghĩa là, tôi cũng đã bị cháy hay 
thành sẹo theo cách đó, và tôi biết chính xác bạn đang trải qua điều gì. 


Dù sao thì, cho đến giờ, cái tôi thích nói nhất trong tiếng Ý một từ đơn giản, thông dụng: 
Attraversiamo. 


Nghĩa là “Hãy cùng băng qua nào.” Bạn bè nói với nhau từ này liên tục khi đi dọc vỉa hè và 
quyết định đã đến lúc sang bên kia đường. Theo nghĩa đen thì đây là một từ của người đi bộ. 
Chẳng có gì đặc biệt cả. Ấy thế mà, không hiểu sao, từ này thấm ngay vào tôi. Lần đầu tiên 


https://thuviensach.vn 


Giovanni nói với tôi từ đó là lúc chúng tôi dang đi dạo gan Colosseum. Đột nhiên tôi nghe 
thấy anh nói cái từ dep dé đó, và tôi sững lại, hỏi, “Từ ấy nghĩa là gi? Anh vừa nói cái gì?” 

“Attraversiamo. ” 

Anh không thể hiểu nổi tại sao tôi thích từ đó đến vậy. Hãy băng qua đường nào? Nhưng 
trong tai tôi, nó là một kết hợp những âm thanh Y hoàn hảo. Am a mở dau dam chiêu, âm 
rung ngân vang, chữ s êm dịu, rồi cái ban nhạc jazz. “e-a-mo” vấn vương ở cuối. Tôi thích từ 
này. Giờ thì tôi cứ nói từ này suốt. Tôi chế ra mọi cớ để nói từ đó. Và Sofie phải nổi cáu. Cùng 
băng qua đường nào! Cùng băng qua đường nào! Tôi liên tục kéo cô ấy tới lui khắp nơi giữa 
giao thông điên rồ của Roma. Tôi sắp làm cho cả hai chết vì cái từ này. 

Từ yêu thích của Giovanni trong tiếng Anh là halfassed!2°l, 


Của Luca Spaghetti là surrender, 


https://thuviensach.vn 


25 


Những ngày này khắp châu Âu đang diễn ra một cuộc tranh giành quyền lực. Một số 
thành phố đang cạnh tranh với nhau để xem ai sẽ nổi lên như một thủ phủ châu Âu thế kỷ 
hai mươi mốt hùng mạnh. Sẽ là London? Paris? Berlin? Zurich? Hay Brussels, trung tâm của 
liên minh non trẻ? Tất cả họ đều nỗ lực vượt lên han những thành phố kia về văn hóa, kiến 
trúc, chính trị, tài chính. Nhưng Roma, phải nói là không bận tâm đến chuyện tham gia vào 
cuộc đua địa vị. Roma không cạnh tranh. Roma chỉ dõi theo tất cả sự nhặng xị và tranh 
giành, hoàn toàn điềm nhiêm, lộ một vẻ như: Này, cứ làm bất cứ gì các anh muốn, nhưng tôi 
vẫn là Roma. Tôi cảm thấy xúc động vì sự tự tin vương giả của thành phố này, vững chắc va 
toàn vẹn đến thế, hoan lạc và tráng lệ đến thế, bởi nàng tin vẫn được bảo bọc an toàn trong 
lòng bàn tay của lịch sử. Tôi muốn được như Roma khi về già. 


Hôm nay tôi làm một chuyến dạo chơi sáu tiếng đồng hồ khắp thành phố. Làm chuyện này 
thì thật dễ dàng, nhất là khi ta thường xuyên dừng để nạp nhiên liệu bằng espresso và bánh 
ngọt. Tôi bắt đầu từ cửa căn hộ của mình, rồi thơ than khắp trung tâm mua sắm quốc tế là 
hàng xóm của mình. (Tuy nhiên tôi không thể gọi chính xác đây là hàng xóm theo nghĩa 
truyền thống. Ý tôi là, nếu đây là hàng xóm, vậy thì hàng xóm của tôi là những-người-rất- 
đỗi-bình-thường-giản-dị với những cái tên như Valentino, Gucci va Armani). Nơi này xưa 
nay vẫn là một quận thượng lưu. Rubens, Tennyson, Stendhal, Balzac, Liszt, Wagner, 
Thackeray, Byron, Keats - tất cả họ đều đã từng lưu lại đây. Tôi đang ở nơi người ta vẫn gọi 
là “Khu Người Anh”, tất cả những nhà quý tộc sang trọng đã nghỉ ngơi nơi đây khi thực hiện 
những chuyến du hành lớn khắp châu Âu của mình. Một câu lạc bộ du lịch Luân Đôn được 
gọi chính xác là “Hội Tay chơi tài tử” - hãy hình dung cái quảng cáo rằng ta là một tay chơi 
tài tử! Ôi, quả là một cái sự trơ tráo huy hoàng... 


Tôi tới Piazza del Popolo có những cổng vòm lớn. Berini đã chạm khắc để tỏ lòng tôn kính 
chuyến viếng thăm lịch sử của Nữ hoàng Thụy Điển Christina (người thực sự là một trong 
những quả bom nowtron của lịch sử. Cô bạn Thụy Điển Sofie của tôi đã miêu tả nữ hoàng vĩ 
đại như thế này: “Bà có thể cưỡi ngựa, bà có thể đi săn, bà là một học giả, bà trở thành một 
tín đồ Công giáo và đó là một vụ tai tiếng ghê gớm. Một số người nói bà là đàn ông, nhưng 
chí ít có lẽ bà cũng là một người đồng tính. Bà mặc quần dài, bà đến các điểm khai quật khảo 
cổ, bà sưu tầm nghệ thuật và bà từ chối để lại một người thừa kế.”) Kế cổng vòm là một nhà 
thờ ta có thể vào tự do và chiêm ngưỡng hai bức họa của Caravaggio miêu tả cảnh tử vì đạo 
của Thánh Peter và cảnh cải tâm của ThánhPaul (tràn ngập ân sủng đến nỗi ngài ngã xuống 
đất trong trạng thái ngây ngất thần thánh, ngay cả con ngựa của ngài cũng không tin nổi 
điều đó). Những bức tranh của Caravaggio ấy luôn khiến tôi rưng rưng muốn khóc và 
choáng ngợp, nhưng để tinh thần phấn chấn trở lại tôi sang phía bên kia nhà thờ và thưởng 
lãm một bức bích họa miêu tả cảnh Chúa Hài Đồng bé nhỏ hạnh phúc nhất, ngốc nghếch 
nhất, hay cười rúc rích nhất trong cả Roma. 


Tôi bắt đầu đi veefp hia Nam lần nữa. Tôi di qua Palazzo Borghese, tòa nhà đã từng biết 
mặt không biết bao nhiêu người thuê nhà nổi tiếng, kể cả Pauline, người em gái tai tiếng của 
Napoleon, người đã âm thầm giữ không biết bao nhiêu là nhân tình ở đây. Bà cũng thích 


https://thuviensach.vn 


dùng những cô hầu làm ghế kê chân. (Người ta luôn hy vọng mình đọc sai câu này trong Sổ 
tay hướng dẫn đến Roma, nhưng, không - chính xác là vậy. Người ta còn kể Pauline cũng 
thích được “một người da đen khổng lồ” bế đi tắm.) Rồi tôi tản bộ dọc hai bờ sông Tiber 
rộng lớn, có đầm lầy, mang vẻ thôn dã, một mạch đến đảo Tiber, một trong những nơi yên 
tĩnh ưa thích của tôi ở Roma. Đảo này luôn gắn liền với việc chữa bệnh. Sau một trận dịch 
bệnh vào năm 291 trước Công nguyên người ta đã xây ở đây đền Aesculapius; vào thời 
Trung cổ một nhóm tu sĩ gọi là Fatebenefratelli (có thể dịch một cách hấp dẫn là “Những 
Huynh Đệ Làm Việc Thiện”) xây dựng ở đây một bệnh viện; và trên đảo có một bệnh viện 
thậm chí còn đến ngày nay. 


Tôi qua sông đến Trastevere - vùng phụ cận mà người ta tuyên bố là nơi cư ngụ của 
những người La Mã chân chính nhất, những người thợ, những anh chàng qua nhiều thế kỷ 
đã xây tất cả các đài tưởng niệm trên bờ kia của Tiber. Tôi ăn trưa trong một quán ăn yên 
tĩnh ở đây, rồi nhâm nhi thức ăn và rượu hàng giờ vì sẽ chẳng có ai ở Trastevere này can ta 
ăn uống dénh dàng nếu đó là điều ta muốn. Tôi gọi một loại bruschettel22l, một it spaghetti 
cacio e pepe (món đặc sản giản dị của Roma là mì ống phục vụ kèm pho mát và tiêu) và rồi 
một con gà quay nhỏ mà cuối cùng tôi phải chia với con chó đi lạc cứ đứng nhìn tôi ăn theo 
cái kiểu chỉ có chó lạc mới thế. 

Rồi tôi đi trở lại qua cầu, dọc khu Do Thái cũ, một nơi hết sức buồn thảm đã tồn tại nhiều 
thế kỷ trước khi bị Đức Quốc xã dọn sạch. Tôi đi trở lại phía Bắc, ngang qua Piazza Navona 
với cái đài phun nước khổng lồ để tỏ lòng tôn kính bốn con sông vĩ đại của Hành tỉnh Trái 
đất (thật tự hào, nếu không thì là hoàn toàn chính xác, trong danh sách đó có cả con sông 
Tiber lững lờ). Rồi tôi đến thăm đền Pantheon. Tôi cố xem đền Pantheon mỗi khi có cơ hội, 
vì suy cho cùng thì tôi đang ở Roma đây, là một câu tục ngữ cổ nói ai đến Roma mà không 
chiêm ngưỡng Pantheon là “đi rồi về như một con lừa.” 

Trên đường về nhà tôi đi vòng một chút và dừng lại ở một địa chỉ ở Roma mà tôi thấy làm 
xúc động kỳ lạ nhất - Augusteum. Đống gạch lớn, hình tròn và điêu tàn này bắt đầu cuộc đời 
mình là một lăng mộ tráng lệ mà Octavian Augustus đã cho xây để gìn giữ thi hài ông và thi 
hài gia đình ông mãi mãi. Chắc hẳn lúc đó vị hoàng đế này khó mà hình dung được Roma có 
thể là gì khác mà không phải là một đế quốc tôn thờ Augustus hùng cường. Làm sao ông ấy 
lại có thể thấy trước sự sụp đổ của một vương quốc? Hay biết rằng, với tất cả cống dẫn 
nước bị người dã man phá hủy và những con đường bỏ phế điêu tàn, thành phố sẽ vắng 
bóng người, và phải mất đến gần hai mươi thế kỷ Roma mới thu hồi được dân cư mà nàng 
đã từng khoe khoang trong đỉnh vinh quang của mình? 


Lăng tẩm Augustus đã rơi vào cảnh đổ nát và trộm cắp trong đêm trường Trung cổ. Ai đó 
đã trộm tro của hoàng đế - không thể nào biết được là ai. Tuy nhiên, đến thế kỷ mười hai, 
người ta đã sửa sang di tích lại thành một pháo đài cho dòng họ Colona hùng cường, để bảo 
vệ họ khỏi những cuộc tan công của những chàng hoàng tử tham chiến khác nhau. Rồi thế 
nào đó mà Augusteum biến thành một vườn nho, rồi một vườn Phục hưng, rồi một trường 
đấu bò (lúc này chúng ta đang ở thế kỷ mười tám), rồi một kho chứa pháo hoa, rồi một 
phòng hòa nhạc. Vào những năm 1930, Mussolini thâu tóm cơ ngơi này và cho phục chế lại 
những nền móng cổ điển để một ngày nào đó có thể là nơi yên nghỉ cuối cùng cho thi hài 
của ông ta. (Lại là thế, vào thời đó chắc hẳn ông ta không thể nào hình dung được Roma có 
thể là cái gì khác mà không phải là đế quốc tôn thờ Mussolini.) Tất nhiên, giấc mộng phát xít 


https://thuviensach.vn 


của Mussolini không kéo dài, và ông ta cũng không có được sự chôn cất đế vương mà ông ta 
trông đợi). 


Ngày nay Augusteum là một trong những nơi tĩnh lặng và đơn độc nhất ở Roma, vùi sâu 
dưới lòng đất. Thành phố đã phát triển bên trên nó qua nhiều thế kỷ. (Một inch mỗi năm là 
kinh nghiệm chung cho việc tích lũy những mảnh vỡ của thời gian). Giao thông bên trên di 
tích quay trong một vòng tròn cuồng nhiệt, và chẳng bao giờ có ai xuống đây - theo chỗ tôi 
biết - trừ chuyện dùng nơi này như một nhà vệ sinh công cộng. Nhưng tòa nhà vẫn tồn tại, 
gin giữ mảnh đất La Mã cùng với phẩm giá, đợi ngày tái sinh. 

Tôi thấy sự cam chịu của Augusteum thật khiến ta vững lòng, rằng công trình này, với một 
cuộc đời thăng trầm đến thế, vậy mà vẫn luôn thích nghi với những đảo điên khốn đốn của 
thời đại. Đối với tôi, Augusteum như một người đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn không 
êm ả - khởi đầu có thể chỉ là một bà nội trợ, nhưng rồi đột nhiên trở thành góa phụ, rồi mấy 
trò múa quạt để kiếm sống, cuối cùng không hiểu sao thành nữ nha sĩ đầu tiên trong không 
gian vũ trụ, rồi lại thử nhúng tay vào chính trị quốc gia - vậy nhưng vẫn xoay xở giữ vững 
được ý thức bản thân nguyên vẹn qua mọi thăng trầm. 


Tôi nhìn Augusteum, và nghĩ rằng suy cho cùng, có lẽ cuộc sống của mình không thực sự 
hỗn loạn đến thế. Chỉ có thế giới này mới hỗn loạn, mới đem đến cho tất cả chúng ta những 
đổi thay mà không ai có thể tiên liệu. Augusteum nhắc tôi không bám víu vào bất kỳ ý niệm 
lỗi thời nào về việc tôi là ai, tôi đại diện cái gì, tôi thuộc về ai, hay trách nhiệm nào đó tôi có 
thể đã từng định phục vụ. Thật vậy, hôm qua tôi có thể là một đài tưởng niệm lộng lẫy đối 
với ai đó, không nghỉ ngờ gì nữa, nhưng ngày mai tôi có thể là một kho chứa pháo hoa. Ngay 
cả trong Thành phố Vĩnh cửu, Augusteum thầm lặng nói, ta cũng phải luôn chuẩn bị mình 
cho những làn sóng chuyển hóa náo loạn và bất tận. 


https://thuviensach.vn 


26 


Tôi đã gởi đi trước cho mình một thùng sách, ngay trước khi rời New York đến Ý. Người 
ta bảo đảm cái thùng sẽ tới căn hộ của tôi ở Roma trong vòng bốn đến sáu ngày, nhưng tôi 
nghĩ bưu điện Ý chắc đã hiểu sai hướng dẫn là “bốn mươi sáu ngày”, vì đã hai tháng trôi qua 
rồi, tôi chẳng thấy bóng dáng thùng sách của mình đâu. Mấy người bạn Ý khuyên tôi dẹp 
quách cái thùng sách ra khỏi đầu đi. Họ nói rằng cái thùng có thể đến hoặc có thể không 
đến, nhưng những chuyện như vậy ta không kiểm soát được. 


“Có khi ai đó đã đánh cắp nó rồi chăng?” Tôi hỏi Luca Spaghetti. “Bưu điện có để thất lạc 
không?” 

Anh che mắt. “Đừng hỏi những câu này,” anh nói. “Cô sẽ chỉ làm mình bực bội thôi.” 

Bí ẩn về cái thùng sách thất lạc của tôi một tối đã gợi nên một cuộc thảo luận dài giữa tôi, 
người bạn Mỹ Maria và chồng cô ấy, Giulio. Maria cho rằng trong một xã hội văn minh lẽ ra 
người ta có thể trông cậy vào những chuyện như bưu điện phát thư nhanh chóng, nhưng 
Giulio xin phép có ý kiến khác. Anh trình bày là bưu điện không thuộc về con người, mà về 
số phận, và việc phát thư không phải là điều ai đó có thể bảo đảm. Maria, phật ý, nói rằng 
điều này chỉ là một minh chứng nữa về sự khác nhau giữa Tin lành và Cơ đốc. Cô nói sự chia 
rẽ này được chứng minh rõ nhất ở thực tế là người Ý - kể cả chồng cô - không bao giờ có 
thể lập kế hoạch cho tương lai, dù chỉ trước một tuần. Nếu ta yêu cầu một tín đồ Tin lành 
vùng trung tâm phía Bắc nước Mỹ hứa một cái hẹn ăn tối vào tuần sau, tín đồ Tin lành đó, 
tin tưởng mình là thuyền trưởng của số mệnh mình, sẽ nói, “Tối thứ Năm sẽ tiện cho tôi 
hơn.” Nhưng nếu ta yêu cầu một tín đồ Công giáo vùng Calabria cam kết như vậy, anh ta sẽ 
chỉ nhún vai, ngước mắt nhìn trời, và hỏi, “Làm sao ai trong chúng ta biết được mình có 
rảnh để ăn tối vào thứ Năm tới không, vì rằng tất cả mọi sự đều nằm trong tay Chúa và 
không ai trong chúng ta có thể biết được số phận mình?” 

Dù sao, tôi đến bưu điện một vài lần để thử lần dò cái thùng của tôi, chẳng ích gì cả. Cô 
nhân viên bưu điện Roma không vui vẻ chút nào khi đang gọi điện cho bạn trai lại bị sự hiện 
diện của tôi làm gián đoạn. Và thật lòng mà nói, tiếng Ý của tôi - đã trở nên khá hơn - đánh 
trượt tôi trong tình huống căng thẳng như vậy. Khi tôi cố nói hợp lý hợp lẽ về cái thùng sách 
thất lạc của mình, cô nàng nhìn tôi như thể tôi đang thổi bong bóng bằng kẹo gôm. 


“Có lẽ nó sẽ đến đây tuần sau?” Tôi hỏi cô ta bằng tiếng Ý. 
Cô ta nhún vai, “Magari.” 


Lại một mẩu tiếng lóng Ý không thể dịch được, nghĩa là gì đó giữa “hy vọng vậy” và “có mà 
mơ, đồ khờ.” 

À, có lẽ vậy là tốt nhất. Thậm chí bây giờ tôi không thể nhớ lúc đầu mình đã xếp những 
quyển sách nào vào thùng. Chắc chắn đó là mấy thứ tôi nghĩ mình nên học, nếu tôi phải thực 
sự hiểu tiếng Ý. Tôi đã xếp đầy các thùng đó đủ loại tài liệu nghiên cứu cặn kẽ về Roma mà 
giờ có vẻ không quan trọng nữa vì tôi đang ở đây. Tôi nhớ mình thậm chí còn chất một bản 
đầy đủ Lịch sử suy vong và sụp đổ của đế quốc La Mã của Gibbon vào cái thùng đó. Suy cho 


https://thuviensach.vn 


cùng thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ hơn nếu không có nó. Vì cuộc đời quá ngắn ngủi, mình có thật sự 
muốn dành một phần chín mươi những ngày còn lại của mình trên đời để đọc Edward 
Gibbon không? 


https://thuviensach.vn 


27 


Tuần trước tôi gặp một cô gái trẻ người Úc đang vác ba lô du lịch khắp châu Âu lần đầu 
tiên trong đời. Tôi chỉ đường cho cô ấy đến ga xe lửa. Cô ấy đang tiến về Slovenia, chỉ để 
xem nó ra sao. Khi nghe thấy kế hoạch của cô, tôi bỗng chết lặng vì ghen tị mà nghĩ rằng: 
Mình muốn đến Slovenia! Thế nào mà mình chưa bao giờ có thể đi du lich đâu cả? 


Lúc này, trong cái nhìn vô can thì có vẻ như tôi dang đi du lịch. Và ao ước du lịch khi ta 
đang du lịch, tôi thừa nhận, là một kiểu điên rồ tham lam. Kiểu như mơ tưởng chuyện ái ân 
với ngôi sao điện ảnh ưa thích khi đang ái ân với một ngôi sao điện ảnh ưa thích khác của 
mình. Nhưng việc cô gái này hỏi đường tôi (rõ ràng là, trong suy nghĩ của cô ấy, tôi là một 
người dân bản địa) ngầm chỉ ra rằng tôi không phải đang du lịch ở Roma mà đang sống ở 
đây. Dù tạm thời đến đâu đi nữa, tôi vẫn là một thường dân. Thật ra, khi tình cờ gặp cô gái, 
tôi đang đi thanh toán hóa đơn điện, không phải là điều những du khách bận tâm. Sinh lực 
du-lich-dén-m6t-noi va sinh lực sống-ở-một-nơi là hai sinh lực khác nhau cơ bản, và điều gi 
đó từ việc gặp cô gái Úc đang trên đường đi Slovenia đã cho tôi một khát khao để lên đường. 


Và đấy là lý do tôi gọi cho cô bạn Sofie và nói, “Mình xuống Naples trong ngày và ăn pizza 
di!” 


Ngay lập tức, chi vài giờ sau, chúng tôi dang trên xe lửa, và rồi - như có phép lạ - chúng tôi 
đã ở đó. Tôi thích Naples ngay lập tức. Naples hoang dại, hỗn loan, ầm i, do bẩn, quá khích. 
Một khu dân cư đông đúc như một tổ kiến, với tất cả cái vẻ ngoại lai của một khu chợ Trung 
Đông và nét tà thuật vùng New Orleans. Một nhà thương điên hớn hở, nguy hiểm và lộn 
xộn. BanWade cua tôi đến Naples vào những năm 1970 và đã bi chặn cướp... trong một viện 
bảo tàng. Cả thành phố được trang hoàng bằng quần áo mắc khắp các cửa sổ và tòng teng 
khắp mọi phố; áo lót và nịt ngực mới giặt của tất cả mọi người phần phật trong gió như 
phướn cầu nguyện Tây Tạng. Không có một con phố nào ở Naples mà không có mấy đứa trẻ 
du côn mặc quần cộc và mang hai chân hai vớ khác nhau hò hét từ lề đường về phía đám trẻ 
du côn khác trên mái nhà gần bên. Trong thành phố này cũng không tồn tại tòa nhà nào 
không có ít nhất một ba già lung cong ngồi bên cửa sổ, soi mói nghi hoặc những gì diễn ra 
bên dưới. 

Dân ở đây cực kỳ bối rối khi xa Naples, và sao họ lại không nên làm như vậy chứ? Đây là 
thành phố đem lại cho cả thế giới pizza và kem. Phụ nữ Naples nói riêng là một đám người 
béo mập, giọng the thé, ba hoa, thóc mách, tất thảy đều hoạnh họe, khó chịu, nói quang quác 
vào mặt ta và luôn chỉ cố giúp đỡ vì Chúa, còn ta là đồ ngốc - sao họ lại phải làm mọi thứ 
quanh đây? Giọng ở Naples thì cứ như cái tát thân thiện vào tai. Giống như đi qua một thành 
phố có những đầu bếp làm món ăn nhanh, tất cả đều hò hét cùng một lúc. Ở đây họ vẫn còn 
có thổ ngữ của riêng mình và một từ điển tiếng lóng địa phương luôn thay đổi, nhưng 
không hiểu sao tôi thấy dân Naples nói dễ hiểu nhất ở Ý. Tại sao? Vì họ muốn ta hiểu, khốn 
kiếp. Họ nói to và dứt khoát, và nếu ta không thể hiểu miệng họ đang thật sự nói gì, thông 
thường ta có thể suy ra từ cử chỉ của họ. Như cô học sinh tiểu học bé nhỏ du côn ngồi sau xe 
máy ông anh họ kia, búng ngón tay với tôi và cười quyến rũ khi chạy ngang, chỉ để tôi hiểu, 
“Này, đừng có giận, cô à. Ngoài chuyện tui chỉ mới bảy tuổi, và tui đã biết ngay cô là một kẻ 


https://thuviensach.vn 


ngốc hoàn toàn, và ngoài chuyện như thế cũng tuyệt - tui nghĩ dù thế nào thì cô cũng tàm 
tạm và tui cũng khá là thích khuôn mặt đần độn của cô. Tất cả chúng ta đều biết cô muốn 
được như tui, nhưng xin lỗi nghen, cô không thể đâu. Dù gì, ngón giữa của tui nè, cứ vui vẻ ở 
Naples nghen, và ciao!” 


Cũng như mọi không gian công cộng khác ở Ý, tại đây luôn có mấy cậu bé, thanh thiếu 
niên và đàn ông trưởng thành chơi đá bóng, nhưng ở Naples này còn có một thứ khác nữa. 
Ví dụ, hôm nay tôi thấy mấy đứa nhỏ - ý tôi là một nhóm các cậu bé chừng tám tuổi - đang 
tập hợp mấy cái thùng cũ của nhà bếp để làm những cái ghế và một cái bàn tạm bợ, rồi 
chúng đang chơi xì phé ở nơi họp chợ một cách căng thẳng đến nỗi tôi sợ một trong số 
chúng có thể bị bắn. 


Giovamni và Dario, anh em sinh đôi Giao lưu Xe đạp đôi của tôi, sinh trưởng ở Naples. Tôi 
không thể hình dung được điều ấy. Tôi không thể tưởng tượng nỏi anh chàng Giovanni nhút 
nhát, siêng năng và đáng mến là một cậu bé con trong - và tôi không dùng từ một cách 
khinh suất - bon du thủ du thực nay. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh là người Naples, vi 
trước khi tôi rời Roma anh cho tôi tên một tiệm bánh pizza ở Naples mà tôi nhất định phải 
thử, vì, Giovanni cho tôi biết, ở đó bán pizza ngon nhất Naples. Tôi thấy đó là một triển vọng 
phấn khích kinh khủng, vì rằng pizza ngon nhất ở Ý là từ Naples, và pizza ngon nhất trên thế 
giới là từ Ý, có nghĩa hiệu bánh pizza này han phải đem đến... tôi gần như quá mê tín mà nói 
là... pizza ngon nhất trên thế giới? Giovanni đã trao cái tên tiệm bánh với vẻ nghiêm túc va 
trầm trọng đến nỗi tôi cảm thấy gần như được giới thiệu vào một hội bí mật. Anh giúi địa 
chỉ vào lòng bàn tay tôi và nói, với sự cương quyết long trọng nhất, “Xin hãy đến hiệu pizza 
này. Gọi margherita pizza với phần dup pho mát mozzarella. Nếu ở Naples chị không ăn 
pizza này, về sau hãy nói dối với tôi là chị đã ăn rồi nhé.” 

Nên Sofie và tôi đã đến Pizzeria da Michele, và những miếng bánh chúng tôi vừa gọi này - 
mỗi người một cái - đang làm chúng tôi quẫn trí. Quả thật, tôi mê cái pizza của mình đến 
nỗi dần dần tin một cách mê sảng là đến lượt cái pizza của mình, có lẽ cũng thích mình. Tôi 
đang có một quan hệ với cái pizza này, gần như một chuyện tình. Trong lúc đó thì Sofie gần 
như đang giàn giụa nước mắt với cái bánh của cô, cô đang có một cuộc khủng hoảng siêu 
hình về nó, cô cứ hỏi tôi, “Sao ở Stockholm họ lại còn nghĩ đến chuyện cố làm pizza cơ chứ? 
Tại sao chúng ta còn nghĩ tới chuyện ăn thức ăn ở Stockholmlàm gì cơ chứ?” 


Pizzeria da Michele là một nơi nhỏ với chỉ hai phòng và một cái lò hoạt động liên tục. Nơi 
đây cách ga xe lửa chừng mười lăm phút đi bộ dưới mưa, thậm chí đừng bận tâm chuyện 
đó, cứ đi đi. Ta cần phải đến đó khá sớm trong ngày vì đôi khi họ hết bột nhào, va tim ta sé 
tan nát. Đến một giờ trưa, những con phố bên ngoài tiệm pizza đã chật như nêm dân Naples 
đang cố chen vào quán, xô đẩy nhau để vào như thể người ta cố giành một chỗ trên phao 
cứu sinh. Ở đây không có thực đơn. Họ chỉ có hai loại pizza - loại thường và loại có thêm 
pho mát. Cả hai đều không phải thứ nhảm nhí cảnh vẻ như pizza 6 liu va cà chua phơi nắng 
Nam California thời đại mới. Bột nhào, phải đến nửa bữa ăn tôi mới nhận ra, có vùi vị giống 
nan!23] của Ấn hơi giống bat kỳ bột nhào pizza nào tôi đã từng thử. Nó xốp và dai và dẻo, 
nhưng mỏng không thể tin được. Tôi luôn nghĩ với vỏ bánh pizza chúng ta chỉ có hai chọn 
lựa trong đời - mỏng và giòn, hay dày và mềm. Làm sao tôi lại biết được trên thế giới này có 
một loại vỏ bánh mỏng và mềm? Vật linh thiêng trong những vật linh thiêng! Thiên đường 
pizza mỏng, mềm, chắc, dính, dai, mặn, ngon tuyệt. Bên trên là nước xốt cà chua ngọt sủi bọt 


https://thuviensach.vn 


như kem khi nó làm tan chảy pho mát trâu mozzarella tươi, và thế nào đó mà nhánh húng 
quế ở giữa toàn thể ấy làm cả cái pizza ngạt ngào mùi thảo dược rất giống như một ngôi sao 
điện ảnh tỏa sáng giữa một buổi tiệc đem lại một tiếp xúc rất quyến rũ cho mọi người 
quanh nàng. Về kỹ thuật thì không thé nào ăn thứ này, tất nhiên. Ta thử cắn một miếng va 
vỏ bánh dính gập lại, rồi pho mát nóng chảy ra như tầng đất mặt trong một trận lở đất, làm 
ta và xung quanh rối tỉnh, nhưng cứ thưởng thức đi. 


Mấy anh chàng đã tạo nên phép lạ này đang đổ bột rồi xúc bánh pizza ra từ cái lò đun 
bằng củi, trông hệt như những người thợ lò trong bụng một con tàu lớn đang xúc than vào 
lò lửa phừng phừng. Ống tay áo xắn cao trên khuỷu tay mồ hôi mồ kê, mặt đỏ bừng vì ráng 
sức, nheo một mắt hướng về hơi nóng của lửa và điếu thuốc trễ trên môi. Sofie và tôi mỗi 
người gọi thêm một miếng bánh nữa - mỗi người cả một cái pizza - và Sofie cố tỉnh trí lại, 
nhưng thực ra, bánh pizza tuyệt đến nỗi chúng tôi hầu như không còn đối phó nổi. 

Nói một lời về cơ thể tôi. Tôi đang tăng cân mỗi ngày, tất nhiên. Ở Ý đây tôi đang mạnh tay 
với cơ thể mình, ăn những lượng khủng khiếp pho mát và mì ống rồi bánh mì và rượu rồi sô 
cô la và bột nhào pizza. (Ở một nơi khác tại Naples, người ta bảo tôi, ta thực sự có thể kiếm 
được thứ gì đấy như là pizza sô cô la. Kiểu ngớ ngẩn gì vậy chứ? Ý tôi là, về sau tôi có đi tìm 
thử, và nó thật ngon, nhưng thực lòng mà nói thì - pizza sô cô la w? Tôi không tập luyện, 
không ăn đủ chất xơ, không dùng vitamin. Trong đời sống thực của tôi, mọi người biết là tôi 
ăn điểm tâm sữa chua làm từ sữa dê hữu cơ rắc thêm mầm lúa mì. Những ngày sống thực 
của tôi đã qua lâu rồi. Hồi còn ở Mỹ, cô bạn Susan của tôi nói với mọi người là tôi đang trong 
chuyến du lịch “Không chùa lại chất Carbl22!”. Nhưng cơ thể tôi quả là đang độ lượng với 
mọi thứ này. Cơ thể tôi đang nhắm mắt làm ngơ với những việc làm tai hại và buông thả quá 
trớn này của tôi, như thể nó nói, “Được, nhóc, cứ tận hưởng di. Ta biết là chuyện nay chi 
tạm thời. Cho ta biết khi nào thì thí nghiệm nhỏ về thú vui thuần túy của mi chấm dứt, rồi ta 
sẽ xem có thể làm gì với chuyện kiểm soát thiệt hại không.” 


Nhưng mà, khi nhìn lại mình trong chiếc gương của hiệu bánh pizza tuyệt nhất ở Naples, 
tôi thấy một gương mặt lành mạnh, vui vẻ, da dé mịn màng va mắt sáng. Đã lâu rồi tôi chưa 
được thấy gương mặt mình như vậy. 


“Cám ơn,” tôi thầm thì. Rồi Sofie và tôi chạy ra ngoài mưa để tìm bánh ngọt. 


https://thuviensach.vn 


28 


Tôi cho là (thực sự đã từ vài tháng trở lại đây rồi) chính hạnh phúc này khiến tôi nghĩ trên 
đường trở về Roma rằng mình phải làm một cái gì đó về chuyện David. Có lẽ đã đến lúc 
chúng tôi kết thúc câu chuyện của mình mãi mãi. Chúng tôi đã chia tay rồi, chính thức, 
nhưng vẫn còn một cửa sổ hy vọng để ngỏ rằng có lẽ một ngày nào đó (có lẽ sau chuyến đi 
của tôi, có lẽ sau một năm xa cách) chúng tôi có thể thử một lần nữa. Chúng tôi yêu nhau. 
Điều đó không bao giờ phải nghi ngờ. Chỉ có điều chúng tôi không thể hình dung ra cách nào 
để thôi làm cho nhau khốn khổ một cách tuyệt vọng, gào thét và kiệt quệ tâm hồn đến vậy. 


Mùa xuân năm ngoái David đưa ra một giải pháp điên rồ cho những phiền muộn của 
chúng tôi thế này, chỉ một nửa là đùa: “Nếu mình công nhận là quan hệ của hai đứa mình tồi 
tệ, nhưng dù sao vẫn chịu đựng đến cùng thì sao? Nếu mình thừa nhận là cả hai đều làm cho 
nhau cáu tiết lên, mình tranh cãi liên miên và họa hoằn lắm mới ái ân, nhưng mình không 
thể sống thiếu nhau, nên hai đứa sẽ xử lý chuyện này, thì sao? Và rồi mình có thể sống bên 
nhau dù khốn khổ, nhưng cũng hạnh phúc vì không xa lia.” 


Hãy để điều đó là bằng chứng tôi yêu người đàn ông ấy tuyệt vọng ra sao khi tôi đã dành 
cả mười tháng qua suy xét nghiêm túc lời đề nghị đó. 

Một khả năng khác trong thâm tâm chúng tôi là, dĩ nhiên, một trong hai người có thể thay 
đổi. Anh ấy có thể trở nên cởi mở và trìu mến hơn, không thu mình lại với bất kỳ ai chỉ vì sợ 
cô ta sẽ ăn mất linh hồn mình. Hay tôi có thể học cách làm sao để... thôi chuyện cố ăn linh 
hồn anh ấy. 


Biết bao lần tôi nói với David là tôi ước gì có thể giống mẹ mình hơn như cách bà hành xử 
trong cuộc hôn nhân của mình - độc lập, mạnh mẽ, không phụ thuộc. Một cái máy tự cấp. Có 
thể tồn tại mà không cần những liều lượng lãng mạn hay tán tỉnh thường xuyên từ người 
nông dân cô độc là cha tôi. Có thể hớn hở trồng vườn hoa cúc giữa những vách đá im lặng 
không thể giải thích nổi mà đôi khi cha tôi dựng lên quanh ông. Rất đơn giản cha tôi là 
người tôi yêu chuộng nhất trên đời, nhưng ông có chút gì đấy là một trường hợp kỳ quặc. 
Một cô bạn trai cũ của tôi đã từng tả ông như vậy, “Bố em chỉ có một bàn chân trên mặt đất 
này. Và hai cái cẳng chân thực sự, thực sự là dài...” 


Tôi lớn lên thấy trong nhà mình một người mẹ thường đón nhận tình yêu và trìu mến của 
chồng mỗi khi ông ấy nghĩ cần phải mang lại, rồi thì bà thường tránh đi và tự lo cho mình 
khi ông trôi dạt vào vũ trụ riêng biệt thờ ơ quên lãng kém cỏi của ông. Dù sao, nó có vẻ như 
vậy đối với tôi, khi xem xét cái điều rằng không ai (và nhất là trẻ con) có thể hiểu được 
những bí ẩn của hôn nhân. Tôi tin khi lớn lên đã nhìn thấy một người mẹ không đòi hỏi điều 
gi từ bất kỳ ai. Suy cho cùng thì, đây là mẹ tôi - một phụ nữ khi ở tuổi dậy thi đã tự dạy 
mình bơi một mình ở hồ Minnesota lạnh buốt, với một cuốn sách mượn ở thư viện địa 
phương có tựa Làm sao để bơi. Trong mắt tôi, không có gì người phụ nữ này không tự làm 
được. 


Nhưng rồi tôi đã có một cuộc trò chuyện sáng tỏ với mẹ, không lâu trước khi tôi đi Roma. 
Mẹ tôi đến New York để ăn bữa trưa cuối với tôi, và mẹ hỏi tôi thang thắn - phá vỡ mọi quy 


https://thuviensach.vn 


tắc giao tiếp trong lịch sử gia đình chúng tôi - chuyện gì đã xảy ra giữa con và David. Tiếp 
tục phớt lờ Sổ Nội quy Giao tiếp Chuẩn mực của Gia đình Gilbert, tôi đã thực sự kể cho mẹ 
nghe. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Tôi nói với mẹ mình yêu David đến chừng nào, 
nhưng tôi cô đơn và thất vọng ra sao bên cạnh con người này, người luôn biến đi khỏi 
phòng, khỏi giường, khỏi hành tỉnh. 


“Nghe có vẻ như anh ta giống bố con,” mẹ nói. Một thú nhận can đảm và rộng lượng. 


“Vấn đề 1a,” tôi nói. “Con không giống mẹ. Con không cứng ran được như me, mẹ a. Con 
cần một mức độ gần gũi thường trực từ người con yêu. Ước gì con có thể giống mẹ, lúc đó 
con mới có thể có chuyện tình này với David. Nhưng nếu không thể trông cậy vào cảm giác 
yêu thương đó khi cần, nó chỉ hủy hoại tôi thôi.” 


Rồi mẹ làm tôi choáng. Mẹ nói, “Tất cả những điều con mong muốn từ quan hệ của mình 
đó ha, Liz? Mẹ cũng đã luôn mong muốn những điều này.” 


Vào giây phút đó, như thể người mẹ mạnh mẽ của tôi vươn qua bàn, mở nắm tay ra và 
cuối cùng cho tôi thấy một nhúm đắng cay mẹ đã nhẫn nhục chịu đựng qua hàng chục năm 
để vẫn hạnh phúc với hôn nhân trong mắt cha tôi (và, nếu cân nhắc mọi điều, mẹ có hạnh 
phúc trong hôn nhân). Tôi chưa từng thấy khía cạnh này của mẹ trước đây, chưa từng. Tôi 
chưa từng hình dung mẹ có thể đã muốn điều gì, mẹ có thể đã thiếu thốn điều gì, mẹ có thể 
đã quyết định điều gì để không đòi hỏi điều gì vì cái toàn thể. Khi biết được tất cả những 
điều này tôi đã có thể cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu có một thay đổi triệt để. 


Nếu ngay cả me cũng mong muốn điều tôi muốn, vậy thi...? 


Tiếp tục dòng câu chuyện thân mật chưa có tiền lệ này, mẹ nói, “Con phải biết là mẹ đã 
được nuôi dạy mong đợi rất ít điều mẹ xứng đáng trong đời, con yêu. Hãy nhớ - mẹ từ một 
thời đại và không gian khác với con.” 


Tôi nhắm mắt và thấy mẹ, mười tuổi trong trang trại gia đình ở Minnesota, làm việc như 
một người làm mướn, nuôi dạy những đứa em trai của mình, mặc quần áo của chị, dành 
dụm từng xu để ra khỏi đó... 


“Và con phải hiểu mẹ yêu bố con đến thế nào,” bà kết luận. 


Mẹ tôi đã có những chọn lựa trong đời, như tất cả chúng ta phải vậy, và mẹ an thuận với 
chúng. Tôi có thể thấy sự thanh thản của mẹ. Mẹ không thoái thác chính mình. Những lợi ích 
từ lựa chon của mẹ thật lớn lao - một cuộc hôn nhân lâu bén và ổn định với một người đàn 
ông mẹ vẫn gọi là bạn thân nhất của mình; một gia đình giờ đã mở rộng thêm với những 
đứa cháu vốn ngưỡng mộ bà; vững tin vào chính nghị lực của bà. Có lẽ mẹ phải hy sinh một 
số thứ, và bố tôi cũng có những hy sinh của mình nữa -nhưng có ai trong chúng ta sống mà 
không có những hy sinh? 

Và giờ đây câu hỏi cho tôi là: những chọn lựa cua tôi phải là gì? Điều gi tôi tin mình xứng 
đáng trong đời? Tôi có thể chấp nhận hy sinh điều gì và điều gì thì không thể? Đối với tôi, 
khó mà hình dung một cuộc sống thiếu David. Thậm chí chỉ tưởng tượng thôi rằng sẽ không 
bao giờ còn những chuyến đi xa với bạn đồng hành ưa thích của mình nữa, rằng tôi sẽ 
không bao giờ còn đỗ xe lại lề đường nhà anh với cửa kính xe hạ xuống và tiếng nhạc của 
Springsteen trên radio, với một nguồn cung cấp bất tận những lời bông đùa và thức ăn vặt 


https://thuviensach.vn 


giữa hai chúng tôi, và với một điểm đến nơi vùng biển hiện ra lờ mờ cuối xa lộ. Nhưng làm 
sao tôi có thể chấp nhận niềm vui sướng đó khi nó đi cùng với mặt trái tối tăm này - cô lập 
hạ nhục, bất an xói mòn, phan hận âm i và, tất nhiên, sự triệt hạ hoàn toàn bản ngã tất yếu 
diễn ra khi David ngừng trao, và bắt đầu lấy đi. Tôi không thể làm vậy nữa. Cái gì đó liên 
quan đến niềm vui gần đây của tôi ở Naples giúp tôi tin tưởng là mình không chi có thể tìm 
thấy hạnh phúc mà không có David, mà còn phải tìm thấy. Dù tôi yêu anh ấy đến đâu (và tôi 
yêu anh ấy, một cách thái quá xuẩn ngốc), giờ đây tôi phải chia tay người này thôi. Và tôi 
phải chứng tỏ. 
Nên tôi viết cho anh ấy một email. 


Lúc này là tháng Mười một. Chúng tôi không liên lạc gì với nhau từ tháng Bảy. Tôi đã yêu 
cầu anh ấy đừng liên lạc khi tôi đi du lịch vì tin rằng mình quyến luyến anh mãnh liệt đến 
nỗi không thé tập trung vào hành trình của mình nếu cứ dõi theo anh. Nhung giờ thì tôi 
đang bước vào đời anh lần nữa với email này. 


Tôi nói với anh rằng tôi mong anh vẫn ổn, và báo là tôi cũng ổn. Tôi pha trò một chút. 
Chúng tôi luôn thạo pha trò. Rồi tôi phân trần rằng tôi nghĩ chúng tôi cần chấm dứt mối 
quan hệ này mãi mãi. Rằng có lẽ đã đến lúc thừa nhận mối quan hệ này sẽ không bao giờ 
xảy ra, rằng nó nên không bao giờ xảy ra. Bức thư ngắn không kịch tính thái quá. Có Chúa 
biết chúng tôi đã có đủ thăng trầm với nhau rồi. Tôi viết ngắn gọn và đơn giản. Nhưng còn 
một điều nữa tôi cần phải thêm vào. Nín thở, tôi gõ, “Nếu anh muốn tìm một người đồng 
hành khác trong đời mình, dĩ nhiên em sẽ cầu chúc cho anh.” Tay tôi run lên. Tôi ngừng lá 
thư bằng chữ yêu anh, cố giữ một giọng điệu vui vẻ có thể. 


Tôi cảm thấy như bị một đòn vào ngực. 


Đêm đó tôi không ngủ được mấy, hình dung anh ấy đang đọc những lời của mình. Ngày 
hôm sau, tôi chạy lại quán cà phê Internet đó mấy lần tìm một lời đáp. Tôi cố lờ đi phần 
trong tôi cháy lòng muốn thấy anh ấy trả lời, “TRỞ LAI DI! ĐỪNG DI! ANH SẼ THAY ĐỔI!” 
Tôi cố không đếm xia cô gái trong tôi có thể quang cái ý tưởng du lịch vòng quanh thế giới 
vĩ đại này chỉ để đổi lấy chìa khóa căn hộ của David. Nhưng vào khoảng 10 giờ đêm đó, cuối 
cùng tôi có được câu trả lời. Một cái email tuyệt vời, dĩ nhiên. David luôn luôn viết tuyệt vời. 
Anh đồng ý là, đúng, đã đến lúc chúng tôi thật sự nói lời chia tay mãi mãi. Anh cũng đã suy 
nghĩ về chuyện này, anh nói. Anh đã đáp lại nhã nhặn hết mức và anh chia sẻ những cảm 
giác mất mát, nuối tiếc của mình một cách rất dịu dàng mà đôi khi anh có thể đạt đến một 
cách nhức nhối đến vây. Anh hy vọng tôi biết anh ngưỡng mộ tôi đến chừng nào, thậm chí 
anh không đủ khả năng diễn đạt. “Nhưng cả hai đều không phải là người mà người kia cần,” 
anh nói. Nhưng, anh tin chắc là một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy tình yêu lớn của đời mình. 
Anh chắc chắn điều đó. Cuối cùng, anh nói, “cái đẹp hấp dẫn cái đẹp.” 

Thật vậy, đó là một điều đẹp dé để nói. Đúng là điều đẹp dé nhất mà tình yêu của đời ta có 
thể nói, khi anh ấy không nói, “TRỞ LẠI ĐI! ĐỪNG ĐI! ANH SẼ THAY ĐỔI!” 

Tôi im lặng ngồi đó ngây người nhìn cái màn hình máy tính trong một lúc lâu và buồn bã. 
Mọi chuyện thế là tốt nhất, tôi biết vậy. Tôi biết mình đang chọn lựa hạnh phúc thay vì đau 
khổ, tôi biết mình đang làm thế. Tôi dọn chỗ cho tương lai bí ẩn sẽ làm đầy cuộc sống mình 
với những bất ngờ còn chưa đến. Tôi hiểu tất cả những điều này. Nhưng mà... 


https://thuviensach.vn 


David. Giờ tôi đã mất anh ấy rồi. 

Tôi gục mặt vào hai bàn tay một lúc lâu hơn và buồn hơn nữa. Cuối cùng tôi ngẩng lên thì 
thấy một phụ nữ người Albani làm việc ca tối tại quán cà phê Internet vừa dừng lau chùi 
sàn nhà, dựa vào tường và nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm mệt mỏi một lúc. Rồi 
tôi lắc đầu dứt khoát với cô ta và nói to, “Chuyện này quá tệ.” Cô ấy gật đầu cảm thông. Cô 
không hiểu, nhưng dĩ nhiên, theo cách của cô, cô hiểu hoàn toàn. 

Điện thoại reo. 

Là Giovamni. Anh có vẻ bối rối. Anh nói đã đợi tôi hơn một giờ rồi ở Piazza Fiume, là nơi 
chúng tôi luôn gặp nhau vào các tối thứ Năm để giao lưu ngôn ngữ. Anh hoang mang, vì 
thông thường anh là người đến trễ hoặc quên mất cuộc hẹn, nhưng tối nay, lần anh đến 
đúng giờ và khá chắc chắn - không phải chúng tôi có hẹn sao? 


Tôi đã quên. Tôi cho anh biết mình đang ở đâu. Anh nói sẽ đưa xe đến đón tôi. Tôi không 
có tâm trạng dé gặp ai, nhưng quá khó để giải thích việc này qua telefonino, theo như kha 
năng ngôn ngữ hạn hẹp của chúng tôi. Tôi ra ngoài đứng đợi anh trong rét buốt. Vài phút 
sau, chiếc xe nhỏ màu đỏ của anh dừng lại và tôi leo lên. Anh hỏi tôi bằng tiếng lóng của Ý là 
có chuyện gì vậy. Tôi mở miệng trả lời và gục xuống khóc. Ý tôi là - gào khóc. Tôi muốn nói 
là - cái kiểu kêu khóc tả tơi, khủng khiếp mà bạn Sally của tôi gọi là “bơm đúp”, mỗi khi nức 
nở ta phải hít vào hai hớp oxy. Tôi thậm chí chưa từng thấy cơn chấn động thống thiết như 
thế diễn ra, và nó ập đến khiến tôi hoàn toàn bất ngờ 


Tội nghiệp Giovanni! Anh ngập ngừng hỏi bằng tiếng Anh, anh có làm điều gì sai không. 
Hay là tôi đang bực anh? Anh có làm tổn thương tình cảm tôi không? Tôi không thể trả lời 
mà chỉ lắc đầu và tiếp tục gào khóc. Tôi quá xấu hổ về mình và thấy ái ngại cho Giovanni 
thân yêu, bị kẹt ở đây trong chiếc xe này với một gái già nức nở, lam nham, một người đang 
hoàn toàn là pezzi - một thứ vỡ vụn. 


Cuối cùng, tôi cũng có thé hon hën một lời trấn an là nỗi thống khổ của mình không liên 
quan đến anh. Tôi nghẹn ngào thốt ra một lời xin lỗi vì đã như thế. Giovanni đảm đương 
tình huống với một phong cách vượt xa tuổi của anh. Anh nói, “Đừng xin lỗi vì mình khóc. 
Không có cảm xúc này, chúng ta chỉ là những người máy.” Anh đưa tôi ít khăn giấy từ cái 
hộp phía sau xe. Rồi nói, “Thôi mình đi nào.” 

Anh nói đúng - không thể suy sụp ở một nơi quá công nhiên và quá sáng đèn như ở mặt 
trước của quán cà phê Internet này. Anh chạy xe một chốc, rồi lái về phía trung tâm của 
Piazza della Repubblica, một không gian công cộng quý phái hơn của Roma. Anh đỗ xe 
trước cái đài phun nước tráng lệ có những nữ thần trần truồng trơ trẽn đang nhảy nhót rất 
khiêu dâm với biểu tượng dương vật là tương đài thiên nga khổng lồ kiêu ngạo của mình. 
Đài phun nước này mới được xây khá gần đây, theo tiêu chuẩn Roma. Trong sổ hướng dẫn 
tôi đọc, những cô gái làm mẫu các nữ thần là hai chị em, hai vũ nữ hài kịch tục tĩu nổi tiếng 
vào thời họ. Họ nhận khá điều tiếng khi đài phun nước được hoàn thành, trong nhiều tháng 
nhà thờ đã cố ngăn việc khánh thành đài phun nước này vì nó quá khiêu gợi. Hai chị em 
sống sung túc đến già, thậm chí mãi đến những năm 1920 người ta còn thấy hai bà già đáng 
kính này mỗi ngày cùng nhau đi dạo đến Piazza để xem đài phun nước “của họ”. Và mỗi 
năm một lần, khi họ còn sống, nhà điêu khắc Pháp đã khắc họa một lần, khi họ còn sống, nhà 


https://thuviensach.vn 


điêu khắc Pháp đã khắc họa được họ trong thời kỳ xuân sắc nhất của mình vào đá cẩm 
thạch lại đến Roma và mời hai chị em đi ăn trưa, nơi họ cùng nhau hồi tưởng những ngày 
họ còn trẻ đẹp và hoang dại đến vậy. 


Vậy là Giovanni dừng xe ở đó và chờ tôi trấn tĩnh lại. Tôi chỉ có thể ấn gò bàn tay vào mắt, 
cổ đẩy ngược nước mắt vào trong. Tôi và Giovanni, chúng tôi chưa từng có một cuộc chuyện 
trò riêng tư. Tất cả những tháng này, tất cả những buổi ăn tối cùng nhau này, tất cả những gi 
chúng tôi đã từng đàm đạo là triết học, nghệ thuật, văn hóa, chính trị, và thức ăn. Chúng tôi 
không biết gì về cuộc sống riêng tư của nhau. Thậm chí anh không biết là tôi đã ly dị hay tôi 
đã để lại tình yêu ở Mỹ. Tôi không biết một điều gì về anh ngoại trừ chuyện anh muốn trở 
thành một nhà văn và anh ra đời ở Naples. Chuyện tôi khóc, dù sao, sắp đẩy trò chuyện giữa 
hai người tới một mức độ mới. Tôi mong điều đó không xảy ra. Không phải tình huống kinh 
khủng này. 


Anh nói, “Tôi rất tiếc, nhưng tôi không hiểu. Hôm nay chị làm mất cái gì sao?” 


Nhưng tôi vẫn chưa hình dung được phải nói sao. Giovanni cười và khích lệ, “Parla come 
magni.” Anh ấy biết đây là một trong những thành ngữ yêu thích của tôi trong thổ ngữ 
Roma. Nghia là, “Hãy nói theo cách ta ăn” hay, theo phiên dich cá nhân của tôi, “Hãy nói như 
ta ăn”. Đó là một nhắc nhở - khi ta cố gắng quá mức để giải thích điều gì đó, khi ta tìm 
những từ đúng - hãy giữ cho ngôn ngữ của ta đơn giản và trực tiếp như thức ăn Roma. 
Đừng cầu kỳ quá. Chỉ cần đặt nó lên bàn. 


Tôi thở một hơi thật sâu và thuật lại ngắn gọn tình trạng của mình bằng tiếng Ý (tuy nhiên 
thế nào đó mà vẫn đầy đủ). 

“Là về một chuyện tình, Giovanni à. Hôm nay tôi đã phải nói lời chia tay với một người.” 

Rồi tôi lại vỗ hai tay lên mắt, nước mắt trào qua những ngón tay tôi khép chặt. Chao ôi trái 
tim chang, Giovanni không cố đặt vòng tay dỗ dành quanh tôi, cũng không thể hiện sự khó 
chịu nhỏ nhất về nỗi buồn òa vỡ của tôi. Trái lại, anh chỉ ngồi im lặng suốt thời gian tôi khóc 
cho đến khi tôi nguôi ngoai. Lúc đó anh nói với một sự đồng cảm trọn vẹn, cẩn trọng lựa 
từng từ (là giáo viên tiếng Anh của anh, tối nay tôi rất tự hào về anh!), chậm rãi, rõ ràng và 
ân cần, “Tôi hiểu, Liz. Tôi đã từng đến đó.” 


https://thuviensach.vn 


29 


Việc chị tôi đến Roma vài ngày sau đó đã lái chú ý của tôi ra khỏi nỗi buồn dai dẳng về 
chuyện David và đưa tôi trở lại nhịp điệu. Chị làm tất cả mọi chuyện rất nhanh, và sinh khí 
quanh chị xoáy lên như những cơn lốc thu nhỏ. Chị lớn hơn tôi ba tuổi và cao hơn tôi ba 
inch. Chị là một vận động viên, một học giả, một người mẹ, một nhà văn. Suốt thời gian ở 
Roma, chị tập luyện cho một cuộc chạy đua maratông, nghĩa là chị thường thức dậy vào lúc 
bình minh và chạy mười tám dặm trong khoảng thời gian thông thường tôi đọc được một 
bài báo và uống hai tách cappuccino. Khi chạy, trông chị thực sự như một con nai. Lúc đang 
mang thai đứa con đầu lòng, một đêm chị đã bơi hết chiều dài một cái hồ trong bóng tối. Tôi 
không thể theo chị, và thậm chí tôi cũng không có thai. Tôi đã quá sợ hãi. Nhưng chị tôi thực 
sự không sợ hãi. Khi chị có thai đứa con thứ hai, một bà đỡ hỏi liệu Catherine có bất kỳ lo 
lắng nào chưa nói ra về bất kỳ điều gì có thể không ổn với đứa bé không - như các khiếm 
khuyết di truyền hay biến chứng khi sinh. Chị nói, “Tôi chỉ sợ duy nhất một điều là thằng bé 
lớn lên thành một người của đẳng Cộng hòa.” 


Đó là tên chị tôi - Catherine. Tôi chỉ có mình chị. Khi chúng tôi lớn lên ở vùng nông thôn 
Connecticut, chỉ có hai chị em sống trong nông trại với bố mẹ. Chẳng có trẻ con nào khác 
gần đó. Chị rất kiêu ngạo và độc đoán, vị chỉ huy của cả đời tôi. Tôi sống trong sợ hãi và kính 
sợ chị ấy; chỉ có ý kiến của chị ấy là quan trọng. Tôi chơi bài gian lận với chị để thua, để chị 
sẽ không nổi khùng với tôi. Không phải lúc nào chúng tôi cũng là bạn. Chị bực mình vì tôi, 
còn tôi thì sợ chị, tôi nghĩ vậy, cho đến khi tôi được hai mươi tám tuổi và đã trở nên chán 
chuyện đó. Đó là năm tôi cuối cùng đã dũng cảm phản kháng chị, và phản ứng của chị đã 
kiểu như, “Sao giờ này mi mới làm vậy?” 

Khi chúng tôi chỉ mới bắt đầu nghĩ ra những điều khoản mới cho tương quan giữa chúng 
tôi thì cuộc hôn nhân của tôi trượt dốc. Có thể đã quá dễ dàng để Catherine giành được 
thắng lợi từ cuộc bại trận của tôi. Tôi đã luôn là kẻ được yêu thương và là kẻ may mắn, kẻ 
được cả gia đình và số phận cưng chiều. Thế giới đã luôn là một nơi dễ chịu và cởi mở đối 
với tôi hơn là với chị tôi, người đã chà xát cuộc đời thật mạnh và đôi khi bị nó làm tổn 
thương lại khá nhiều. Có lẽ đã quá dễ dàng để Catherine đáp lại cuộc ly hôn và phiền muộn 
của tôi bằng một câu, “ha! Nhìn Mary Tia Nắng Bé Nhỏ xem!” Thay vì vậy, chị giúp tôi đứng 
dậy như một nhà vô địch. Chị trả lời điện thoại giữa đêm bất cứ khi nào tôi đau buồn và nói 
những lời an ủi. Và chị đến với tôi khi tôi tìm kiếm câu trả lời cho việc tại sao mình buồn 
đến vậy. Trong một thời gian rất dài, chị ấy gần như cùng chia sẻ việc trị liệu với tôi. Sau 
mỗi buổi tôi đều gọi cho chị kể lại tất cả mọi thứ tôi đã nhận ra trong văn phòng bác sĩ trị 
liệu của mình, và chị bỏ bất cứ gì đang làm để nói, “A... điều đó giải thích được nhiều đấy.” 
Nghĩa là giải thích được rất nhiều về cả hai chúng tôi. 

Giờ chúng tôi trò chuyện với nhau qua điện thoại gần như mỗi ngày - hay chí ít chúng tôi 
đã làm vậy, trước khi tôi tới Roma. Giờ thì trước khi một trong hai chúng tôi lên máy bay, 
chị luôn gọi cho tôi (hoặc ngược lại) và nói, “Chị biết vậy bệnh hoạn, nhưng chị chỉ muốn nói 
là chị yêu em. Em biết đó... phòng khi...” Và tôi luôn đáp, “Em biết mà... chỉ là phòng khi.” 


https://thuviensach.vn 


Chị đã chuẩn bị trước khi đến Roma, luôn vậy. Chị mang theo năm quyển sách hướng dẫn 
đã đọc cả rồi, và chị đã có sẵn bản đồ thành phố trong đầu. Chị đã hoàn toàn có định hướng 
thậm chí từ trước khi chị rời Philadelphia. Và đây là một ví dụ cổ điển về sự khác nhau giữa 
chúng tôi. Tôi là người mất cả những tuần đầu ở Roma lang thang khắp nơi, chín mươi phần 
trăm lạc lối và một trăm phần trăm vui sướng thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình là một 
bí ẩn dep dé không thể cắt nghĩa được. Nhưng thế giới gần như luôn có vẻ như thế đối với 
tôi. Trong mắt chị tôi, không có gì là không thể giải thích được nếu người ta tiếp cận được 
một thư viện tham khảo chính xác. Đây là người phụ nữ thường để cuốn Từ điển Bách khoa 
Columbiatrong bếp kế bên những cuốn sách nấu ăn - để đọc, cho vui. 


Có một trò chơi đôi khi tôi thích chơi với bạn bè gọi là “Xem Đây!” Mỗi khi bất kỳ ai thắc 
mắc về vài dữ liệu mơ hồ nào đó (ví dụ, “Thánh Louis là ai?”) tôi sẽ nói, “Xem Đây!” rồi vớ 
lấy chiếc điện thoại gần nhất và quay số của chị tôi. Đôi khi tôi bắt được chị trong xe, đang 
chở bọn trẻ từ nhà đến trường ở Volvo, và chị sẽ đăm chiêu, “Thánh Louis... ờ, ngài là một vị 
vua Pháp mặc áo vải tóc, thật ra, điều ấy thú vị vì...” 


Thế là chị tôi đến Roma thăm tôi - trong thành phố mới của tôi - và rồi chỉ cho tôi. Đây là 
Roma, phong cách Catherine. Đầy đủ các dữ kiện và ngày tháng và kiến trúc mà tôi không 
thấy được vì đầu óc tôi không làm việc theo cách đó. Điều duy nhất tôi muốn biết về bất kỳ 
nơi nào hay bất kỳ ai là câu chuyện, đây là điều duy nhất tôi để ý xem - chứ không bao giờ là 
những chỉ tiết thẩm mỹ. (Sofie tới căn hộ của tôi một tháng sau khi tôi chuyển đến và nói, 
“Một phòng tắm màu hồng xinh xắn”, và đấy là lần đầu tiên tôi nhận thấy quả thực, nó màu 
hồng. Màu hồng sáng, từ sàn đến trần, gạch men hồng sáng khắp nơi - thực tình là trước đó 
tôi đã không thấy điều ấy). Những cặp mắt tinh tường của chị tôi nhặt được những chỉ tiết 
Gothic, Roman hay Byzantine của một tòa nhà, những hoa văn của nền nhà thờ, hay một 
phác họa lờ mờ trong một bức bích họa dang dở khuất sau bàn thờ. Đôi chân dài của chị sải 
bước khắp Roma (chúng tôi thường gọi chị là “Catherine-Xương-Đùi-Dài-Ba-Feet”) và tôi 
hấp tấp theo sau chị, như tôi vẫn vậy từ thuở còn chập chững, bước hai bước hăm hở sau 
mỗi bước chân chị mình. 


“Thấy không, Liz?” chi nói. “Xem họ vừa dap cái mặt tiền thế kỷ mười chín trên công trình 
bằng gạch đó chưa? Chị cá nếu mình rẽ qua góc thi sẽ thấy... đúng roi!... thấy chưa, họ đã 
dùng đá nguyên khối La Mã nguyên thủy để làm cột chống, chắc vì họ không có nhân lực để 
đời chúng... ừ, chị khá là thích đặc điểm thập cẩm của nhà thờ này..." 


Catherine mang theo cái bản đồ và quyển Hướng dẫn Michelin Green, còn tôi mang theo 
bữa ăn trưa dã ngoại (hai khúc bánh mì lớn cỡ bóng softball, xúc xích đậm đà gia vị, cá mòi 
ngâm với ô liu xanh dày cơm, patê nấm có mùi như một khu rừng, những viên mozzarella 
xông khói, rau arugula nướng tiêu, cà chua bi, pho mát pecorino, nước khoáng và một phần 
rượu trắng ướp lạnh), và khi tôi thắc mắc khi nào thì chúng tôi sẽ ăn, chị lại thắc mắc thật 
to, “Tại sao mình không nói thêm về Hội đồng xứ Trent nữa?” 


Chị dẫn tôi đến hàng tá nhà thờ ở Roma, và tôi không thể nhớ hết - Thánh Này và Thánh 
Nọ, và rồi Thánh Nào đó trong Những người Sám hối Chân trần Khổ hạnh Công chính... 
nhưng tôi không thể nhớ tên hay chỉ tiết của tất cả những trụ tường và mái đua thì không có 
nghĩa là tôi không thích ở bên trong những nơi này với chị mình, người có đôi mắt xanh 
thẫm chẳng bỏ sót thứ gì. Tôi không nhớ tên của nhà thờ có những bức bích họa nom tựa 


https://thuviensach.vn 


như những bức bích họa khoa trương. Chính sách mới WPAI25! của Mỹ, nhưng tôi nhớ là 
Catherine đã trỏ chúng và nói với tôi, “Em phải thích mấy Đức Giáo hoàng Franklin 
Roosevelt trên kia...” Tôi cũng nhớ buổi sáng chúng tôi dậy sớm và đến lễ Mét ở nhà thờ St. 
Susanna, cùng nắm tay nhau lắng nghe các xơ ở đấy hát thánh ca Gregoria buổi sớm mai, cả 
hai chúng tôi đều khóc vì lời cầu nguyện vang vọng ám ảnh của các xơ. Chị tôi không phải 
người sùng đạo. Không ai trong gia đình tôi thực sự sùng đạo. (Tôi đã quen coi mình là “con 
ngoan” của gia đình). Chị quan tâm đến những tìm hiểu về tâm linh của tôi chủ yếu từ góc 
độ của sự tò mò mang tính trí tuệ. “Chị nghĩ kiểu dức tin đó là rất dep dé,” chị thì thầm với 
tôi trong nha thờ, “nhưng chị không thé làm thé, chỉ là chị không thé....” 


Còn đây là một thí dụ khác về sự khác biệt trong thế giới quan của chúng tôi. Một gia đình 
hàng xóm nhà chị tôi vừa mới đây chịu hai thảm kịch khi người ta chẩn đoán cả người mẹ 
trẻ và đứa con trai ba tuổi của cô ấy đều bị ung thư. Khi Catherine kể cho tôi nghe chuyện 
ấy, tôi chỉ có thể nói, choáng váng, “Lạy Chúa, gia đình ấy cần được phù hộ.” Chị trả lời chắc 
nich, “Gia đình đó cần món thịt hầm," và rồi bắt đầu tổ chức cả khu xóm giéng nhà chị mang 
bữa tối cho gia đình này, thay phiên nhau, tối nào cũng vậy, trong cả một năm. Tôi không rõ 
liệu chị tôi có hoàn toàn công nhận rằng đây là ân sủng hay không. 


Chúng tôi bước ra khỏi nhà thờ St. Susanna, và chị nói, “Em có biết vì sao các Giáo hoàng 
cần quy hoạch thành phố vào thời Trung cổ không? Vì về cơ bản mỗi năm ta có hai triệu 
người hành hương Công giáo từ khắp thế giới phương Tây đến để bước từ Vatican tới St. 
John Lateran - đôi khi lét đến bằng đầu gối - và ta phải có những tiện nghi cho những người 
này.” 


Đức tin của chị tôi là học hỏi. Kinh Thánh của chi là Từ điển tiếng Anh Oxford. Khi chị chúi 
đầu vào sách vở, mấy ngón tay lật nhanh các trang, chị đang ở cùng Chúa của mình. Tôi thấy 
chị đang cầu nguyện lần nữa cũng trong ngày hôm ấy - khi chị quỳ xuống giữa Roma 
Forum, phủi sạch mấy thứ rác rưởi trên mặt đất (như thể xóa bảng đen), rồi lượm một hòn 
đá nhỏ lên và vẽ trên mặt đất cho tôi xem bản vẽ một nhà thờ Roma cổ điển. Chị chỉ trỏ từ 
hình vẽ của mình đến đống đổ nát trước mặt, hướng dẫn tôi hiểu rằng (thậm chí rõ ràng 
thách tôi hiểu!) toa nha đó đã từng trông ra sao mười tám thé kỷ trước. Chị dùng ngón tay 
phác trong hư không những cổng vòm bị thiếu, gian giữa giáo đường, những cánh cửa sổ từ 
lâu đã không còn. Như Harold với Bút Chì Tím của mình, chị lấp đầy vũ trụ vắng bóng bằng 
trí tưởng tượng của chị và hoàn thiện cái đã điêu tàn. 

Trong tiếng Ý có một thì ít khi dùng là passato remoto, quá khứ xa. Ta dùng thi này khi 
đang thảo luận những điều trong quá khứ đã xa xôi, những điều đã xảy ra lâu lắm về trước 
đến nỗi chúng không còn ảnh hưởng cá nhân nào đối với ta nữa - ví dụ, lịch sử cổ đại. 
Nhưng chị tôi, nếu chị nói tiếng Ý, sẽ không dùng thì này để thảo luận lịch sử cổ đại. Trong 
thế giới của chị, Roman Forum không phải xa xôi, cũng không phải là quá khứ. Nó hiện diện 
và gần bên chị cũng như tôi vậy. 

Ngày hôm sau chị đi. 

“Nghe này,” tôi nói. “Nhớ gọi cho em khi máy bay hạ cánh an toàn, OK? Không phải bệnh 
hoạn, nhưng...” 


“Chị biết rồi, cưng,” chị nói. “Chị cũng yêu em.” 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


30 


Đôi khi tôi rất ngạc nhiên nhận thấy rằng chị tôi là một người vợ và một người mẹ, còn tôi 
thì không. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ lẽ ra phải là ngược lại. Tôi nghĩ lẽ ra phải là tôi, có một 
nhà đầy ủng dính bùn và trẻ con la hét, trong khi Catherine sẽ sống độc thân, làm việc solo, 
nằm một mình trong giường đọc sách. Chúng tôi lớn lên thành những người khác với điều 
ai đó có thể thấy trước, khi chúng tôi còn bé. Dù sao, thế này thì tốt hơn, tôi nghĩ. Ngược với 
mọi dự đoán, hai chị em tôi đã tạo ra đời sống phù hợp với mình. Bản tính cô đơn của chị 
nghĩa là chị cần một gia đình để không đơn độc; bản tính thích giao du của tôi có nghĩa tôi 
sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện một mình, ngay cả khi tôi độc thân. Tôi vui vì chị 
đang trở về nhà với gia đình và cũng vui vì tôi còn chín tháng du lịch nữa trước mặt, khi mà 
tất cả những gì tôi phải làm là ăn và đọc và cầu nguyện và viết. 

Tôi vẫn không thể nói trước sẽ có lúc nào đó mình muốn có con không. Tôi đã rất ngạc 
nhiên nhận ra rằng mình không có con lúc ba mươi tuổi; hồi ức về sự ngạc nhiên đó khuyên 
tôi không đặt cược vào chuyện mình sẽ cảm thấy thế nào ở tuổi bốn mươi. Tôi chỉ có thể nói 
mình cảm thấy thế nào lúc này - biết ơn được một mình. Tôi cũng biết rằng mình sẽ không 
dấn bước và có con chỉ vì sợ sau này có thể sẽ hối tiếc đã bỏ lỡ điều đó; tôi không nghĩ đây 
là động cơ đủ mạnh để đưa thêm nhiều trẻ con vào thế gian. Tuy nhiên tôi cho rằng người 
ta sinh con đẻ cái đôi khi vì lý do đó - để bảo đảm sẽ không tiếc nuối về sau. Tôi nghĩ người 
ta có con vì đủ mọi loại lý do, đôi khi vì một khát khao đơn thuần là để nuôi nấng và chứng 
kiến sự sống, đôi khi vì không có sự chọn lựa, đôi khi để bám víu một người bên cạnh hay 
để có người nối dõi; đôi khi thì chẳng nghĩ về điều đó theo một cách cụ thể nào. Không phải 
tất cả các lý do có con đều giống nhau, và không nhất thiết tát cả các lý do đó đều vô tư. 
Nhưng, cũng không phải tất cả các lý do không có con đều giống nhau. Cũng không nhất 
thiết tất cả các lý do đó đều ích kỷ. 

Tôi nói điều này vì tôi vẫn đang giải quyết lời cáo buộc chồng tôi đã chĩa vào tôi nhiều lần 
khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đang sụp đổ - ích y. Mỗi lần anh nói vậy, tôi đồng ý hoàn 
toàn, thừa nhận tội lỗi, chấp nhận hết tất cả. Lạy Chúa, tôi thậm chí còn chưa có con thế mà 
tôi đã hờ hững với chúng rồi, đã chọn mình hơn là chúng. Tôi đã là một người mẹ tồi tệ rồi. 
Những đứa trẻ này - những đứa trẻ ma - xuất hiện rất nhiều trong các tranh luận của chúng 
tôi. Ai sẽ lo liệu cho tụi nhỏ này? Ai sẽ ở nhà với tụi nhỏ? Ai sẽ chu cấp tài chính cho tụi nhỏ? 
Ai sẽ cho chúng ăn giữa đêm hôm? Tôi nhớ đã từng nói với cô bạn Susan khi cuộc hôn nhân 
của chúng tôi trở nên không thể chịu đựng nổi rằng, “Tớ không muốn con mình lớn lên 
trong một gia đình như thế này.” Susan nói, “Tại sao bồ không để cái gọi là trẻ con đó ra 
ngoài bàn cãi? Chúng thậm chí còn chưa tồn tại, Liz à. Sao bồ không thể thú nhận là bồ 
không muốn sống trong bất hạnh thêm nữa? Rằng không ai không hai bạn muốn cả. Nhân 
tiện, nên nhận ra điều đó bây giờ thì tốt hơn là trong phòng sinh khi bồ đã “mở” được năm 
centimét.” 


Tôi nhớ trong khoảng thời gian đó có dự một buổi tiệc ở New York. Một cặp, một đôi nghệ 
sĩ thành đạt, vừa mới có con, và người mẹ đang làm lễ ăn mừng khai trương triển lãm các 
tác phẩm mới của cô. Tôi nhớ đã đứng nhìn người phụ nữ này, người mới vừa làm mẹ, bạn 


https://thuviensach.vn 


tôi, nghệ sĩ, khi cô đang cố gắng vừa làm bà chủ của buổi tiệc (ở trong phòng áp mái của cô) 
vừa chăm sóc đứa bé sơ sinh vừa cố thảo luận công việc của mình một cách chuyên nghiệp. 
Trong đời tôi chưa từng thấy ai trông thiếu ngủ đến vậy. Tôi không bao giờ có thể quên 
được hình ảnh cô ấy đứng trong bếp khi đã quá nửa đêm, chậu rửa đầy lút chén đĩa đến tận 
cùi chỏ, cố gắng dọn dẹp sau sự kiện này. Chồng cô (tôi xin lỗi tường thuật chuyện này, và 
tôi nhận thức đầy đủ rằng đây hoàn toàn không phải tiêu biểu cho mọi ông chồng) đang ở 
trong một phòng khác, hai chân chính xác là đang gác trên bàn cà phê, ngồi xem TV. Cuối 
cùng cô ấy hỏi anh ta có thể giúp lau bếp không, và anh ta nói, “Cứ để đấy, em yêu - mình sẽ 
dọn dẹp vào buổi sáng.” Đứa bé lại bắt đầu khóc. Sữa rỉ ra từ ngực bạn tôi thấm qua chiếc áo 
da hội. 


Gần như dĩ nhiên là những người khác dự buổi tiệc này đã ra về với các quan niệm khác 
quan niệm của tôi. Bao nhiêu người khách khác có thể đã cảm thấy rất ghen tị với người 
phụ nữ xinh đẹp có đứa con mới chào đời khỏe mạnh, với sự nghiệp nghệ thuật thành công 
của cô ấy, với cuộc hôn nhân cùng một người đàn ông tử tế, với căn hộ dễ thương, với cái áo 
dạ hội của cô. Tại buổi tiệc này nhiều người có lẽ sẽ đổi đời mình với cô trong phút chốc, 
nếu cô cơ hội. Chính người phụ nữ này chắc rằng cũng nhìn lại buổi tối hôm đó - nếu có lúc 
nào cô nghĩ về nó - như một đêm mệt nhừ nhưng hoàn toàn xứng đáng trong toàn bộ cuộc 
đời làm mẹ, hôn nhân và sự nghiệp toại nguyện của mình. Dù sao, tất cả những gì tôi có thể 
nói về phần mình là tôi đã run lên hoảng sợ trong suốt cả buổi tiệc, nghĩ rằng: Nếu mi không 
nhận ra đây là tương lai của mi, Liz, thì mi mất trí rồi. Đừng để chuyện đó xảy ra. 


Nhưng phải chăng tôi có trách nhiệm phải có một gia đình? Ồ, Chúa ơi - trách nhiệm. Từ 
đó đã tác động lên tôi cho đến khi tôi tác động lại nó, cho đến khi tôi xem xét nó kỹ lưỡng và 
bẻ nó ra làm hai từ tạo nên định nghĩa đích thực của nó: khả năng đáp ứng. Và điều cuối 
cùng tôi phải đáp ứng là hiện thực rằng mỗi hạt tồn tại của tôi bảo tôi ra khỏi cuộc hôn nhân 
của mình. Đâu đó trong tôi một hệ thống cảnh báo sớm dự báo là nếu tôi cứ cố đi qua cơn 
bão này trong căng thẳng, kết cục là tôi sẽ bị ung thư. Và rằng nếu tôi cứ đem bọn trẻ đến 
cuộc đời này, chỉ vì không muốn đối mặt với rắc rối phức tạp hay xấu hổ khi tiết lộ vài 
chuyện thiếu thực tế của ban thân - điều này sẽ là một hành vi vô trách nhiệm tai hai. 


Cuối cùng, dù sao, tôi gần như đã đi theo sự dẫn dắt của cái gì đó mà cô bạn Sheryl nói với 
tôi tại buổi tiệc đêm ấy, khi cô thấy tôi nấp trong phòng tắm trên khu áp mái sang trọng của 
ban minh, run ray sợ hãi, vã nước lên mặt. Lúc đó Sheryl chưa biết chuyện gi đang xảy ra 
trong hôn nhân của tôi. Chưa ai biết. Và đêm đó tôi cũng không nói cho cô ấy biết. Tôi chỉ có 
thể nói được một điều, “Tớ không biết phải làm gì nữa.” Tôi nhớ cô ấy nắm lẫy vai tôi và 
nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười bình thản và nói đơn giản, “Cứ nói thật, nói sự thật, 
nói sự thật.” 

Vậy nên đó là điều tôi đã cố gắng làm. 

Dù sao, bước ra khỏi hôn nhân là chuyện rất khó khăn, không chỉ vì sự phức tạp dính 
dáng đến luật pháp/tài chính hay những biến động to lớn trong lối sống. (Như bạn Deborah 
của tôi đã từng rất sáng suốt khuyên, “Chẳng ai chết vì chia tách đồ đạc trong nhà.”) Chính 
sự thoái lui về cảm xúc mới giết ta, cú sốc khi bước ra khỏi lộ tình đời sống quy ước và mãi 
mãi mất tất cả những tiện nghi bao bọc từng giữ biết bao nhiêu người trên lộ trình đó. Tạo 
dựng một gia đình với một người chồng hay vợ là một trong những cách cơ bản để một 


https://thuviensach.vn 


người có thể tìm thấy tính liên tục và ý nghĩa của xã hội Mỹ (hay bất kỳ xã hội nào). Tôi lại 
nhận ra chân lý này mỗi khi đến dự buổi họp mặt lớn của họ hàng đằng ngoại ở Minesota và 
thấy mọi người sao mà vững vàng an ổn trong vị trí của mình qua nhiều năm đến thế. Đầu 
tiên ta là một đứa trẻ, rồi là thiếu niên, rồi là một người còn trẻ lập gia đình, rồi là bố mẹ, rồi 
về hưu, rồi trở thành ông bà - ở mỗi giai đoạn ta biết ta là ai, ta biết phận sự của ta là gì và ta 
biết phải ngồi ở đâu trong buổi họp mặt. Ta ngồi với những đứa trẻ, hay thanh thiếu niên, 
hay bậc cha mẹ trẻ, hay người về hưu. Cho đến khi cuối cùng ta ngồi với những bậc chín 
mươi tuổi trong bóng tâm, trông nom con cháu mình một cách mãn nguyện. Ta là ai? Không 
thành vấn đề - ta là người đã tạo dựng ra tất cả thứ này. Sự mãn nguyện khi biết được điều 
đó diễn ra ngay tức thì, và hơn nữa, được thừa nhận phổ quát. Tôi đã nghe bao nhiêu người 
khẳng định con cái họ là thành tựu và niềm an ủi lớn nhất của đời họ rồi? Đó là điều họ luôn 
có thể dựa vào trong một cuộc khủng hoảng siêu hình, hay một phút giây hồ nghi về tính 
thích hợp của họ - nếu tôi đã không làm được bất cứ gì khác trong đời này, thì ít nhất tôi 
cũng đã nuôi dạy con cái tử tế. 


Nhưng nếu, hoặc do chọn lựa hoặc do bắt buộc khiên cưỡng, ta không tham gia vào cái 
vòng tròn dỗ dành của gia đình và kế tục này thì sao? Nếu ta bước ra thì sao? Ta sẽ ngồi đâu 
ở buổi họp mặt? Làm sao ta đánh dấu thời gian trôi qua mà không sợ rằng mình đã lãng phí 
thời gian trên cõi đời một cách không thích đáng? Ta sẽ phải tìm ra một mục đích khác, một 
thước đo khác để đánh giá ta có phải là một người thành công hay không. Tôi yêu trẻ con, 
nhưng chuyện gi sẽ xảy ra nếu tôi không có đứa con nào cả? Điều đó biến tôi thành loại 
người nào? 


Virginia Woolf đã viết, “Bóng một thanh gươm sẽ đổ xuống cắt ngang lục địa rộng lớn là 
đời một phụ nữ.” Ở bên này của thanh gươm đó, bà nói, là quy ước, truyền thống và trật tự, 
nơi “tất cả đều đúng”. Nhưng ở bên kia của thanh gwom, nếu ta đủ điên rô bước qua và chon 
một cuộc đời không tuân theo quy ước, “tất cả đều hỗn loạn. Không có gì theo một tiến trình 
bình thường.” Lý lẽ của bà là bước qua bóng của thanh gươm đó có thể đem đến một tồn tại 
thú vị hơn rất nhiều cho một phụ nữ, nhưng ta có thể chắc nó cũng sẽ hiểm nghèo hơn. 

Tôi may mắn là chí ít tôi còn có công việc viết lách. Đây là điều gì đó mọi người có thể 
hiểu. À, cô ta từ bỏ hôn nhân để bảo toàn nghệ thuật của mình. Điều này có phần nào đúng, 
dù không phải hoàn toàn là thế. Rất nhiều nhà văn có gia đình. Toni Morrison, ví dụ, không 
để việc nuôi day con cái cản trở bà giành được cái thứ rẻ tiền nhỏ bé mà ta gọi là Giải Nobel. 
Nhưng Toni Morrison đã tạo ra con đường riêng của bà, còn tôi phải tạo lập con đường của 
tôi. Bhagavad Gita - bản kinh Yoga Ấn Độ cổ ấy - nói là sống định mệnh của chính mình một 
cách không hoàn hảo thì tốt hơn là sống mô phỏng đời của người khác một cách hoàn hảo. 
Vậy nên giờ đây tôi bắt đầu sống cuộc sống của chính mình. Dù có thể trông không hoàn hảo 
và vụng về, nhưng giờ thì nó giống tôi, hoàn toàn. 


Dù sao, tôi nêu ra tất cả những điều này chỉ để thú nhận là - so với tồn tại của chị tôi, với 
gia đình của chị, cuộc hôn nhân tốt đẹp của chị và những đứa con chị - tôi có vẻ khá bất ổn 
trong những ngày này. Thậm chí tôi không có lấy một địa chỉ, và điều này gần như một tội 
ác chống lại tính chuẩn tắc ở cái tuổi già chín chắn ba mươi tư này. Thậm chí ngay lúc này, 
tất cả đồ đạc của tôi đang cất trong kho nhà Catherine và chị ấy đã cho tôi một phòng ngủ 
tạm thời trên tầng trên cùng nhà chị (nơi chúng tôi gọi là “Khu Bà dì Chưa chồng”, vì nó bao 
gồm một cửa sổ gác xép nơi tôi có thể đăm đăm nhìn ra những cánh đồng hoang ngoài kia 


https://thuviensach.vn 


trong chiếc áo cưới cũ của mình, u hoài về tuổi trẻ đã mất). Catherine có vẻ hài lòng với thu 
xếp này, và điều đó tất nhiên thuận tiện cho tôi, nhưng tôi cảnh giác với mối nguy rằng nếu 
trôi dạt khỏi thế giới này một cách tùy tiện quá lâu, một ngày nào đó tôi có thể trở thành Kẻ 
Lập dị trong Gia đình. Hoặc chuyện đó có thể đã xảy ra. Hè năm ngoái, đứa cháu gái năm 
tuổi của tôi mời cô bạn nhỏ đến nhà chị tôi chơi. Tôi hỏi đứa bé nó sinh nhật ngày nào. Cô 
bé nói là ngày 25 tháng Một. 

“Ư-ô!” Tôi nói. “Vậy con là tuổi Bảo Bình rồi! Cô đã hẹn hò với nhiều người tuổi Bảo Bình 
đủ để biết là họ rắc rối.” 

Cả hai đứa bé năm tuổi nhìn tôi ngơ ngác với một chút ngờ vực sợ sệt. Đột nhiên tôi có 
một ý niệm kinh hãi về người đàn bà mà mình có thể trở thành nếu không thận trọng: Dì Liz 
Khùng. Một bà ly dị trong cái áo dài lụng thụng với mái tóc nhuộm cam, không ăn thực 
phẩm bơ sữa mà hút thuốc lá bạc hà, một người lúc nào cũng vừa mới trở về sau chuyến du 
lịch chiêm tỉnh trên sông nước hay sau khi đoạn giao với người bạn trai chuyên gia hương 
dược của bà ta, một người xem bài tarô cho trẻ mẫu giáo và nói những thứ như, “Hãy đem 
cho Dì Liz một thùng làm lạnh rượu khác, cưng, và ta sẽ cho mi đeo cái nhẫn đá đổi màu của 
ta... 


Cuối cùng tôi phải trở lại là một công dân đáng tin cậy hơn, tôi biết điều ấy. 


Nhưng chưa đâu... xin làm ơn. Vẫn chưa đâu. 


https://thuviensach.vn 


31 


Trong sáu tuần sau đó tôi di Bologna, Florence, Venice, Sicily, Sardinia, xuống Naples một 
lần nữa, rồi sang Calabria. Phần lớn là những chuyến đi ngắn - một tuần ở đây, một kỳ cuối 
tuần ở kia - chỉ là một khoảng thời gian đủ để cảm nhận về nơi đó, để nhìn quanh, để hỏi 
mọi người trên phố thức ăn ngon ở đâu và rồi đến ăn. Tôi bỏ lớp học tiếng Ý vì bắt đầu cảm 
thấy nó gây trở ngại cho những cố gắng học tiếng Ý của mình, nó làm tôi kẹt trong lớp học 
thay vì lang thang khắp nước Ý, nơi tôi có thể thực tập trực tiếp với mọi người. 


Những tuần lễ du lịch ngẫu hứng này là một vòng xoáy thời gian huy hoàng, những ngày 
phóng túng nhất trong đời tôi, chạy đến ga xe lửa mua vé liên tục, rốt cuộc tôi cũng bắt đầu 
uốn nắn tự do của tôi cho đúng đắn vì cuối cùng thì tôi đã thấm thía được là mình có thể đi 
bất cứ nơi nào mình muốn. Trong một thời gian tôi không gặp bạn bè mình ở Roma. 
Giovanni nói với tôi trong điện thoại, “Sei una trottola” (“Chị là một con vụ”). Một đêm ở 
thành phố đâu đó bên bờ Địa Trung Hải, trong phòng khách sạn gần biển, âm thanh tiếng 
cười của chính tôi thực sự đã đánh thức tôi giữa giấc ngủ say. Tôi giật mình. Ai dang cười 
trong giường tôi đấy? Khi nhận ra đó chỉ là chính mình, tôi còn cười dữ hơn nữa. Giờ tôi 
không thể nhớ mình đã mơ thấy gì. Tôi nghĩ có lẽ nó có liên quan đến những con thuyền. 


https://thuviensach.vn 


32 


Ở Florence chỉ một kỳ nghỉ cuối tuần, chuyến tàu tốc hành vào buổi sáng thứ Sáu đưa tôi 
tới chơi với cậu Terry và mợ Deb, họ đã bay từ Connecticut đến để thăm Ý lần đầu trong đời 
và để gặp cô cháu, dĩ nhiên. Họ đến vào buổi tối, và tôi dẫn họ đi dạo chơi ngắm Duomo, vẫn 
luôn là một quang cảnh rất ấn tượng, bằng chứng chính là phản ứng của cậu tôi: 

“Trời ơi!” cậu nói, rồi dừng lại và thêm, “Hay có lẽ đây là một từ sai khi ca ngợi một nhà 
thờ Công giao...” 

Chúng tôi nhìn Sabines bị bắt cóc ngay đó giữa vườn điêu khắc mà không có một ai làm gì 
để ngăn lại, rồi đến chào Michelangelo, đến viện bảo tàng khoa học, đến các sườn đồi bao 
quanh thành phố phóng mắt ngắm nhìn quang cảnh. Rồi tôi để cậu mợ thưởng thức phần 
còn lại của kỳ nghỉ mà không có tôi, và tiếp tục một mình đến Lucca rộng lớn và thịnh 
vượng, đến Tuscan thành phố nhỏ với những cửa hàng thịt nổi tiếng, nơi những miếng thịt 
ngon nhất tôi từng thấy trên khắp Ý được bày biện với một nhục cảm kiểu “bạn biết là bạn 
muốn ma” trong các cửa hàng khắp thành phố. Xúc xích với mọi xuất xứ, kích thước, màu 
sắc ta có thể tưởng tượng, được nhồi như cặp giò phụ nữ trong đôi vớ dài khiêu khích, đu 
đưa trừ trên trần cửa hàng thịt. Những miếng mông giăm bông treo trên cửa sổ, đong đưa 
ra hiệu như những gái điếm hạng sang ở Amsterdam. Những con gà ngay cả khi đã chết vẫn 
trông béo mầm và mãn nguyện đến nỗi ta tưởng tượng chúng đã tự nguyện hy sinh một 
cách tự hào, sau khi tranh đua với nhau lúc còn sống xem ai có thể trở nên ẩm ướt nhất và 
mỡ màng nhất. Nhưng ở Lucca không chỉ có thịt là thứ tuyệt vời nhất; còn có hạt dẻ, đào, 
những quả sung bày ra lăn lóc, Chúa ơi, những quả sung... 


Tất nhiên thành phố cũng nổi tiếng là vì sinh quán của Puccini. Tôi biết mình nên quan 
tâm đến điều này, nhưng tôi hứng thú hơn với bí mật mà một người bán tạp phẩm địa 
phương chia sẻ với tôi - nấm ngon nhất trong thành phố được phục vụ ở một nhà hàng đối 
diện nhà của Puccini. Thế là tôi lang thang khắp Lucca, hỏi đường bằng tiếng Ý, “Vui long chỉ 
cho tôi nhà của Puccini?” và cuối cùng một người dân tốt bụng dẫn tôi đến tận chỗ ấy, và rồi 
có lẽ rất ngạc nhiên khi ngay sau khi nói “Grazie” tôi liền quay gót và bước về hướng đối 
diện lối vào viện bảo tàng, bước tới một nhà hàng bên kia đường và chờ ngoài mưa để được 
dọn món risotto ai funghi. 


Giờ tôi không nhớ được mình đã đến Bologna trước hay sau Lucca - một thành phố đẹp 
đến nỗi tôi không thể thôi hát suốt thời gian ở đó, “Bologna của tôi có một cái tên! Đó là X-I- 
N-H-D-E-P.” Theo truyền thống, Bologna - với kiến trúc gạch duyên dáng và sự thịnh vượng 
nổi tiếng - đã được gọi là “Đỏ, Màu mỡ, và Đẹp.” (Và, đúng, đây là một tựa đề có thể chọn 
cho quyển sách này.) Thức ăn ở đây thì rõ ràng là ngon hơn ở Roma, hay có lẽ chỉ vì họ dùng 
nhiều bơ hơn. Ngay cả gelato ở Bologna cũng ngon hơn (và tôi cảm thấy có chút không 
chung tình khi nói điều ấy, nhưng đó là sự thật). Nam ở đây giống như những cái lưỡi lớn, 
dày và gợi tinh, còn prosciuttol?5! phủ khắp bánh pizza như cái mạng che mặt bằng đăng ten 
phủ trên một chiếc mũ phụ nữ đắt tiền. Và tất nhiên là còn xốt Bologna nữa, cái thứ cười 
miệt thi bất kỳ ý tưởng ragù!27 nào. 


https://thuviensach.vn 


Ở Bologna tôi chợt nghĩ là trong tiếng Anh không có thuật ngữ tương đương với thuật 
ngữ buon appetito. Đây là một điều đáng tiếc và cũng rất ấn tượng. Tôi chợt nghĩ rằng các ga 
xe lửa của Ý là một chuyến đi suốt những cái tên thực phẩm và rượu nổi tiếng nhất thế giới: 
ga tới, Parma... ga tới, Bologna... ga tới nữa, đang đến Montepulciano... Bên trong xe lửa cũng 
có thức ăn, tất nhiên - bánh sandwich nhỏ và sô cô la nóng thật ngon. Nếu bên ngoài trời 
mưa, sẽ còn tuyệt hơn khi ăn qua loa và phóng thật nhanh. Trong một chuyến đi dài, tôi 
chia toa xe lửa với một anh chàng Ý trẻ đẹp cứ ngủ hàng giờ suốt cơn mưa khi tôi đang ăn 
món xà lách mực. Anh chàng tỉnh dậy không lâu trước khi chúng tôi đến Venice, dụi mắt, 
xem xét tôi kỹ lưỡng từ chân đến đầu và khẽ nói: “Carina.” Nghĩa là: dễ thương. 


“Grazie mille,” tôi nói với chàng ta với một vẻ lich sự thái quá. Ngàn lần cảm ơn. 


Anh chàng ngạc nhiên. Anh ta đã không nhận ra là tôi nói tiếng Ý. Quả thực cả tôi cũng 
vậy, nhưng chúng tôi trò chuyện trong chừng hai mươi phút và lần đầu tiên tôi nhận ra 
mình nói tiếng Ý. Một lằn ranh nào đó đã được vượt qua và giờ tôi đang thực sự nói tiếng Ý. 
Không phải tôi đang diễn giải; tôi đang trò chuyện. Tất nhiên, mỗi câu đều có một lỗi, và tôi 
chỉ biết có ba thì, nhưng tôi có thể giao tiếp với anh chàng này không mấy vất va.Me la cavo 
là điều ta nên nói trong tiếng Ý, nó căn bản có nghĩa là, “Tôi có thể thoát được.” Nhưng nó 
cũng là động từ ta dùng để nói về việc mở nút một chai rượu, nghĩa là, “Tôi có thể sử dụng 
ngôn ngữ này để thoát ra khỏi những tình huống căng thẳng.” 


Gã đang cố quyến rũ tôi đây, tên nhóc này! Không phải hoàn toàn không tán tỉnh. Anh 
chàng không phải hoàn toàn không hấp dẫn. Nhưng anh ta cũng không phải không mơ hồ 
vênh váo. Có lúc anh ta nói với tôi bằng tiếng Ý, muốn ca ngợi, tất nhiên, “Là một phụ nữ Mỹ 
thì cô không quá mập.” 


Tôi đáp bằng tiếng Anh, “Còn là một đàn ông Ý thì anh không quá ngọt xớt.” 
“Come?” 


Tôi lặp lai, bang tiếng Y đã được chỉnh sửa chút ít, “Còn anh thi that lich thiệp, cũng như 
mọi đàn ông Ý.” 

Tôi có thể nói ngôn ngữ này! Cậu nhóc tưởng tôi thích cậu, nhưng chính là tôi đang đùa 
với những con chữ. Lạy Chúa - tôi đã gạn lọc được mình! Tôi đã mở nút cái lưỡi của mình, 
và tiếng Ý đang tràn ra! Anh chàng muốn gặp tôi ở Venice, nhưng tôi không có hứng thú với 
anh ta ngay từ đầu. Tôi chỉ tương tư với ngôn ngữ này thôi, nên tôi để anh ta lướt đi. Dù sao 
đi nữa, tôi cũng đã có một cái hẹn ở Venice. Tôi sẽ gặp cô bạn Linda ở đó. 

Linda khùng, tôi vẫn thích gọi cô ấy vậy, dù cô không thế, đang đến Venice từ Seattle, một 
thành phố ẩm ướt và xám xịt nữa. Cô ấy muốn đến thăm tôi ở Ý, nên tôi mời cô đi cùng 
chặng này trong hành trình của mình vì tôi từ chối - tôi dứt khoát khước từ - đến thành phố 
lãng mạn nhất trên trái đất một mình, không, không phải bây giờ, không phải năm nay. Tôi 
chỉ cần hình dung chỉ có một mình tôi ở phía đuôi chiếc thuyền đáy bằng, để một người 
chèo thuyền hát ngâm nga kéo lê qua sương mù trong khi tôi ... đọc một quyển tạp chí? Đó 
là một hình ảnh buồn, khá giống cái ý tưởng đơn độc gò lưng đạp lên một ngọn đồi trên một 
chiếc xe-đạp-dành-cho-hai-người. Nên Linda sẽ bầu bạn với tôi, mà lại còn là một bầu bạn 
tốt. 


https://thuviensach.vn 


Tôi gặp Linda (và mái tóc cuốn lọn dài của cô ấy và mấy cái móc khoen của cô ấy) ở Bali 
gần hai năm trước khi tôi dự kỳ ẩn dật Yoga đó. Sau đó, chúng tôi đã cùng làm một chuyến 
đến CostaRica. Cô là một trong những bạn đồng hành ưa thích của tôi, một con yêu tinh nhỏ, 
thú vị, không nao núng, có tổ chức đáng ngạc nhiên, mặc quần bó bằng nhung mịn màu đỏ. 
Linda là chủ nhân của một trong những tâm hồn còn nguyên vẹn trên thế giới, không thể 
hiểu nổi phiền muộn là gì và có lòng tự trọng ta không thể đánh giá gì hơn là rất cao. Một 
lần cô đã nói với tôi, khi cô tự ngắm mình trong gương: “Phải thú nhận, tớ không phải là 
người trông tuyệt vời về mọi mặt, nhưng tớ vẫn không thể không yêu mình.” Cô ấy có cái 
khả năng làm tôi câm miệng khi tôi bắt đầu bứt rứt với những câu hỏi siêu hình của mình, 
như “Bản chất của vũ trụ là gì?” (Linda đáp: “Câu hỏi duy nhất của tớ là: Tại sao phải hỏi?”) 
Linda muốn một ngày nào đó để mái tóc cuốn lọn của mình dài đến độ cô có thể bện thành 
một công trình dây ràng trên đỉnh đầu “như một tác phẩm nghệ thuật tạo hình cây cảnh” và 
có thể còn nuôi một con chim ở đó. Người Bali thích Linda. Người Costa Rica cũng vậy. Khi 
cô ấy không chăm sóc mấy con than lan và chon sương cưng của mình, cô trông coi một 
nhóm phát triển phần mềm ở Seattle và làm ra nhiều tiền hơn bất kỳ ai trong chúng ta. 


Vậy là chúng tôi gặp nhau ở Venice, và Linda cau mày nhìn tấm bản đồ thành phố, lật 
ngược nó lại, xác định vị trí khách sạn của chúng tôi, định hướng chính mình và nói với một 
vẻ khiêm cung rất riêng, “Tụi mình là những thị trưởng của cái mông thành phố này.” 


Sự vui vẻ của cô, sự lạc quan của cô - chẳng cách nào phù hợp với cái thành phố đang 
chìm dần, hôi hám, chậm chạp, bí ẩn, yên tĩnh, kỳ cục này. Venice có vẻ là một thành phố 
tuyệt vời để chết một cái chết từ từ trong men rượu, hay để mất một người thương yêu, hay 
để mất thứ hung khí đã cướp đi người thương yêu ban đầu. Thấy Venice rồi, tôi mừng là 
mình đã chọn sống ở Roma thay vì ở đây. Tôi nghĩ nếu ở đây có thể sẽ không thoát khỏi mấy 
viên thuốc chống suy nhược nhanh đến vậy. Venice đẹp, nhưng giống như một bộ phim của 
Bergman cũng đẹp; ta có thể thán phục nó, nhưng ta không thật sự muốn sống trong đó. 


Cả thành phố đang tróc lở và tàn phai như những dãy phòng sang trọng của những gia 
đình giàu có xưa kia sẽ án ngữ phía sau lâu đài của họ khi việc duy trì bảo dưỡng trở nên 
quá tốn kém, sẽ là dễ dàng hơn khi chỉ cần đóng chặt các cửa lại và quên đi những kho báu 
hấp hối ở phía bên kia - đó là Venice. Những dòng nước xoáy ngược mù sương của biển 
Adriatic vỗ vào nền móng nhẫn nại của những tòa nhà đó, thử sức chịu đựng của thí nghiệm 
triển lãm khoa học thế kỷ mười bốn đó - Này, nếu chúng tôi xây dựng một thành phố đứng 
trên nước mãi mãi thì sao nào? 


Venice trông ma quái dưới nền trời tháng Mười một vần vũ của nó. Thành phố cọt kẹt và 
lắc lư như cái cầu tàu câu cá. Bất chấp sự tự tin ban đầu của Linda là chúng tôi có thể làm 
chủ được thành phố này, ngày nào chúng tôi cũng bị lạc, mà đặc biệt là vào ban đêm, rẽ lầm 
vào những góc tối chấm dứt bế tắc một cách nguy hiểm và thang đến mặt kênh. Một đêm 
mù sương, chúng tôi đi ngang một tòa nhà cũ dường như đang thực sự rên rỉ vì đau đớn. 
“Không việc gì phải lo,” Linda líu lo. “Đó chỉ là cái dạ dày lép kẹp của Satăng thôi.” Tôi chỉ 
cho cô từ tiếng Ý ưa thích của tôi - attraversiamo (“hãy băng qua nao”) - và chúng tôi bồn 
chồn rút lui khỏi chỗ đó. 

Cô chủ quán ăn trẻ đẹp người Venice gần chỗ chúng tôi ở là một người có số phận đáng 
thương. Cô ghét Venice. Cô thề rằng bất kỳ ai sống ở Venice đều xem nó như một nấm mộ. 


https://thuviensach.vn 


Cô đã từng phải lòng một nghệ sĩ xứ Sardinia, người đã hứa hẹn cho cô một thế giới khác 
với ánh nắng và mặt trời, nhưng thay vì thế đã bỏ rơi cô với ba đứa trẻ và cô không có lựa 
chọn nào khác ngoài trở lại Venice, trông coi một quán ăn gia đình. Cô cùng tuổi tôi nhưng 
trông còn già hơn, và tôi không thể hình dung nổi loại đàn ông có thể làm như vậy với một 
phụ nữ quyến rũ đến thế. (“Anh ấy quyền uy,” cô nói “và tôi chết vì yêu trong cái bóng của 
anh.”) Venice bảo thu. Người phụ nữ nay đã có vài chuyện tình ở đây, có lẽ thậm chí với một 
số đàn ông đã có gia đình, nhưng rồi luôn luôn kết thúc dau buồn. Những người hàng xóm xi 
xào về cô. Mọi người ngừng nói khi cô bước vào phòng. Mẹ cô van xin cô đeo một chiếc 
nhẫn cưới chi vì thể diện và nói là - Con yêu, đây không phải la Roma, nơi con có thể sống tai 
tiếng ra sao tùy thích. Mỗi sáng khi Linda và tôi đến ăn điểm tâm và hỏi cô chủ người Venice 
trẻ/già sầu muộn của mình về báo cáo thời tiết trong ngày, cô cong mấy ngón trên bàn tay 
phải lên như một cây súng, đặt vào thái dương, và nói, “Mưa nữa.” 


Vậy mà tôi vẫn chưa bị trầm cảm ở đây. Tôi có thể đương đầu, và thậm chí không hiểu sao 
còn thưởng thức, nỗi u sầu chìm đắm của Venice, dù chỉ trong một vài ngày. Đâu đó trong 
tôi, tôi có thể nhận ra rằng đây không phải là u sầu của mình; đây là nỗi u sầu vốn thuộc về 
riêng thành phố này, và những ngày đó tôi đủ lành mạnh để có thể cảm thấy sự khác nhau 
giữa mình và nó. Tôi không thể không nghĩ rằng, đây là một dấu hiệu của sự hàn gắn, sự kết 
tỉnh của bản ngã mình. Đã có vài năm, lạc trong tuyệt vọng vô bờ, tôi thường cảm nhận nỗi 
buồn của cuộc đời là của chính mình. Tất cả những gì buồn bã xuyên thấm qua tôi và để lại 
những vết ẩm ướt dang sau. 


Dù sao, cũng khó mà chán chường được với một Linda lam nham bên mình, cố thuyết 
phục tôi mua một cái mũ lông màu tím khổng lồ và hỏi về bữa tối tệ hại chúng tôi đã ăn một 
lần kia. “Có phải món đó gọi là Những Miếng Thịt Bê của BàPaul không?” Cô ấy là một con 
đom đóm, cái cô Linda này. Ở Venice vào thời Trung cổ từng có một người kiểu đàn ông làm 
nghề gọi là codega - một gã ta thuê để đi trước ta ban đêm với một cái đèn lồng đốt sáng, 
chỉ đường cho ta, xua đuổi trộm cướp và ma quỷ, giúp ta tự tin và bảo vệ ta qua các phố tối 
tăm. Linda chính là codega tạm thời xứ Venice, kiểu du lịch, đơn đặt hàng đặc biệt của tôi. 


https://thuviensach.vn 


33 


Vài ngày sau tôi từ xe lửa bước ra một Roma đầy nắng, nóng và náo loạn vĩnh cửu - nơi 
mà, ngay khi bước xuống phố, tôi có thể nghe thấy những tiếng reo hò như ở sân vận động 
bóng đá từ một manifestazione gần bên, lại một cuộc biểu tinh lao động nữa. Lan này họ 
biểu tình về chuyện gi, người lái taxi của tôi không thể cho tôi biết, chủ yếu là vì, hình như 
anh ta không quan tâm. “Sti cazzi,” anh nói về những người biểu tình. (Dich sát: “Mấy 
chuyện nhảm nhí ay,” hay, như chúng ta có thể nói, “Tôi cóc quan tam.”) Thật tuyệt khi được 
trở lại. Sau cái trầm tĩnh phẳng lặng của Venice, thật tuyệt khi trở lại nơi tôi có thể thấy một 
người đàn ông mặc áo vest da báo đi ngang qua một cặp thiếu niên đang hôn hít vuốt ve 
ngay giữa đường. Thành phố thật tươi tỉnh và sống động, chưng diện và gợi tình trong nắng. 

Tôi nhớ điều gì đó Giulio, chồng của Maria bạn tôi, đã từng nói với mình. Chúng tôi đang 
ngồi ở một quán cà phê ngoài trời, thực tập đàm thoại, và anh ấy hỏi tôi nghĩ gì về Roma. 
Tôi nói với anh là tôi thật sự yêu nơi này, tất nhiên, nhưng chẳng hiểu sao vẫn biết nó không 
phải là thành phố của mình, không phải là nơi tôi có thể sống quãng đời còn lại. Có cái gì đó 
ở Roma không thuộc về tôi mà tôi không thể hình dung rõ ràng là gì. Đúng lúc chúng tôi 
đang nói, một phương diện trực quan hữu ich đi ngang qua. Đó là một phụ nữ Roma thượng 
lưu - một bà chừng bốn mươi tuổi deo đầy nữ trang, chải chuốt cầu kỳ, mang một đôi giày 
gót cao bốn inch, một cái váy bó sát với đường xẻ dài chừng cả sải tay, còn cặp kính mát 
trông như những chiếc xe đua (và có lẽ đắt như vậy). Bà ta đang dắt con chó cảnh nhỏ xíu 
của mình với một sợi dây nạm đá quý, còn cái cổ lông trên áo vest trông như thể được làm 
từ da của con chó cảnh nhỏ trước đây của bà. Bà ta đang ứa ra một điệu bộ lộng lẫy không 
thể tin nổi kiểu như, “Mấy người sẽ nhìn ra, nhưng ta từ chối nhìn mấy người.” Khó mà hình 
dung được có lúc nào đó, dù chỉ trong mười phút của đời mình, bà ta không chải mascara. 
Người phụ nữ này trái ngược với tôi về mọi phương diện, chị tôi thường nói về phong cách 
ăn mặc của tôi như là “Stevie Nicks Mặc Áo Ngủ Đến Lớp Yoga.” 


Tôi chỉ người phụ nữ đó cho Giulio rồi nói, “Thấy không, Giulio, đó là một phụ nữ Roma. 
Roma không thể vừa là thành phố của bà ta vừa là thành phố của tôi. Chỉ có một trong hai 
chúng tôi thật sự thuộc về nơi đây. Và tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết đó là ai.” 

Giulio nói, “Có lẽ cô và Roma có những từ khác nhau.” 

“Ý anh là sao?” 


Anh nói, “Bộ cô không biết bí quyết để hiểu được một thành phố và người của nó là tìm 
hiểu ngôn ngữ của đường phố sao?” 


Rồi anh tiếp tục giải thích xen lẫn tiếng Anh, tiếng Ý và động tác tay, rằng mỗi thành phố 
có một từ duy nhất xác định nó, định dạng hầu hết người dân sống ở đó. Nếu ta có thể đọc 
được ý nghĩ của mọi người khi họ đi ngang qua ta trên phố ở một nơi nhất định nào đó, ta 
sẽ khám phá ra rằng hầu hết họ đang nghĩ cùng ý nghĩ. Bất kể ý nghĩ của đa số đó có thể là 
gi - đây là từ của thành phố ấy. Và nếu từ cá nhân của ta không khớp với từ của thành phố, 
ta không thực sự thuộc về nơi đó. 


https://thuviensach.vn 


“Từ của Roma là gi?” tôi hỏi. 

“TÌNH DỤC/ anh nói. 

“Nhưng đó không phải khuôn mẫu của Roma chứ?” 

“Phải chú.” 

“Nhưng chắc chắn có một số người ở Roma nghĩ về những điều khác ngoài tình dục?” 

Giulio nhất quyết, “Không. Tất cả họ, suốt ngày, tất cả những gì họ đang nghĩ đến là TÌNH 
DỤC.” 

“Ngay cả ở Vatican kia?” 

“Chuyện đó khác. Vatican không phải là một phần của Roma. Ở đó họ có một từ khác. Từ 
của ho là QUYỀN LỰC.” 

“Anh nên nghĩ nó có thể là ĐỨC TIN.” 

“Là QUYỀN LỰC,” anh lặp lại. “Tin tôi đi. Nhưng từ ở Roma - đó là TÌNH DỤC.” 

Giờ thì nếu bạn phải tin Giulio, cái từ nhỏ đó - TÌNH DỤC - rải sỏi những con đường dưới 
chân ta ở Roma, chạy khắp các đài phun nước ở đây lấp đầy không khí như tiếng ồn giao 
thông. Nghĩ về nó, ăn mặc vì nó, tìm kiếm nó, cân nhắc nó, từ chối nó, biến nó thành một 
môn thể thao hay trò chơi - đó là tất cả những gì mà bất cứ ai đang làm. Điều này có thể giải 
thích được một chút là tại sao, với tất cả nét lộng lẫy của mình, Roma không hoàn toàn có vẻ 
là quê nhà của tôi. Không phải vào thời điểm này của đời tôi. Vì TÌNH DỤC không phải là từ 
của tôi ngay lúc này. Nó đã từng là thế vào những thời gian khác của đời tôi, nhưng không 
ngay lúc này. Vì vậy, từ của Roma, khi dạo khắp các phố, chỉ va vào tôi rồi lăn đi, không để 
lại ảnh hưởng nào. Tôi không tham dự vào từ này, nên tôi không sống trọn vẹn ở đây. Đó là 
một lý thuyết lập dị, không thể chứng minh, nhưng tôi phần nào thích nó. 

Giulio hỏi, “Từ ở thành phố New York là gì?” 

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định. “Đó là một động từ, tất nhiên. Tôi nghĩ đó là ĐẠT 
ĐƯỢC” 

(Tôi tin từ này khác một cách tinh tế nhưng rất đáng kể so với từ ở Los Angeles, cũng là 
một động từ: THÀNH CÔNG. Về sau, tôi chia sẻ toàn bộ lý thuyết này với cô bạn Sofie Thụy 
Điển của tôi, và cô ấy đưa ý kiến của mình là từ trên các đường phố của Stockholm là TUAN 
THỦ, điều này làm nản lòng cả hai chúng tôi.) 

Tôi hỏi Giulio, “Từ ở Naples là gì?” Anh ấy biết rất rõ miền Nam nước Ý. 

“ĐẤU TRANH,” anh quyết định. “Từ trong gia đình cô khi cô lớn lên là gì?” 


Chuyện này thì khó đây. Tôi đã cố nghĩ đến một từ cách nào đó kết hợp cả hai từ THANH 
ĐẠM và BẤT KÍNH. Nhưng Giulio đã sang câu hỏi kế tiếp và hiển nhiên nhất, “Từ của cô là 
gi?” 


Giờ thì điều đó, tôi dứt khoát không thé trả lời. 


https://thuviensach.vn 


Vậy mà, sau một vài tuần nghĩ về điều đó, giờ tôi cũng không thể trả lời gì hơn. Tôi biết 
một số từ dứt khoát là không phải. Không phải HÔNNHÂN, điều này rõ rồi. Không phải GIA 
ĐÌNH (dù đây là từ của thành phố tôi đã sống cùng chồng trong vài năm, và vì tôi không 
khớp với từ này, đó là một nguyên nhân lớn sự đau khổ của tôi). Cũng không còn là TRẦM 
CẢM nữa, nhờ trời. Toi không bận tâm chuyện chia sẻ với từ TUÂN THỦ của Stockholm. 
Nhưng tôi cũng không cảm thấy mình hoàn toàn sống trong từ ĐẠT ĐƯỢC của thành phố 
New York nữa, dù nó quả thực đã là từ trong suốt những năm tuổi hai mươi của tôi. Từ của 
tôi có thể là từ TÌM KIẾM. (Nhưng ngược lại, hãy thành thật với nhau - nó cũng có lẽ là ẨN 
TRỐN.) Trong những tháng qua ở Ý, ở một mức độ lớn thì từ của tôi là THÚ VUI, nhưng từ 
ấy không khớp với mọi phần trong tôi, nếu không tôi đã không hăm hở đi Ấn Độ đến vậy. 
Từ của tôi có thể là MO ĐẠO, dù nó làm tôi nghe có vẻ giống một người lên mặt đạo đức hơn 
và cũng chưa tính đến chuyện tôi đã uống bao nhiêu là rượu rồi. 


Tôi không biết câu trả lời, và tôi nghĩ nó liên quan đến chính năm du hành này. Tìm ra từ 
của mình. Nhưng một điều tôi có thể nói với tất cả sự đoan quyết - đó không phải là từ 
TÌNH DỤC. 


Hay dù sao, đó là điều tôi tuyên bố. Vậy thì các bạn cho tôi biết, tại sao bước chân tôi gần 
như tự nguyện dẫn tôi đến một cửa hàng nhỏ kín đáo cách xa Via Condotti, nơi - đưới sự 
hướng dẫn chuyên nghiệp của cô gái bán hàng người Ý trẻ trung ngọt xớt - tôi dành một vài 
giờ mộng mị (và một số tiền đáng giá một vé máy bay xuyên lục địa) để mua đồ lót đủ cho 
hoàng hậu của một sultan dùng trong một nghìn lẻ một đêm. Tôi mua áo ngực đủ mọi hình 
dạng và cấu tạo. Tôi mua những chiếc coócxê mặc ngoài mờ ảo, mỏng tang và những chiếc 
quần lót nghịch ngợm đủ màu sắc trong rổ trứng Phục sinh, những chiếc quần lót bằng xa 
tanh bóng mịn và thứ lụa “quên sầu”, những thứ điên rồ bằng ren, nhung hay dùng làm quà 
tặng valentine, hết cái này đến cái khác. 


Tôi chưa từng sở hữu những thứ như vậy trong đời mình. Vậy tại sao lại là bây giờ? Khi 
bước ra khỏi cửa hàng, kẹp chặt cái bọc gói giấy những thứ nhảm nhí đó dưới cánh tay, bất 
thần tôi nghĩ đến câu hỏi thống thiết đã nghe một tay cổ động viên bóng đá Roma gào lên 
một đêm mới đây trong trận đấu của Lazio, khi ngôi sao đội Lazio là Albertini vào thời khắc 
quyết định đã đưa bóng vào một nơi chẳng có ma nào, chẳng vì lý do gì cả, hoàn toàn làm 
phí cơ hội. 


“Per chi???” cổ động viên này hét gần như điên loại. “Per chi???” 
Cho AI? Mi chuyền trái bóng này cho ai vậy, Albertini? Không có ai ở đó cả! 


Ngoài đường, sau những giờ mê sảng mua sắm đồ lót, tôi nhớ lại câu này và thầm thì lặp 
lại với chính minh: “Per chi?” 


Cho ai vậy, Liz? Cho ai tất cả những thứ gợi tình suy đồi này? Chẳng có ai ở đó cả. Mình chỉ 
còn lại vài tuần ở Ý và hoàn toàn không có ý định trăng gió với bất kỳ ai. Hay mình định thế? 
Cuối cùng mình đã bị từ trên phố Roma tác động phải không? Đây có phải là nỗ lực cuối 
cùng nào đó để trở thành một người Ý? Đây là một món quà cho chính mình, hay đó là một 
món quà cho một nhân tình nào đó thậm chí còn chưa hình dung ra được? Phải chăng đây là 
một cố gắng bắt đầu chữa lành năng lực tình dục của mình sau thảm họa tự tin tình dục 
trong quan hệ vừa qua của mình? 


https://thuviensach.vn 


Tôi tự hỏi, “Mi sẽ mang tất cả mấy thứ này đến Ấn Độ hay sao?” 


https://thuviensach.vn 


34 


Sinh nhật của Luca Spaghetti năm nay trùng với ngày lễ Tạ ơn của Mỹ, vậy nên anh muốn 
làm một con gà tây cho tiệc sinh nhật của mình. Anh chưa từng ăn một con gà quay lễ Tạ ơn 
Mỹ to tướng, béo mầm nào, dù đã thấy chúng trong hình. Anh nghĩ làm ra phiên bản một 
bữa tiệc như vậy sẽ rất dễ (nhất là với sự giúp đỡ của tôi, một người Mỹ chính cống). Anh 
nói chúng tôi có thể dùng bếp của bạn anh là Mario và Simona, họ có một căn nhà lớn đẹp 
trên ngọn núi ở ngoại thành Roma, và là những người luôn tổ chức sinh nhật cho Luca. 


Nên đây là kế hoạch của Luca cho bữa tiệc đó - anh sẽ đón tôi vào khoảng bảy giờ tối, sau 
khi anh xong việc, và rồi chúng tôi sẽ lái xe ra khỏi Roma về hướng Bắc trong chừng một 
giờ, đến nhà bạn anh (nơi chúng tôi sẽ gặp những người dự tiệc sinh nhật khác) và chúng 
tôi sẽ uống chút rượu, mọi người sẽ làm quen với nhau, và rồi, khoảng chín giờ tối, chúng 
tôi sẽ bắt đầu quay một con gà tây nặng hai mươi pound... 


Tôi phải giải thích với Luca một chút về việc quay một con gà tây quay hai mươi pound 
mất bao nhiêu thời gian. Tôi nói với anh rằng buổi tiệc sinh nhật của anh sẽ có thể sẵn sàng, 
với tốc độ đó, vào khoảng bình minh ngày hôm sau. Anh rất thất vọng, “Nếu mình mua một 
con gà tây rất nhỏ thì sao? Một con gà tây mới chào đời?” 


Tôi nói, “Luca, thôi cứ làm đơn giản và ăn pizza, như mọi gia đình Mỹ tử tế không thích 
nghi khác vẫn làm vào ngày lễ Tạ ơn.” 


Nhưng anh vẫn còn buồn về chuyện đó. Dù sao thì ở Roma ngay lúc này cũng đang có một 
nỗi buồn chung. Thời tiết đã chuyển sang lạnh. Các nhân viên vệ sinh và nhân viên xe lửa và 
hàng không quốc gia tất cả đều tiến hành đình công vào đúng ngày hôm đó. Một nghiên cứu 
đã được công bố rằng 36 phần trăm trẻ em Ý bị dị ứng với chất Gluten cần có để làm mì ống, 
pizza và bánh mì, cũng là cả nền văn hóa Ý. Tệ hơn nữa, gần đây tôi thấy một bài báo với cái 
tít làm choáng, “Insoddisfatte 6 Donne su 10!”. Nghĩa là trong mười phụ nữ Ý thi có sáu 
người không thỏa mãn tình dục. Ngoài ra, 35 phần trăm đàn ông Ý cho biết họ có khó khăn 
trong việc duy trì un’erezione (cương cứng), khiến cho các nhà nghiên cứu cam thấy qua 
thực rất perplessi (bối rối) và khiến tôi phân vân không biết cuối cùng thì từ TÌNH DỤC có 
nên được làm từ đặc biệt của Roma nữa không. 


Trong các bản tin tồi tệ nghiêm túc hơn, mười chín người lính Ý vừa bị giết trong cuộc 
Chiến tranh của người Mỹ (ở đây người ta gọi như thế) ở Iraq - số tử vong quân sự lớn nhất 
ở Ý kể từ sau Thế chiến II. Người Roma sốc vì những cái chết này và thành phố đã đóng cửa 
vào ngày chôn cất các chàng trai. Đại bộ phận người Ý không muốn liên quan gì đến cuộc 
chiến tranh của George Bush. Việc họ có dính liu là do quyết định cua Silvio Berlusconi, thủ 
tướng Ý (trong vùng này người ta thường hay gọi là Iïdiotal2®! hơn.) Doanh nhân bất tài, 
ông chủ câu lạc bộ bóng đá được bao bọc trong màn tham nhũng và nhớp nhúa này, người 
thường xuyên khiến đồng bào mình bối rối vì những cử chỉ đáng xấu hổ ở nghị viện châu 
Âu, bậc thầy nghệ thuật nói l'aria fritta (“những lời rỗng tuếch”), kẻ thao túng giới truyền 
thông một cách thành thạo (không khó khăn nếu ta sở hữu nó), và là người nói chung cư xử 
không giống một lãnh đạo thế giới đúng mực chút nào mà giống một thị trưởng Waterbury 


https://thuviensach.vn 


hơn (đây chỉ là một lối đùa riêng của dân Connecticut mà thôi - xin lỗi), giờ đây đã lôi kéo 
người Ý vào một cuộc chiến tranh mà họ xem là chẳng việc gì đến họ cả. 


“Họ chết vì tự do,” Berlusconi nói tại lễ tang mười chín binh sĩ Ý, nhưng hầu hết người 
Roma có ý kiến khác: Họ chết vì mối thù cá nhân truyền kiếp của George Bush. Trong bầu 
không khí chính trị này, người ta có thể nghĩ là sẽ khó khăn cho một khách du lịch người 
Mỹ. Thực vậy, khi đến Ý, tôi tưởng sẽ phải đương đầu với một chút phẫn uất nhất định nào 
đó, nhưng trái lại đã nhận được sự đồng cảm từ hầu hết người Ý. Bất cứ khi nào nhắc đến 
George Bush, mọi người chỉ gật đầu ra hiệu về phía Berlusconi, nói, “Chúng tôi hiểu điều đó 
thế nào - chúng tôi cũng có một người mà.” 

Chúng tôi đã từng đến đó. 

Vậy thì rất kỳ cục nếu Luca muốn dùng ngày sinh nhật để ăn mừng lễ Tạ ơn của Mỹ, căn 
cứ vào tình huống này, nhưng tôi lại rất thích cái ý tưởng ấy. Lễ Tạ ơn là một ngày lễ đẹp, 
cái gì đó mà một người Mỹ có thể thỏa sức tự hào, một lễ hội dân tộc của chúng tôi vẫn còn 
tương đối chưa bị thương mại hóa. Đây là một ngày của ân hué, cảm tạ và của cộng đồng và 
- đúng vậy - của vui thú nữa. Có lẽ đó là tất cả điều chúng tôi cần đúng vào lúc này. 

Cô bạn Deborah của tôi đã từ Philadelphia đến Ý trong dịp cuối tuần để kỷ niệm ngày lễ 
với tôi. Deborah là một nhà tâm lý học được quốc tế trọng vọng, một nhà văn và một nhà lý 
luận nữ quyền, nhưng tôi vẫn nghĩ về cô như một khách quen ưa thích của mình, từ những 
ngày tôi còn là một cô phục vụ quán rượu Philly và cô ấy thường vào ăn trưa, uống Diet 
Coke không đá và nói những điều tử tế với tôi bên quầy. Cô thật sự khác biết ở quán bar đó. 
Chúng tôi thành bạn bè đã hơn mười lăm năm nay. Sofie cũng sẽ đến buổi tiệc của Luca. 
Sofie và tôi đã là bạn của nhau được khoảng mười lăm tuần. Mọi người bao giờ cũng được 
đón chào đến ngày lễ Tạ ơn. Nhất là khi ngày đó tình cờ cũng là sinh nhật của Luca 
Spaghetti. 


Chúng tôi chạy xe ra khỏi một Roma mệt mỏi, kiệt sức vào cuối buổi chiều, thang đến nũi. 
Luca thích nhạc Mỹ, nên chúng tôi mở toáng Eagles và hat, “Take it... to the limit... one more 
thời gian!!!!!”, thêm một sound track California kỳ cục vào chuyến di của mình xuyên qua 
những đám rừng ô liu và cống dẫn nước cổ. Chúng tôi đến nhà bạn cũ của Luca là Mario và 
Simona, bố mẹ của hai cô con gái sinh đôi mười hai tuổi Giulia và Sara. Paolo - một người 
bạn của Luca trước đây tôi đã gặp ở các trận bóng đá - cũng ở đây, cùng với cô bạn gái. Tất 
nhiên, bạn gái của Luca, Giuliana, cũng ở đó, sau khi chạy xe đến trước. Căn nhà cực kỳ đẹp, 
khuất trong đám rừng ô liu, cam nhỏ và chanh. Lò sưởi đang cháy. Dầu ô liu nhà làm. 


Rõ ràng là không có thời gian để quay một con gà tây hai mươi pound, nhưng Luca đã 
chiên áp chảo mấy miếng lườn gà tây ngon mắt và tôi chủ trì một nhóm nỗ lực cấp tốc làm 
món đồ nhồi kiểu lễ Tạ ơn, với công thức tốt nhất tôi có thể nhớ được, từ những mảnh vụn 
bánh mì Ý thượng hạng, với những thay thế văn hóa cần thiết (chà là thay vì mơ; thì là thay 
cho cần tây). Không hiểu sao cuối cùng nó cũng tuyệt. Luca đã lo lắng không biết cuộc trò 
chuyện tối nay sẽ diễn tiến thế nào, vì rằng phân nửa khách không thể nói tiếng Anh và nửa 
còn lại không thể nói tiếng Ý (và chỉ minh Sofie nói được tiếng Thụy Điển), nhưng dường 
như đây là một trong những buổi tối màu nhiệm khi mọi người hiểu nhau hoàn toàn, hay ít 
ra người bên cạnh ta có thể phiên dịch khi ta bỗng quên mất cái từ kỳ quái. 


https://thuviensach.vn 


Tôi đếm lộn số chai rượu Sardinia chúng tôi đã uống trước khi Deborah đề nghị mọi 
người trong bàn là tối nay chúng tôi sẽ làm theo một phong tục Mỹ dễ thương bằng cách 
nắm tay nhau và - lần lượt từng người - nêu ra điều mình biết ơn nhất. Rồi thì, cảnh thể 
hiện lòng biết ơn này diễn ra, mỗi lời chứng một lần, bằng ba thứ tiếng. 


Deborah mở đầu, cô nói rằng cô biết ơn là nước Mỹ sẽ sớm có cơ hội chọn một tổng thống 
mới. Sofie nói (đầu tiên bằng tiếng Thụy Điển, rồi tiếng Ý, rồi tiếng Anh) là cô biết ơn những 
trái tim Ý hào hiệp và bốn tháng cô được phép trải nghiệm thú vui đến vậy ở đất nước này. 
Mario - chủ nhà của chúng tôi - bắt đầu khóc không giấu giếm khi anh tạ ơn Chúa về công 
việc trong đời anh cho phép anh có ngôi nhà xinh đẹp này cho gia đình và bạn bè vui vẻ. 
Paolo cười nói anh cũng biết ơn là nước Mỹ sẽ sớm có cơ hội chọn lựa một tổng thống mới. 
Tất cả chúng tôi chìm trong im lặng vì lòng tôn trọng chung dành cho bé Sara, một trong hai 
chị em sinh đôi mười hai tuổi, khi bé mạnh dạn chia sẻ là bé biết ơn được ở đây tối nay với 
những người đáng mến như thế vì bé vừa trải qua một thời gian khó khăn ở trường - một 
số học sinh khác đang đối xử hẹp hòi với bé - “nên cám ơn mọi người đã ngọt ngào với con 
tối nay và không hẹp hoi với con, như tụi nó.” Ban gái Luca nói cô biết ơn những năm tháng 
chung thủy Luca đã dành cho cô, và sự quan tâm nồng ấm anh dành cho gia đình cô trong 
những lúc khó khăn. Simona - cô chủ nhà của chúng tôi - khóc còn công nhiên hơn cả chồng 
khi thể hiện lòng biết ơn của mình là gia đình cô được làm quen với một tục lệ ăn mừng và 
thể hiện lòng biết ơn mới do những người lạ từ Mỹ này mang tới, những người thực sự 
không xa lạ chút nào, mà là bạn của Luca và do vậy là bạn của hòa bình. 


Đến lượt tôi, tôi bắt đầu “Sono grata...” nhưng rồi cảm thấy mình không thể nói những ý 
nghĩ thực của mình. Cụ thể là, tôi rất biết ơn đêm nay được giải thoát khỏi phiền muộn đã 
giày vò tôi như một con chuột từ nhiều năm, nỗi chán chường đã gặm một lỗ răng cưa trong 
tâm hồn tôi đến độ, trước đây, tôi đã không thể thưởng thức một đêm dep dé như đêm nay. 
Tôi không đề cập gì đến điều ấy vì không muốn làm mấy đứa trẻ hoảng sợ. Thay vì thế, tôi 
nói một sự thật giản dị hơn - tôi thấy biết ơn những người bạn cũ và mới. Rằng tôi biết ơn, 
đặc biệt nhất là tối nay, Luca Spaghetti. Rằng tôi chúc anh có một sinh nhật thứ ba mươi ba 
vui vẻ, và tôi chúc anh sống lâu để làm gương về một con người đằm thắm, chung thủy, rộng 
lượng cho những người đàn ông khác. Và rằng tôi hy vọng không ai phiền vì tôi khóc khi nói 
tất cả những điều này, dù tôi không nghĩ họ phiền, vì tất cả những người khác cũng đều 
đang khóc. 


Luca nghẹn ngào cảm xúc đến nỗi không tìm ra lời nào ngoài mấy lời nói với tất cả chúng 
tôi, “Nước mắt của các bạn là lời cầu nguyện cho tôi.” 


Rượu Sardinia tiếp tục tràn. Và trong khi Paolo rửa chén còn Mario bế hai cô con gái buồn 
ngủ vào giường, Luca chơi guitar còn những người khác hát những bài hát trầm khàn của 
Neil Young với đủ tông giọng khác nhau, nhà tâm lý học nữ quyền Mỹ Deborah thầm thì với 
tôi, “Nhìn quanh mấy người đàn ông Ý tử tế này đi. Xem họ cởi mở trong những cảm nhận 
của mình ra sao và tham gia trong gia đình họ đằm thắm ra sao. Xem cái nhìn và sự tôn 
trọng họ dành cho phụ nữ và trẻ con trong đời họ ra sao. Đừng tin những gì cậu đọc trên 
bao, Liz a. Xứ sở này dang rất tốt đẹp.” 


Gần rạng sáng buổi tiệc của chúng tôi mới tàn. Suy cho cùng chúng tôi đã có thể quay con 
ga tây hai mươi pound đó, và ăn vào buổi điểm tâm. Luca Spaghetti chở tôi và Deborah và 


https://thuviensach.vn 


Sofie một mạch về nhà. Chúng tôi cố gắng giúp anh tỉnh táo khi mặt trời lên bằng cách hát 
các bai hát mừng Giáng sinh. Silent night, sainted night, holy night, chúng tôi hát di hát lai 
bằng mọi thứ tiếng mình biết, khi tất cả đang cùng trở lại Roma. 


https://thuviensach.vn 


35 


Tôi không chịu được nữa. Sau gần bốn tháng ở Ý, tôi không còn mặc vừa cái quần nào. 
Ngay cả quần áo mới tôi vừa mua tháng trước (khi tôi đã mặc chật mấy cái quần “Tháng thứ 
hai ở Ý” của mình) cũng không vừa nữa. Tôi không thể đủ tiền để cứ cách vài tuần lại mua 
một tủ quần áo, và tôi biết rõ rằng mình sẽ sớm đến Ấn Độ, nơi mấy pound này sẽ tan biến, 
nhưng mà - tôi không thể đi đứng với mấy cái quần này nữa. Tôi không thể chịu nổi. 


Tất cả điều đó đều có lý, vì rằng tôi vừa bước lên cái cân trong một khách sạn Ý sang trọng 
và biết là mình đã tăng hai mươi ba pound trong bốn tháng ở Ý - quả là một con số thống kê 
đáng kể. Chừng mười lăm pound trong đó tôi thật sự cần vì tôi đã trở nên gầy giơ xương 
trong những năm ly dị và phiền muộn khó khăn vừa qua. Năm pound tăng kế tiếp, chỉ là cho 
vui. Còn ba pound cuối cùng thì sao? Chỉ để chứng minh một quan điểm, tôi cho là vậy. 


Ấy thế mà tôi thấy mình đang mua sắm một món trang phục tôi sẽ luôn giữ trong đời như 
một kỷ niệm thân thương, “Quần Bò Tháng Cuối Cùng Ở Y Của Tôi”. Cô gái trẻ trong cửa 
hiệu thật tử tế khi cứ mang ra cho tôi những kích thước lớn hơn rồi lớn hơn nữa, đưa qua 
tấm rèm hết cái này đến cái khác mà không bình luận, mỗi lần vậy chỉ lo lắng hỏi là liệu cá 
này có vừa hơn không. Vài lần, tôi phải thò đầu ra khỏi rèm và hỏi, “Xin lỗi, cô có cái lớn hơn 
chút xíu không?” Cho đến khi cuối cùng cô gái trẻ tốt bụng đưa tôi một chiếc quần jeans với 
kích thước vòng eo nhìn thật sốc. Tôi bước ra khỏi phòng thử áo, trình diện mình trước cô 
gái bán hàng. 

Cô nhìn không chớp mắt. Cô nhìn tôi như một nhà quản thủ nghệ thuật đang cố đánh giá 
giá trị của một cái bình hoa. Một cái bình hoa khá lớn. 

“Carina,” cuối cùng cô quyết định. Dễ thương. 

Tôi hỏi cô bằng tiếng Ý cô có thể vui lòng nói thật cho tôi biết liệu cái quần jeans này có 
làm tôi giống như một con bò cái không. 

Không, signorina, cô bảo tôi. Cô không giống như một con bò cái. 

“Vậy tôi có giống một con heo không?” 

Không, cô cam đoan với một vẻ rất nghiêm túc. Tôi cũng không giống như một con heo 
chút nào. 

“Có lẽ là một con trâu?” 

Chuyện này đang trở thành một bài tập từ vựng tốt. Tôi cũng đang cố làm cho cô bán hàng 
cười, nhưng cô quá mải mê giữ vẻ chuyên nghiệp. 

Tôi thử một lần nữa, “Có lẽ tôi giống một miếng pho mát trâu mozzarella?” 

Thôi được, có lë, cô nhượng bộ, hơi cười một chút. Có lẽ cô hoi giống một miếng pho mát 
trâu mozzarella... 


https://thuviensach.vn 


36 


Tôi chỉ còn một tuần ở đây. Tôi đang định trở lại Mỹ cho dịp Giáng sinh trước khi bay qua 
Ấn Độ, không chỉ vì tôi không chịu nổi ý nghĩ trải qua kỳ Giáng sinh vắng gia đình mình mà 
còn vì tám tháng hành trình tới của tôi - Ấn Độ và Indonesia - đòi hỏi phải đóng gói lại đồ 
đạc. Rất ít đồ ta cần khi sống ở Ý cũng là những thứ ta cần khi lang thang khắp Ấn Độ. 

Và có lẽ vì để chuẩn bị cho chuyến đi đến Ấn Độ của mình mà tôi đã quyết định dành tuần 
lễ cuối cùng này rong ruổi khắp Sicily - khu vực đậm tính thế giới thứ ba nhất của Ý, va do 
vậy đúng là một nơi phải đến nếu ta cần chuẩn bị mình để trải nghiệm sự bần cùng cơ cực. 
Hay là tôi chỉ muốn đến Sicily vì điều Goethe đã nói, “Không thấy Sicily người ta không thé 
có một khái niệm rõ ràng về Y.” 

Nhưng đến hay đi loanh quanh Sicily thật không dễ dàng. Tôi phải sử dụng tất cả mọi kỹ 
năng tìm thông tin của mình để kiểm tra một chuyến xe lửa chạy vào ngày Chủ nhật thẳng 
xuống bờ biển và rồi tìm ra đúng cái phà đến Messina (một thành phố cảng Sicily đáng ngờ 
và đáng sợ dường như đang gào rú từ phía sau những cánh cửa bị chặn, “Tôi xấu xí không 
phải lỗi tại tôi! Tôi cũng bị động đất, bị ném bom rải thảm và bị Mafia thao túng nữa!”) Đến 
được Messina rồi, tôi phải tìm ra một trạm xe buýt (đầy bụi như phổi người hút thuốc) và 
tìm ra người đàn ông mà việc của ông ta là ngồi đó trong quầy vé, nuối tiếc đời mình và xem 
ông ta có vui lòng bán cho tôi một vé đến thành phố ven biển Taormina không. Rồi xe tôi 
chạy dọc các vách đá và bãi biển của bờ đông mang dáng vẻ kỳ lạ của hội họa trừu tượng 
Sicily cho tới khi đến được Taormina, rồi tôi phải tìm ra một chiếc taxi và rồi phải tìm cho 
được một khách sạn. Rồi tôi phải tìm ra đúng người để hỏi câu hỏi ruột của mình trong 
tiếng Ý, “Trong thành phố này có chỗ nào có thức ăn ngon nhất?” Ở Taormina, người tôi hỏi 
hóa ra lại là một cảnh sát ngái ngủ. Anh ta đưa cho tôi một trong những thứ tuyệt nhất ai đó 
có thể cho tôi trong đời - một mẩu giấy nhỏ có ghi tên một quán ăn mơ hồ, một bản đồ vẽ 
tay chỉ cách tìm ra địa điểm đó. 


Hóa ra đó là một nhà hàng Ý nhỏ có bà chủ cao tuổi thân thiện đang chuẩn bị đón những 
thực khách buổi tối của mình bằng cách đứng trên bàn với đôi chân mang vớ, cố để không 
làm đổ cái máng cỏ Giáng sinh, lau bóng mấy cái cửa sổ của quán. Tôi nói với bà tôi không 
cần xem thực đơn nhưng bà có thể mang cho tôi thức ăn ngon nhất có thể không vì đây là 
đêm đầu tiên của tôi ở Sicily. Bà xoa tay vui vẻ rồi hét cái gì đó bằng thổ ngữ Sicily với bà 
mẹ còn già hơn trong bếp, và trong khoảng thời gian hai mươi phút tôi cắm cúi ăn bữa ăn 
ngon lành đáng kinh ngạc nhất tôi chưa từng ăn ở đâu trên khắp nước Ý. Đó là mì ống, 
nhưng một hình dạng mì ống tôi chưa từng thấy trước đó - lớn, tươi, những dải mì ống gấp 
như kiểu bánh bao Ý thành hình thù (tuy không chính xác về kích thước) cái mũ Giáo hoàng, 
được nhồi vào một thứ chất lỏng đặc sệt, nóng, thơm phức gồm tôm cua, mực phủ và mực 
ống, trộn đều rồi được dọn ra như món xà lách nóng ăn kèm với sò tươi và những dải rau 
thái mỏng dài, tất cả bơi trong thứ nước xốt màu ô liu tràn trề. Tiếp đến là thịt thỏ hầm với 
húng tây. 


Nhưng Syracuse, ngày hôm sau, còn hay hơn. Chiếc xe buýt thả tôi trên một góc đường 
trong mưa lạnh cuối ngày. Tôi thích thành phố này ngay lập tức. Dưới chân tôi đã có ba 


https://thuviensach.vn 


ngàn năm lịch sử Syracuse. Đó là địa điểm của một nền văn minh cổ đến nỗi nó khiến Roma 
trông như Dallas. Thần thoại nói rằng Daedalus đã từ Crete bay đến đây và rằng Hercules 
đã từng ngủ ở đây. Syracuse từng là một thuộc địa của Hy Lạp mà Thucydides gọi là “một 
thành phố bản thân nó không thấp kém hơn Athens chút nào.” Syracuse là mối liên thông 
giữa Hy Lạp cổ đạ và Roma cổ đại. Nhiều nhà viết kịch và nhà nghiên cứu di tích cổ tên tuổi 
đã sống ở đây. Plato đã nghĩ nó có thể là một địa điểm lý tưởng cho một thử nghiệm không 
tưởng nơi có lẽ “nhờ một số phận thần thánh nào đó” vua chúa có thể trở thành những nhà 
hiền triết, và những nhà hiền triết có thể trở thành vua chúa. Các nhà sử học nói rằng lối nói 
hoa mỹ được phát minh ở Syracuse, và cả (đây chỉ là một điều phụ) âm mưu nữa. 


Tôi đi khắp các chợ của cái thành phố dễ sụp này và tim tôi rộn ràng với một tình yêu tôi 
không thể trả lời hay giải thích khi xem người đàn ông lớn tuổi đội mũ len đen moi ruột một 
con cá cho khách hàng (ông cắm điếu thuốc vào môi để giữ lại như kiểu cô thợ may ngậm 
cái ghim ở miệng khi may; con dao của ông chặt những khúc cá với một sự hoàn hảo sting 
tín). Rụt rè, tôi hỏi người đánh cá rằng tôi nên ăn tối ở đâu và tôi quay gót đi sau cuộc 
chuyện trò, giữ chặt trong tay một mẩu giấy nhỏ nữa, chỉ cho tôi đến một quán ăn nhỏ 
không tên, nơi - khi tôi vừa ngồi vào bàn đêm đó - người phục vụ mang đến một suất pho 
mát ricotta lờ lững như mây có rắc hồ trăn, những khúc bánh mì bềnh bồng trong dầu thơm 
tho, mấy đĩa nhỏ xíu đựng thịt và ô liu xắt, một phần xà lách cam ướp lạnh trộn cùng hành 
sống và ngò tây. Day là những thứ trước khi tôi nghe nói đến món mực calamari đặc sản của 
quán. 


Plato viết, “Không thành phố nào có thể sống thanh bình, bất luận luật lệ của nó là gì, khi 
công dân của nó... chẳng làm gì ngoài yến tiệc và rượu chè và làm kiệt sức mình vì chăm lo 
chuyện yêu đương.” 


Nhưng có phải là tồi tệ lắm không nếu sống như vậy chỉ trong một thời gian thôi? Chỉ vài 
tháng trong đời một người, có tồi tệ lắm không nếu du lịch suốt mà không có tham vọng gì 
lớn hơn là lùng sục bữa ăn dễ thương kế tiếp? Hay biết nói một ngôn ngữ không vì mục đích 
nào cao hơn là nó làm vui tai ta? Hay chợp mắt trong một khu vườn, trong nắng, giữa ngày, 
ngay cạnh đài phun nước ưa thích? Và rồi tiếp tục vào ngày hôm sau? 


Tất nhiên, người ta không thể sống như thế này mãi mãi. Đời sống thực và chiến tranh, 
tổn thương và chết chóc cuối cùng sẽ can thiệp. Ở Sicily này với đói nghèo khủng khiếp, đời 
sống thực không bao giờ là xa vời trong tâm trí bất cứ ai. Mafia là kinh doanh thành công 
duy nhất ở Sicily trong nhiều thế kỷ (điều hành việc bảo vệ công dân khỏi chính nó), và nó 
vẫn, bóp hầu bóp họng người ta. Palermo - một thành phố mà Goethe đã từng tuyên bố là 
sở hữu một vẻ đẹp không thể mô tả được - giờ có lẽ là thành phố duy nhất ở Tây Âu nơi ta 
vẫn có thể thấy mình rón rén từng bước qua đống đổ nát của Thế chiến II, chỉ để đem lại 
một cảm giác phát triển ở đây. Thành phố bị những khối căn hộ không an toàn và gớm guốc 
Mafia xây dựng vào những năm 1980 như là những hoạt động rửa tiền, làm xấu xí đi một 
cách có hệ thống, quá sức tưởng tượng. Tôi hỏi một người dân Sicily có phải những tòa nhà 
đó được xây bằng bê tông rẻ tiền không và ông nói, “Ồ, không - bê tông này rất đắt. Trong 
mỗi khối có một vài thi thể người bị Mafia giết, và cái đó được trả giá bằng tiền. Nhưng bê 
tông chắc chắn hơn khi được gia cố bằng tất cả xương và răng đó.” 


https://thuviensach.vn 


Trong một môi trường như thế, phải chăng có chút gì hời hợt khi chỉ nghĩ về bữa ăn tuyệt 
vời kế tiếp của mình? Hay có lẽ đó là điều tốt nhất ta có thể làm, căn cứ vào những hiện thực 
còn nặng nề hơn? Luigi Barzini, trong kiệt tác Người Ý năm 1964 của mình (được ông viết 
khi ông đã chán ngấy chuyện người nước ngoài viết về Ý hoặc là thích hoặc ghét nó quá 
nhiều) đã cố đính chính lại sự hiểu lầm về nền văn hóa của chính ông. Ông cố trả lời câu hỏi 
tại sao người Ý đã sản sinh ra những trí tuệ khoa học, chính trị, nghệ thuật vĩ đại nhất mọi 
thời đại, nhưng vẫn chưa bao giờ trở thành một cường quốc thế giới. Tại sao họ là những 
bậc thầy ngoại giao ngôn từ của hành tinh, nhưng vẫn không có khả năng cai trị nước nhà 
như thế? Tại sao họ là những cá nhân quả cảm như vậy, nhưng lại không thành công đến thế 
với tư cách là một tập thể quân đội? Làm sao họ lại có thể là những thương gia linh lợi như 
vậy trên bình diện cá nhân, nhưng lại là những nhà tư bản không thành công đến thế xét 
như một dân tộc? 


Trả lời của ông cho các câu hỏi này phức tạp hơn tôi có thể tóm lược rõ ràng ở đây, nhưng 
có liên quan rất nhiều đến lịch sử đau buồn của Ý với sự tham nhũng của lãnh đạo địa 
phương và sự khai thác của kẻ thống trị nước ngoài, tất cả những cái đó nói chung đã khiến 
dân Ý rút ra kết luận có vẻ chính xác là không ai và không có gì trên thế giới này có thể tin 
cậy được. Vì thế giới là tham nhũng, dối trá, bất ổn, cường điệu và bất công đến vậy, ta chỉ 
nên tin tưởng điều ta chứng nghiệm bằng chính giác quan của minh, và điều này lam cho 
giác quan ở Ý nhạy hon bất kỳ nơi đâu ở châu Au. Day là lý do, Barzini nói, người Ý sẽ khoan 
dung với những vị tướng, những tổng thống, những bạo chúa, những giáo sư, viên chức 
quan liêu, nhà báo và những người điều hành cơ sở ocong nghiệp lớn bất tài kinh khủng, 
nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho những “ca sĩ opera, chỉ huy dàn nhạc, vũ công ba lê, gái 
diém hang sang, diễn viên, đạo diễn phim, đầu bếp, thơ may kém cỏi...”. Trong một thế giới 
của hỗn loạn, thảm họa và lưa đảo, đôi khi chỉ có thể tin tưởng vào cái đẹp. Chỉ có sự hoàn 
hảo của nghệ thuật là không thể bị hủy diệt. Thú vui không thể bị mặc cả. Và đôi khi bữa ăn 
là thứ tiền tệ thật duy nhất. 


Vậy thì, tận tụy với sáng tạo và thưởng thức cái đẹp có thể là một công việc nghiêm túc - 
không hẳn luôn là một phương tiện để thoát khỏi hiện thực, mà đôi khi là một phương tiện 
để bám chặt vào hiện thực khi tất cả mọi thứ khác đang bong ra thành... lối nói hoa mỹ và 
âm mưu. Không lâu trước đây, các nhà cầm quyền đã bắt một hội ái hữu các tu sĩ Công giáo 
ở Sicily dang thông đồng chặt chẽ với Mafia, vậy thì ta có thể tin vào ai đây? Thế giới độc ác 
va bat công. Đương đầu với bất công này và ở Sicily, chí ít, ta sẽ có một kết cục giống như 
nền móng của một tòa nhà mới xấu xí. Ta có thể làm gì trong một hoàn cảnh như vậy để giữ 
vững ý thức nhân phẩm cá nhân? Có lẽ chẳng có gì. Có thể chẳng có gì ngoài, có lẽ, lấy làm tự 
hào là ta luôn róc xương con cá của mình với sự hoàn hảo, hay là ta làm món pho mát 
ricotta nhẹ nhất trong cả thành phố? 


Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai khi đưa ra quá nhiều so sánh giữa mình và những 
người Sicily cam chịu. Nhưng bi kịch trong đời tôi có tính cá nhân và phần lớn do bản thân 
tự tạo ra, không phải bị áp bức như trong anh hùng ca. Tôi đã trải qua một vụ ly hôn và tình 
trạng suy nhược, không phải là vài thế kỷ bạo ngược giết người. Tôi đã có một cuộc khủng 
hoảng bản thể, nhưng tôi cũng có các nguồn lực (tài chính, nghệ thuật và cảm xúc) để cố giải 
quyết nó. Dù sao, tôi sẽ nói rằng điều đã giúp bao thế hệ người Sicily giữ phẩm giá cũng là 
điều đã giúp tôi bắt đầu giành lại được phẩm giá của mình - đó là ý niệm hiểu rõ giá trị của 


https://thuviensach.vn 


vui thú có thể là một nơi nương tựa cho nhân tính của ta. Tôi tin đây là điều Goethe muốn 
nói khi cho rằng ta phải đến đây, đến Sicily này, để hiểu được nước Ý. Và tôi cho đó là cái tôi 
đã cảm thấy, theo bản năng, khi quyết định là mình cần đến đây, đến Ý, để hiểu chính mình. 


Chính trong bồn tắm lúc còn ở New York, đọc to những từ tiếng Ý trong từ điển, là lần đầu 
tiên tôi bắt đầu hàn gắn lại tâm hồn mình. Cuộc sống của tôi đã tan thành từng mảnh và tôi 
không thể nhận ra chính mình nữa, đến nỗi nếu có đứng trong hàng người chờ nhận diện ở 
sở cảnh sát thì có lẽ tôi cũng chẳng thể chỉ được mặt chính tôi. Nhưng tôi đã cảm nhận được 
một tia hạnh phúc lấp lánh khi bắt đầu học tiếng Ý, và khi cảm thấy niềm hạnh phúc tiềm 
tàng mong manh sau những giai đoạn âm u như thế, ta phải bám chặt lấy mắt cá chân của 
nó và không buông ra cho đến khi nó kéo ta ngẩng mặt lên khỏi cát bụi - đó không phải là 
ích kỷ mà là nhiệm vụ. Ta được trao cho cuộc sống; nhiệm vụ của ta (mà cũng là quyền của 
ta như một con người) là phải tìm ra cái gì đó đẹp dé trong kiếp sống, dù mong manh thé 
nào chăng nữa. 


Tôi đã đến Ý ốm yếu gày gò. Tôi đã không biết mình xứng đáng nhận được điều gì. Có lẽ 
tôi vẫn chưa biết trọn vẹn mình xứng đáng với điều gì. Nhưng tôi biết mình vừa mới gom 
nhặt lại chính mình - bằng thưởng thức những thú vui vô hại - thành một ai đó toàn vẹn 
hơn nhiều. Cách thức tự nhiên cơ bản nhất, dễ dàng nhất để nói điều đó là tôi đã tăng cân. 
Giờ đây tôi tồn tại nhiều hơn bốn tháng trước. Tôi sẽ rời Ý rõ ràng mập hơn khi đến đây. Và 
tôi sẽ ra đi với hy vọng rằng sự phát triển của một con người - sự mở rộng của một cuộc 
đời - quả thực là một việc làm có giá trị trong thế giới này. Ngay cả khi cuộc đời đó, chỉ một 
lần này thôi, không phải của ai ngoài của chính tôi. 


https://thuviensach.vn 


AN ĐỘ - Hay - “Hân Hạnh Được Gặp Quy Vị” - Hay - Ba Mwoi Sáu Câu 


Chuyện Về Theo Đuổi Tín Ngưỡng 


ẤN ĐỘ 
Hay 
“Hân Hạnh Được Gặp Quý VỊ” 
Hay 
Ba Mươi Sáu Câu Chuyện Về Theo Đuổi Tín Ngưỡng 


https://thuviensach.vn 


37 


Hồi tôi mới lớn, gia đình tôi có nuôi gà. Chúng tôi luôn có chừng một tá gà vào bất kỳ thời 
điểm nhất định nào và mỗi khi một con chết - do diều hâu hay cáo hay bệnh gà khó hiểu 
nào đó - bố tôi thường thay thế con gà đã mất. Ông lái xe đến một trang trại gia cầm gần 
bên và trở về với một con gà mới trong giỏ. Vấn đề cần xem xét là, ta phải rất cẩn thận khi 
đưa một con gà mới vào đàn chung. Ta không thể chỉ ném nó vào đó với bọn gà cũ, vì chúng 
sẽ xem nó là một kẻ xâm lấn. Thay vì vậy ta phải đặt con gà mới vào chuồng giữa đêm khi 
những con kia đang ngủ. Đặt cô nàng lên một chỗ nghỉ cạnh đàn gà rồi rón rén đi ra. Vào 
buổi sáng, khi tụi gà thức giấc, chúng không nhận ra người mới đến, chỉ nghĩ là, “Han a đã ở 
đây từ xưa đến giờ vì ta đâu có thấy ả đến.” Lý lẽ vững chắc ở đây là, tỉnh dậy giữa đàn này, 
cả cô nàng mới đến cũng không nhớ ra ả là kẻ mới đến, chỉ nghĩ, “Mình chắc là đã ở đây xưa 
nay roi... 

Tôi đến Ấn Độ cũng đúng như vậy đó. 


Máy bay của tôi hạ cánh ở Mumbai khoảng 1 giờ 30 sáng. Đó là ngày 30 tháng Mười hai. 
Tôi tìm hành lý, rồi bắt một chiếc taxi chở tôi hết giờ này sang giờ khác ra khỏi thành phố 
đến Ashram nằm trong một ngôi làng hẻo lánh. Tôi ngủ gà ngủ gật trên chặng đường xuyên 
Ấn Độ trong đêm, khi tỉnh dậy để nhìn ra cửa sổ, nơi tôi có thể thấy những hình thù ma quái 
kỳ lạ của những người đàn bà bị gầy gò mặc xari đi dọc lề đường với những bó củi trên đầu. 
Vào giờ này ư? Những chiếc xe buýt không đèn pha lướt qua chúng tôi, còn chúng tôi lướt 
qua những chiếc xe bò. Những cây đa xoải khóm rễ tao nhã của mình khắp các con mương. 


Chúng tôi dừng xe ngay cổng trước của Ashram vào lúc 3 giờ 30, ngay trước đền. Khi tôi 
xuống taxi, một người đàn ông trẻ mặc đồ tây và mũ len từ bóng tối bước ra và tự giới thiệu 
- anh là Arturo, một nhà báo hai mươi bốn tuổi từ Mexico va là một tín đồ của Sư phụ tôi, và 
anh ở đây đón tiếp tôi. Khi chúng tôi thì thầm những câu làm quen với nhau, tôi có thể nghe 
thấy những nhịp quen thuộc đầu tiên của bài tụng ca tiếng Phạn mình yêu thích từ bên 
trong vang ra. Đó là arati buổi sáng, bài cầu nguyện sớm mai đầu tiên mà người ta tụng vào 
3 giờ 30 sáng hàng ngày khi Ashram thức giấc. Tôi chỉ về ngôi đền, hỏi Arturo, “Tôi có thể..." 
và anh làm một cử chỉ xin cứ tự nhiên. Vậy là tôi trả tiền taxi, nhét ba lô sau một thân cây, 
cởi giày, quỳ xuống và chạm trán xuống bậc cầu thang đền thờ rồi rón rén vào bên trong, 
cùng tham gia vào buổi nhóm họp nhỏ gồm hầu hết là những phụ nữ Ấn đang ngồi ngâm bài 
tụng ca dep dé này. 


Đây là bài tụng ca mà tôi gọi là “Sự Duyên dáng Kinh ngạc của tiếng Phạn”, đầy niềm khát 
khao sùng tín. Đó là một bài hát sùng bái mà tôi đã thuộc lòng, không phải vì cố gắng mà 
đúng hơn là vì tình yêu. Tôi bắt đầu tụng những lời quen thuộc bằng tiếng Phạn, từ phần 
giới thiệu đơn giản về các giáo huấn Yoga thiêng liêng đến những đoạn cao giọng tán thán 
(“Tôi tôn thờ nguồn gốc của vũ trụ... Tôi tôn thờ đấng có đôi mắt là mặt trời, mặt trăng và 
lửa... Ngài là tất cả đối với tôi, Ôi, thần của các thần...”) đến phần kết lại cuối cùng như bảo 


https://thuviensach.vn 


ngọc của toàn bộ đức tin (“Cái này là hoàn hảo, cái kia là hoàn hảo, nếu ta lấy hoàn hảo ra 
khỏi hoàn hảo, sự hoàn hảo vẫn còn lại”.) 


Những phụ nữ này dứt tụng. Họ im lặng lễ bái rồi đi ra một cửa bên qua khoảng sân tối 
om đến ngôi đền nhỏ hơn, chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu và ngát mùi nhang. 
Tôi theo họ. Trong căn phòng đầy những người sùng tín - người Ấn và người Âu - quấn 
trong khăn choàng len để chống lại cái lạnh trước rạng đông. Tất cả đều ngồi tham thiền, 
làm tổ ở đó, ta có thể nói vậy, và tôi lén vào trong cạnh ho, con chim mới trong đàn, hoàn 
toàn không ai thấy. Tôi ngồi xếp bằng, đặt hai tay lên đầu gối, nhắm mắt. 

Bốn tháng rồi tôi không thiền. Trong bốn tháng tôi thậm chí không nghĩ đến thiền. Tôi 
ngồi đó. Hơi thở lắng tĩnh. Tôi đọc thành tiếng câu chú một lần rất chậm rãi và khoan thai, 
từng âm tiết một. 


Om. 


Ya. 

Om Namah Shivaya. 

Tôi tôn kinh sự thiêng liêng ngự trị trong tôi. 

Rồi tôi lặp lại. Lần nữa. Rồi lần nữa. Không phải tôi đang thiền mà đúng hơn là đang mở ra 
câu chú một cách cẩn trọng, theo cách ta mở món đồ sứ quý nhất của bà mình khi nó được 
cất trong hộp suốt một thời gian dài, không được sử dụng. Tôi không biết mình có thiếp đi 
hay có rơi vào một loại bùa chú nào đó không, hay thậm chí thời gian đã qua bao lâu rồi. 
Nhưng cuối cùng khi mặt trời lên cao vào buổi sáng hôm ấy ở Ấn Độ và mọi người mở mắt, 
nhìn quanh, nước Y giờ đây dường như đã mười ngàn dặm cách xa tôi, và dường như tôi đã 
ở trong đàn này mãi mãi. 


https://thuviensach.vn 


38 


“Tai sao chúng ta thực hành Yoga?” 


Tôi có ông thầy đã từng hỏi câu hỏi đó trong một lớp Yoga mang tính thử thách đặc biệt, 
hồi còn ở New York. Tất cả chúng tôi uốn mình thành những tam giác nghiêng sang một bên 
đến mệt lả, và ông thầy bắt chúng tôi giữ tư thế đó lâu hơn bất kỳ ai trong chúng tôi có thể 
muốn. 


“Tại sao chúng ta thực hành Yoga?” ông hỏi lần nữa. “Phải chăng để chúng ta có thể trở 
nên đẻo hơn hàng xóm của mình một chút? Hay còn có một mục đích nào đó cao hơn?”. 


Yoga, trong tiếng Phan, có thể dịch là “hợp nhất”. Khởi đầu nó bắt nguồn từ từ gốc là yuj, 
có nghĩa là “ràng buộc”, gắn chặt ta với một nhiệm vụ có thể với tới trong một kỷ luật như 
của loài bò. Và nhiệm vụ trong tầm tay của Yoga là tìm thấy sự hợp nhất - giữa thân và tâm, 
giữa cá thể và Thượng Đế của mình, giữa những tư tưởng của ta và cội nguồn của tư tưởng, 
giữa sư phụ và môn đệ, thậm chí giữa ta và những người hàng xóm của ta. Ở phương Tây, 
chúng ta bắt đầu biết Yoga chủ yếu qua các bài tập luyện uốn dẻo cơ thể như bánh quy xoắn 
giờ đã nổi tiếng, nhưng đó chỉ là Hatha Yoga, một nhánh của triết lý này. Các tác giả cổ điển 
đã phát triển những bài tập duỗi cơ thể này không phải cho tình trạng sức khỏe cá nhân mà 
là để thả lỏng các cơ và tâm trí để chuẩn bị cho việc thiền quán. Suy cho cùng, ngồi trong 
tĩnh lặng suốt nhiều giờ sẽ khó khăn nếu mông ta đau nhức, điều đó ngăn cản ta trầm tư về 
thiêng liêng nội tại của mình vì ta đang quá bận rộn quán tưởng, “Ôi chao... cái mông mình 
đau thật.” 


Nhưng Yoga còn có thể có nghĩa là cố gắng tìm thấy Thượng Đế qua thiền định, qua 
nghiên cứu học thuật, qua thực hành tĩnh lặng, qua các lễ sùng bái hay niệm chú - lặp đi lặp 
lại những từ linh thiêng bằng tiếng Phạn. Dù một số thực hành này trong nguồn gốc của 
chúng thường có vẻ khá giống đạo Hindu, Yoga không đồng nghĩa với đạo Hindu, tất cả các 
hành giả Ấn giáo khác cũng thế. Yoga chân chính không đua tranh mà cũng không cản trở 
bất kỳ tôn giáo nào khác. Ta có thể dùng Yoga của mình - các thực hành hợp nhất với linh 
thiêng một cách có kỷ luật - để đến gan hơn với Krishna, Jesus, Muhammad, Đức Phật hay 
Yahweh. Trong thời gian ở Ashram, tôi đã gặp những người mộ đạo tự xác định mình là 
những tín đồ Cơ Đốc, Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn giáo và thậm chí là Hồi giáo. Tôi cũng gặp 
những người khác hoàn toàn không muốn đề cập gì đến tín ngưỡng tỉnh thần của mình, 
điều đó thì, trong cái thế giới hay sinh sự này, ta không thể trách họ được. 


Con đường Yoga liên quan đến việc gỡ rối những khiếm khuyết gắn liền với thân phân 
con người, mà ở đây tôi sẽ định nghĩa một cách vô cùng sơ sài là sự bất lực đến nhức nhối 
không thể duy trì trạng thái mãn nguyện. Các trường phái tư tưởng khác nhau qua nhiều 
thế kỷ đã tìm thấy những lý giải khác nhau cho trạng thái bất toàn cố hữu rõ ràng ở con 
người. Đạo Lão gọi đó là mất cân bằng, đạo Phật gọi là vô minh, đạo Hồi đổ lỗi khổ đau của 
chúng ta cho việc chống lại Thượng đế, còn truyền thống Do Thái - Cơ đốc quy tất cả đau 
khổ của chúng ta cho tội tổ tông. Những người theo học thuyết Freud nói rằng bất hạnh là 
kết quả không thể tránh khỏi từ mâu thuẫn giữa các xung lực bản năng của ta với các đòi 


https://thuviensach.vn 


hỏi của nền văn minh. (Như cô bạn nhà tâm lý học Deborah của tôi giải thích: “Dục vọng là 
lỗi thiết kế.”) Tuy nhiên, các hành giả lại nói rằng bất mãn của con người chỉ là một trường 
hợp đơn giản của việc ngộ nhận về chính mình. Ta đáng thương vì tưởng ta chỉ là những cá 
thể, đơn độc trong nỗi sợ hãi, khiếm khuyết, oán giận, và vòng đời ngắn ngủi của mình. Ta 
lầm tưởng cái bản ngã bé nhỏ hạn hẹp của ta cấu thành toàn thể bản tính ta. Ta đã không 
nhận ra được tính chất thiêng liêng sâu kín trong ta. Ta không ngộ ra rằng, đâu đó bên trong 
mình còn tồn tại một Ngã tối thượng an nhiên trường cửu. Ngã tối thượng mới là bản thể 
chân thật của ta, phổ quát và thiêng liêng. Các hành giả nói, trước khi ta chứng ngộ được 
chân lý này, ta sẽ luôn luôn thất vọng, ý niệm này được thể hiện một cách duyên dáng trong 
câu nói đầy bực tức này của nhà hiền triết khắc kỷ Hy Lạp Epicteutus, “Hỡi những kẻ khốn 
khổ, các người mang Thượng Đế bên trong mình mà không biết.” 


Yoga là nỗ lực tự chứng nghiệm thiêng liêng của mình và rồi duy trì chứng nghiệm đó mãi 
mãi. Yoga là sự tự điều ngự và nỗ lực chuyên chú kéo sự chú ý của ta ra khỏi những nghiền 
ngẫm bất tận về quá khứ và lo lắng triền miên về tương lai để thay vì vậy, ta khả dĩ tìm kiếm 
một nơi hiện diện vĩnh hằng mà từ nơi ấy ta có thể nhìn bản thân mình và xung quanh ta với 
sự điềm tĩnh. Chỉ từ phút giây tự tại đó chân tính của thế giới (và của chính ta) mới phát lộ 
cho ta. Từ tư thế ngồi cân bằng của mình, những hành giả chân chính thấy toàn thể thế giới 
này là một thị hiện bình đẳng năng lực sáng tạo của Thượng Dé - đàn ông, đàn bà, tré con, 
củ cải, rệp, san hô: tất cả đều là Thượng Đế cải trang. Nhưng hành giả cũng tin rằng kiếp 
người là một cơ hội rất đặc biệt, và chỉ có trong thể dạng người và chỉ với một trí tuệ người 
thì chứng ngộ Thượng Đế mới có thể xảy ra. Củ cải, rệp, san hô - chúng không bao giờ có 
được cơ hội khám phá ra chúng thật sự là ai. Nhưng chúng ta thì có cơ hội đó. 


Thánh Augustine đã viết, khá giống thuyết Yoga, “Do vậy toàn thể công việc của chúng ta 
trong đời này là hồi phục nhãn lực của trái tim, nơi từ đó ta có thể nhìn thấy Thượng Dé”. 


Cũng như tất cả các tư tưởng triết học lớn, điều này rất đơn giản dễ hiểu nhưng gần như 
không thể hấp thụ. Đồng ý - vậy tất cả chúng ta là một, và sự thiêng liêng ngụ trong chúng 
ta như nhau. Không thành vấn đề. Đã hiểu. Nhưng giờ hãy thử sống từ nơi đó. Hãy thử đưa 
tri kiến đó vào thực hành hai mươi bốn giờ một ngày. Không đơn giản như vậy. Vì thế mà ở 
Ấn Độ người ta xem việc ta cần có một vị thầy để học Yoga là đương nhiên. Trừ phi ta sinh 
ra đã là một trong những bậc thánh sáng rạng hiếm hoi đã chứng đắc trước khi bước vào 
cõi nhân gian, nếu không ta sẽ cần sự dìu dắt nào đó suốt hành trình đi đến giác ngộ của 
mình. Nếu đủ may mắn, ta sẽ tìm thấy một Sư phụ còn sống. Đây là điều những người hành 
hương đã đến Ấn Độ tìm kiếm hang bao nhiêu năm. Vào thé ky thứ tư trước Công nguyên, 
Alexandre Đại Đế đã cử một sứ thần đến Ấn Độ, với yêu cầu tìm một trong những hành giả 
nổi tiếng và đưa ông cùng về triều đình. (Sứ thần tâu lại là đã tìm thấy một hành giả, nhưng 
không thể thuyết phục được ông du hành.) Trong thế kỷ thứ nhất đầu Công nguyên, 
Apollonius xứ Tyrana, một sứ thần Hy Lạp khác, viết về cuộc hành trình khắp Ấn Độ của 
mình: “Tôi đã thấy những người Bà La Môn Ấn sống trên mặt đất nhưng không phải dựa 
vào nó,vững vàng mà không cần thành lũy, không sở hữu gì, nhưng vẫn có sự giàu có của 
loài người”. Chính Gandhi cũng luôn muốn học hỏi với một Sư phụ, nhưng ông tiếc là đã 
không bao giờ có thời gian hay cơ hội để tìm thấy một Sư phụ. Ông viết, “Tôi nghĩ có một 
phần lớn sự thật trong học thuyết này nói rằng không thể đạt được tri kiến đích thực nếu 
thiếu một Sư phụ”. 


https://thuviensach.vn 


Một hành giả vĩ đại là bất kỳ ai đã đạt được trạng thái tuyệt phúc giác ngộ thường hằng. 
Sư phụ là một hành giả vĩ đại, người có thể thực sự truyền lại trạng thái ấy cho những người 
khác. Trong tiếng Phạn, từ Sư phụ (Guru) bao gồm hai âm tiết. Âm tiết đầu nghĩa là “sự tối 
tăm”, âm tiết thứ hai là “ánh sáng”. Ra khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng. Sư phụ truyền 
cho môn đệ cái gọi là mantravirya: “Uy lực của ý thức giác ngộ”. Thế thì, ta đến với Sư phụ, 
không chỉ để nhận được những bài học, như từ bất kỳ vị thầy nào, mà còn để thực sự nhận 
được trạng thái ân huệ của Sư phụ. 


Việc trao truyền ân huệ như vậy có thể xảy ra ngay cả trong cuộc gặp gỡ bất ngờ thoáng 
qua nhất với một bậc đại nhân. Có lần tôi đã nói đến nghe nhà sư vĩ đại người Việt Nam, nhà 
thơ và sứ giả hòa bình Thích Nhất Hạnh nói chuyện ở New York. Đó là một buổi tối thường 
nhật cuồng nhiệt đặc trưng của thành phố, và khi đám đông chen lấn xô đẩy vào chính 
phòng, bầu không khí ở ngay chính nơi đây đã bị dồn ép vào sự căng thẳng đến loạn óc của 
cơn stress tập thể. Rồi nhà sư bước lên sân khấu. Thầy ngồi trong tĩnh lặng khá lâu trước 
khi bắt đầu nói, và cử tọa - ta có thể cảm thấy điều đó đang diễn ra, lần lượt từng dãy người 
New York đang trong trạng thái dễ kích động - an định trở lại nhờ sự tĩnh lặng của thầy. 
Chẳng mấy chốc, trong khán phòng không còn lẫy một tiếng động nhỏ. Trong khoảng thời 
gian có lẽ chừng mười phút, người đàn ông Việt Nam nhỏ nhắn này đã thu hút chúng tôi 
từng người một vào tĩnh lặng của ông. Hay có lẽ chính xác hơn nếu nói là thầy đã đưa mỗi 
người chúng tôi vào trong yên tĩnh của chính mình, vào trong an tịnh mà mỗi người chúng 
tôi vốn đã sở đắc, nhưng chưa khám phá hay khẳng định. Khả năng thầy phát khởi trạng 
thái này trong tất cả chúng tôi, chỉ bằng sự hiện diện của thầy trong căn phòng - đây là một 
năng lực thiêng liêng. Và đấy là lý do ta tìm đến một Sư phụ: với hy vọng là công đức của 
thầy sẽ soi rạng cho ta sự cao quý khuất lấp của chính mình. 


Các nhà hiền triết Ấn Độ cổ điển đã viết rằng có ba yếu tố để biết một linh hồn đã được 
ban cho may mắn tột độ và tốt lành nhất trong vũ trụ hay chưa: 


1. Được sinh ra là người, có thể thực hiện tìm hiểu bằng ý thức. 


2. Được sinh ra đã có - hoặc đã vun trồng - một khát khao hiểu biết bản thé của vũ 
tru. 


3. Đã tìm thấy một dao su dang còn sống. 


Có một lý thuyết là nếu ta đủ khát khao chân thành, ta sẽ tìm thấy một Sư phụ. Vũ trụ sẽ 
xoay vần, các phân tử định mệnh sẽ tự sắp xếp và con đường của ta và con đường của người 
thầy ta mong cầu sẽ sớm giao nhau. Chỉ một tháng sau cái đêm tôi lần đầu tiên cầu nguyện 
khẩn thiết giữa sàn nhà tắm - một đêm đầy nước mắt cầu xin Thượng Đế cho câu trả lời - 
tôi đã tìm thấy vị thầy của mình, sau khi bước vào căn hộ của David và bất ngờ nhìn thấy 
bức hình người phụ nữ Ấn gây ấn tượng sâu sắc này. Tất nhiên, tôi đã khá do dự với ý niệm 
có một Sư phụ. Nói chung, người Tây phương không thoải mái với từ đó. 


Chúng tôi có một dạng lược sử mới đây về điều này. Trong thập niên 1970, một số người 
tìm kiếm Tây phương trẻ, giàu có, nhạy cảm và hăm hở xung đột với một nhóm Sư phụ Ấn 
Độ có sức lôi cuốn quần chúng nhưng đáng ngờ. Hầu hết các hỗn loạn giờ đã lắng xuống, 
nhưng sự ngờ vực vẫn còn dư âm. Ngay cả với tôi, ngay cả sau toàn bộ thời gian ấy, tôi vẫn 
thấy mình đôi khi ngần ngại trước từ Sư phụ. Điều này không thành vấn đề đối với bạn bè 


https://thuviensach.vn 


tôi ở Ấn Độ; họ lớn lên với nguyên tắc về Sư phụ, họ thoải mái với điều đó. Như một cô gái 
trẻ người Ấn đã nói với tôi, “Tất cả mọi người ở Ấn đều gần như có Sư phụ!” Tôi hiểu điều 
cô muốn nói (là gần như tất cả mọi người ở Ấn đều có Sư phụ) nhưng tôi quan tâm nhiều 
hơn đến phát biểu không chủ tâm của cô, vì đó là điều đôi khi tôi cảm thấy - như thể tôi gần 
như có một Sư phụ. Đôi khi, dường như tôi không thể thừa nhận điều đó vì, là một người 
New England chân chính, hoài nghi và thực dụng là di sản trí tuệ của tôi. Dầu sao chăng nữa, 
không giống như tôi có chủ ý đi sắm một Sư phụ. Chính bà đã đến. Và lần đầu tiên tôi thấy 
bà, dường như bà nhìn tôi qua bức hình - đôi mắt đen nồng đượm lòng bi mẫn thông tuệ - 
và Sư phụ nói, “Con đã kêu gọi ta và giờ thì ta đây. Vậy thì con có muốn làm điều ấy hay 
không?” 


Gác qua một bên những trò đùa căng thẳng và sự bất ổn xuyên văn hóa, tôi sẽ luôn nhớ 
điều mình đã đáp lại tối hôm đó: một chữ VANG thang thắn và khôn do. 


https://thuviensach.vn 


39 


Một trong những người cùng phòng đầu tiên của tôi ở Ashram là một người Mỹ da đen 
trung niên tín đồ Baptist là hướng dẫn viên thiền từ Nam Carolina. Theo thời gian, những 
người bạn chung phòng khác của tôi gồm một diễn viên múa người Argentina, một bác sĩ 
người Thụy Sĩ chuyên chữa bệnh theo phép vi lượng đồng căn, một thư ký người Mexico, 
một bà mẹ năm con từ Úc, một chuyên viên lập trình Bangladesh, một bác sĩ nhi khoa từ 
Maine và một kế toán viên người Philippin. Những người khác thường đến rồi đi, như các 
tín đồ vẫn theo chu kỳ ra vào nơi ở của họ. 


Ashram này không phải là một noi ta có thể tùy tiện tat vào tham quan. Đầu tiên, không 
dễ đến được đó. Ashram này cách xa Mumbai, trên con đường bụi bặm trong một thung 
lũng sông thôn dã gần ngôi làng nhỏ xinh xắn và chắp vá (gồm một con đường, một ngôi 
đền, lác đác vài cửa hiệu và một bầy bò cái tự do lang thang khắp nơi, đôi khi đi dạo vào 
tiệm may rồi nằm ra đó). Có buổi tối tôi để ý thấy một bóng đèn sáu mươi oát trần trụi treo 
ở đầu sợi dây vắt trên cái cây giữa thị trấn; đây là đèn đường của thị trấn. Về căn bản 
Ashram tạo ra một nén kinh tế địa phương, that tình chỉ có vậy, và cũng có giá trị như một 
niềm tự hào của thị trấn. Bên ngoài các bức tường của Ashram hoàn toàn bụi bặm và nghèo 
khổ. Bên trong, toàn là những vườn cây được tưới tắm, những luống hoa, giò lan e ấp, tiếng 
chim hót, xoài, mít, điều, cọ, hoa mộc lan đa. Các tòa nhà đều đẹp, nhưng không thái quá. Có 
một phòng ăn giản dị, theo kiểu tiệm ăn nhỏ. Có một thư viện tổng hợp gồm các tác phẩm 
tâm linh từ nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau của thế giới. Một vài đền thờ dành cho 
các kiểu hội họp hác nhau. Có hai “động” thiền - những tầng hầm tối và tĩnh lặng có trải 
những tấm đệm thoải mái, mở cửa cả ngày lẫn đêm, chỉ để thực hành thiền. Một lều lớn 
ngoài trời có mai che để tổ chức các lớp Yoga vào buổi sáng, và còn có một kiểu công viên 
hình ô van với lối đi bộ bao quanh, nơi các học viên có thể chạy bộ tập luyện. Tôi ngủ trong 
một phòng ngủ tập thể bằng bê tông. 


Trong thời gian lưu lại ở Ashram, tôi chưa bao giờ thấy có hơn vài trăm người cư ngụ 
cùng một lúc. Nếu chính Sư phụ đang có mặt, số người đó sẽ nhiều lên đáng kể, nhưng trong 
thời gian tôi ở đây, không lúc nào bà ở Ấn Độ. Tôi có phần nào mong điều đó; gần đây bà đã 
dành khá nhiều thời gian ở Mỹ, nhưng ta sẽ không bao giờ biết khi nào bà có thể bất ngờ 
xuất hiện tại bất kỳ đâu. Người ta không xem sự hiện diện theo nghĩa đen của bà là thiết yếu 
để duy trì việc học hỏi của ta với bà. Tất nhiên, có một tầm cao không thể thay thế được khi 
thật sự ở gần một vị thầy Yoga đang sống, và tôi đã chứng nghiệm điều đó trước đây. Nhưng 
nhiều tín đồ lâu năm đồng ý là điều đó đôi khi cũng là một sự xao lãng - nếu không thận 
trong, ta có thể hoàn toàn mắc kẹt trong cái ồn ào phan khích của sự nổi tiếng bao quanh Sư 
phụ và đánh mất chuyên chú vào mục đích chân thật của mình. Trong khi đó, nếu ta chỉ đến 
một trong những Ashram của bà và tự khép mình vào kỷ luật để không rời xa chương trình 
thực hành khổ hạnh, đôi khi ta sẽ thấy là liên lạc với thầy ta từ trong những tham thiền 
riêng tư này sẽ dễ dàng hơn là xô lấn trong đám đông các môn đệ háo hức để chen ngang 
được một lời. 


https://thuviensach.vn 


Ở Ashram cũng có một số nhân viên được trả lương dài hạn, nhưng phần lớn công việc ở 
đây do chính các môn sinh làm lấy. Một số dân làng địa phương cũng làm việc hưởng lương 
ở đây. Nhiều người dân địa phương khác là tín đồ của Sư phụ và sống ở đây như những 
môn sinh. Một cậu thiếu niên Ấn ở gần Ashram không hiểu sao đã thực sự gợi được chú ý 
của tôi. Có cái gì đó nơi hào quang (xin lỗi vì từ này, nhưng...) của cậu rất cuốn hút tôi. Đầu 
tiên, cậu bé gầy gò đến không thể tin nổi (dù đây là hình ảnh khá điển hình xung quanh nơi 
này; nếu trên thế giới này còn có gì gầy gò hơn một thiếu niên Ấn Độ, tôi sẽ rất ngại thấy). 
Cậu ăn mặc như kiểu mấy cậu bé nghiền máy tính ở trường trung hoc cơ co thường mặc di 
xem các ban nhạc biểu diễn - quần sam mau và áo sơ mi trắng cổ cài khuy ủi thang thom 
đều quá rộng với cậu, cái cổ khẳng khiu của cậu ló ra khỏi phần đầu như một cành hoa cúc 
lẻ loi ló ra từ một bình hoa khổng lồ. Cậu luôn dùng nước chải tóc gọn gàng. Cậu đeo một cái 
thắt lưng của người lớn quấn gần gấp đôi vòng eo có lẽ khoảng mười sáu inch. Ngày nào cậu 
cũng mặc bộ đồ đó. Tôi nhận thấy đó là bộ đồ duy nhất của cậu. Chắc hẳn cậu giặt tay cái sơ 
mi hàng đêm rồi là nó vào buổi sáng. (Để tâm đến áo quần sao cho lịch sự cũng là việc điển 
hình quanh đây; thanh thiếu niên Ấn trong trang phục hồ cứng của họ nhanh chóng làm tôi 
xấu hổ vì mấy cái áo nông dân nhàu nhĩ của mình và khiến tôi phải mặc những đồ sạch sẽ 
hơn, giản dị hơn.) Vậy thì có điều gì ở cậu bé này? Tại sao tôi xúc động đến vậy mỗi khi nhìn 
thấy gương mặt cậu - một khuôn mặt đẫm ánh sáng trông như thể cậu vừa trở về từ một kỳ 
nghỉ ở Thiên Hà? Cuối cùng tôi hỏi một thiếu niên Ấn khác cậu ta là ai. Cô ấy đáp một cách 
đơn giản, “Đó là con trai một chủ cửa hiệu trong làng. Gia đình cậu ấy rất nghèo. Sư phụ đã 
mời cậu ấy đến ở đây. Khi cậu ấy đánh trống, ta có thể nghe thấy giọng của Thượng Đế.” 


Trong Ashram có một ngôi đền mở cửa cho công chúng, suốt ngày nhiều người Ấn đến 
đây để chiêm bái một bức tượng Siddha Yogi (hay “dao sư viên mãn”), người đã thành lập 
dòng giáo huấn này từ những năm 1920 và là người vẫn được tôn kính khắp Ấn Độ như một 
bậc thánh vĩ đại. Nhưng phần còn lại ở Ashram chỉ dành cho môn sinh. Ashram không phải 
là một khách sạn hay một điểm du lịch. Nó giống như một trường đại học hơn. Ta phải xin 
phép để được chấp nhận lưu trú, ta phải chứng minh là mình đã học Yoga nghiêm túc trong 
một thời gian khá dài. Cần phải ở lại ít nhất là một tháng. (Tôi đã quyết định ở đây trong sáu 
tuần, và rồi sẽ một mình rong ruổi khắp Ấn Độ, tìm hiểu các đền đài khác, các Ashram và địa 
điểm tín ngưỡng khác.) 

Số môn sinh Ấn Độ và phương Tây ở đây gần bằng nhau (và trong số người Tây phương, 
số người Mỹ và người Âu cũng gần bằng nhau). Người ta dạy các khóa học bằng tiếng Ấn và 
tiếng Anh. Trong đơn xin nhập học, ta phải viết một bài luận, tập hợp các nguồn tham khảo 
và trả lời các câu hỏi về sức khỏe tỉnh thần và thể chất của mình, về quá trình lạm dụng 
rượu hay thuốc có thể có và sự ổn định tài chính của mình nữa. Sư phụ không muốn mọi 
người sử dụng Ashram của bà như một lối thoát cho những hỗn độn nào đó họ có thể đã tạo 
ra trong đời sống thực tế của mình; chuyện ấy sẽ chẳng đem lại lợi ích cho ai. Bà cũng có 
một chính sách chung là nếu gia đình và người thân yêu của ta vì một lý do sâu xa nào đó 
phản đối ý tưởng ta theo một Sư phụ và sống trong một Ashram, thì ta không nên, không 
đáng phải làm vậy. Chỉ cần ở nhà, sống đời sống bình thường của mình và làm một người 
tốt. Không có lý do gì để quan trọng hóa chuyện này. 


Mức độ nhạy cảm thực tế của người phụ nữ này luôn luôn khiến tôi thấy vững dạ. 


https://thuviensach.vn 


Vậy thì, để đến đây, ta phải chứng tỏ ta cũng là một người thực tế và nhạy cảm. Ta phải 
cho thấy là ta có thể làm việc vì mọi người mong đợi ta đóng góp cho hoạt động chung của 
nơi này với khoảng năm giờ seva hay “phục vụ vị tha” mỗi ngày. Ban quản lý Ashram cũng 
yêu cầu là, nếu ta vừa trải qua một biến động tình cảm lớn trong vòng sáu tháng qua (ly dị; 
mất người thân), thì ta vui lòng hoãn chuyến viếng thăm của mình đến lúc khác, vì rất có 
khả năng ta sẽ không thể tập trung vào việc học hỏi của mình, và, nếu ta có một thảm hóa 
kiểu đó, ta sẽ làm cho đồng môn của mình xao lãng thôi. Bản thân tôi vừa thực hiện một sự 
đoạn tuyệt sau ly di. Và khi nghĩ về nỗi thống khổ tinh thần mình đã trải qua ngay sau khi ra 
khỏi đời sống hôn nhân, tôi chắc chán là mình đã có thể làm kiệt quệ ghê gớm mọi người ở 
Ashram này nếu đến đây vào thời điểm đó. Tốt hơn nhiều là đầu tiên nghỉ ngơi ở Ý, lấy lại 
sức mạnh và sức khỏe, và rồi trình diện. Vì tôi sẽ cần sức mạnh đó lúc này. 


Họ muốn ta đến đây mạnh mẽ vì đời sống ở Ashram khắc nghiệt. Không chỉ về mặt thể 
chất, với những ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào 9 giờ tối, mà còn về mặt tâm lý. 
Mỗi ngày ta sẽ trải qua hàng giờ hàng giờ tham thiền và trầm tư tĩnh lặng, có rất ít xao lãng 
hay sự thư giãn từ bộ máy tâm trí ta. Ta sẽ sống trong những khu nhà ngột ngạt cùng những 
người lạ, ở nông thôn Ấn Độ. Ở đó có rệp, rắn, loài gậm nhấm. Thời tiết có thể khắc nghiệt 
cực độ - đôi khi mưa như thác hàng tuần liền, đôi khi lên tới 38 độ C trong bóng ram trước 
giờ điểm tâm. Mọi thứ có thể trở nên hết sức thật quanh đây, rất nhanh. 

Sư phụ tôi luôn nói là chỉ có duy nhất một điều sẽ xảy ra khi ta đến Ashram - ta sẽ khám 
phá ra ta thật sự là ai. Vậy nên nếu ta đang trên bờ vực của sự rồ dại, bà thực sự ước gì ta 
đừng đến. Vì, thành thật mà nói, không ai muốn phải mang ta ra khỏi nơi này với một cái 
muỗng gỗ nhét chặt giữa hai hàm răng. 


https://thuviensach.vn 


40 


Thời điểm tôi đến nơi đây trùng hợp thú vị với năm mới sắp đến. Tôi chỉ có vừa vặn một 
ngày để làm quen với Ashram, và thế là đã đến đêm Giao thừa rồi. Sau bữa cơm tối, sân nhỏ 
bắt đầu đầy người. Tất cả chúng tôi ngồi trên sàn - một số ngồi trên sàn đá cẩm thạch lạnh 
và một số khác ngồi trên chiếu cỏ. Tất cả phụ nữ Ấn đều ăn mặc như đi đám cưới. Tóc họ 
bôi dầu, đen và tết dài xuống lưng. Họ mặc những chiếc xari lụa đẹp nhất và đeo vòng vàng, 
và mỗi phụ nữ đều có một chấm ngọc đỏ sáng ngời giữa trán, như phản chiếu ánh sao mờ 
ảo trên đầu chúng tôi. Kế hoạch sẽ là tụng niệm ở ngoài sân đến nửa đêm, đến khi sang năm 
mới. 

Tụng là một từ tôi không thích khi nói về một thực hành mà tôi rất yêu quý. Đối với tôi, từ 
tụng bao hàm một kiểu hành vi đơn điệu đều đều và đáng sợ, như cái gì đó các nam tu sĩ 
Celts thường làm quanh một đám lửa hiến tế. Nhưng khi chúng tôi tụng niệm ở Ashram này, 
đó lại là một lối ca hát thiên thần. Thông thường, người ta tụng theo cách gọi-và-đáp. Một 
nhóm đàn ông và phụ nữ trẻ có giọng dễ thương nhất bắt đầu bằng cách hát một cụm từ du 
dương, và rồi những người còn lại lặp lại. Đó là một thực hành thiền quán - cố gắng nằm ở 
chỗ giữ sự chú ý của ta và tiến triển của dòng nhạc và hòa giọng với giọng người bên cạnh 
để cuối cùng tất cả cùng là một giọng hát. Tôi mệt mỏi sau chuyến bay dài và e rằng mình 
không thể tỉnh táo đến nửa đêm, chứ đừng nói chi đến lấy đâu ra năng lượng để hát lâu như 
vậy. Nhưng rồi đêm nhạc bắt đầu, với chỉ một cây violin trong bóng tối chơi một nốt dài 
khao khát. Rồi đến đàn hạp ơi, rồi đến tiếng trống chậm, rồi các giọng hát... 


Tôi ngồi phía sau sân với tất cả những người mẹ, những phụ nữ Ấn đang ngồi xếp bằng 
rất thoải mái, con họ nằm vắt qua họ mà ngủ như những tấm chăn sống nhỏ bé. Bài tụng tối 
nay là một bài hát ru, một lời than van, một ý định bày tỏ lòng biết ơn, được viết trong một 
raga (giọng điệu) nhằm gợi lên lòng bi mẫn va sùng mộ. Như mọi khi, chúng tôi dang tung 
bằng tiếng Phạn (một ngôn ngữ cổ đã không còn ở Ấn Độ, ngoại từ trong cầu nguyện và 
nghiên cứu tôn giáo), và tôi đang cố trở thành một phản chiếu âm thanh giọng của những 
người hát chính, đón bắt những chuyển âm của họ như những sợi dây ánh sáng xanh nhỏ 
bé. Họ truyền những từ thiêng liêng qua cho tôi, tôi tiếp nối những lời này trong một lúc, rồi 
trả lại, và vì thế nên chúng tôi có thể hát hàng dặm dặm thời gian mà không mệt mỏi. Tất cả 
chúng tôi lắc lư như tảo bẹ giữa hải lưu tối trong đêm. Bọn trẻ con quanh tôi được bao bọc 
trong đồ lụa, như những món quà. 


Tôi rất mệt, nhưng tôi không đánh rơi sợi dây ca hát màu xanh nhỏ bé của mình, và tôi 
dạt vào một trạng thái mà tôi nghĩ mình có thể gọi tên Thượng Đế trong giấc ngủ, hay có lẽ 
tôi chỉ đang rơi xuống cái giếng của vũ trụ này. Dù sao, đến 11 giờ 30, dàn nhạc đã tang nhịp 
độ của bài tụng và tung nó lên thành một niềm hân hoan hoàn toàn. Những phụ nữ ăn mặc 
dep dé đeo xuyến leng keng đang vỗ vay và múa, cố rung trống lục lạc bằng toàn bộ cơ thể 
mình. Tiếng trống rầm rập, nhịp nhàng, phấn khích. Khi những giờ khắc trôi qua, tôi thấy 
như thể chúng tôi đang cùng nhau kéo năm 2004 về phía mình. Như thể chúng tôi vừa trói 
nó lại bằng nhạc của mình, và giờ đây đang kéo nó qua bầu trời đêm như thể nó là một tấm 
lưới đồ sô, đầy ap những số phận mơ hồ của chúng tôi. Và quả thực, tấm lưới mới nặng làm 


https://thuviensach.vn 


sao, vì khi di chuyển nó mang theo tất cả sự sống, cái chết, thảm kịch, chiến tranh, chuyện 
tình, sáng tạo, chuyển hóa và tai ương định sẵn cho tất cả chúng tôi trong năm tới. Chúng tôi 
cứ hát và cứ kéo, tay này bắt tiếp tay kia, phút này tiếp phút trước, giọng nối tiếp giọng, gần 
hơn và gần hơn. Thời khắc của nửa đêm dần tới gần và chúng tôi hát với sự cố gắng hết 
mình, và với sự nỗ lực đầy can đảm sau cùng này, cuối cùng chúng tôi cũng đã kéo được tấm 
lưới Năm Mới qua đầu mình, để nó che phủ cả bầu trời và cả chúng tôi. Chỉ có Thượng Đế 
mới biết năm nay có thể chứa đựng điều gì, nhưng giờ thì nó đã ở đây, và tất cả chúng ta 
đầu ở bên dưới nó. 

Đây là đêm Giao thừa đầu tiên trong những đêm Giao thừa của đời mình tôi có thể nhớ 
mà tôi không quen bất kỳ ai trong số những người đang cùng tôi đón mừng. Giữa tất cả lời 
hát và điệu múa này, không có ai để tôi ôm hôn và lúc nửa đêm. Nhưng tôi không thể nói bất 
cứ điều gì về đêm đó là tôi đã đơn độc. 


Không, nhất định tôi không thể nói vậy. 


https://thuviensach.vn 


41 


Ở đây tất cả chúng tôi đều được giao việc, và nhiệm vụ của tôi hóa ra là cọ rửa sàn đền 
thờ. Vậy nên giờ đây đó là nơi bạn có thể thấy tôi vài giờ mỗi ngày - quỳ trên sàn cẩm thạch 
lạnh với một cái bàn chải và một cái xô, miệt mài làm việc như đứa con ghẻ trong truyện cổ 
tích. (Nhân tiện, tôi ý thức được ẩn dụ này - lau chùi sạch đền thờ đó là lau chùi tim tôi, 
đánh bóng linh hồn tôi, cố gắng trần tục mỗi ngày phải được áp dụng vào thực hành tâm 
linh để thanh lọc bản ngã v.v...) 


Những người bạn chùi sàn của tôi chủ yếu là một nhóm thanh thiếu niên Ấn. Họ luôn giao 
cho thanh thiếu niên công việc này vì nó đòi hỏi năng lực thể chất cao chứ không phải 
nguồn trách nhiệm lớn; có một giới hạn cho tổn thất ta có thể gây ra khi làm hỏng chuyện. 
Tôi thích mấy đồng nghiệp của mình. Các cô gái run ray như những cánh bướm có vẻ trẻ 
hơn các cô gái Mỹ mười tám tuổi rất nhiều, còn các cậu con trai là những nhà chuyên quyền 
bé nhỏ mặt mũi nghiêm trọng thì có vẻ già hơn mấy cậu bé Mỹ mười tám tuổi. Lé ra không 
ai được nói chuyện trong các đền thờ, nhưng họ là những thanh thiếu niên, vậy nên trò 
chuyện diễn ra liên tục khi chúng tôi làm việc. Không phải tất cả đều là chuyện tầm phào vô 
ích. Một trong các cậu bé cả ngày cọ rửa sàn cạnh tôi say sưa giảng cho tôi nghe làm sao để 
hoàn thành tốt nhất công việc mình ở đây, “Nghiêm túc. Đúng giờ. Điềm đạm và tự tại. Hãy 
nhớ - tất cả những gi chị làm là chị làm cho Thượng Dé. Và tat cả những gì Thượng Đế làm là 
ngài làm cho chị.” 


Đó là một công việc thể xác mệt nhọc, nhưng những giờ làm việc hàng ngày của tôi dễ 
dàng hơn rất nhiều so với những giờ thiền định hàng ngày. Sự thật thì, tôi không nghĩ mình 
giỏi việc thiền định. Tôi biết mình không có thời gian luyện tập, nhưng thành thật mà nói tôi 
chưa bao giờ giỏi cả. Dường như tôi không thể giữ tâm trí mình lắng tĩnh. Tôi đã từng đề 
cập việc này với một thầy tu Ấn, và ông nói, “Tiếc rằng cô không phải là người duy nhất 
trong lịch sử thế giới gặp vấn đề này.” Rồi thầy trích dẫn cho tôi trong Bhagavad Gita, văn 
bản Yoga cổ thiêng liêng nhất, “Ô Krishna, tâm trí thì không yên, loạn động, mạnh mẽ và 
không khuất phục. Ta xem khuất phục nó cũng khó như khuất phục gió vậy.” 


Thiền vừa là mỏ neo vừa là đôi cánh của Yoga. Thiền là con đường. Có một sự khác biệt 
giữa thiền và cầu nguyện dù cả hai thực hành đều tìm kiếm tương đồng với thiêng liêng. Tôi 
được biết rằng cầu nguyên là hành vi nói chuyện với Thượng Đế, trong khi thiền là hành vi 
lắng nghe. Hãy thử đoán xem cái nào dễ dàng hơn với tôi. Tôi có thể bi bô với Thượng Đế và 
tất cả những cảm nghĩ của mình và những van đề của mình suốt cả ngày, nhưng đến lúc 
phải bước vào tĩnh lặng và lắng nghe... lạ thật, đó lại là chuyện khác. Khi tôi yêu cầu tâm trí 
mình ngưng nghỉ trong tĩnh lặng, thật kinh ngạc biết chừng nào là nó nhanh chóng chuyển 
thành (1) buồn chán, (2) giận dữ, (3) phiền não, (4) lo âu hay (5) tất cả những điều trên. 


Cũng như phần lớn loài linh trưởng, tôi cũng trì độn với cái mà đạo Phật gọi là “tâm thức 
khỉ” - những ý nghĩ cứ đu từ cành này sang cành khác, chỉ dừng để gãi, phun nhổ và hú. Từ 
quá khứ xa xôi đến tương lai vô định, tâm thức tôi quay cuồng hỗn loạn suốt, chạm vào 
hàng tá ý niệm mỗi phút, không kiềm chế và không khuôn phép. Điều này tự nó không han 
là một vấn đề; vấn đề nằm ở các vướng mắc cảm xúc đi cùng với suy niệm. Những ý nghĩ vui 


https://thuviensach.vn 


làm tôi vui, nhưng - Ôi chao! - tôi lại đu vào lo lắng ám ảnh mới nhanh làm sao, làm hỏng cả 
tâm trạng này; rồi nhớ lại khoảnh khắc giận dữ nào đó, tôi lại bắt đầu thấy bực mình và lại 
tức điên lên; và rồi tâm trí tôi quyết định có lẽ đây là lúc thích hợp để bắt đầu cảm thấy tự 
thương thâ, thế là nỗi cô đơn lẹ làng kéo đến. Suy cho cùng, ta là cái ta nghĩ. Cảm xúc của ta 
là nô lệ của tư tưởng ta, và ta là nô lệ của cảm xúc ta. 


Một van đề khác với toàn bộ sự chao động qua đám dây leo tu tưởng này là ta không bao 
giờ an trụ. Ta luôn luôn đào bới vào quá khứ hay chõ vào tương lai, mà hiếm khi ta ngưng 
nghỉ trong giây phút này. Nó là cái gì đó như thói quen của Susan bạn tôi, người mà - mỗi 
khi thấy một nơi nào đẹp - lại la lên gần như hoảng loạn, “Ở đây đẹp quá! Tớ muốn trở lại 
đây một ngày nào đó!” và tôi phải dùng hết khả năng thuyết phục của mình để làm cô tin là 
cô đang ở đây rồi. Nếu ta mong cầu hợp nhất với thiêng liêng, cái kiểu quay lộn tới lui này là 
một vấn đề. Có lý do khi người ta gọi Thượng Đế là một hiện điện - vì Thượng Đế đang ở 
ngay đây, ngay lúc này. Hiện tại là nơi duy nhất để tìm thấy Ngài, và lúc này là lúc duy nhất. 


Nhưng an trụ trong giây phút hiện tại đòi hỏi nhất tâm. Các kỹ thuật thiền khác nhau 
hướng dẫn tập trung vào một điểm bằng nhiều cách khác nhau - ví dụ, bằng cách tập trung 
mắt vào một điểm sáng duy nhất, hay bằng cách quan sát sự lên và xuống của hơi thở ta. Sư 
phụ tôi dạy thiền định với trợ lực của một câu chú, những từ hay âm tiết linh thiêng phải 
lặp đi lặp lại một cách chuyên tâm. Chú có chức năng đối ngẫu. Đầu tiên, chú cho tâm thức 
một cái gì đó để làm. Như thể ta giao cho con khỉ một đống 10.000 cái hạt và nói, “Hãy đem 
những cái này, từng hạt một, sang một đống mới.” Nhiệm vụ này dễ dàng cho con khỉ hơn là 
quẳng hắn vào một góc và bảo hắn không được nhúc nhích. Mục đích nữa của chú là đưa ta 
sang một trạng thái khác, như thuyền có mái chèo, qua những con sóng bap bénh của tâm 
thức. Mỗi khi chú ý của ta bị đẩy vào một dòng nước tư tưởng cắt ngang, chỉ cần trở lại với 
câu chú, trèo lại lên thuyền và tiếp tục đi. Người ta nói những câu chú tiếng Phạn cao quý 
chứa đựng quyền năng không thể tưởng tượng được, có khả năng đưa ta, nếu ta có thể trụ 
vững với một câu chú, thẳng đến bên bờ thiêng liêng. 


Trong số rất rất nhiều vấn đề tôi gặp trong việc thiền định có một điều là câu chú người ta 
trao tôi - Om Namah Shivaya - không yên vị trong dau tôi. Tôi thích cái âm thanh của nó và 
tôi yêu quý ý nghĩa của nó, nhưng nó không đưa tôi vào trạng thái thiền định. Chưa từng, 
không một lần nào trong hai năm tôi thực hành Yoga này. Khi tôi cố lặp lại Om Namah 
Shivaya trong đầu, quả thực là nó kẹt trong cổ họng tôi, khiến ngực tôi thắt lại, làm tôi căng 
thẳng. Tôi chưa bao giờ có thể đưa các âm tiết khớp vào hơi thở của mình. 


Rốt cuộc một đêm tôi phải hỏi cô bạn cùng phòng Corella về chuyện này. Tôi ngượng phải 
thú nhận với cô mình gặp khó khăn khi giữ tâm trí tập trung vào việc lặp lại câu chú, nhưng 
cô là một thầy thiền. Có lẽ cô có thể giúp tôi. Cô bảo tôi là tâm trí cô cũng thường lang thang 
khi thiền, nhưng giờ thì hành thiền trở thành niềm vui có sức mạnh chuyển hóa, điều thanh 
thản và cao cả nhất trong đời cô. 

“Dường như tôi chỉ ngồi xuống và nhắm mắt,” cô nói “và tôi chỉ phải nghĩ về câu chú và tôi 
biến ngay vào thiên đường.” 

Tôi nôn nao ganh tị khi nghe thấy thế. Nhưng mặt khác, số năm Corella thực hành Yoga 
cũng bằng số tuổi tôi. Tôi hỏi cô có thé chi cho tôi chính xác cô dùng Om Namah Shivaya 
trong hành thiền của mình như thế nào không. Cô có hít vào khi đọc mỗi âm tiết không? (Khi 


https://thuviensach.vn 


tôi làm vậy, dường như nó thật sự bất tận và khó chịu.) Hay mỗi từ cho mỗi hơi thở? 
(Nhưng các từ có các độ dài khác nhau! Vậy làm sao ta rải đều ra?) Hay cô đọc cả câu chú 
một lần khi hít vào, rồi lại một lần nữa khi thở ra? (Vì khi tôi cố làm vậy, tất cả chúng tăng 
tốc và tôi trở nên bất an.) 

“Tôi không biết nữa,” Corella nói. “Tôi chỉ kiểu như... đọc nó.” 

“Nhưng chị có hát nó không?” Tôi hỏi dồn, giờ thì tôi đã tuyệt vọng. “Chị có đưa một nhịp 
vào không?” 

“Tôi chỉ đọc nó thôi.” 

“Chị có thể đọc to cho tôi như cách chị đọc trong đầu khi thiền không?” 

Cô bạn cùng phòng tôi nhắm mắt và bắt đầu đọc to câu chú, theo cách nó xuất hiện trong 
đầu cô một cách bao dung. Và, quả thực, cô chỉ... đang đọc nó. Cô đọc yên tĩnh, bình thường, 
hơi mỉm cười. Thực tế là cô đọc vài lần, cho đến khi tôi trở nên bồn chồn và cắt ngang cô. 
“Nhưng chị không thấy nhàm chán à?” Tôi hỏi. 

“A,” Corella nói và mở mắt, cười. Cô nhìn đồng hồ của mình. “Mười giây trôi qua, Liz. 
Chúng ta đã chán rồi, phải không?” 


https://thuviensach.vn 


42 


Sáng hôm sau, tôi đến đúng giờ cho buổi thiền lúc bốn giờ sáng, luôn là cách bắt đầu một 
ngày ở đây. Chúng tôi phải ngồi trong tĩnh lặng trong vòng một giờ, nhưng tôi ghi nhận 
những phút như thể chúng là những dặm - sáu mươi dặm tàn bạo tôi phải chịu đựng. Đến 
dặm/phút thứ mười bốn, thần kinh tôi bắt đầu yếu đi, đầu gối tôi kiệt sức và tôi không kiềm 
chế nổi cơn cáu. Thật dễ hiểu, vì rằng cuộc trò chuyện giữa tôi và tâm trí trong thiền định 
thông thường diễn ra đại loại như thế này: 


Tôi: Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ thiền. Hãy hướng sự chú ý của chúng ta đến hơi thở của mình 
và tập trung vào câu chú. Om Namah Shivaya. Om Namah Shiv- 


Tâm trí: Tôi có thể giúp cô chuyện này, cô biết đấy! 

Tôi: Được lắm, tốt, vì ta cần mi giúp. Bắt đầu nào. Om Namah Shivaya. Om Namah Shi- 

Tâm trí: Tôi có thể giúp cô nghĩ đến những hình ảnh thiền đẹp đẽ. Ví dụ, này, có một cái hay 
đây. Hãy tưởng tượng cô là một ngôi đền. Một ngôi đền trên một hòn đảo! Và hòn đảo ở 
giữa biển! 

Tôi: Ô, đó là một hình ảnh đẹp. 

Tâm trí: Cám ơn. Tôi tự nghĩ ra đó. 

Tôi: Nhưng mình đang hình dung ra biển nào vậy? 


Tâm trí: Địa Trung Hải. Hãy tưởng tượng cô là một trong những hòn đảo Hy Lạp, với một 
ngôi đền Hy Lạp cổ trên đó. Không, đừng bận tâm, như thế du lịch quá. Cô biết gì không? 
Quên biển đi. Biển quá nguy hiểm. Có một sáng kiến hay hơn - thay vì vậy, hãy tưởng tượng 
cô là một hòn đảo trong một cái hồ. 


Tôi: Giờ chúng ta thiền được chưa? Om Namah Shi- 


Tâm trí: Vâng! Dứt khoát rồi! Nhưng cố đừng hình dung là cái hồ được bao phủ bởi... người 
ta gọi mấy thứ đó là- 


Tôi: Jet Skil??l phải không? 


Tâm trí: Đúng đó! Jet Ski! Mấy thứ đó tiêu hao quá nhiều nhiên liệu! Chúng thật sự là một 
mối đe dọa cho môi sinh. Cô có biết cái gì khác sử dụng rất nhiều nhiên liệu nữa không? 
Máy quạt lá. Cô sẽ không nghĩ như vậy, nhưng- 


Tôi: Thôi được, nhưng giờ thì hãy THIEN, làm ơn? Om Namah- 


Tâm trí: Đúng! Tôi rõ ràng là muốn giúp cô thiền! Và vì vậy mà chúng ta sẽ bỏ qua hình ảnh 
một hòn đảo trong hồ hay biển, vì điều đó rõ ràng là không hiệu quả. Vậy hãy tưởng tượng 
cô là một hòn đảo trên một con sông! 


Tôi: O, mi định nói như Dao Bannerman trên sông Hudson ư? 


https://thuviensach.vn 


Tâm trí: Đúng vậy! Chính xác! Hoàn hảo! Do vậy, kết luận là, hãy thiền về hình ảnh này - 
mường tượng cô là một hòn đảo trên một con sông. Tất cả những tư tưởng trôi qua khi cô 
đang thiền, chúng chỉ là những dòng chảy tự nhiên của sông và cô có thể lờ chúng đi vì cô là 
một hòn đảo. 


Tôi: Doi đã, ta tưởng mi nói ta là một ngôi đền. 

Tâm trí: Đúng vậy, xin lỗi nghe. Cô là một ngôi đền trên một hòn đảo. Thật ra, cô vừa là ngôi 
đền vừa là hòn đảo. 

Tôi: Ta cũng là dòng sông nữa chứ? 

Tâm trí: Không, dòng sông chỉ là những tư tưởng. 

Tôi: Thôi đi! Làm ơn thôi đi! MI ĐANG LÀM TA PHÁT ĐIÊN LÊN ĐÂY!!! 

Tâm trí (bị tổn thương): Xin lỗi. Tôi chỉ muốn giúp thôi mà. 

Tôi: Om Namah Shivaya... Om Namah Shivaya... Om Namah Shivaya... 

Rồi thì có một khoảng dùng tam giây hứa hẹn trong tư tưởng. Nhưng rồi... 


Tâm trí: Giờ cô bực tôi đấy à? 


.. va rồi há hốc miệng, như tôi đang trồi lên mặt nước thở lấy không khí, tâm trí tôi đã 
thắng, tôi đã mở bừng mắt và tôi xuất thiền. Đẫm nước mắt, Ashram phải là một nơi để ta 
tới học hỏi sâu về thiền định, nhưng điều này quả là một thảm họa. Áp lực quá sức với tôi. 
Tôi không thể làm được. Nhưng tôi nên làm gì đây? Chạy ra khỏi đền thờ khóc lóc sau mười 
bốn phút, mỗi ngày? 


Sáng nay, dù sao, thay vì chống lại, tôi chỉ dừng. Tôi đầu hàng. Tôi để mình ngả vào bức 
tường sau lưng. Lưng tôi đau, tôi không còn sức, tâm trí tôi run rẩy. Cả người tôi sụp xuống 
như một cái cầu sập. Tôi lấy câu chú ra khỏi đỉnh đầu tôi (nơi nó đã ấn xuống tôi như một 
cái đe vô hình) và để nó xuống sàn cạnh mình. Và rồi tôi nói với Thượng Đế, “Tôi rất lấy làm 
tiếc, nhưng đây là cách gần nhất tôi có thể đến với ngài hôm nay.” 

Lakota Sioux nói một đứa trẻ không thể ngồi yên là một đứa trẻ mới chỉ phát triển một 
nửa. Còn một văn bản Phạn cổ nói, “Bằng một số dấu hiệu ta có thể nói khi nào thì thiền 
định được thực hiện một cách đúng đắn. Một trong các dấu hiệu đó là một con chim sẻ đậu 
trên đầu ta, tưởng ta là một vật trơ.” Điều như thế vẫn chưa xảy ra với tôi. Nhưng trong 
chừng bốn mươi phút tiếp theo, tôi cố giữ tĩnh lặng hết mức có thể, mắc kẹt trong cái phòng 
thiền đó và bị mắc bẫy trong nỗi hổ thẹn và sự bất xứng của mình, theo dõi những tín đồ 
quanh mình khi họ ngồi trong tư thế hoàn hảo của họ, mắt nhắm hoàn hảo, gương mặt mãn 
nguyện toát ra sự an nhiên chắc chắn là đã đưa họ vào một thiên đường viên mãn nào đó. 
Trong tôi tràn ngập một nỗi buồn thể thảm, khủng khiếp và chỉ muốn òa khóc cho khuây 
khỏa, nhưng tôi cố hết sức để không khóc vì nhớ lại điều gì đó Sư phụ đã từng nói - các vị 
đừng bao giờ cho mình cơ hội suy sụp vì, khi làm vậy, nó sẽ trở thành một khuynh hướng và 
nó sẽ diễn ra lặp đi lặp lại. Thay vì vậy, các vị phải thực hành để vững vàng. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng tôi không cảm thấy vững vàng. Cơ thể tôi đau đớn vì sự vô dụng nhỏ nhoi. Tôi tự 
hỏi “tôi” là ai khi mình trò chuyện với tâm trí, và “tâm trí” là ai. Tôi nghĩ về cái cỗ máy điều 
khiển tư duy, giày vò tâm hồn không ngừng nghỉ cái cỗ máy vốn là não của tôi, và thắc mắc 
làm thé quái nào mình có thể điều ngự được nó. Rồi tôi nhớ dòng chữ này trong Jaws và 
không thể nhịn được cười: 


“Chúng ta sẽ cần một chiếc thuyền lớn hơn.” 


https://thuviensach.vn 


43 


Giờ ăn tối. Tôi đang ngồi một mình, cố ăn chậm rãi. Sư phụ tôi luôn khuyến khích chúng 
tôi thực hành kỷ luật trong chuyện ăn uống. Bà khuyến khích chúng tôi ăn điều độ và không 
nuốt ừng ực để không triệt tiêu những ngọn lửa thiêng trong cơ thể mình bằng cách đổ quá 
nhiều thức ăn vào bộ máy tiêu hóa quá nhanh. (Sư phụ tôi, tôi hoàn hoàn chắc chắn, chưa 
từng đến Naples.) Khi các môn đệ đến gặp bà than phiền là họ gặp khó khăn trong thiền 
định, bà luôn hỏi việc tiêu hóa của họ gần đây ra sao. Thật là hợp lý vì ta sẽ khó lướt nhẹ 
nhàng vào trong siêu nghiệm khi bung ta dang vật vã để đánh tơi một cái calzonel30l xúc 
xích, một pound cánh gà chiên và một nửa cái bánh kem dừa. Vì vậy mà ở đây họ không dọn 
loại thức ăn đó. Thức ăn ở Ashram là đồ chay, nhẹ và bổ dưỡng. Nhưng vẫn ngon lành. Vì 
vậy mà ở đây họ không dọn loại thức ăn đó. Thức ăn ở Ashram là đồ chay, nhẹ và bổ dưỡng. 
Nhung vẫn ngon lành. Vì vậy tôi khó long mà không ngấu nghién như một trẻ mồ côi chết 
đói. Hơn nữa, các bữa ăn được dọn theo kiểu buffet, và chưa bao giờ tôi thấy dễ dàng cưỡng 
lại việc làm cuộc tập kích lần thứ hai hay thứ ba khi những thức ăn đẹp đẽ bày lồ lộ ra đó, 
bốc mùi thơm và chẳng tốn tiền. 


Và khi chỉ có một mình ở bàn ăn, đang cố kiềm chế cái dĩa của mình, tôi thấy một người 
đàn ông bước lại gần với cái khay ăn trên tay, tìm một ghế trống. Tôi gật đầu ra hiệu cho 
anh ta cứ tự nhiên ngồi cùng. Tôi chưa hề thấy anh chàng này quanh đây. Chắc anh ta là 
người mới đến. Người lạ này có những bước đi điềm tĩnh, kiểu như ta chẳng vội gì, anh di 
chuyển với cái uy quyền của một cảnh sát trưởng thị trấn biên giới, hay có lẽ là một tay chơi 
xì phé thâm niên liều lĩnh. Trông anh ngoài năm mươi nhưng có dáng đi như mặc áo sơ mi 
vải flanen kẻ ô. Vai rộng và hai bàn tay khổng lồ trông như chúng có thể gây một số hư hại, 
nhưng gương mặt thì hoàn toàn thư thái. 


Anh ta ngồi xuống bên kia bàn và lè nhè, “Ôi trời! Quanh đây họ có muỗi đủ bự để nuốt 
tươi một con gà.” 


Kính thưa quý vị, Richard từ Texas đã đến. 


https://thuviensach.vn 


44 


Trong số nhiều việc Richard từ Texas đã đảm nhiệm trong đời minh - và tôi biết tôi đang 
bỏ sót rất nhiều trong số đó - có việc làm công nhân mỏ dầu; tài xế xe tải mười tám bánh; 
nhà buôn Birkenstocks được cấp phép đầu tiên ở Dakotas; người giũ bao ở một bãi rác 
vùng trung tâm phía Bắc nước Mỹ (xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có thời gian để giải thích 
“người giũ bao” là gì); công nhân xây dựng đường cao tốc; người bán xe cũ; lính ở Việt Nam; 
“người môi giới hàng hóa” (hàng hóa đó thường là ma túy Mexico); một người nghiện rượu 
và ma túy (nếu ta có thể gọi đó là một nghề); rồi một người nghiện rượu và ma túy đã cai 
nghiện (một nghề đáng kính hơn nhiều); nông dân hippi trong một cộng đồng công sản; 
người phát thanh lồng tiếng trên đài; và, cuối cùng, nhà buôn các thiết bị y tế cao cấp thành 
đạt (cho đến khi cuộc hôn nhân của anh tan vỡ và anh giao toàn bộ việc kinh doanh cho vợ 
cũ và ra đi “gãi cái mông trắng phá sản của tôi lần nữa”). Giờ thì anh ta cải tạo nhà cũ ở 
Austin. 

“Chưa bao giờ tôi có một con đường sự nghiệp,” anh nói. “Chưa bao giờ có thể làm gì khác 
ngoài xoay xở ngược xuôi.” 


Richard từ Texas không phải là một anh chàng lo nghĩ về nhiều thứ. Tôi không thể gọi anh 
là một người loạn thần kinh chức năng, không thưa các ngài. Nhưng tôi có chút loạn thần 
kinh chức năng, và vì vậy nên tôi mới bắt đầu khâm phục anh. Sự hiện diện của Richard ở 
Ashram này trở thành cảm giác an toàn to lớn và thú vị đối với tôi. Sự tự tin phi thường và 
nhẹ nhàng thong thả của anh dỗ yên tất cả căng thẳng vốn có của tôi và nhắc tôi rằng tất cả 
thật sự sẽ ổn thôi. (Và nếu không ổn, thì chí ít cũng khôi hài.) Các bạn có nhớ con gà trống 
hoạt họa Foghorn Leghorn không? Đúng vậy, Richard gần như thế, và tôi trở thành anh bạn 
nối khố Chickenhawk nhỏ bé thích tán gẫu của anh. Theo lời của Richard, “Tôi và Hàng Tạp 
Hóa, tụi mình sẽ cười suốt.” 


Hàng Tạp Hóa. 


Đó là biệt danh Richard tặng tôi. Anh ban cho tôi cái tên này tối đầu tiên chúng tôi gặp 
nhau, khi anh nhận ra tôi có thể ăn nhiều đến chừng nào. Tôi cố chống chế (“Tôi ăn một 
cách có chủ đích với kỷ luật và tâm ý!) nhưng tôi đã bị chết tên rồi. 

Có lẽ Richard từ Texas không có vẻ như một hành giả điển hình. Tuy nhiên thời gian của 
tôi ở Ấn Độ cảnh báo tôi không nên quyết định thế nào là một hành giả điển hình. (Đừng 
bảo tôi bắt đầu với người nông dân sản xuất bơ sữa từ nông thôn Ireland tôi mới gặp ở đây, 
hay cựu nữ tu từ Nam Phi.) Richard đến kỳ tu tập Yoga này nhờ một cô bạn gái cũ, cô ta kéo 
anh từ Texas đến tận Ashram ở New York để nghe Sư phụ nói chuyện. Richard bảo, “Tôi đã 
tưởng Ashram là thứ kỳ cục nhất mình từng thấy, và tôi thắc mắc việc quái gì mà ta lại phải 
đưa họ tất cả tiền của ta và giao chứng từ nhà và xe của ta chứ, nhưng điều đó chưa từng 
Xây ra...” 


Sau trải nghiệm đó, khoảng mười năm trước đây, Richard thấy mình cầu nguyện luôn. Lời 
cầu nguyện của anh luôn là một. Anh cứ cầu xin Thượng Đế, “Làm ơn, xin làm ơn, làm ơn 
mở rộng tim tôi.” Đó là tất cả những gì anh muốn - một trái tim rộng mở. Và anh luôn kết 


https://thuviensach.vn 


thúc lời cầu nguyện có được một trái tim rộng mở bằng cách yêu cầu Thượng Đế, “Và vui 
lòng gởi cho tôi một dấu hiệu khi sự kiện xảy ra.” Giờ khi nhớ lại thời gian đó, anh nói “Hãy 
cẩn thận với điều cô cầu nguyện, Hàng Tạp Hóa à, vì cô có thể sẽ đạt được.” Vài tháng sau 
khi liên tục cầu nguyện có một trái tim cởi mở, bạn nghĩ Richard đạt được gì nào? Đúng vậy 
- mổ mở tim khẩn cấp. Nó đúng theo nghĩa đen là người ta mở toang ngực anh, tách xương 
sườn anh ra để cuối cùng ánh sáng ban ngày rọi vào tim, như thể Thượng Đế đang nói, “Dấu 
hiệu đó được chứ?” Vậy nên giờ Richard luôn thận trọng với những điều cầu nguyện của 
mình, anh nói, “Bây giờ mỗi khi cầu nguyện bất cứ điều gì, tôi luôn kết thúc bằng câu nói, 
“Ôi, Thượng Đế ơi, hãy nhân từ với tôi, được chứ?” 

“Tôi nên làm gì với hành thiền của mình?” Một ngày nọ tôi hỏi Richard, khi anh đang xem 
tôi cọ rửa sàn đền thờ. (Anh ấy gặp may - anh làm việc trong bếp, thậm chí mãi đến một giờ 
trước bữa cơm tối mới phải xuất hiện ở đó. Nhưng anh thích nhìn tôi lau sàn đền thờ. Anh 
thấy việc này thật nhộn.) 


“Tại sao cô phải làm gì với mấy chuyện đó hả, Hàng Tạp Hóa?” 
“Vì nó rắc rối.” 

“Ai nói?” 

“Tôi không thể buộc trí tôi tĩnh lặng được.” 


“Có nhớ điều Sư phụ dạy chúng ta không - nếu ta ngồi xuống với tâm ý thiền thuần túy, 
bất cứ điều gì xảy ra tiếp đó là chẳng liên quan gì đến ta cả. Vậy sao cô lại đánh giá trải 
nghiệm của mình?” 


“Vì điều xảy ra trong thiền định của tôi không thể nào là mục đích của thực hành Yoga 
này.” 

“Hàng Tạp Hóa, cưng ơi - cô chẳng hình dung được chuyện gì đang diễn ra ở đó.” 

“Tôi chưa từng thấy ảo ảnh, tôi chưa từng có chứng nghiệm siêu việt...” 

“Cô sẽ thấy những màu sắc đẹp đẽ ư? Hay cô sẽ biết sự thật về chính mình? Mục đích của 
cô là gì?” 

“Hình như tất cả những gì tôi làm khi cố thiền là tranh luận với chính mình.” 

“Đó chỉ là bản ngã của cô đang cố gắng bảo đảm là hắn nắm quyền. Đó là điều bản ngã cô 
làm. Hắn chia cách cảm nhận của cô, giữ cô trong nhận thức nhị nguyên, cố thuyết phục cô 
là cô khiếm khuyết và hư hoại và đơn độc thay vì toàn vẹn.” 

“Nhưng điều đó giúp gì tôi?”. 


“Nó không giúp cô. Việc của bản ngã cô không phải là giúp ích cô. Nhiệm vụ duy nhất của 
hắn là làm sao để vẫn được nắm quyền. Và ngay lúc này, bản ngã của cô đang sợ muốn chết 
vì hắn sắp sửa bị sa thải. Cô cứ duy trì con đường tâm linh này, cưng à, và số ngày của cái 
thằng hư hỏng đó chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc bản ngã của cô sẽ xuất 
hiện, và trái tim cô sẽ quyết định tất cả. Vậy nên bản ngã cô dang đấu tranh giành sự sống 
của hắn, đùa cợt với tâm thức cô, cố khẳng định uy quyền của mình, cố rào cô vào một góc 
xa cách phần còn lại của vũ trụ. Đừng lắng nghe nó.” 


https://thuviensach.vn 


“Làm sao mà anh không lắng nghe nó được?”. 


“Có bao giờ cô thử lấy đi một món đồ chơi của đứa bé đang còn chập chững chưa? Chúng 
sẽ không thích chuyện đó, phải không? Chúng bắt đầu giãy đạp và la hét. Cách tốt nhất để 
lấy đi một món đồ chơi từ đứa bé đang còn chập chững chưa? Chúng sẽ không thích chuyện 
đó, phải không? Chúng bắt đầu giãy đạp và la hét. Cách tốt nhất để lấy đi một món đồ chơi 
từ đứa bé đang còn chập chững là xao lang nó, cho nó cái gì khác để chơi. Chuyển hướng sự 
chú ý của nó. Thay vì cố cưỡng bức lấy tư tưởng ra khỏi tâm trí mình, hãy còn tâm trí cô 
một cái gi đó hay hon để chơi. Cái gì đó lành mạnh hon.” 


“Ví dụ như cái gì?” 


“Ví dụ như tình yêu, Hàng Tạp Hóa à. Như tình yêu thần thánh thuần khiết.” 


https://thuviensach.vn 


45 


Thời gian vào động thiền đó mỗi ngày được cho là thời gian tương thông với thiêng liêng, 
nhưng gần đây tôi bước đến đó nao núng như kiểu con chó của tôi thường ngắc ngứ khi 
bước vào văn phòng bác sĩ thú y (nó biết rằng bất chấp mọi người sắp cư xử thân thiện ra 
sao, mọi chuyện sẽ kết thúc với một cú chích mạnh bằng dụng cụ y khoa). Nhưng sau cuộc 
chuyện trò gần đây nhất với Richard từ Texas, sáng nay tôi đang thử một phương pháp mới. 
Tôi ngồi xuống thiền và nói với tâm trí tôi rằng, “Nghe này - ta hiểu mi có chút hoảng sợ. 
Nhưng ta hứa, ta sẽ không tiêu diệt mi đâu. Ta chỉ cố cho mi một nơi nghỉ ngơi. Ta yêu mi.” 

Mới đây một nhà sư đã nói với tôi. “nơi nghỉ ngơi của tâm trí là trái tim. Điều duy nhất 
tâm trí nghe thấy cả ngày là tiếng chuông vang rền, tiếng ồn ào và tranh cãi, và tất cả những 
gì nó muốn là sự yên tĩnh. Nơi duy nhất tâm trí có thể tìm thấy bình yên là bên trong sự tĩnh 
lặng của trái tim. Đó là nơi ta cần đến.” 


Tôi cũng đang thử một câu chú khác. Đó là câu chú tôi đã gặp may mắn trong quá khứ. Nó 
đơn giản, chỉ hai âm tiết. 


Ham-sa. 
Trong tiếng Phạn có nghĩa là “Tôi là Đó.” 


Các hành giả nói Ham-sa là câu chú tự nhiên nhất, câu chú Thượng Đế đã trao cho tất cả 
chúng ta trước khi sinh. Đó là âm thanh hơi thở của chính ta. Ham khi hít vào, sa khi thở ra. 
(Nhân tiện, Ham được phát âm nhẹ, mở, như hahhhm, không phải như món thịt ta bỏ trong 
bánh sandwichl!l. Còn sa ăn vần với “Aaaa...”) Chừng nào chúng ta còn sống thì mỗi lần ta 
hít vào hay thở ra là chúng ta đang lặp lại câu chú này. Tôi là Đó. Tôi là linh thiêng, tôi đang 
cùng với Thượng Đế, tôi là một thị hiện của Thượng Đế, tôi không ly cách, tôi không đơn 
độc, tôi không phải là cái ảo giác về cá thể giới hạn. Tôi luôn thấy Ham-sa dễ dàng và thư 
thái. Dé để thiền hơn là Om Namah Shivaya, là - ta có thể nói sao nhỉ - câu chú “chính thức” 
của Yoga. Nhưng mới đây khi tôi trò chuyện với vị sư ấy thì ông bảo tôi cứ tiếp tục và dùng 
Ham-sa nếu điều đó giúp cho việc thiền định của tôi. Ông bảo, “Hãy thiền quán về bất cứ 
điều gì tạo ra một cuộc cách mạng trong tâm thức cô.” 


Vậy nên hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây với câu chú đó. 

Ham-sa. 

Tôi là Đó. 

Những tư tưởng đến, nhưng tôi không mấy bận tâm đến chúng ngoài nói với chúng gần 


như kiểu bà mẹ nói, “Ồ, mẹ biết các con là những đứa trẻ thích đùa... giờ thì ra ngoài chơi 
đi... Mẹ đang lắng nghe Thượng Đế.” 


Ham-sa. 


Tôi la Đó. 


https://thuviensach.vn 


Tôi ngủ thiếp đi một lúc. (Hay gì đó. Khi thiền, ta không bao giờ thật sự chắc điều ta nghĩ 
là ngủ có thật sự là ngủ không; đôi khi chỉ một tầng bậc khác của ý thức.) Khi tỉnh dậy, hay 
gi đó, tôi có thể cảm thấy thứ năng lượng điện màu xanh nhẹ nhàng rung động doc cơ thể 
mình, như làn sóng. Điều này có chút gây hoang mang, nhưng cũng thật kinh ngạc. Tôi 
không biết phải làm gì, nên chỉ nói thầm với năng lượng này. Tôi nói, “Ta tin ngươi,” và để 
đáp lại, nó tự khuếch đại, thành một khối. Giờ thì nó mạnh mẽ một cách đáng sợ, như bắt 
cóc toàn thể các giác quan. Nó ri ram đi lên từ dưới cột sống tôi. Tôi có cảm giác như cổ 
mình muốn duỗi ra và vặn, nên tôi để mặc nó như thế, và rồi tôi ngồi đó trong tư thế kỳ lạ 
nhất - ngồi thang đứng như một hành giả thực thụ, nhưng tai trái ghì sát trên vai trái. Tôi 
không biết tại sao đầu và cổ mình muốn làm thế, nhưng tôi sẽ không tranh luận với chúng; 
chúng khang khang muốn vậy. Năng lượng xanh ran rat liên tục lan tỏa suốt cơ thể tôi, và 
tôi có thể nghe thấy một âm thanh gõ nhẹ trong tai, và giờ thì nó phi thường đến nỗi tôi thật 
sự không thể đối phó nữa. Nó làm tôi sợ đến nỗi tôi nói với nó, “Ta vẫn chưa sẵn sàng!” và 
mở bừng mắt. Tất cả biến mất. Tôi hiện diện lại trong một căn phòng, trở lại với xung quanh 
mình. Tôi nhìn đồng hồ tay. Tôi đã ở đây - hay đâu đó - trong gần một giờ. 


Tôi thở dốc, thở dốc theo nghĩa đen. 


https://thuviensach.vn 


46 


Để hiểu chứng nghiệm đó là gì, cái gì đã xảy ra trong đó (tôi cũng muốn nói cả “trong động 
thiền” lẫn “trong tôi”) thì phải đề cập tới một đề tài khá bí truyền và dữ dội - cụ thể là, chủ 
đề kundalini shakti. 

Mọi tôn giáo trên thế giới déu đã từng có một nhóm nhỏ tín đồ tìm kiếm chứng nghiệm 
siêu việt, trực tiếp với Thượng Dé, tự miễn cho mình khỏi nghiên cứu kinh điển nền tang 
hay giáo điều để trực tiếp gặp gỡ đấng thiêng liêng. Điều thú vị về những nhà huyền bí này 
là ở chỗ, khi mô tả những chứng nghiệm của mình, tất cả họ đều mô tả cùng một sự kiện. 
Thông thường, sự hợp nhất của họ với Thượng Đế xảy ra trong trạng thái thiền, qua một 
nguồn năng lượng làm đầy toàn bộ cơ thể bằng thứ ánh sáng điện hoan hỉ. Người Nhật gọi 
năng lượng đó là ki, Phật tử Trung Hoa gọi là chi, người Bali gọi là taksu, tín đồ Cơ đốc gọi là 
Thánh Linh, thổ dan Kalahari gọi là n/um (những bậc thánh nhân của họ mô tả tương tự 
một năng lượng giống như con rắn đi dọc lên xương sống và thổi một cái lỗ trên đỉnh đầu 
qua đó các thần có thể đi vào). Các nhà thơ Sufi Hồi giáo gọi Năng lượng-Thượng Đế đó là 
“Người yêu quý” và viết những bài thơ sùng mộ về nó. Thổ dân Úc mô tả một con rắn từ trời 
nhập vào một thầy mo và cho ông những năng lực siêu nhiên, mãnh liệt. Trong truyền thống 
Kabbalah Do Thái người ta nói sự hợp nhất với linh thiêng này diễn ra suốt các giai đoạn 
thăng thiên tâm linh, với năng lượng chạy dọc xương sống qua một loạt các kinh mạch vô 
hình. 


Thánh Teresa xứ Avila, nhân vật huyền bí nhất của Thiên Chúa giáo, mô tả hợp nhất của 
mình với Thượng Đế như một sự thăng thiên ánh sáng vật lý qua bảy “lâu đài” bên trong 
bản thể mình, sau đó vỡ bùng vào trong sự hiện diện của Thượng Đế. Thánh thường đi vào 
trạng thái nhập định sâu đến nỗi các nữ tu khác không thể bắt được mạch của Người nữa. 
Thánh thường van xin các nữ tu đồng môn đừng nói cho bất kỳ ai về điều họ đã chứng kiến, 
vì đó là “một điều phi thường nhất và có thể gây nên những bàn tán đáng kể.” (Chưa kể một 
cuộc phỏng vấn có thể có với Quan tòa dị giáo.) Thánh viết trong nhật ký của mình, thách 
thức gay go nhất trong trầm tư mặc tưởng là không khuấy động trí tuệ lên, vì bất kỳ tư 
tưởng nào của tâm thức - ngay cả những cầu nguyện nhiệt thành nhất - cũng sẽ dập tắt 
ngọn lửa của Thượng Đế. Một khi trí tuệ rầy rà “bắt đầu soạn diễn văn và bịa ra lý lẽ, nhất là 
khi đây là những lý lẽ thông minh, nó sẽ sớm tưởng nó đang làm một việc quan trọng.” 
Nhưng nếu ta có thể vượt lên trên những tư tưởng này, Thánh Teresa giải thích, và thăng 
thiên đến Thượng Đế, “đó là một sự hoang mang thú vị, một sự điên rồ thần thánh, ở đó ta 
đạt đến minh triết đích thực.” Vô tình lặp lại những bài thơ của Hafiz, nhà huyền bí giáo 
phái Sufi của Ba Tư, người đã hỏi tại sao, với một Thượng Đế yêu thương ta đến vậy, tất cả 
chúng ta lại không phải là những kẻ sùng tín cuồng nhiệt, Thánh Teresa trong tự truyện của 
mình đã thốt lên, nếu những chứng nghiệm thần thánh này chỉ đơn thuần là sự rồ dại, vậy 
thì “con cầu khẩn ngài, Đức Cha, hãy để tất cả chúng con rồ dại!” 


Rồi, trong những câu tiếp trong cuốn sách của Thánh, nó giống như Người đang ngừng 
thở. Ngày nay khi đọc Thánh Teresa, ta gần như có thể cảm thấy Thánh đang xuất khỏi trải 
nghiệm mê sảng đó rồi nhìn quanh bầu không khí chính trị Tây Ban Nha thời Trung cổ 


https://thuviensach.vn 


(Người sống dưới thời một trong những bạo chúa tôn giáo hà khắc nhất trong lịch sử) và 
nghiêm trang, đầy ý thức trách nhiệm, xin lỗi vì sự phấn khích của mình. Thánh viết, “Hãy 
tha lỗi cho tôi nếu đã rất táo bao,” rồi lặp lại là mọi người nên lờ đi tất cả những lời lam 
nham của mình vì, tất nhiên, Người chỉ là một phụ nữ và là một con giun và một con chim 
nhại đáng khinh vân vân và vân vân... Ta gần như có thể thấy Thánh vuốt lại thẳng thớm 
chiếc áo nữ tu của mình và giấu kỹ những lon tóc buông x6a cuối cùng đó - bí mật thiêng 
liêng của Thánh, ngọn lửa mừng rực rỡ ẩn kín. 


Trong truyền thống Yoga Ấn Độ, bí mật thiêng liêng này được gọi là kundalini shakti và 
được mô tả như một con rán nằm cuộn tròn ở dưới xương sống cho đến khi được phóng 
thích nhờ cái chạm tay của một bậc thầy hay nhờ phép lạ, và rồi nó sẽ đi lên qua bảy chakra, 
hay luân xa, (mà ta cũng có thể gọi là bảy tòa lâu đài của linh hồn), và cuối cùng vượt qua 
đầu, bùng vỡ vào hợp nhất với Thượng Dé. Các hành gia nói những chakta này không tồn tại 
trong cơ thể xương thịt, nên đừng tìm kiếm nó ở đó; chúng chỉ tồn tại trong cơ thể vi tế, là 
cơ thể mà các đại sứ Phật giáo nhắc đến khi khuyến khích môn đệ mình rút một bản ngã 
mới mẻ từ cơ thể vật lý ra như cách ta rút thanh gươm ra khỏi vỏ. Anh bạn Bob của tôi, vốn 
là người học Yoga và nhà khoa học nghiên cứu thần kinh, bảo tôi rằng ý niệm về những 
chakra này luôn khích động anh, rằng anh muốn thật sự thấy chúng trong một cơ thể người 
được giải phẫu để tin là chúng tồn tại. Nhưng sau một chứng nghiệm thiền đặc biệt siêu 
nghiệm, anh bước ra với một hiểu biết mới về nó. Anh nói, “Cũng như trong viết lách tồn tại 
một sự thật chữ nghĩa và một sự thật thơ ca, trong con người cũng tồn tại một cấu trúc cơ 
thể theo nghĩa đen và một cấu trúc cơ thể có tính thơ. Một cái, ta có thể nhìn thấy, một cái 
thì không. Một được làm bằng xương, răng và thịt; một được hình thành từ năng lượng, ký 
ức và đức tin. Nhưng cả hai đều chân thật như nhau.” 


Tôi rất thích việc khoa học và sùng tín tìm thấy điểm giao nhau. Gần đây tôi đã đọc được 
bài báo trong The New York Times về một nhóm các nhà thần kinh học lắp thiết bị điện lên 
não một thầy tu Tây tạng tình nguyện cho chụp não thí nghiệm. Họ muốn xem điều gì xảy ra 
trong một tâm trí ở trạng thái siêu nghiệm, nói một cách khoa học, trong những phút giây 
giác ngộ. Trong tâm trí một người bình thường lúc họ suy nghĩ, một cơn bão sét sinh ra từ 
những tư tưởng và xung động xoáy lốc liên tục, được ghi lại trong máy chụp não là những 
chớp lóe vàng và đỏ. Đối tượng càng giận dữ hay xúc động mạnh, các chớp lóe đỏ đó càng 
cháy gay gắt hơn và đậm hơn. Nhưng tất cả những nhà thần bí suốt các thời đại và ở khắp 
các nền văn hóa đã mô tả sự tĩnh lặng của não trong thiền định, và nói rằng hợp nhất tối hậu 
với Thượng Đế là một thứ ánh sáng xanh mà họ có thể cảm thấy tỏa ra từ trung tâm xương 
sọ mình. Trong truyền thống Yoga, cái đó được gọi là “hạt trai xanh”, và nó là một mục đích 
mà những người tầm dao tìm kiếm. Không nghi ngờ gì nữa, vị thay tu Tây Tang này, trong 
trạng thái thiền được theo dõi, đã có thể an định tâm thức của mình trọn vẹn đến nỗi người 
ta không thấy một lóe sáng đỏ hay vàng nào. Quả thực, tất cả năng lượng thần kinh của vị 
thầy này cuối cùng đã tập hợp và thu vào trung tâm não của ông - ta có thể thấy điều đó 
diễn ra ngay trên máy phát hiện - vào một hạt ngọc trai ánh sáng nhỏ, xanh, lạnh. Đúng như 
những hành giả đã luôn mô tả. 

Đây là điểm đến của kundalini shakti. 


Trong Ấn Độ huyền bí, cũng như trong nhiều truyền thống Saman giáo, kundalini shakti 
được xem là một sức mạnh nguy hiểm không thể đùa nếu ta không được giám sát; hành giả 


https://thuviensach.vn 


thiếu kinh nghiệm có thể thực sự trở nên loạn óc với nó. Ta cần một vị thầy - một Sư phụ để 
hướng dẫn ta trên con đường này, và lý tưởng là một nơi an toàn - một Ashram - để thực 
hành. Người ta nói cái chạm của Sư phụ (hoặc đích thân theo nghĩa đen, hoặc qua một gặp 
gỡ siêu nhiên hơn, ví dụ như một giấc mơ) giải phóng năng lượng kundalini bị tắc nghẽn 
khỏi tư thế cuộn tròn dưới xương sống và cho phép nó bắt đầu hành trình đi lên hướng đến 
Thượng Đế. Giây phút giải phóng này được gọi là shaktipat, điểm đạo thiêng liêng, và đó là 
món quà cao quý nhất từ một bậc thầy đã giác ngộ. Sau cái chạm đó, môn đệ có thể vẫn phải 
nỗi lực hàng nhiều năm trời để đi đến giác ngộ, nhưng ít ra hành trình đã bắt đầu. Năng 
lượng đã được giải phóng. 


Tôi nhận được điểm đạo shaktipat hai năm trước, khi gặp Sư phụ mình lần đầu tiên, từ 
hồi ở New York. Lúc đó là vào một kỳ nghỉ cuối tuần tại Ashram của bà ở Catskills. Thành 
thực mà nói, tôi đã không cảm thấy gì đặc biệt sau đó. Tôi gần như hy vọng là sẽ có một gặp 
gỡ sững sờ kinh ngạc với Thượng Đế, có thể là một tia chớp xanh nào đó hay một ảo tưởng 
tiên tri, tôi kiểm tra cơ thể mình tìm những ảnh hưởng đặc biệt nhưng chỉ cảm thấy mơ hồ 
đói, như thường lệ. Tôi nhớ đã nghĩ là có lẽ mình không đủ đức tin để có thể chứng nghiệm 
bất kỳ điều gì thực sự dữ dội như kundalini shakti được khai thông. Tôi nhớ là đã nghĩ mình 
quá lý trí, không đủ trực giác, và rằng con đường sùng tín của mình có lẽ sẽ mang tính trí 
tuệ hơn là thần bí. Tôi có thể cầu nguyện, tôi có thể đọc kinh sách, tôi có thể nghĩ ra những ý 
tưởng thú vị, nhưng có lẽ không bao giờ tôi có thể thăng thiên lên đến được loại tuyệt phúc 
thiền định thiêng liêng mà Thánh Teresa đã mô tả. Nhưng điều đó cũng không sao. Tôi vẫn 
yêu thích thực hành sùng tín. Chỉ là kundalini shakti đó không dành cho tôi. 


Dù sao, ngày hôm sau, một điều thú vị đã thực sự xảy ra. Tất cả chúng tôi tập hợp lại bên 
Sư phụ lần nữa. Bà hướng dẫn chúng tôi vào trạng thái thiền định, và giữa tất cả những thứ 
ấy, tôi ngủ thiếp đi (hay bất kể trạng thái đó là gì) và có một giấc mơ. Trong giấc mơ này, tôi 
đang trên một bãi biển, ở biển. Những con sóng khổng lồ khiếp đảm và chúng hình thành 
rất nhanh. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện bên tôi. Đó chính là thầy của Sư phụ tôi - 
một hành giả uy lực vĩ đại mà ở đây tôi sẽ chỉ đề cập là “Swamiji” (trong tiếng Phạn có nghĩa 
là “thầy tu yêu dấu”). Swamiji đã mất năm 1982. Tôi chỉ biết ngài qua các bức ảnh ở 
Ashram. Tôi phải thừa nhận là ngay cả qua những bức ảnh tôi vẫn luôn thấy người này hơi 
quá dễ sợ, hơi quá quyền thế, hơi quá mãnh liệt đối với sở thích của mình. Tôi đã tránh nghĩ 
về ông trong một thời gian dài, và thường tránh cái nhìn chằm chằm của ông từ trên tường 
chiếu xuống tôi. Ông có vẻ quá uy lực. Ông không phải là kiểu Sư phụ của tôi. Tôi luôn thích 
vị nữ sư phụ đang sống cảm thông và đáng yêu của mình hơn nhân vật đã qua đời (nhưng 
vẫn còn dữ tợn) này. 


Nhưng giờ đây Swamiji đang hiện trong giấc mơ của tôi, đứng cạnh tôi trên bờ biển với 
tất cả quyền năng của ông. Tôi kinh hoảng. Ông chỉ về những đợt sóng đang tiến tới gần và 
nói nghiêm nghị: “Ta muốn con nghĩ ra một cách ngừng nó lại.” Thất kinh, tôi vớ lấy một 
cuốn sổ và cố vẽ những sáng chế có thể ngăn sóng biển tiến đến. Tôi vẽ những đập ngăn 
nước biển rồi những kênh và đập đồ sộ. Dù sao, tất cả những phác thảo của tôi đều quá ngu 
ngốc và vô ích. Tôi biết chuyện này không phải là sở trường của mình (tôi không phải là kỹ 
sư!) nhưng tôi có thể cảm thấy Swamiji đang theo dõi tôi, nóng lòng và đầy xét đoán. Cuối 
cùng, tôi chịu thua. Chẳng có ý định nào của tôi đủ thông minh hay mạnh mẽ để giữ cho 
những con sóng không xô tới. 


https://thuviensach.vn 


Đó là lúc tôi nghe thấy Swamiji cười. Tôi ngước nhìn người đàn ông Ấn nhỏ nhắn trong 
chiếc áo cà sa màu cam này, và ông ấy rõ ràng là đang cười đến vỡ bụng, gặp mình vì khoái 
chí, lau những giọt lệ mừng vui trên mắt. 

“Cho ta biết, con yêu,” ông nói, và ông chỉ ra mặt biển hùng vĩ đang dập dềnh, mạnh mẽ và 
bất tận. “Vui lòng cho ta biết - chính xác là con đã muốn ngăn nó ra sao?” 


https://thuviensach.vn 


47 


Đã hai đêm liền tôi mơ thấy một con rắn vào phòng mình. Tôi đã đọc được là điều này tốt 
lành về mặt tâm linh (và không chỉ trong các tôn giáo phương Tây; Thánh Ignatius đã không 
có các ảo ảnh về rắn trong suốt các chứng nghiệm bí nhiệm của mình); nhưng điều đó cũng 
không khiến rắn bớt mạnh mẽ và đáng sợ đi chút nào. Tôi tỉnh dậy toát cả mồ hôi. Thậm chí 
còn tệ hơn, một khi tôi tỉnh thức, tâm trí tôi lại lừa gạt tôi, giao nộp tôi cho một trạng thái 
hoảng loạn tôi chưa từng cảm thấy kể từ sau thời gian tồi tệ nhất của những năm ly dị. Ý 
nghĩ tôi cứ bay trở về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, về tất cả những xấu hổ và giận dữ đi 
kèm sự kiện đó. Tệ hơn nữa, tôi lại chỉ nghĩ về David. Tôi tranh cãi với anh ta trong trí tôi, 
tôi điên cuồng và cô độc, tôi nhớ lại tất cả những điều đau đớn anh ta đã nói hay làm với tôi. 
Còn nữa, tôi không thể thôi nghĩ về tất cả niềm hạnh phúc khi chúng tôi bên nhau, phấn 
khích ngất ngây trong những quãng thời gian tốt đẹp. Điều duy nhất tôi có thể làm là không 
nhào ra khỏi giường giữa đêm và gọi cho anh ta từ Ấn Độ chỉ để - tôi không biết nữa - chỉ để 
gác máy, có lẽ thế. Hay van xin anh ta yêu tôi trở lại. Hay đọc cho anh ta một bảng cáo trạng 
đanh thép về tất cả những khiếm khuyết tính cách của anh ta. 

Tại sao tất cả những điều ấy lại trồi lên lúc này? 

Tôi biết tất cả những người kỳ cựu ở Ashram này sẽ nói gì. Họ sẽ nói điều này hoàn toàn 
bình thường, rằng tất cả mọi người đều trải qua chuyện này, rằng trạng thái thiền đỉnh sâu 
sẽ khiến mọi thứ trồi lên, rằng ta chỉ đang dọn dẹp sạch tất cả yêu ma sót lại của mình... 
nhưng tôi đang trong một trạng thái cảm xúc mà tôi không thể chịu đựng và tôi không 
muốn nghe mớ lý thuyết lập dị nào của bất kỳ ai. Xin cám ơn rất nhiều, tôi nhận ra là điều ấy 
đang đến, xin cám ơn rất nhiều. Như cơn buồn nôn, nó đang đến. 

Không hiểu sao tôi đã có thể ngủ lại được, thật may, và tôi có một giấc mơ khác. Lần này 
thì không phải rắn, mà là một con chó gầy gò lêu nghêu, hung ác đang đuổi theo tôi và nói, 
“Ta sẽ giết cô. Ta sẽ giết cô và ăn thịt cô!” 

Tôi thức giấc khóc lóc và run ray. Tôi không muốn làm phiền người cùng phòng của mình, 
vậy nên tôi vào trốn trong phòng tắm. Phòng tắm, luôn là phòng tắm! Trời phù hộ, nhưng 
tôi lại trong một phòng tắm, lại giữa đêm, khóc lóc thảm thiết trong đơn độc trên sàn. Ôi thế 
gian lạnh léo - ta đã trở nên chán ngán mi và tất cả những cái phòng tắm kinh khiếp của mi. 

Khi không thể thôi khóc, tôi đi tìm cho mình một cuốn sổ và một cây bút (nơi ẩn náu cuối 
cùng cho một kẻ đang thấy hổ thẹn) và một lần nữa tôi ngồi cạnh toilet. Tôi mở một trang 
giấy trắng và nguệch ngoạc lời khẩn cầu tuyệt vọng giờ đã thân thuộc của mình: 

“TÔI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯỜI.” 

Rồi tôi thở ra một hơi dài khuây khỏa khi mà, trong chính chữ viết của tôi, người bạn kiên 
định của tôi (là ai vậy?) bắt đầu đến giải cứu tôi một cách trung thành: 


“Ta ở ngay đây. Được rồi. Ta yêu ngươi. Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi.” 


https://thuviensach.vn 


48 


Buổi thiền sáng hôm sau là một thảm họa. Tuyệt vọng, tôi van xin tâm trí tôi vui lòng 
tránh qua một bên và để tôi tìm thấy Thượng Đế, nhưng tâm trí tôi nhìn tôi trân trân với 
một sức mạnh đanh thép và nói, “Tôi sẽ không bao giờ để cô bỏ lơ tôi đâu.” 


Cả ngày hôm đó, quả thực tôi hằn học và giận dữ đến nỗi tôi lo cho mạng sống của bất kỳ 
ai gặp phải tôi. Tôi cắn cảu với người phụ nữ Đức tội nghiệp vì bà nói tiếng Anh không giỏi 
và bà không thể hiểu khi tôi chỉ chỗ cửa hàng sách cho bà. Tôi xấu hổ vì cơn thịnh nộ của 
mình đến nỗi tôi phải trốn trong một phòng tắm (lại một cái nữa!) và khóc, và rồi tôi giận vì 
mình khóc khi nhớ lời khuyên của Sư phụ là không bao giờ được suy sụp vì nếu không nó sẽ 
trở thành một thói quen.. nhưng bà biết gì về chuyện đó? Bà đã giác ngộ. Bà không thể giúp 
tôi. Bà không thể hiểu tôi. 

Tôi không muốn bất kỳ ai nói chuyện với tôi. Tôi không thể chịu đựng bất kỳ gương mặt 
nào đúng lúc này. Thậm chí tôi còn xoay xở tránh được Richard từ Texas một lúc, nhưng 
cuối cùng anh ấy tìm thấy tôi vào giờ ăn tối và ngồi xuống - người đàn ông can đảm - ngay 
giữa khi tôi cảm thấy cơn nguyền rủa bản thân đang bốc lên đen kịt. 

“Chuyện gì làm cô căng thẳng vậy?” anh lè nhè, ngậm cây tăm trong miệng như thường lệ. 

“Đừng hỏi,” tôi nói, nhưng rồi tôi bắt đầu nói và kể cho anh nghe tất cả (không sót một chi 
tiết), rồi kết luận, “Và tệ nhất là, tôi không thể thôi ám ảnh về David. Nhưng tôi tưởng mọi 
chuyện với anh ta đã xong xuôi rồi, nhưng giờ tất cả lại trỗi dậy.” 


Anh nói, “Cho nó thêm sáu tháng nữa, cô sẽ cảm thấy khá hơn.” 
“Tôi đã cho nó mười hai tháng rồi, Richard.” 


“Vậy thì thêm sáu tháng nữa. Cứ quẳng cho nó thêm sáu tháng nữa cho đến khi nó cút đi 
chỗ khác. Mấy chuyện như vậy cần có thời gian.” 


Tôi thở ra qua lỗ mũi làn hơi nóng hổi, như bò thở. 


“Hàng Tạp Hóa a,” Richard nói, “nghe tôi này. Một ngày nào đó cô sẽ hồi tưởng khoảnh 
khắc này của đời mình như một thời gian buồn đau ngọt ngào biết chừng nào. Cô sẽ thấy là 
mình đã tang thương và cõi lòng tan nát, nhưng đời cô đã thay đổi và cô đã ở trong một nơi 
tốt nhất có thể trên thế giới để làm điều này - trong một nơi tín ngưỡng dep dé, được bảo 
bọc trong ân huệ. Hãy nắm lấy thời gian này, mỗi phút giây của nó. Hãy để mọi việc tự nó 
giải quyết ở đây tại Ấn Độ này.” 

“Nhưng tôi that sự yêu anh ay.” 


“Làm như ghê gớm lắm. Vậy là cô phải lòng ai đó. Cô không thấy chuyện gì đã xảy ra sao? 
Ga đó chạm đến một nơi trong trái tim cô sâu thắm hơn cô tưởng mình có thé đạt đến, ý tôi 
là cô đã bị hạ gục, bồ ơi. Nhưng tình yêu cô cảm nhận đó, nó chỉ là sự khởi đầu. Cô chỉ mới 
nếm mùi tình yêu thôi. Đó chỉ là thứ tình yêu tai họa rẻ tiền lòe loẹt nhỏ nhít hạn hẹp. Hãy 
đợi đến khi cô thấy mình có thể yêu sâu đậm hơn vậy nhiều đến thế nào. Đồ quỷ tha, Hàng 


https://thuviensach.vn 


Tạp Hóa à - một ngày nào đó cô sẽ có khả năng yêu thương cả thế gian này. Đó là định 
mệnh của cô. Đừng có cười!” 


“Tôi đâu có cười.” Tôi đang khóc thực sự. “Và xin đừng cười nhạo tôi lúc này, nhưng tôi 
nghĩ lý do tôi khó lòng quên được anh ấy là vì tôi thật sự tin David là bạn tâm giao của 
mình.” 


“Có thể anh ta là thế. Vấn đề của cô là cô không hiểu từ đó nghĩa là gì. Người ta nghĩ bạn 
tâm giao là người phù hợp hoàn hảo với mình, và đó là cái ai cũng muốn. Nhưng một bạn 
tâm giao đích thực là một tấm gương, là người chi cho ta tất cả những gi níu giữ ta, là người 
giúp chính ta lưu tâm đến ta để có thể thay đổi đời mình. Một bạn tâm giao chân chính có lẽ 
là người quan trọng nhất ta từng gặp, vì họ giật sập những bức tường của ta và tát cho ta 
tỉnh. Nhưng sống với một bạn tâm giao mãi mãi w? Không. Quá đau đớn. Những ban tâm 
giao, họ bước vào đời tôi ta chỉ để vén cho ta thấy một tầng khác của bản thân ta, và rồi họ 
ra đi. Và ơn trời vì điều đó. Vấn đề của cô là, cô chỉ không thể không nghĩ đến người này 
nữa. Đã xong hết rồi, Hàng Tạp hóa à. Mục đích David là thức tỉnh cô, đưa cô ra khỏi cuộc 
hôn nhân cô cần phải rời bỏ, phê bình nghiêm khắc bản ngã cô một chút xíu, chỉ cho cô thấy 
những chướng ngại và những say mê của cô, mở toang trái tim cô để ánh sáng mới có thé 
rọi vào, làm cô tuyệt vọng và mất tự chủ đến nỗi cô phải chuyển hóa đời mình, rồi giới thiệu 
cô với vị đạo sư của cô và rồi cút. Đó là nhiệm vụ của anh ta, và anh ta đã làm rất tốt, nhưng 
giờ đã xong rồi. Vấn đề là, cô không thể chấp nhận rằng mối quan hệ này có thời hạn sử 
dụng thật sự ngắn. Cô như con chó ở đống rác vậy, cưng à - cô chỉ liếm một cái hộp thiếc 
rỗng, cố moi thêm từ đó chút dinh dưỡng. Và nếu cô không cần thận, cái đó có thể sẽ kẹt 
cứng nơi mõm cô mãi mãi và khiến cuộc đời cô trở nên thảm thương. Nên nhả nó ra đi.” 

“Nhưng tôi yêu anh ta.” 

“Vậy yêu anh ta đi.” 


“Vậy nhớ anh ta đi. Gửi đến anh ta ít tình yêu và ánh sáng mỗi khi cô nghĩ về anh ta, và rồi 
quên nó đi. Cô chỉ ngại buông những mau David cuối cùng ra vì rồi cô sẽ thật sự cô don, va 
Liz Gillbert sợ muốn chết chuyện sẽ xảy ra nếu cô ta thực sự cô đơn. Nhưng đây là cái cô 
phải hiểu, Hàng Tạp Hóa à. Nếu cô dọn sạch trong tâm trí mình tất cả chỗ lúc này cô đang 
chứa những ám ảnh về gã ấy, cô sẽ có một khoảng chân không ở đó, một nơi rộng mở - một 
lối vào. Và thử đoán xem vũ trụ sẽ làm gi với lối vào đó? Vũ trụ sé ùa vào - Thượng Dé sẽ ùa 
vào - và lấp đầy cô bằng nhiều tình yêu hơn cả cô từng mơ ước. Nên hãy ngừng dùng David 
để chặn lối vào đó đi. Để mọi chuyện tự nhiên đi.” 

“Nhưng tôi ước tôi va David có thé...” 

Anh cắt ngang. “Thấy không, giờ thì đó là vấn đề của cô. Cô ước nhiều quá, cưng à. Cô phải 
thôi đeo cái chạc xương đòn của mình ở chỗ lẽ ra là của xương sống.” 

Câu này làm tôi cười lần đầu tiên trong ngày. 

Rồi tôi hỏi Richard, “Vậy bao lâu thì tất cả những buồn đau này mới qua đi?” 

“Cô muốn một ngày cụ thể à?” 


“Đúng vậy.” 


https://thuviensach.vn 


“Thứ gì đó để cô khoanh tròn trong lịch sao?” 

“Đúng.” 

“Để tôi nói với cô điều này, Hàng Tạp Hóa - cô có một số vấn đề nghiêm trọng về kiểm 
soát.” 


Cơn thịnh nộ của tôi khi nghe câu này thiêu đốt tôi như một ngọn lửa. Vấn đề về kiểm soát 
uw? TÔI u? Tôi thực sự nghĩ đến chuyện tát Richard vì sự xúc phạm này. Và rồi, chính từ cái 
cùng cực tổn thương vì bị xúc phạm này mà sự thật xuất hiện. Sự thật tức thì, hiển nhiên và 
buồn cười. 

Anh ấy hoàn toàn đúng. 

Ngọn lửa trong tôi tắt ngấm, nhanh như khi xuất hiện. 

“Anh hoàn toàn đúng,” tôi nói. 

“Tôi biết mình đúng, cưng à. Nghe này, cô là một phụ nữ mạnh mẽ và cô đã quen với việc 
có được cái cô muốn từ cuộc đời, rồi cô không có được cái cô muốn trong vài mối quan hệ 
vừa qua của mình và điều đó khiến cô hoàn toàn bối rối. Chồng cô không cư xử theo cách cô 
muốn anh ta phải vậy và David cũng không. Cuộc đời một lần đã không tuân theo cách cô 
muốn. Và không có gì làm một kẻ khoái kiểm soát sợ hơn là cuộc sống không tuân theo cách 
của cô ta.” 

“Đừng gọi tôi là một kẻ khoái kiểm soát, xin anh đấy.” 

“Cô có vấn đê về kiểm soát, Hàng Tạp Hóa à. Thôi nào. Chưa từng ai nói với cô điều này à?” 

(Ò... đúng. Nhưng chuyện ly di ai đó khiến ta gần như ngừng nghe tất cả những thứ tồi tệ 
họ nói về ta sau một thời gian.) 

Nên tôi tươi tỉnh trở lại và thú nhận. “Được, tôi nghĩ có lẽ anh đúng. Có lẽ tôi có vấn đề về 
kiểm soát. Chỉ lạ là anh nhận ra. Vì tôi không nghĩ nó rõ đến thế nếu nhìn từ bề ngoài. Y tôi 
là - tôi cá phần lớn người ở đây không thể thấy vấn đề kiểm soát của tôi khi nhìn tôi lần đầu 
tiên." 

Richard từ Texas cười to đến nỗi anh suýt đánh rơi cái tăm. 

“Họ không thể à? Cưng yêu - Ray Charles còn có thể thấy vấn đề kiểm soát của cô nữa là!” 

“Được, tôi nghĩ tôi đã xong cuộc chuyện trò này rồi, cám ơn anh.” 

“Cô phải học cách buông ra, Hàng Tạp Hóa à. Nếu không cô sẽ làm mình bệnh đó. Sẽ 
không bao giờ có một giấc ngủ đàng hoàng nữa. Cô sẽ chỉ trằn trọc, hành hạ mình vì đã có 
một thất bại tồi tệ đến thế trong đời. Điều gì không ổn với mình? Tại sao mình làm rối tung 
mọi mối quan hệ của mình? Tại sao mình thất bại như vậy? Để đoán xem - có lẽ đó là điều tối 
qua cô thức hàng giờ để làm với mình lần nữa.” 

“Thôi được, Richard, đủ rồi,” tôi nói. “Tôi không muốn anh lang vang trong đầu tôi nữa.” 


“Vậy thì đóng cửa đi,” hành giả Texas khổng lồ của tôi nói. 


https://thuviensach.vn 


49 


Hồi tôi chín tuổi, sắp lên mười, tôi đã thật sự trải qua một cuộc khủng hoảng siêu hình. Có 
lẽ lứa tuổi đó còn quá sớm đối với một chuyện như vậy, nhưng tôi đã luôn là đứa trẻ sớm 
phát triển. Tất cả xảy ra vào mùa hè giữa lớp bốn và lớp năm. Tôi sắp lên mười tuổi vào 
tháng Bảy, và có gì đó trong sự chuyển tiếp từ chín lên mười - từ một chữ số lên hai chữ số - 
đã làm tôi thật sự bị sốc, một cơn hoảng loạn về tồn tại, thường thường vẫn dành cho 
những người bước sang tuổi năm mươi. Tôi nhớ đã nghĩ rằng cuộc đời lướt qua tôi nhanh 
quá. Có vẻ như mới hôm qua đây thôi tôi ở trường mẫu giáo, và giờ thì tôi đã sắp lên mười. 
Tôi sẽ sớm là một thiếu niên, rồi một trung niên, một người lớn tuổi, rồi chết. Và tất cả mọi 
người khác cũng già đi siêu tốc độ. Tất cả mọi người sẽ sớm chết đi. Bố mẹ tôi sẽ chết. Bạn 
bè tôi sẽ chết. Con mèo của tôi sẽ chết. Chị gái tôi đã gần vào trung học, tôi có thể nhớ 
dường như chỉ một giây phút trước đây thôi chị vào lớp một, mang đôi với dài tới đầu gối, 
mà giờ chị đã học trung học rồi ư? Rõ ràng sẽ không bao lâu nữa chị sẽ chết, mục đích của 
tất cả những chuyện này là gì? 


Điều kỳ lạ nhất về cuộc khủng hoảng này là chẳng có gì cụ thể để khơi gợi nó cả. Không có 
bạn bè hay người thân chết để tôi lần đầu tiên nếm trải về chết chóc, tôi cũng không đọc hay 
thấy bất cứ điều gì đặc biệt về cái chết; tôi vẫn chưa đọc cuốn Charlotte’s Web!321. Nỗi hoảng 
sợ tôi cảm thấy ở tuổi lên mười này không gì hơn là một nhận thức tự phát và đầy đủ về 
bước đi không thể tránh khỏi của chết chóc, và tôi đã không có vốn từ tâm linh để giúp 
chính mình xoay xở. Chúng tôi là những tín đồ Tin lành, mà thậm chí còn không phải là 
những tín đồ sùng đạo. Chúng tôi chỉ đọc lời cầu nguyện trước bữa ăn tối Giáng sinh và lễ 
Ta ơn và thang hoặc mới đi lễ. Bố tôi chọn ở nhà vào các buổi sáng Chủ nhật, tìm thấy thực 
hành tín ngưỡng trong việc làm nông. Tôi hát trong dàn dồng ca vì tôi thích hát; cô chị xinh 
xắn của tôi là một thiên thần trong đám rước Giáng sinh. Mẹ tôi dùng nhà thờ như một tổng 
hành dinh để từ đó tổ chức các việc thiện với các hoạt động tình nguyện cho cộng đồng. 
Nhưng ngay cả trong nhà thờ đó, tôi nhớ đã không có nhiều thảo luận về Thượng Đế. Dù 
sao, đây là New England, và từ Thượng Đế thường làm người Yankee bực dọc. 


Cảm giác bất lực khiến tôi choáng ngợp. Điều tôi muốn làm là kéo một cái phanh khẩn cấp 
đồ sô nào đó trên vũ trụ, như mấy cái phanh tôi thấy trên chiếc xe điện ngầm trong chuyến 
đi của toàn trường đến thành phố New York. Tôi muốn gọi một khoảng lặng, để yêu cầu mọi 
người DỪNG cho đến khi tôi có thể hiểu ra mọi chuyện. Tôi cho rằng cái thôi thúc buộc cả 
vũ trụ dừng trong đường đi của nó cho đến khi tôi hiểu thấu bản thân mình này, có lẽ là 
điểm khởi đầu của cái mà anh bạn thân Richard từ Texas của tôi gọi là “những vấn đề về 
kiểm soát” của tôi. Dĩ nhiên, những cố gắng và lo lắng của tôi là vô ích. Tôi càng nhìn thời 
gian nhiều hơn, nó càng quay nhanh hơn, và mùa hè đó trôi qua nhanh đến nỗi làm tim tôi 
đau nhói, tôi nhớ và cuối mỗi ngày tôi đã nghĩ, “Một ngày nữa lại trôi qua,” rồi òa lên khóc. 

Tôi có một người bạn hồi học trung học giờ đang làm việc với người khuyết tật trí tuệ, 
anh ấy nói các bệnh nhân mắc chứng tự kỷ có một nhận thức đặc biệt thương tâm về thời 
gian trôi qua, như thé họ chưa bao giờ có tấm màng lọc tinh thần cho phép tất cả những 
người bình thường chúng ta thỉnh thoảng quên đi sự chết chóc và cứ sống. Một trong các 


https://thuviensach.vn 


bệnh nhân của Rob mỗi đầu ngày lại hỏi anh ngày tháng, và cuối mỗi ngày lại hỏi, “Rob - khi 
nào thì lại đến mùng bốn tháng Hai?” Và trước khi Rob có thể trả lời, gã lắc đầu buồn bã và 
nói, “Tôi biết, tôi biết, đừng bận tâm... phải đến sang năm, đúng không?” 

Tôi biết cảm giác này thân thuộc với tôi lắm. Tôi biết nỗi khát khao u buồn làm chậm lại 
cái chấm hết của một ngày mồng bốn tháng Hai nữa. Nỗi buồn này là một trong những thử 
thách lớn lao trong thử nghiệm trên con người của tạo hóa. Như chúng ta đều biết, chúng ta 
là loài duy nhất trên hành tỉnh được trao món quà - hay có lẽ là tai họa - ý thức về sự chết 
chóc của chính mình. Tất cả mọi thứ ở đây cuối cùng rồi sẽ chết; chúng ta chỉ là những kẻ 
may mắn có thể nghĩ về thực tế này mỗi ngày. Ta sẽ đương đầu với thông tin này như thế 
nào? Lúc chín tuổi, tôi đã không thể làm gì khác ngoài khóc lóc. Về sau, qua nhiều năm, ý 
thức quá nhạy cảm của tôi về tốc độ thời gian dẫn tôi đến chỗ buộc mình nếm trải cuộc sống 
với một nhịp độ tối đa. Nếu tôi phải có một chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến vậy trên trái 
đất, giờ tôi phải làm tất cả những gi có thé để trải nghiệm nó. Tất cả chu du, tất cả lãng mạn, 
tất cả tham vọng, tất cả mì ống là vì thế. Chị tôi có một người bạn vẫn tưởng Catherine có 
hai hay ba cô em gái, vì cô ấy luôn nghe chuyện về cô em gái ở châu Phi, cô em gái đang làm 
việc tại một nông trại ở Wyoming, cô em gái đang làm phục vụ quầy rượu ở New York, cô 
em gái đang viết sách, cô em gái đã lập gia đình - chắc chắn đây không thể cùng là một 
người? Thực vậy, nếu tôi có thể phân thân thành nhiều Liz Gilbert, tôi sẽ sẵn sàng làm vậy, 
để không bỏ lỡ một giây phút nào của cuộc sống. Tôi đang nói gì vậy? Tôi đã chẻ mình thành 
nhiều Liz Gilbert rồi, tất cả họ đều đồng loạt sụp xuống vì kiệt quệ trên sàn phòng tắm ở 
ngoại ô một đêm, đâu đó tuổi ngoài ba mươi. 

Ở đây tôi phải nói là tôi biết không phải tất cả mọi người đều trải qua loại khủng hoảng 
siêu hình này. Một số người trong chúng ta được kiểm soát bằng mạch điện điện tử để khắc 
khoải về chết chóc, trong khi một số khác hoàn toàn có vẻ thoải mái hơn với tất cả điều này. 
Dĩ nhiên, ta gặp rất nhiều người thờ ơ trong thế giới này, nhưng ta cũng gặp những người 
dường như có thể khoan hòa chấp nhận các nguyên lý vận hành của vũ trụ và thật tình 
không có vẻ buồn phiền vì những nghịch lý và bất công của nó. Bà của một người bạn tôi 
từng bảo cô ấy, “Trên thế gian này chẳng có rắc rối trầm trọng nào mà không thể được chữa 
lành bằng một chầu tắm nước nóng, một ly whisky và quyển Sách Cầu nguyện Chung.” Với 
một số người, điều đó không còn nghỉ ngờ gì nữa. Với những người khác, cần có những biện 
pháp quyết liệt hơn. 


Và giờ tôi sẽ đề cập đến người bạn nông dân sản xuất bơ sữa từ Ireland của tôi - nhìn bề 
ngoài, anh là một tính cách khó có khả năng gặp nhất ở một Ashram Ấn Độ. Nhưng Sean là 
một trong những người giống tôi, sinh ra với một khao khát, một giận dữ và thôi thức 
không ngừng muốn hiểu được vận hành của tồn tại. Vì giáo xứ nhỏ bé của anh ở Quận Cork 
dường như không có bất kỳ câu trả lời nào trong những câu trả lời này, vào những năm 
1980 anh rời nông trại để rong ruổi khắp Ấn Độ, tìm kiếm sự thanh thản nội tâm qua Yoga. 
Vài năm sau, anh trở về nông trại quê nhà ở Ireland. Anh ngồi ở bếp trong căn nhà bằng đá 
cũ với cha mình - một người suốt đời là nông dân và rất ít lời - và Sean kể cho cha về tất cả 
những khám phá tâm linh ở phương Đông kỳ lạ. Bố Sean lắng nghe không mấy quan tâm, 
nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, hút tẩu thuốc. Ông chẳng nói gì cho đến khi Sean nói, “Bố à - 
chuyện thiền định này, nó là cái quyết định trong việc chỉ dạy sự thanh thản. Nó có thể thật 
sự cứu rỗi đời ta. Nó dạy ta an định tâm trí mình.” 


https://thuviensach.vn 


Bố anh quay sang anh và ân cần nói, “Bố có một tâm trí tĩnh lặng rồi, con trai,” rồi tiếp tục 
đăm đăm nhìn ngọn lửa. 


Nhưng tôi không có. Sean cũng không có. Nhiều người trong chúng ta không có. Nhiều 
người trong chúng ta nhìn vào ngọn lửa và chỉ thấy địa ngục. Tôi phải tích cực học cách làm 
cái mà bố Sean, hình như sinh ra đã biết - làm sao để, như Walt Whitman từng viết, “đứng 
tách riêng khỏi lôi và kéo... mà vui thú, mãn nguyện, bi mẫn, nhàn nhã, toàn vẹn... vừa ở 
trong và ở ngoài cuộc chơi, vừa ngắm nhìn và ngạc nhiên với tất cả.” Thế nhưng, thay vì vui 
thú, tôi chỉ bất an. Thay vì ngắm nhìn, tôi điều tra và can thiệp. Mới đây khi cầu nguyện tôi 
đã nói với Thượng Đế, “Người hãy nghe - tôi hiểu là một cuộc sống không suy xét thì chẳng 
đáng sống, nhưng ngài có nghĩ một ngày nào đó tôi có thể có một bữa ăn trưa mà không 
phải kiểm tra không?” 


Truyền thuyết Phật giáo có một câu chuyện về những phút giây ngay sau khi Đức Phật 
đắc đạo. Đó là khi - sau ba mươi chín ngày tham thiénl33! - bức man ảo giác cuối cùng rơi 
xuống và sự vận hành chân thật của vũ trụ tỏ lộ trước Đức Thế Tôn, người ta kể lại ngài đã 
mở mắt và nói ngay lập tức, “Điều này không thể giáo huấn.” Nhưng rồi cuối cùng, ngài đổi 
ý, quyết định là ngài sẽ nhập thế, và thử dạy hành thiền cho một nhóm nhỏ đệ tử. Ngài biết 
rằng chỉ có một phần trăm nhỏ nhoi số người sẽ được lợi lạc từ (hay có quan tâm) giáo 
huấn của ngài. Da số nhân loại, ngài nói, có con mắt bị bụi mê lầm che phủ đến nỗi họ sé 
không bao giờ nhìn thấy chân lý, bất luận ai cố gắng giúp họ. Một số ít người khác (như bố 
của Sean, có lẽ) đã có con mắt sáng rõ và thanh thản tự nhiên đến nỗi họ không cần hướng 
dẫn hay trợ giúp nào cả. Nhưng rồi cũng có những người mà mắt họ chỉ phần nào bị bụi 
bặm che phủ, và những người này có thể, với sự giúp đỡ của những bậc chân sư, được giáo 
huấn để rồi đây sẽ thấy được rõ ràng hơn. Đức Phật đã quyết định ngài sẽ trở thành một 
người thầy vì lợi ích của thiểu số đó - “cho những người chỉ bị ít bụi che mắt.” 


Tôi tha thiết mong mình là một trong số những người bị bụi bít kín mắt ở mức vừa phải 
đó, nhưng tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là mình đã bị hoàn cảnh dồn vào thế phải 
tìm ra thanh thản nội tâm với những phương pháp có thể có vẻ hơi quyết liệt trong mắt mọi 
người. (Ví dụ, lúc còn ở New York, khi tôi bảo một người bạn của mình là tôi sắp đi Ấn Độ 
để sống trong một Ashram và tìm kiếm sự thiêng liêng, anh ấy thở dài rồi nói, “Ôi chao, một 
phần trong tôi khát khao gì điều đó.”) Dù sao, tôi không biết rằng mình có nhiều chọn lựa. 
Tôi đã điên cuồng tìm kiếm sự mãn nguyện trong rất nhiều năm bằng rất nhiều cách, và tất 
cả những sở đắc và thành tựu này - cuối cùng chúng làm ta kiệt sức. Cuộc sống - nếu ta cứ 
đuổi theo nó quá, nó sẽ chỉ phối ta tới tận khi chết. Thời gian - khi bị săn đuổi như một tên 
cướp - sẽ xử sự như tên cướp; luôn ở một thành phố hay một căn phòng phía trước ta, thay 
đổi tên và màu tóc để lẩn tránh ta, lén ra cửa sau nhà trọ vừa khi ta nên gót giày dọc hành 
lang với cái lệnh khám xét mới nhất của ta, chỉ để lại một điếu thuốc cháy dở trong cái gạt 
tàn để trêu chọc ta. Một lúc nào đó ta phải dừng thôi vì sẽ không thể: Ta phải thú nhận là ta 
không thể tóm nó. Rằng ta lẽ ra không nên tóm nó. Một lúc nào đó, như Richard vẫn nói với 
tôi, ta sẽ phải buông ra, phải ngồi yên để sự mãn nguyện đến với ta. 

Buông ra, tất nhiên, là một sự táo bạo đáng sợ đối với những ai tin rằng thế giới đang 
xoay chỉ vì nó có một cái tay quay trên đầu mà ta có thể tự mình vặn, và rằng nếu chúng ta 
đánh rơi cái tay quay này dù chỉ một giây phút, thì ôi thôi - đó sẽ là ngày tận thế của vũ trụ. 
Nhưng cứ thử thả nó ra, Hàng Tạp Hóa à. Đây là thông điệp tôi đang nhận. Giờ thì ngồi yên 


https://thuviensach.vn 


tĩnh và dừng sự tham gia không ngừng nghỉ của ta lại. Nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Suy 
cho cùng, chim chóc sẽ chẳng đâm sam từ trên trời xuống chết giữa đường bay. Cây cối sé 
không khô héo rồi chết, những dòng sông không chảy máu đỏ ngầu. Cuộc sống tiếp diễn. 
Ngay cả khi bưu điện Ý cứ rề rề làm việc của nó mà không có ta - tại sao ta cứ quá xác quyết 
rằng sự quản lý vi mô của ta đối với mỗi giây phút trong toàn thể thế giới này là thiết yếu 
đến thế? Tại sao ta không để mặc nó? 

Tôi đã nghe thấy lập luận này và thấy lôi cuốn. Lý trí tôi tin điều này. Tôi thật sự tin. 
Nhưng rồi tôi tự hỏi - với tất cả khát khao không nguôi của mình, với tất cả nhiệt tình kích 
động của mình và với bản chất đói khát ngu ngốc này của mình - thay vì thế, mình phải làm 
gi đây với năng lượng của mình? 


Câu trả lời ấy vẫn thường đến: 


Tìm kiếm Thượng Đế, Sư phụ tôi khuyên. Hãy tìm kiếm Thượng Đế như một người đàn ông 
với cái đầu bốc cháy tìm nước. 


https://thuviensach.vn 


50 


Trong giờ thiền sáng hôm sau, tất cả những ý nghĩ đáng ghét cũ mèm cay độc của tôi lại 
xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ về chúng như những người tiếp thị từ xa phiền phức, cứ gọi vào 
những lúc không thích hợp nhất. Suy cho cùng, điều tôi sợ khi thiền là nhận ra tâm thức 
mình thực ra không phải là một nơi thú vị gì lắm. Trong thực tế tôi thật sự chỉ nghĩ về mình, 
và tất cả những đớn đau trong hôn nhân của mình, và tất cả những lỗi lầm mình phạm phải, 
và tất cả những sai lầm chồng tôi đã mắc phải, và rồi (từ đề tài u ám không có đường lui 
này) tôi bắt đầu nghiền ngẫm về David... 

Chuyện này đang trở nên rối tinh lên, rất thật lòng mà nói. Ý tôi là - giờ tôi đang ở nơi tìm 
kiếm thiêng liêng này trong lòng Ấn Độ, và tôi chỉ có thể nghĩ đến mỗi bạn trai cũ của mình 
thôi sao? Tôi là ai vậy, đang học lớp tám ư? 


Và rồi tôi nhớ một câu chuyện mà cô bạn - nhà tâm lý học - Deborah của mình đã từng 
kể. Hồi thập niên 1980, thành phố Philadelphia hỏi cô có thể tình nguyện tư van tâm lý cho 
một nhóm người tị nạn Campuchia không - thuyền nhân - những người vừa đến thành phố. 
Deborah là một nhà tâm lý học hiếm có, nhưng cô đã thoái chí khủng khiếp với nhiệm vụ 
này. Những người Campuchia này đã chịu đựng những điều tồi tệ nhất mà con người có thể 
bắt nhau phải chịu - diệt chủng, cưỡng hiếp, tra tấn, đói, người thân bị giết ngay trước mắt, 
rồi những năm dài trong trại tị nạn và những chuyến đi nguy hiểm bằng thuyền đến 
phương Tây mà trên đó người ta chết và xác chết làm thức ăn cho cá mập - Deborah có thể 
giúp đỡ những người này sao đây? Cô có thể khả dĩ thông cảm nỗi đau của họ thế nào đây? 

“Nhưng bồ có biết,” Deborah kể lại cho tôi, “tất cả những người này muốn nói về điều gi 
khi họ có thể gặp một người tư vấn không?” 

Tất cả chỉ có thế này: tôi đã gặp anh chàng này ở trại tị nạn, và chúng tôi phải lòng nhau. 
Tôi nghĩ anh ta thật lòng yêu tôi, nhưng rồi chúng tôi phải tách ra ở những thuyền khác nhau, 
và anh ấy thân thiết với em họ tôi. Giờ thì anh đã cưới cô ấy, nhưng anh nói anh thật sự yêu 
tôi, và anh cứ gọi cho tôi, và tôi biết tôi nên bảo anh di di, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy và không 
thể thôi nghĩ về anh ấy. Và tôi không biết phải lam gi... 

Chúng ta giống như vậy. Một cách tập thể, như một giống loài, đây là tâm cảnh của chúng 
ta. Một lần tôi gặp một bà già đã gần một trăm tuổi, bà bảo tôi, “Chỉ có hai câu hỏi loài người 
vẫn luôn phân tranh trong suốt lịch sử. Anh yêu tôi chừng nào? Và Ai có quyền? Mọi thứ còn 
lại thì cách nào đó có thể xoay xở được. Nhưng hai câu hỏi về tình yêu và kiểm soát này làm 
hư hỏng tất cả chúng ta, ngáng chân ta và gây ra chiến tranh, tai họa và đau khổ. Và cả hai 
câu hỏi này, không may lại là (hay có lẽ rõ ràng là) cái tôi đang đối phó tại Ashram này. Khi 
tôi ngồi trong tĩnh lặng và quán sát tâm trí mình, chỉ những câu hỏi về ham muốn và kiểm 
soát hiện lên khuấy động tôi, và sự khuấy động này là cái ngăn tôi tiến về phía trước. 

Sáng hôm đó, sau chừng một giờ suy nghĩ khổ sở, khi cố đi sâu trở lại vào trạng thái thiền 
định, tôi mang theo một ý tưởng mới: cảm thông. Toi hỏi tìm mình có thể vui lòng phả vào 
tâm hồn tôi một cái nhìn rộng lượng hơn về hoạt động của tâm thức tôi không. Thay vì nghĩ 
rằng tôi là một kẻ thất bại, có lẽ tôi nên chấp nhận mình chỉ là một con người - mà còn là 


https://thuviensach.vn 


một người bình thường nữa? Các tư tưởng ùa đến như thường lệ - được thôi, đành vậy - và 
rồi những cảm xúc đi kèm cũng trỗi dậy. Tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng và đầy phán xét về 
bản thân, cô đơn và giận dữ. Nhưng rồi một lời đáp mạnh mẽ sôi lên từ đâu đó trong những 
hang lớn sâu thẳm nhất trong tim tôi, và tôi tự nhủ, “Ta sẽ không đánh giá mi vì những ý 
nghĩ nay.” 

Tâm trí tôi cố phản đối, nói rằng, “Ừ, nhưng cô là một kẻ thất bại như thế, cô là một kẻ bại 
trận như thế, cô sẽ không bao giờ lên đến được dau ca...” 

Nhưng đột nhiên như thể có một con sư tử đang rống từ trong ngực tôi, cuốn phăng tất cả 
những lời quyến dụ này ra. Một giọng gầm vang trong tôi chẳng giống bất cứ thứ gì tôi đã 
từng nghe thấy trước đây. Bên trong tôi nó âm vang, dai dang đến nỗi tôi thực sự phải mim 
chặt môi vì sợ rằng nếu mình mở miệng và để âm thanh này thoát ra ngoài, nó có thể sẽ làm 
rung chuyển nền móng của những tòa nhà xa đến tận cả Detroit. 


Và đây là điều nó gầm: 


MI KHÔNG HINH DUNG ĐƯỢC TINH YÊU CUA TA MANH ME 
DUONG NAO ĐÂU!!!!! 


Những ý nghĩ huyén thuyén, tiêu cực trong tri tôi tan tac trong luồng gió của lời nói này 
như chim chóc, thỏ lớn và linh dương - chúng cong đuôi chạy ra khỏi nơi đó, kinh hoàng. 
Tiếp theo là tĩnh lặng. Một sự yên lặng đáng sợ, rung động và mãnh liệt. Con sư tử trong 
hoang mạc tim tôi quan sát vương quốc yên tĩnh mới mẻ này một cách hài lòng. Y liếm hai 
bên sườn to lớn của mình một lượt, nhắm đôi mắt vàng của y và trở lại giấc ngủ. 


Và rồi, trong cái yên lặng cao vời đó, cuối cùng - tôi bắt đầu thiền về (và với) Thượng Đế. 


https://thuviensach.vn 


51 


Richard từ Texas có một số thói quen láu cá. Mỗi khi anh ấy đi ngang và nhận thấy qua vẻ 
mặt lơ đãng của tôi là những ý nghĩ của tôi đang một triệu dặm xa, anh nói, “David thế nào 
rồi?” 

“Lo chuyện của anh đi,” tôi luôn nói. “Ngài không biết tôi đang nghĩ gì đâu, thưa ngài.” 

Tất nhiên, anh luôn luôn đúng. 


Anh còn một thói quen nữa là chờ tôi rời khỏi phòng thiền vì anh muốn thấy tôi mất trí và 
ngớ ngẩn chừng nào khi bò ra từ đó. Như thể tôi vừa vật nhau với mấy con cá sấu Mỹ và ma 
quý. Anh nói anh chưa từng thấy ai chiến đấu chống lại bản thân khổ sở như vậy. Tôi không 
biết về điều đó, nhưng đúng là điều diễn ra trong phòng thiền tối om đó đối với tôi có thể 
trở nên khá mãnh liệt. Những chứng nghiệm mạnh mẽ nhất đến khi tôi buông bỏ chút dè 
dặt sợ hãi cuối cùng và để một cái tua bin năng lượng thật sự phóng tỏa dọc lên sống lưng 
tôi. Giờ tôi thấy khôi hài vì mình đã từng xua đuổi những ý tưởng về kundalini shakti này 
như là chuyện hoang đường thuần túy. Khi năng lượng này chạy khắp tôi, nó ầm ầm như 
một động cơ diesel ở tốc độ chậm, và nó chỉ đòi hỏi ở tôi một yêu cầu giản dị thế này - 
ngươi có thể vui lòng lộn ngược mình ra để phổi, tim ngươi và những thứ căn bã sẽ ở bên 
ngoài còn toàn thể vũ trụ sẽ ở bên trong? Và trong cảm xúc, ngươi cũng sẽ làm y như vậy 
được chứ? 


Thời gian trở nên hoàn toàn biến dạng trong không gian ầm vang này, và tôi - tê cứng, 
câm lặng, choáng váng - được đưa vào mọi loại thế giới, và tôi trải qua mọi cường độ cảm 
giác: lửa, lạnh, thù hận, thèm khát, sợ hãi... Khi tất cả điều ấy kết thúc, tôi loạng choạng đứng 
dậy và lảo đảo bước ra ánh sáng ban ngày trong một tình trạng như vậy - cực kỳ đói, cực kỳ 
khát, bị kích thích hơn cả một thủy thủ trong kỳ nghỉ ba ngày trên bờ. Richard thường ở đó 
chờ tôi, chực cười. Anh luôn chọc ghẹo tôi với cùng câu nói này khi thấy gương mặt bối rối 
và kiệt qué của tôi, “Cô nghĩ mình không bao giờ lên được đến đâu sao, Hàng Tạp Hóa?” 


Nhưng sáng nay trong thiền định, sau khi nghe thấy sư tử gầm MI KHÔNG HÌNH DUNG 
ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA TA MẠNH MẼ DƯỜNG NÀO ĐÂU, tôi ra khỏi động thiền đó như một 
nữ hoàng chiến binh. Richard thậm chí không kịp hỏi tôi đã nghĩ mình không bao giờ lên 
đến được bất kỳ đâu trong đời này sao thì tôi đã nhìn vào mắt anh ấy và nói, “Tôi đã đến rồi, 
thưa ngài.” 

“Cô ra khỏi đó thôi,” Richard nói. “Đây là lý do để ăn mừng. Đi nào, bồ - tôi sẽ đưa cô vào 
thị trấn, mua cho cô một Thumbs-Up.” 

Thumbs-Up là một thứ nước có ga của Ấn Độ, kiểu như Coca-Cola, nhưng với lượng sỉ rô 
ngũ cốc nhiều hơn khoảng chín lần và lượng cafein nhiều hơn gấp ba lần. Tôi nhĩ có lẽ trong 
đó có chất methamphetamine nữa. Nó khiến tôi nhìn một hóa hai. Vài lần một tuần, Richard 
và tôi lang thang vào thành phố và chia nhau một chai nhỏ Thumbs-Up - một trải nghiệm 
triệt để sau sự thanh khiết của thức ăn chay ở Ashram - luôn luôn thận trọng để không thật 
sự chạm môi vào chai. Nguyên tắc của Richard về chuyện du lịch Ấn Độ là một nguyên tắc 


https://thuviensach.vn 


chắc nịch, “Không chạm vào thứ gì trừ chính mình.” (Và, đúng, đó cũng là một tựa đề từng 
dự kiến cho cuốn sách này.) 


Chúng tôi có những chuyến tham quan ưa thích của mình trong thành phố, luôn dừng lai 
jleex bái ngôi đền, và chào ông Panicar, người thợ may, người lúc nào cũng bắt tay chúng tôi 
và nói, “Hân hạnh được gặp các vị!” Chúng tôi nhìn những con bò cái chàng ràng thưởng 
thức địa vị thiêng liêng của chúng (tôi nghĩ chúng thật sự lạm dụng đặc quyền, nằm ình ra 
đó ngay giữa đường chỉ để nhãn mạnh là mình thiêng liêng), và chúng tôi nhìn mấy con chó 
giơ chân lên gãi gãi như đang tự hỏi không biết thế quái nào mà chúng lại có mặt ở đây. 
Chúng tôi nhìn những phụ nữ làm cầu đường đang đập vụn đá dưới ánh mặt trời oi ả, họ 
đang quai búa tạ, chân trần, trông đẹp lạ lùng trong những bộ xa ri màu đá quý và những 
vòng tay, vòng cổ của họ. Họ cười rạng rỡ với chúng tôi khiến tôi bắt đầu không thể hiểu - 
làm sao họ có thể vui vẻ khi làm công việc nặng nhọc này trong những điều kiện khủng 
khiếp như thế? Tại sao tất cả bọn họ không ngất xỉu và chết sau mười lăm phút trong cái 
nóng như sôi cùng những cái búa tạ ấy? Tôi hỏi ông thợ may Panicar chuyện này và ông nói 
với dân làng thì là thế đấy, những người ở nơi này của thế giới sinh ra để làm loại lao động 
nặng nhọc như thế và công việc nặng nhọc này trong những điều kiện khủng khiếp như thế? 
Tại sao tất cả bọn họ không ngất xỉu và chết sau mười lăm phút trong cái nóng như sôi cùng 
những cái búa tạ ấy? Tôi hỏi ông thợ may Panicar chuyện này và ông nói với dân làng thì là 
thế đấy, những người ở nơi này của thế giới sinh ra để làm loại lao động nặng nhọc như thế 
và công việc ấy là tất cả những gì họ đã quen. 

“Ngoài ra,” ông thản nhiên nói thêm, “quanh đây chúng tôi sống không thọ.” 

Đó là một ngôi làng nghèo, dĩ nhiên, nhưng chưa phải là tuyệt vọng theo các chuẩn mực 
của người Ấn; sự hiện diện (và lòng nhân hậu) của Ashram với ít tiền bạc phương Tây trôi 
nổi quanh đây tạo nên một thứ khác biệt lớn. Không phải là ở đây có nhiều thứ để mua, thế 
nhưng Richard và tôi muốn xem quanh tất cả các cửa hiệu bán tràng hạt và những pho 
tượng nhỏ. Có mấy anh chàng Cachemia - quả thực, họ là những người bán hàng rất linh lợi 
- luôn cố tống hết hàng hóa của họ lên chúng tôi. Hôm nay một trong số họ đã bám theo tôi 
hỏi bà có muốn mua một tấm thảm Cachemia cho nhà mình không? 

Chuyện này làm Richard cười. Trong số những trò vui khác, anh thích giễu chuyện tôi 
không nhà. 

“Khỏi phí lời, người anh em,” anh nói với người bán thảm. “Cô gái già này chẳng có cái sàn 
nào để trải thảm đâu.” 

Không nản lòng, người bán hàng Cachemia gợi ý, “Vậy có lẽ bà đây muốn treo thảm trên 
tường của bà ấy?” 

“Giờ thì xem nào,” Richard nói, “vấn đề là ở chỗ đó, dạo này cô ta cũng thiếu tường nữa.” 

“Nhưng tôi có một trái tìm dũng cảm!” Tôi nói to lên, để tự vệ. 

“Và những phẩm chất quý giá khác,” Richard nói thêm, ném cho tôi một cục xương - một 
lần trong đời anh ta. 


https://thuviensach.vn 


52 


Thật ra, trở ngại lớn nhất trong trải nghiệm của tôi ở Ashram không phải là thiền. Điều đó 
khó khăn, dĩ nhiên, nhưng không khó chịu. Với tôi ở đây có cái gì đó thậm chí còn nặng nề 
hơn. Điều khó chịu đó là cái chúng tôi làm mỗi sáng sau khi thiền và trước giờ điểm tâm 
(lạy Chúa, mà những buổi sáng này đều dài) - một bài tụng gọi là Gurugita. Richard gọi nó là 
“Bài Hát”. Tôi gặp rắc rối dữ với Bài Hát. Tôi không thích nó chút nào, chưa từng, từ lần đầu 
tiên tôi nghe thấy người ta hát tại Ashram ở vùng phía Bắc bang New York. Tôi thích tất cả 
các bài kệ và tụng ca khác của truyền thống Yoga này, nhưng Gurugita tạo cái cảm giác dài, 
chán ngắt, rỗng tuếch và không thể chịu đựng được. Đó chỉ láy kiến của tôi, tất nhiên; 
những người khác nói họ yêu nó, dù tôi không thể hiểu được tại sao. 


Gurugita dài 182 khổ thơ để đọc to lên (và đôi khi tôi cũng làm vậy), và mỗi khổ thơ là 
một đoạn tiếng Phạn không thể lĩnh hội được. Cùng với bài kệ mở đầu và phần đồng ca tổng 
kết, phải mất khoảng một tiếng rưỡi toàn bộ nghi thức mới hoàn tất. Nên nhớ là, việc ấy là 
trước buổi điểm tâm, và sau khi chúng tôi đã có một giờ tĩnh tọa và hai mươi phút tụng bài 
tụng ca đầu tiên của buổi sáng. Về cơ bản Gurugita là lý do ta phải dậy vào lúc 3 giờ sáng ở 
đây. 

Toi không thích âm điệu, mà cũng không thích lời Bài Hát. Mỗi khi tôi nói với bất kỳ ai ở 
Ashram về điều này, ho đáp, “Ôi, nhưng nó mới thiêng liêng làm sao!” Đúng, và Sách Jobi5+I 
cũng thế, và tôi không định tụng niệm to bài này mỗi sáng trước giờ điểm tâm. 


Gurugita có một nguồn gốc tâm linh ấn tượng; nó là trích đoạn từ một kinh Yoga cổ gọi là 
Skanda Purana mà phần nhiều đã thất lạc, chỉ phần ít được dịch ra từ tiếng Phạn. Như phần 
lớn kinh Yoga, bài tung được viết ở dang hỏi đáp, một dạng đối thoại gần như kiểu Socrate. 
Cuộc trò chuyện giữa nữ thần Parvati và thần Shiva toàn năng, bao trùm vạn vật. Parvati và 
Shiva là hiện thân thần thánh của sáng tạo (người nữ) và ý thức (người nam). Nữ thần là 
năng lực sản sinh vũ trụ; nam thần là sự minh triết vô hình tướng của vũ trụ. Shiva tưởng 
tượng ra bất kỳ điều gì, Parvati đều sản sinh nó. Nam thần nghĩ ra nó; nữ thần vật chất hóa 
nó. Vũ điệu của họ, hợp nhất của họ (Yoga của họ), vừa là nguyên nhân vừa là hóa hiện của 
vũ trụ. 


Trong Gurugita, nữ thần hỏi nam thần những bí ẩn và mãn nguyện trần tục, và nam thần 
cho nữ thần biết. Cái bài tụng này, nó làm tôi phát cáu. Tôi đã mong cảm nhận của mình về 
Gurugita sẽ thay đổi trong thời gian mình ở Ashram. Tôi đã hy vọng rằng đặt nó vào bối 
cảnh Ấn Độ sẽ khiến mình biết cách yêu nó. Thật ra thì, lại xảy ra điều ngược lại. Trong vài 
tuần ở đây, cảm nhận của tôi về Gurugita đã chuyển từ không thích bình thường sang kinh 
sợ hoàn toàn. Tôi đã bắt đầu bỏ qua bài tụng và làm những việc khác trong buổi sáng mà tôi 
nghĩ tốt hơn nhiều cho sự phát triển tâm linh của mình, như viết nhật ký, hay tắm vòi sen, 
hay gọi cho chị gái ở Pennsylvania xem mấy nhóc nhà chị ra sao. 


Richard từ Texas luôn tấn công chuyện tôi bỏ qua bài tụng. “Tôi thấy cô vắng mặt trong 
Bài Hát sáng nay,” anh sẽ nói, và tôi sẽ nói, “Tôi liên lạc với Thượng Đế bằng những cách 
khác.” Và anh sẽ nói, “Cô định nói là bằng cách ngủ nướng à?” 


https://thuviensach.vn 


Nhưng khi tôi cố gắng đến buổi tụng kinh, tất cả những gì nó làm là quấy đảo tôi. Tôi 
muốn nói, về mặt thể chất. Tôi không cảm thấy như đang hát mà đúng hơn là bị nó kéo lê 
đằng sau. Nó làm tôi vã mồ hôi. Chuyện này thật lạ vì tôi thường là một trong những người 
bị lạnh kinh niên trong đời, và ở vùng này của Ấn Độ vào tháng Giêng trời lạnh trước khi 
mặt trời lên. Những người khác quấn chặt mën và mũ len để giữ ấm khi ngồi tụng, còn trong 
lúc bài tụng ca cứ đều đều, tôi lột dần các lớp áo quan, sùi bọt mép như một con ngựa ở 
nông trại bị bắt làm việc quá mức. Sau bài Gurugita tôi ra khỏi đền thờ, mồ hôi vã như 
sương mù - như sương mù hôi hám, xanh lè và kinh khủng - trong không khí lạnh ngắt buổi 
sáng. Phản xạ cơ thể này còn nhẹ so với những làn sóng cảm xúc nóng bừng rung chuyển tôi 
khi tôi cố tụng bài tụng ca. Và tôi thậm chí không thể hát. Tôi chỉ có thể rền rĩ. Một cách 
phẫn uất. 


Tôi đã đề cập là nó có 182 khổ thơ chưa? 


Vậy nên vài ngày trước, sau một buổi tụng kinh đặc biệt khó chịu, tôi quyết định tìm lời 
khuyên từ vị thầy tôi mến chuộng ở quanh đây - vị thầy tu với một cái tên Phạn dài tuyệt 
vời mà dịch ra là “Ông Ấy Người Ngụ Trong Trái Tim Của Trời Người Ngụ Trong Trái Tim 
Của Riêng Ông Ấy.” Thầy tu này là người Mỹ, tuổi chừng sáu mươi, thông minh và có học 
thức. Ông đã từng là một giáo sư kịch nghệ cổ điển tại NYU, và ông vẫn có dáng đi khá bệ vệ 
đáng kính. Ông đã phát nguyện tu hành gần ba mươi năm trước. Tôi thích ông vì ông hài 
hước và nghiêm túc. Trong một khoảnh khắc tối tăm bối rối về David, tôi đã từng tâm sự nỗi 
đau của mình với thầy tu này. Ông lắng nghe một cách kính cẩn, cố tìm những lời khuyên 
giải cảm thông nhất, và rồi nói, “Còn giờ thì tôi sẽ hôn áo mình.” Ông nâng một góc áo cà sa 
và hôn thật mạnh. Cho rằng có lẽ đây là một tục lệ tôn giáo cực kỳ thần bí nào đó, tôi hỏi ông 
đang làm gì. Ông nói, “Tôi luôn làm như vậy mỗi khi ai đó đến xin tôi những lời khuyên về 
quan hệ. Tôi chỉ đang cảm tạ Thượng Đế vì tôi là một thầy tu và tôi không phải liên quan gì 
đến chuyện này nữa.” 

Vậy nên tôi biết mình có thể tin tưởng ông để nói thẳng vẫn đề của mình với Gurugita. 
Một buổi tối sau giờ ăn chúng tôi cùng đi dạo một lát trong vườn, tôi nói với ông tôi ghét bài 
tụng ca này đến chừng nào và hỏi ông có thể vui lòng miễn cho tôi không phải tụng nữa 
không. Ngay lập tức ông phá lên cười. Ông nói, “Cô không phải tụng nó nếu cô không muốn. 
Không bao giờ có ai quanh đây bắt cô làm điều cô không muốn làm.” 


“Nhưng người ta nói đó là một thực hành tâm linh quan trọng.” 


“Đúng vậy. Nhưng tôi sẽ không bảo là cô sẽ phải xuống địa ngục nếu không làm vậy. Điều 
duy nhất tôi sẽ nói cho cô biết là Sư phụ cô đã khẳng định về việc này rồi. Gurugita là một 
kinh văn thiết yếu của môn Yoga này, và có lẽ là thực hành quan trọng nhất ta có thể làm, 
sau thiền định. Nếu cô đang ở Ashram, bà mong đợi cô dậy để tụng nó mỗi sáng.” 


“Không phải là tôi thiền gì chuyện dậy sớm mỗi sáng...” 
“Vậy thì nó là cái gì?” 


Tôi giải thích với vị thầy tu tại sao tôi dần dần khiếp sợ Gurugita, nó gây cảm giác tra tấn 
ra Sao. 


Ong nói, “Cha - nhìn cô kia. Chỉ mới nói về nó thôi mà cô đã trở nên khó chịu hết cả rồi.” 


https://thuviensach.vn 


Đúng thế. Tôi đã có thể cảm thấy mồ hôi lạnh, ẩm ướt dồn trong nách. Tôi hỏi, “Thay vì 
vậy tôi không thể dùng thời gian đó để làm những thực hành khác sao? Đôi khi tôi thấy nếu 
tới động thiền trong giờ Gurugita tôi có thể có được một rung cảm tốt để thiền.” 


“A - Swamiji có lẽ sẽ ray cô vì chuyện đó. Ông ấy có lẽ sẽ gọi cô là một tên trộm tụng kinh 
vì đã bất cần công sức khó nhọc của tất cả những người khác. Nghe này, Gurugita không 
phải là bài hát để hát cho vui. Nó có một chức năng khác. Nó là một kinh văn quyền năng, 
không thể tưởng tượng được. Nó là một thực hành thanh tẩy phi thường. Nó thiêu rụi tất cả 
những gi tạp nhap trong ta, tất cả những cảm xúc tiêu cực. Và tôi nghĩ có lẽ nó có một hiệu 
quả tích cực đối với cô nếu như cô đang trải nghiệm những cảm xúc và phản ứng thể chất 
mạnh mẽ như thế khi tụng. Thứ này có thể đau đớn, nhưng nó cực kỳ lợi hại.” 


“Làm thế nào ông duy trì động cơ để vẫn trụ lại được với nó?” 


“Có lựa chọn khác sao? Bỏ đi mỗi cái gì trở nên thách thức sao? Để lãng phí cả đời ta, thảm 
thương và bất toàn sao?” 

“Ông thực sự vừa nói là ‘lang phí?” 

“Đúng. Đúng, tôi đã nói vậy.” 

“Tôi nên làm gì?” 

“Cô phải quyết định cho chính mình. Nhưng lời khuyên của tôi là - vì cô đã hỏi - cứ tiếp 
tục tụng Gurugita khi cô ở đây, nhất là vì cô đang có một phản ứng thái quá như vậy với nó. 
Nếu cái gì đó xung đột mạnh với cô như thế, cô có thể tin là nó đang có tác dụng với mình. 
Đây là điều Gurugita làm. Nó thiêu rụi bản ngã, biến ta thành chỉ còn tro bụi. Nó phải là 
mãnh liệt, Liz. Nó có một quyền năng vượt xa sức hiểu biết lý trí. Cô chỉ ở lại Ashram một 
tuần nữa, phải không? Và rồi cô được tự do đi đây đó và vui vẻ. Nên cứ tụng bài tụng cả này 
chỉ thêm bảy lần nữa thôi, rồi cô sẽ không bao giờ phải tụng nữa. hãy nhớ điều Sư phụ của 
chúng ta nói - hãy là một nhà khoa học của trải nghiệm tâm linh của chính ta. Cô ở đây 
không phải với tư cách một người đi du lịch hay một nhà báo; cô ở đây với tư cách một 
người tầm đạo. Vậy nên hãy khám phá nó. 


“Vậy là ông không miễn cho tôi w?” 


“Cô có thể miễn cho mình bất cứ khi nào cô muốn, cô Liz. Đó là thỏa ước với thánh thần về 
i.” 


một điều nho nhỏ mà chúng ta gọi là tự do ý tri. 


https://thuviensach.vn 


53 


Vậy nên tôi đến buổi tung kinh sáng hôm sau, hoàn toàn tràn ngập quyết tâm, và Gurugita 
đá vèo tôi xuống những bậc thềm xi măng cao hai mươi feet - hay dù sao, có vẻ thế. Ngày 
hôm sau thậm chí còn tệ hơn nữa. Tôi thức giấc giận dữ, và thậm chí trước khi đến được 
dén thờ tôi đã toát mồ hôi, sôi lên, và sui bọt. Tôi cứ nghĩ, “Chỉ có một tiếng rưỡi thôi - mình 
có thể làm bất cứ gì trong một tiếng rưỡi. Vì Chúa, mình có những người bạn dau đẻ trong 
mười bốn giờ...” Vậy nhưng, nếu có bị đóng đỉnh vào cái ghế này thì tôi cũng không thể ít 
thoải mái hơn. Tôi cứ cảm thấy những quả cầu lửa, như là nhiệt mãn kinh dao động khắp 
người, và tôi đã nghĩ mình có thể xiu, hay cắn ai đó vì thịnh nộ. 


Cơn giận dữ của tôi thật khổng lồ. Nó thâu tóm tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng 
đặc biệt nhất nhắm vào Swamiji - thầy của Sư phụ tôi, người đã lập ra nghi thức tụng niệm 
Gurugita này đầu tiên. Đây không phải cuộc chạm trán khó khăn đầu tiên của tôi với vị hành 
giả vĩ đại đã qua đời này. Ông là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi trên bờ biển, hỏi 
gặng tôi định ngừng thủy triều như thế nào, và tôi luôn cảm thấy như ông đang áp chế tôi. 

Suốt cuộc đời mình, Swamiji đã luôn nghiêm khắc, là một ngọn đuốc tâm linh. Như thánh 
Francis xứ Assisi, mong đợi ông sẽ tham gia việc kinh doanh của gia đình. Nhưng khi chỉ 
mới là một cậu bé, ông đã gặp một bậc thánh nhân trong một ngôi làng nhỏ gần nơi ông ở, 
và đã xúc động sâu sắc về trải nghiệm này. Vẫn còn ở tuổi thiếu niên, Swamiji rời nhà đi với 
một cái khố và nhiều năm trời hành hương đến mọi điểm thiêng liêng ở Ấn Độ, tìm một đạo 
sư chân chính. Người ta nói ông gặp hơn sáu mươi vị thánh và Sư phụ, nhưng chưa tìm ra vị 
thầy ông mong muốn. Ông đói, đi bộ lang thang, ngủ ngoài bão tuyết Himalaya, chịu đựng 
sốt rét, bệnh li - và gọi đây là những năm hạnh phúc nhất đời minh, chi tìm kiêm ai đó có thé 
chỉ cho mình Thượng Đế. Trong những năm ấy, Swamiji trở thành một Hatha Yogi, một 
chuyên gia về y khoa Ấn Độ và nấu nướng, một kiến trúc sư, một người làm vườn, một nhạc 
sĩ và một kiếm sĩ (cái này thì tôi thích). Đến những năm giữa đời mình, ông vẫn chưa tìm 
thấy một Sư phụ, cho đến một ngày ông bỗng gặp một nhà thông thái trần truồng, điên 
khùng khuyên ông trở về nhà, về lại làng nơi ông đã gặp bậc thánh nhân khi còn là một đứa 
trẻ, và học hỏi với vị thánh vĩ đại đó. 

Swamiji nghe lời, trở về nhà, và trở thành môn đệ sùng tín nhất của vị thánh nhân, cuối 
cùng chứng ngộ nhờ sự hướng dẫn của thầy ông. Cuối cùng chính Swamiji cũng đã trở 
thành một Sư phụ. Theo thời gian, Ashram của ông ở Ấn Độ phát triển từ ba phòng trên một 
nông trại cằn cỗi thành một khu vườn tươi tốt như ngày nay. Rồi ông có nguyện vọng đi 
khắp nơi và phát động một cuộc cách mạng thiền định trên toàn thế giới. Ông đến Mỹ vào 
năm 1970 - shaktipat - cho hàng trăm ngàn người một ngày. Ông có một quyền năng 
chuyển hóa tức thì. Linh mục Eugene Callender (một nhà lãnh đạo dân quyền được trọng 
vọng, một cộng sự của Martin Luther King Con và vẫn đang là mục sư của một nhà thờ 
Baptist ở Harlem) nhớ là đã gặp Swamiji vào những năm 1970 và quỳ xuống trước mặt 
người đàn ông Ấn Độ ấy mà kinh ngạc nghĩ thầm, “Giờ chẳng còn thời gian để cởi bỏ và 
huyền thuyên nữa, chính là nó đây rồi... Người đàn ông này biết tất cả những gì phải biết về 
ta.” 


https://thuviensach.vn 


Swamiji đòi hỏi sự nhiệt tình, cam kết, tự chủ. Ông luôn qué trách mọi người vi jad, từ Ấn 
Độ chỉ sự “trí tuệ”. Ông mang khái niệm kỷ luật cổ xưa vào cuộc sống của những môn đệ tây 
Phương trẻ tuổi thường xuyên nổi loạn, ra lệnh cho họ ngừng ngay việc phí thời gian và 
năng lực của họ (và của tất cả những người khác) vào cái vô nghĩa hippi thả sức. Ông 
thường ném cái gậy đi bộ vào ta phút trước, rồi lại ôm ghì ta phút sau. Ông phức tạp, gây 
nhiều tranh luận, nhưng thực sự làm thay đổi thế giới. Lý do ở phương Tây giờ đây chúng ta 
có thể tiếp cận nhiều kinh Yoga cổ vì Swamiji đã chủ trì việc dịch và đem lại một sức sống 
mới cho các kinh văn triết học đã từ lâu bị quên lãng ngay cả ở Ấn Độ. 


Sư phụ tôi là môn đệ sùng tín nhất của Swamiji. Bà được sinh ra để làm môn đệ của ông, 
theo nghĩa đen, bố mẹ người Ấn của bà là hai trong những môn đệ sớm nhất của ông. Khi 
chỉ mới là một đứa trẻ, bà thường cầu kinh mười tám giờ mỗi ngày, tận tụy không mệt mỏi. 
Swamiji nhận ra khả năng tiềm ẩn của bà, và ông đã nhận bà làm người dịch thuật cho ông 
khi bà vẫn còn là một thiếu niên. Bà đi đây đó khắp thế giới với ông, chăm sóc Sư phụ của 
mình chu đáo, về sau này bà nói, bà thậm chí có thể cảm thấy ông nói với bà bằng đầu gối 
của ông. Bà đã trở thành người kế tục của ông vào năm 1982 khi vẫn còn đang trong độ hai 
mươi. 


Tất cả những Sư phụ chân chính đều giống nhau ở chỗ họ đều tồn tại trong một trạng thái 
tự chứng thường hằng, nhưng các đặc điểm bên ngoài thì khác nhau. Sự khác nhau thấy 
được bên ngoài giữa Sư phụ tôi và thầy của bà rất lớn - bà là nữ, biết nhiều ngôn ngữ, trình 
độ đại học và là một nữ trí thức có nghề nghiệp; ông là một người đôi khi thất thường, đôi 
khi như con sư tử già Nam Ấn đường bệ. Với một cô gái New England nhà lành như tôi thì 
theo một vị thầy đang tồn tại với bản tính hết sức làm trấn an sẽ dễ hơn - chính là kiểu Sư 
phụ ta có thể mời về nhà để gặp bố mẹ. Nhưng Swamiji... ông ấy là một gã mãnh liệt đến thế. 
Vậy nên từ lần đầu tiên tôi đến với con đường Yoga này và thấy những bức hình ông, nghe 
những câu chuyện về ông, tôi tự nhủ, “Mình sẽ tránh xa nhân vật này. Ông ấy quá lớn. Ông 
ấy làm mình căng thẳng.” 


Nhưng vì rằng giờ tôi đang ở Ấn Độ, trong Ashram này nơi từng là nhà của ông, tôi đang 
nhận ra rằng tất cả những gì mình muốn là Swamiji. Tất cả những gì tôi cảm thấy là Swamiji. 
Người duy nhất tôi trò chuyện trong cầu nguyện và thiền định của mình là Swamiji. Đó là 
kênh Swamiji, suốt ngày đêm. Tôi ở trong lò lửa của Swamiji tại đây và tôi có thể cảm thấy 
ông ấy tiếp tục tác động đến tôi. Ngay cả khi ông đã chết, có cái gì đó rất trần thế và hiện 
hữu ở ông. Ông là bậc thầy tôi cần khi tôi đang thật sự nỗ lực, vì tôi có thể nguyền rủa ông 
và cho ông thấy tất cả thất bại và khiếm khuyết của tôi mà ông chỉ cười. Cười, và yêu 
thương tôi. Cái cười của ông khiến tôi giận dữ hơn và cơn giận dữ thành động cơ thúc đẩy 
tôi hành động. Và tôi chưa từng cảm thấy ông gần mình hơn khi tôi phải vật lộn với 
Gurugita, với những câu thơ Phạn không thể hiểu được ấy. Tôi đang liên tục tranh luận với 
Swamiji trong đầu, tuyên bố mọi kiểu huênh hoang khoác lac như, “Ông nên làm cái gì đó 
cho tôi đi và tôi đang làm điều này cho ông! Tôi phải thấy chút ít kết quả ở đây! Đó phải là 
thanh tẩy!” Hôm qua, tôi trở nên điên tiết khi nhìn xuống cuốn kinh của mình và nhận ra 
chúng tôi chỉ mới ở khổ thơ Hai Mươi Lăm mà tôi đã bốc hỏa vì khó chịu, đã toát mồ hôi (và 
cũng không như một người toát mồ hôi, mà đúng hơn thì giống một miếng pho mát rịn mồ 
hôi), đến nỗi tôi thực sự bật thành tiếng, “Ông đang chơi khăm tôi!” và một vài phụ nữ quay 


https://thuviensach.vn 


lại nhìn tôi e sợ, chắc chắn rồi, họ tưởng sắp phải thấy đầu tôi bắt đầu quay như ma ám trên 
cô tôi. 

Thỉnh thoảng tôi nhớ lại rằng mình vẫn thường sống ở Roma và nhàn hạ ăn bánh ngọt, 
uống cappucino và đọc báo vào các buổi sáng. 

Điều đó dĩ nhiên là tuyệt rồi. 


Dù giờ nó dường như đã xa vời. 


https://thuviensach.vn 


54 


Sáng nay, tôi ngủ quá giấc. Nghĩa là - tôi uể oải, tôi ngủ lơ mơ tội lỗi đến tận 4 giờ 15. Tôi 
tỉnh dậy chỉ vài phút trước khi Gurugita bắt đầu, miễn cưỡng động viên mình ra khỏi 
giường, phả ít nước lên mặt, thay đồ và - cảm thấy rất gắt gỏng, cáu kỉnh và phẫn uất - rời 
phòng trong cái tối đen như mực trước bình minh... mới biết là người cùng phòng đã rời 
phòng trước và khóa tôi bên trong. 


Thật sự khó mà nghĩ cô ấy có thể làm vậy. Căn phòng không lớn lắm và khó mà không 
nhận thấy là người cùng phòng mình vẫn còn ngủ ở giường bên. Mà cô ấy thực sự là một 
phụ nữ thực tế, trách nhiệm - người mẹ của năm đứa con bên Úc. Đây không phải là cách 
của cô. Nhưng cô ấy đã làm thế. Cô ấy đúng là đã khóa tôi lại bên trong. 


Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: nếu có một cái cớ tốt nào đấy để cáo không đến tụng Gurugita thì 
chính là nó đây. Thế nhưng ý nghĩ thứ hai của tôi là gì? O - đó thậm chí không phải là một ý 
nghĩ. Là một hành động. 

Tôi nhảy qua cửa sô. 


Chính xác là, tôi bò ra ngoài qua cái rào chắn, nắm chặt nó bằng lòng bàn tay đẫm mồ hôi 
rồi đu người ở đó từ tầng hai phủ bóng tối một lúc, chỉ đến khi ấy mới tự hỏi câu hỏi hợp lý, 
“Tại sao mình nhảy ra khỏi tòa nhà này?” Câu trả lời của tôi đến với một sự cương quyết 
lạnh lùng, mạnh mẽ. Mình phải tới Gurugita. Rồi tôi buông tay va rơi ngược qua có lẽ mười 
hai hay mười lăm feet xuyên bóng tối xuống vỉa hè bê tông phía dưới, đụng phải cái gì đó 
lúc ngã làm toạc một khoảng da dài ở ống quyển phải, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi nhôm 
dậy và chạy chân không, mạch tôi rầm rập trong tai, chạy một hơi thẳng tới đền, tìm chỗ 
ngồi, mở cuốn kinh cầu nguyện ra đúng lúc bài tụng bắt đầu - máu chảy dọc chân tôi suốt 
thời gian đó - tôi bắt đầu tụng Gurugita. 


Phải sau một vài khổ thơ tôi mới lấy lại được hơi thở và có thể nghĩ những suy nghĩ tự 
nhiên, bình thường vào buổi sáng: mình không muốn ở đây. Sau đó tôi nghe thấy tiếng 
Swamiji phá lên cười trong đầu tôi, nói rằng: Thật buồn cười - cô rõ ràng là hành động như 
người muốn ở đây. 

Và tôi đáp lời ông: Vậy thì, được rồi. Ông thắng. 

Tôi ngồi đó, hát trong khi bị chảy máu và nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc tôi phải thay đổi mối 
quan hệ với thực hành tâm linh đặc biệt này. Gurugita lẽ ra là bài tụng ca của tình yêu thuần 
khiết, nhưng cái gì đó đã chặn đứng không cho tôi chân thành dâng hiến tình yêu ấy. Nên 
trong khi hát từng câu thơ tôi nhận ra rằng mình cần tìm thấy cái gì đó - hay ai đó - để có 
thể hiến dâng bài tụng này, để tìm thấy một khoảng tình yêu thuần khiết trong tôi. Đến Câu 
thơ Hai mươi, tôi đã nghĩ ra được: Nick. 

Nick, cháu tôi, là một cậu bé tám tuổi, gầy gò so với tuổi của nó, thông minh, sắc sảo đáng 
sợ, nhạy cảm và phức tạp. Thậm chí vài phút sau khi chào đời, giữa tất cả những bé sơ sinh 
khóc nhè trong phòng dành cho bé sơ sinh, chỉ có mình nó là không khóc, mà nhìn quanh 
bằng cặp mắt lo âu, từng trải của người lớn, nhìn như thể nó đã làm tất cả những điều này 


https://thuviensach.vn 


trước đó quá nhiều lần rồi, và không chắc mình cảm thấy phấn khích ra sao thì phải làm lại 
lần nữa. Đây là một đứa trẻ mà cuộc đời sẽ không bao giờ là đơn giản, một đứa trẻ nghe và 
thấy và cảm nhận tất cả mọi thứ một cách mãnh liệt, một đứa trẻ đôi khi có thể chìm đắm 
trong cảm xúc nhanh đến nỗi nó làm chúng tôi lo lắng. Tôi yêu cậu bé bằng một tình cảm 
sâu đậm và bảo ọc. Khi tính toán khác biệt múi giờ giữa Ấn Độ và Pennsylvania, tôi nhận ra 
lúc này đã gần đến giờ ngủ của Nick ở nhà. Nên tôi hồi hướng Gurugita đến cháu Nick của 
mình, để dỗ nó ngủ. Đôi khi nó khó ngủ vì không thể lắng tĩnh tâm trí. Nên mỗi lời cầu 
nguyện của bài tung ca này, tôi hồi hướng cho Nick. Tôi lấp đầy bai hat bằng tất cả những gi 
tôi ước mình có thể dạy cho cậu bé về cuộc đời. Với mỗi dòng tôi cố dỗ dành cháu rằng cuộc 
đời này đôi khi khó khăn và bất công ra sao, nhưng tất cả đều ổn thôi vì cháu rất được yêu 
thương. Cháu được những người sẽ làm bất cứ điều gì để ngoan và kiên nhẫn của riêng 
mình, còn được chôn sâu trong con người cháu, sẽ bộc lộ theo thời gian và sẽ luôn giúp 
cháu vượt qua mọi thử thách. Cháu là một món quà Thượng Đế dành cho tất cả chúng tôi. 
Tôi đã nói cho cháu sự thật ấy qua kinh Phạn cổ này đây, và chẳng mấy chốc tôi nhận ra 
mình đầm đìa nước mắt. Nhưng trước khi tôi có thể gạt sạch nước mắt thì Gurugita kết 
thúc. Một tiếng rưỡi đã hết. Tôi cảm thấy như mười phút trôi qua. Tôi nhận biết điều đã xảy 
ra - rằng Nicky đã giúp tôi vượt qua bài tụng. Sinh linh bé nhỏ tôi muốn giúp đã thực sự 
giúp tôi. 

Tôi đến trước đền và úp mặt lạy tạ tỏ lòng tri ân Thượng Đế, tri ân quyền năng biến cải 
mạnh mẽ của tình yêu thương, tri ân chính mình, Sư phụ mình và cháu mình - khi trong 
khoảnh khắc hiểu ra, trên bình diện phân tử (không phải bình diện trí tuệ) rằng không có 
sự khác biệt giữa bất kể thành phần nào trong những từ hay những ý niệm hay những con 
người này. Rồi tôi lướt vào động thiền, bỏ qua buổi điểm tâm để ngồi gần hai giờ, bận rộn 
với sự tĩnh lặng. 

Khỏi phải nói, tôi không bao giờ bỏ lỡ Gurugita lần nữa, và nó đã trở thành thực hành 
thiêng liêng nhất của tôi ở Ashram. Tất nhiên Richard từ Texas làm mọi cách để chọc tôi về 
chuyện tôi nhảy ra khỏi khu nhà ngủ tập thể, anh không quên nói với tôi mỗi tối sau giờ ăn, 
“Gặp lại cô ở Bài Hát sáng mai, Hàng Tạp Hóa à. Mà này, lần này thì thử dùng cầu thang, 
được chứ?” Và, dĩ nhiên, tuần sau đó tôi đã gọi cho chị tôi và chị nói là - không ai hiểu được 
vì sao - bỗng dưng Nick không còn khó ngủ nữa. Và bỗng nhiên vài ngày sau khi đang ngồi 
trong thư viện đọc một cuốn sách về vị thánh Ấn Độ Sri Ramakrishna, tôi tình cờ đọc được 
câu chuyện về một người tầm đạo đã từng đến gặp một đại sư và thú nhận với ông rằng bà 
sợ mình là một tín đồ không đủ thành tâm, sợ rằng bà không đủ yêu thương Thượng Đế. Và 
vị thánh nói, “Có cái gì đó con yêu thương không?” Người đàn bà thú nhận bà yêu tha thiết 
đứa cháu nhỏ của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Vị thánh nói, “Vậy thì chính đó. Nó là 
Krishna của con, người yêu dấu của con. Khi phục vụ đứa cháu của con, con đang phục vụ 
Thượng Dé.” 


Nhưng tất cả những việc này không theo thứ tự. Điều thật sự kinh ngạc đã xảy ra cùng 
ngày tôi nhảy khỏi tòa nhà. Chiều hôm đó, tôi chạy đến chỗ Delia, người cùng phòng mình. 
Tôi bảo cô rằng cô đã khóa trái tôi trong phòng chúng tôi. Cô ấy thất kinh. Cô nói, “Tôi 
không thể tưởng tượng được làm sao lại có thể làm chuyện ấy! Nhất là khi tôi đã nghĩ về cô 
suốt buổi sáng. Tối qua tôi có một giấc mơ sống động về cô. Tôi đã không thể không nghĩ về 
nó suốt ngày.” 


https://thuviensach.vn 


“Kể cho tôi nghe đi,” tôi nói. 
“Tôi mơ thấy cô bốc cháy,” Delia nói, “và cái giường cô cũng bốc cháy. Tôi nhào đến để 
giúp cô, nhưng khi tôi tới được đó, cô không còn gì ngoài tro tàn.” 


https://thuviensach.vn 


55 


Đó là lúc tôi quyết định mình cần ở lại chính Ashram này. Việc này quả là hoàn toàn 
không phải kế hoạch ban đầu của tôi. Kế hoạch ban đầu của tôi là chỉ ở đây trong sáu tuần, 
có một chút trải nghiệm trạng thái siêu việt, rồi tiếp tục rong ruổi khắp An Độ... ừm... tìm 
kiếm Thượng Đế. Tôi đã có bản đồ, sách hướng dẫn, ủng đi bộ đường dài và mọi thứ! Tôi có 
những đần thờ và nhà thờ Hồi giáo, có những vị thánh nhân tôi chờ đợi được gặp. Tôi muốn 
nói rằng - đây là An Độ! Có quá nhiều thứ để nhìn ngắm và trải nghiệm ở đây. Tôi có rất 
nhiều dặm đường phải vượt qua, nhiều đền thờ phải khám phá, voi và lạc đà phải cưỡi. Và 
tôi sẽ tan nát nếu bỏ lỡ sông Hằng, hoang mạc Rajasthani hùng vĩ, những rạp chiếu phim 
Mumbai quái gở, dãy Himalaya, những đồn điền trà già cỗi, những chiếc xe kéo Calcutta 
chạy đua với nhau như cảnh chiến xa trong phim Ben Hur. Và tôi thậm chí còn mong gặp 
Đạt Lai Lạt Ma vào tháng Ba, tận trên Daramsala. Tôi đã hy vọng ngài có thể giảng cho tôi về 
Thượng Dé. 


Nhưng còn ở yên, bất di bất dịch tại một Ashram nhỏ trong một ngôi làng nhỏ xíu ở một 
nơi rất xa xôi hẻo lánh - không, đây không phải là kế hoạch của tôi. 


Tuy nhiên, các thiền sư luôn nói rằng ta không thể thấy phản chiếu của mình trên dòng 
nước trôi chảy, mà chỉ trên mặt nước tĩnh lặng. Thế nên có cái gì đó bảo tôi, chạy trốn lúc 
nay có lẽ là chénh mảng về tâm linh, khi mà rất nhiều điều đã xảy ra ngay nơi ẩn dat nhỏ 
này, nơi mỗi phút giây trong ngày được sắp xếp để giúp sự tự khám phá và thực hành tín 
ngưỡng. Tôi có thật sự cần lên một lô những chuyến xe lửa và mắc phải những ký sinh 
trùng ruột và loanh quanh với mấy du khách ba lô ngay lúc này không? Tôi không thể làm 
việc đó về sau này? Tôi không thể gặp Đạt Lai Lạt Ma vào lúc nào khác sao? Đạt Lai Lạt Ma 
không luôn ở đó sao? (Và, nếu ông ấy chết, lạy trời đừng có chuyện đó, họ sẽ không kiếm ra 
một người khác sao?) Không phải tôi đã có tấm hộ chiếu giống như một quý bà xăm mình 
trong rạp chiếu rồi sao? Chu du thêm nữa có thật sự sẽ đưa tôi đến gần sự mạc khải với linh 
thiêng hơn không? 


Tôi không biết phải làm sao. Tôi bỏ cả ngày chao chọng với quyết định. Như thường lệ, 
Richard từ Texas là người có tiếng nói dứt khoát. 


“Ở yên đi, Hàng Tạp Hóa,” anh nói. “Quên chuyện tham quan đi - cô có cả đời còn lại để 
làm chuyện đó. Cô đang ở trên một hành trình tâm linh, cưng à. Đừng trốn tránh trách 
nhiệm và chỉ đi nửa đường đến khả năng của mình. Cô có được lời mời cá nhân từ Thượng 
Đế ở đây - cô thật sự sẽ từ chối nó sao?” 


“Nhưng còn tất cả những thứ dep dé phải nhìn thấy ở Ấn Độ thì sao?” tôi hỏi. “Không phải 
là có phần đáng tiếc khi đi nửa vòng trái đất chỉ để ở lại suốt cả thời gian trong một Ashram 
nhỏ bé sao?” 

“Hàng Tạp Hóa, cưng à, nghe anh bạn Richard của mình đi. Cô hãy đi mà đặt cái bàn tọa 
trắng như hoa huệ tây của mình ở cái động thiền ấy mỗi ngày trong ba tháng tới và tôi hứa 
với cô điều này - cô sẽ bắt đầu thấy cái gì đó đẹp rùng rợn đến nỗi cô sẽ ném đá vào Taj 
Mahal.” 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


56 


Đây là cái tôi bất chợt thấy mình nghĩ khi thiền sáng nay. 


Tôi đã tự hỏi mình nên ở đâu khi năm du hành này kết thúc. Tôi không muốn trở về New 
York chỉ vì phản xạ. Thay vì vậy, có lẽ một thành phố mới. Austin chắc là dễ thương. Còn 
Chicago có tất cả những kiến trúc đẹp. Dù vậy, mùa đông ở đó thật đáng sợ. Hay có lẽ tôi sẽ 
sống ở nước ngoài. Tôi đã nghe được những điều hay ho và Sydney... Nếu tôi sống đâu đó ít 
đắt đỏ hơn New York, có lẽ tôi có thể lo liệu được thêm một phòng ngủ và rồi tôi có thể có 
một phòng thiền đặc biệt! Điều đấy sẽ rất tuyệt. Tôi có thể sơn nó màu vàng ròng. Hay có lẽ 
một màu xanh da trời đậm. Không, vàng. Mà không, xanh dương... 


Cuối cùng khi nhận thấy dòng tư tưởng này, tôi thất kinh. Tôi tự nhủ: Giờ mi đang ở An 
Độ, trong một Ashram ở một trong những điểm hành hương thiêng liêng nhất trên thế giới. 
Và thay vì tương thông với thần thánh, mi chỉ cố lập kế hoạch xem mi sẽ thiền ở đâu một năm 
nữa trong một căn nhà vẫn còn chưa tồn tại trong một thành phố còn chưa được xác định 
nữa. Còn chuyện này thì sao, kẻ ngu đần khó coi - mi cố gắng thiền ngay đây, ngay lúc này, 
ngay nơi mi thực sự đang hiện diện thì sao? 


Tôi lôi sự chú ý trở về việc thầm lặp lại câu chú. 

Vài phút sau, tôi ngừng để rút lại nhận xét bần tiện đã gọi mình là kẻ ngu đần khó coi. Tôi 
thấy có lẽ nó không dễ thương lắm. 

Nhưng mà, giây phút kế tiếp tôi lại nghĩ, một phòng thiền màu vàng ròng có lẽ sé đẹp. 

Tôi mở mắt và thở dài. Phải chăng đây là điều tốt nhất mình có thể làm? 

Vậy nên, chiều hôm đó, tôi thử một cái gì đó mới. Gần đây, tôi gặp một phụ nữ ở Ashram 
đang học thiền Vipassana. Vipassana là một kỹ thuật thiền Phật giáo cực kỳ chính thống, tối 
giản và rất thâm sâu. Về căn bản, Vipassana chỉ là ngồi. Một đợt Vipassana dẫn nhập kéo dài 
mười ngày, trong thời gian đó ta ngồi mười giờ liền mỗi ngày trong những khoảng im lặng 
kéo dài hai đến ba giờ mỗi lần. Nó là phiên bản Thể thao Cảm giác mạnh cực độ của siêu 
nghiệm. Thầy dạy Vipassana của ta thậm chí sẽ không cho ta một câu chú; điều này được 
xem là một kiểu đánh lừa. Thiền Vipassana là thực hành quán sát thuần túy, chứng kiến tâm 
trí và xem xét trọn vẹn những khuôn mẫu tư tưởng của ta, nhưng không để ý bất kỳ điều gì 
dời ta ra khỏi chỗ ngồi của mình. 

Nó cũng làm thể chất ta kiệt sức. Ta hoàn toàn không được cử động cơ thể một khi đã 
ngồi, bất kể ta có không thoải mái nghiêm trọng ra sao. Ta chỉ ngồi đó và tự nhủ, “Chẳng có 
lý do gì để ta phải cử động trong hai giờ đồng hồ tới cả.” Nếu ta cảm thấy bất tiện thì ta phải 
quán sát về sự bất tiện đó, xem xét ảnh hưởng của đau đớn thể xác đó có đối với ta. Trong 
đời sống thực tế của mình, chúng ta liên tục nhảy lò cò loanh quanh để điều chỉnh mình 
quanh những bất tiện - thể chất, cảm xúc và tâm lý - để tránh hiện thực đau buồn và phiền 
toái. Thiền Vipassana dạy rằng đau buồn và phiền toái là không thể tránh khỏi trong cuộc 
đời này, nhưng nếu ta có thể gieo trồng trong ta sự tĩnh lặng đủ lâu dài, cuối cùng ta sẽ cảm 
nhận được chân lý rằng tất cả mọi điều (cả bất tiện và dễ chịu) cuối cùng rồi cũng qua. 


https://thuviensach.vn 


“Thế gian phải chịu bệnh, tử, do vậy kẻ khôn ngoan sẽ không buồn phiền, khi đã hiểu 
những quy luật của thế gian,” một giáo huấn Phật giáo cổ đã nói. Nói cách khác: Hãy tập 
quen với nó. 


Tôi không nghĩ Vipassana nhất thiết là con đường dành cho mình. Nó quá sức khắc khổ 
cho những quan niệm thực hành tín ngưỡng của tôi vẫn thường xoay quanh cảm thông và 
thương yêu, phù hoa và tuyệt phúc, và một Thượng Đế thân thiện (mà bạn Darcey của tôi 
gọi là “Thần học Tiệc tùng Ngủ ngon”). Vipassana thậm chí không đề cập đến “Thượng Dé”, 
vì một số Phật tử xem ý niệm về Thượng Đế là đối tượng lệ thuộc cuối cùng, vật che chở xơ 
xác sau chót, thứ cuối cùng phải quẳng trên con đường đến xả bỏ tuyệt đối. Giờ thì, tôi có 
những vấn đề cá nhân với chính từ xả bỏ, sau khi gặp những người tam đạo dường như đã 
sống trong một trạng thái mất liên lạc cảm xúc hoàn toàn với những con người còn lại và là 
những người, khi họ nói về cuộc theo đuổi sự xả bỏ thiêng liêng, khiến tôi muốn lay họ và la 
lên, “Anh bạn, đó là thứ anh không nên thực hành!” 


Tuy nhiên, tôi có thể thấy khi nào thì tu tập một biện pháp từ bỏ thông minh trong đời ta 
có thể là một công cụ quý giá cho sự thanh thản. Và sau khi đọc về thiền Vipassana trong 
thư viện một chiều nọ, tôi bắt đầu nghĩ về mất bao nhiêu thời gian trong đời để giãy giụa 
như một con cá lớn đang thoi thóp, để hoặc chuồn khỏi nỗi đau không dễ chịu nào đó hoặc 
chật vật một cách thèm khát tiến tới những thú vui. Và tôi tự hỏi nếu mình có thể biết cách 
an tịnh và nhẫn nhục thêm chút nữa để không bị kéo lê hoài trên con đường ổ gà của các 
tình huống, thì điều đó có thể giúp ích cho tôi (và cho những người trĩu nặng với nhiệm vụ 
yêu thương tôi) không. 

Tất cả những câu hỏi này trở lại với tôi tối nay, khi tôi đã tìm thấy một ghế dài yên tĩnh tại 
một trong những khu vườn của Ashram và quyết định ngồi thiền một giờ - thiền cả câu chú 
- chỉ quán sát thuần túy. Để xem cái gì sẽ đến. Không may là, tôi đã quên chuyện cái gì “đến” 
lúc hoàng hôn ở Ấn Độ: muỗi. Vừa ngồi xuống trên chiếc ghế dài đó trong hoàng hôn dep dé, 
tôi có thể nghe thấy muỗi sà tới, lướt trên mặt tôi và đáp xuống - một cuộc tấn công tập thể 
- trên đầu tôi, mắt cá, cánh tay. Và rồi những phát châm chích nhỏ đau điếng của chúng. Tôi 
không thích chuyện này. Tôi tự nhủ, “Giờ là thời gian trong ngày không thích hợp để thực 
hành thiền Vipassana.” 


Thế nhưng - khi nào là lúc thích hợp của ngày, của đời, để ngồi trong tĩnh lặng của sự xả 
bỏ? Khi nào không có gì lao xao xung quanh, cố xao lãng ta và làm ta phát khùng lên? Nên tôi 
có một quyết định (lần nữa lại nhờ hướng dẫn của Sư phụ rằng chúng ta phải là những nhà 
khoa học của trải nghiệm nội tâm riêng ta). Một thí nghiệm nảy ra trong óc tôi - nếu mình 
trụ lại đến cùng việc này một lần thì sao? Thay vì đập và chụp, nếu mình chịu đựng sự bất 
tiện này, chỉ một giờ trong cả cuộc đời dài của mình thì sao? 


Vậy nên tôi đã làm thế. Trong tĩnh lặng, tôi quan sát mình bị muỗi làm thịt. Thành thật mà 
nói, một phần trong tôi đang tự hỏi cái thí nghiệm đại trượng phu nhỏ nhít này muốn chứng 
minh điều gì, nhưng phần khác trong tôi biết rất rõ - đó là cố gắng tự điều ngự của người 
mới bắt đầu. Nếu tôi có thể chịu đựng được khó chịu thể chất vô hạn này, vậy rồi đây tôi có 
thể chịu đựng được những khó chịu nào khác? Những khó chịu trong cảm xúc đối với tôi 
còn khó chịu đựng hơn thì sao? Còn ghen tị, giận dữ, sợ hãi, thất vọng, cô đơn, xấu hổ, nhàm 
chán thì sao? 


https://thuviensach.vn 


Thoạt đầu cái ngứa làm khùng điên nhưng cuối cùng nó chỉ lẫn vào trong một cảm giác 
nóng ran thông thường và tôi đuổi cái nóng đó vào một trạng thái ngây ngất dịu dàng. Tôi 
để cảm giác đau đánh mất những liên hệ cụ thể của nó và trở thành một cảm giác thuần túy 
- không tốt không xấu, chỉ mãnh liệt - cảm giác sự mãnh liệt đó đưa tôi ra khỏi chính mình 
và vào trạng thái thiền định. Tôi ngồi đó trong hai giờ. Một con chim cũng có thể đã đậu trên 
đầu tôi rồi lắm; mà tôi không nhận thấy. 

Cho phép tôi nói rõ một điều. Tôi công nhận rằng thí nghiệm này không phải là hành vi 
ngoan cường chịu đựng khắc kỷ nhất trong lịch sử nhân loại, và tôi không đòi hỏi một Huân 
chương Danh dự Quốc hội ở đây. Nhưng có cái gì đó khích động nhẹ nhàng khi nhận ra rằng 
trong ba mươi tư năm sống trên đời tôi chưa hề không đập một con muỗi khi nó chích tôi. 
Tôi đã là một con rối đối vớichuyện này và với hàng triệu dấu hiệu đau đớn hay lạc thú nhỏ 
và lớn khác suốt đời mình. Mỗi khi điều gì đó xảy ra, tôi luôn phản ứng. Nhưng giờ thì tôi 
đang như thế - mặc kệ phản xạ. Tôi đang làm cái gì đó tôi chưa từng làm trước đây. Một 
điều nhỏ thôi, cứ cho là thế, nhưng tôi có thể nói vậy thường xuyên không? Và điều gì tôi có 
thể làm ngày mai mà chưa hề làm ngày hôm nay? 


Khi tất cả đã xong, tôi đứng dậy, bước về phòng mình và đánh giá tổn thất. Tôi đếm được 
khoảng hai mươi vết muỗi đốt. Nhưng trong vòng nửa giờ, tất cả những vết chích đã nhỏ lại. 
Tất cả đã biến mất. Cuối cùng, mọi thứ đã biến mất. 


https://thuviensach.vn 


57 


Kiếm tìm Thượng Đế là một sự đảo ngược của trật tự trần thế hàng ngày, bình thường. 
Khi tìm kiếm Thượng Đế, ta quay lưng lại với cái lôi cuốn ta và bơi đến cái khó khăn. Ta từ 
bỏ những thói quen tiện nghi và thân thuộc của mình với hy vọng (chỉ là hy vọng!) cái gì đó 
lớn lao hơn sẽ dâng cho ta đáp lại cái ta từ bỏ. Mọi tôn giáo trên thế giới đều vận hành trên 
cùng những hiểu biết chung về thế nào là kỷ luật tốt - dậy sớm và cầu nguyện Thượng Đế, 
mài giña đức hạnh ta, là một hàng xóm tốt, tôn trọng mình và người, chế ngự những thèm 
muốn của ta. Tất cả chúng ta đều đồng ý là ngủ nướng thì dễ dàng hơn, và nhiều người 
chúng ta làm vậy, nhưng suốt nhiều thiên niên kỷ đã có những người khác thay vì vậy lại 
chọn dậy sớm trước khi mặt trời lên, rửa mặt và đi cầu nguyện. Và rồi cố gắng mãnh liệt 
bám chặt vào những xác tín tâm linh của mình qua suốt tình trạng điên rồ của một ngày 
mới. 

Những tín đồ của thế giới này thực hiện những nghi thức của mình mà không có bảo đảm 
từ đó có điều gì đấy tốt đẹp sẽ đến. Tất nhiên có nhiều kinh điển và nhiều thầy tu hứa hẹn 
điều tốt ta làm sẽ đem lại điều gì (hay đe dọa những trừng phạt chờ ta nếu ta sa ngã), nhưng 
ngay cả tin vào những điều này cũng là một hành động của đức tin, vì không ai trong chúng 
ta thấy được kết cục. Lòng sùng tín là siêng năng vô điều kiện. Đức tin là một cách nói, 
“Vâng, tôi chấp nhận trước những điều khoản của vũ trụ bao gồm trước cả điều hiện nay tôi 
vẫn chưa thể hiểu.” Có một lý do tại sao chúng ta nói là “biến đổi đức tin” - vì quyết định 
ưng thuận bất kỳ ý niệm thần thánh nào là một cú nhảy phi thường từ lý trí sang cái bất khả 
tri, và tôi không quan tâm các học giả của mọi tôn giáo sẽ mẫn cán cố thuyết phục ta ngồi 
xuống với những chồng sách của họ, chứng minh cho ta qua kinh văn rằng đức tin của họ 
quả thật là hữu lý ra sao; nó không thế. Nếu đức tin là lý trí, nó sẽ - theo định nghĩa - không 
thể là đức tin. Đức tin là tin vào cái ta không thể thấy hay chứng minh hay sờ chạm được. 
Đức tin là bước ngẩng mặt và hết tốc độ vào bóng tối. Nếu chúng ta thật sự biết trước tất cả 
mọi câu trả lời về ý nghĩa của cuộc đời và bản chất của Thượng Đế cùng định mệnh của linh 
hồn chúng ta, niềm tin của chúng ta sẽ không thể là một biến đổi đức tin và nó không thể là 
một hành động can đảm của nhân loại; nó sẽ chỉ là... một hợp đồng bảo hiểm thận trọng. 


Tôi không hứng thú với ngành bảo hiểm. Tôi chán phải hoài nghi, tôi bực bội vì thận trọng 
tâm linh và tôi cảm thấy nhạt nhéo khô khan với những tranh luận kinh nghiệm. Tôi không 
muốn nghe thấy điều đó nữa. Tôi cũng không thể ít bận tâm hơn được nữa về chứng cứ và 
bằng chứng, cam đoan. Tôi chỉ muốn Thượng Đế chơi đùa trong dòng máu tôi như ánh nắng 
nô đùa trên mặt nước. 


https://thuviensach.vn 


58 


Những lời cầu nguyện của tôi đã trở nên có cân nhắc và cụ thể hơn. Tôi chợt nghĩ là sẽ 
chẳng ích lợi gì nhiều khi gửi những cầu nguyện lười biếng vào vũ trụ. Mỗi sáng trước khi 
thiền, tôi quỳ gối trong đền thờ và trò chuyện vài phút trước Thượng Đế. Trong thời gian 
đầu ở Ashram này tôi đã nhận ra là mình thường ngu ngốc trong các cuộc chuyện trò thiêng 
liêng. Mệt mỏi, bối rối và chán chường, những lời cầu nguyện của tôi cũng có vẻ như vậy. 
Tôi nhớ một buổi sáng đã quỳ xuống, dập trán dưới sàn và thầm thì với đấng sáng tạo của 
mình, “Ôi chao, tôi không biết mình cần gì... nhưng ngài hẳn là có vài ý tưởng nào đó... vậy 
nên hãy làm gì đấy đi, xin ngài?” 

Tương tự cái cách đôi khi tôi nói với thợ làm tóc của mình. 

Và, tôi xin lỗi, nhưng điều đó có đôi chút không đâu vào đâu. Bạn có thể hình dung 
Thượng Đế đang trợn tròn mắt nhìn người cầu nguyện đó, rồi gửi lại thông điệp này, “Gọi 
lại cho ta khi nào mi đã trở nên nghiêm túc về chuyện này.” 

Dĩ nhiên Thượng Dé đã biết tôi cần gì. Van dé là - tdi có biết không? Sup dưới chân 
Thượng Đế trong tuyệt vọng bất lực là hoàn toàn được và tốt - có trời chứng giám, bản thân 
tôi đã làm điều đó nhiều lần rồi - nhưng cuối cùng ta có thể đạt được nhiều trải nghiệm hơn 
nếu ta hành động có mục đích. Ở Ý thuở xưa có một chuyện cười rất hay về một người đàn 
ông nghèo khổ đi lễ mỗi ngày và cầu nguyện trước tượng của một bậc đại thánh, nài nỉ, “Lạy 
Dang Chí Tôn - làm ơn, làm ơn, làm ơn... phù hộ cho con trúng số.” Lời van vỉ này diễn ra 
hàng tháng trời. Cuối cùng bức tượng cáu tiết hiện hình, nhìn xuống người đàn ông van xin 
và nói với sự chán ghét mệt mỏi, “Chàng trai - làm ơn, làm ơn, làm ơn... mua một cái vé sé.” 

Cầu nguyện là một mối liên hệ; một nửa công việc đó là của tôi. Nếu tôi muốn sự biến đổi, 
mà thậm chí không buồn nêu rõ chính xác tôi muốn điều gi, thì làm sao nó có thể xảy ra? 
Một nửa ích lợi của cầu nguyện nằm trong chính việc hỏi, trong việc nêu ra rõ ràng và có 
cân nhắc một mục đích. Không có điều đó, tất cả những cầu xin và mong muốn của ta đều là 
không xương, mềm, trơ; chúng cuộn dưới chân ta thành đám sương mù lạnh và không bao 
giờ tan. Vậy nên sáng nay tôi dành thời gian tìm kiếm ở chính mình cụ thể cái tôi thật sự 
mong cầu. Tôi quỳ ở đó, trong đền, úp mặt xuống nền đá cẩm thạch ạnh cho đến khi nào tôi 
hình thành được một lời cầu nguyện đích thực. Nếu tôi không cảm thấy mình thành tâm, tôi 
sẽ ở đó trên sàn, cho đến khi tôi cảm thấy mình thành tâm. Điều đúng cho ngày hôm qua 
không phải luôn đúng cho ngày hôm nay. Những lời cầu nguyện có thể trở nên cũ rích và 
đều đều đến nhàm chán, thậm chí sáo rỗng nếu ta để sự chuyên chú của mình tù đọng. Khi 
cố gắng giữ mình tỉnh giấc, tôi đang đảm nhận trách nhiệm canh giữ cưu mang linh hồn của 
chính mình. 


Định mệnh, tôi nghĩ, cũng là một mối liên hệ - một trò chơi giữa ân sung thiêng liêng va sự 
tự lực đầy quyết tâm. Một nửa của nó ta không thể kiểm soát được; một nửa của nó thì 
tuyệt đối trong tay ta, và hành động của ta sẽ cho thấy những hệ quả đo lường được. Con 
người không hoàn toàn là con rối của thần thánh, cũng không hoàn toàn là thuyền trưởng 
của định mệnh mình; anh ta là một chút của cả hai. Chúng ta phi nước đại qua đời sống 


https://thuviensach.vn 


mình như những người trình diễn xiếc đứng thăng bằng trên hai con ngựa đang phóng cạnh 
nhau - một chân trên một con ngựa “số phận”, còn chân kia trên con ngựa “tự do ý chí”. Và 
câu hỏi ta phải hỏi mỗi ngày là - con ngựa nào là số phận và con ngựa nào là tự do ý chí? Ta 
cần phải thôi lo lắng về con ngựa nào vì nó không dưới sự kiểm soát của ta, và con ngựa nào 
ta cần hướng dẫn với nỗ lực tập trung? 

Có quá nhiều điều về số phận tôi mà tôi không thể kiểm soát, nhưng những điều khác thì 
trong quyền hạn của tôi. Có vài cái vé số tôi có thể mua, nhờ vậy cơ hội tìm thấy sự toại 
nguyện tăng lên. Tôi có thể quyết định sử dụng thời gian của mình ra sao, tôi kết bạn với ai, 
tôi chia sẻ thân thể và cuộc đời, tiền bạc và sức lực với ai. Tôi có thể chọn cái mình ăn, đọc 
và học. Tôi có thể chọn cách mình nhìn nhận những tình huống không may trong đời mình 
như thế nào - tôi sẽ xem chúng như những tai ương hay những cơ hội (và những khi tôi 
không thể vươn đến được những quan điểm lạc quan nhất, vì thật quái quỷ, tôi quá cảm 
thấy thương thân phận mình, tôi có thể quyết định cứ cố gắng thay đổi cách nhìn của bản 
thân). Tôi có thể chọn những lời lẽ và giọng điệu mình nói với người khác. Và trên hết, tôi có 
thể chọn những ý nghĩ của mình. 

Quan niệm cuối cùng này là một ý tưởng mới hoàn toàn đối với tôi. Gần đây Richard từ 
Texas đã giúp tôi chú ý đến nó, khi tôi đang phàn nàn mình không thể thôi nghiền ngẫm. 
Anh nói, “Hàng Tạp Hóa à, cô cần biết cách chọn lọc những ý nghĩ của mình cũng như cô 
chọn áo quần nào cô sẽ mặc mỗi ngày. Đây là một năng lực cô có thể tu tập. nếu cô quá 
muốn kiểm soát mọi việc trong đời mình, hãy làm thế với tâm trí mình. Đó là thứ duy nhất 
cô nên cố kiểm soát. Hãy buông hết tất cả mọi thứ khác trừ nó. Vì nếu cô không thể học cách 
làm chủ suy nghĩ của mình, cô sẽ lún sâu trong những rắc rối mãi mãi.” 


Thoạt nhìn, việc ấy có vẻ gần như một nhiệm vu bất khả. Kiểm soát ý nghĩ của ta ư? Thay 
vì ngược lại? Nhưng hãy hình dung nếu ta có thể? Đây không phải là vấn đề kiềm chế ha phủ 
nhận. Kiềm chế và phủ nhận dựng nên những trò choi tinh vi để giả vờ rằng những ý nghĩ 
và cảm nhận tiêu cực đang không diễn ra. Điều Richard nói là trái lại, thừa nhận sự tồn tại 
của những ý nghĩ tiêu cực, hiểu được chúng từ đâu và tại sao chúng đến, và rồi - với sự tha 
thứ và ngoan cường - giải tán chúng. Đây là một thực hành khớp với bất kỳ luyện tập tâm lý 
nào ta làm trong trị liệu. Ta có thể dùng văn phòng bác sĩ tâm thần, đầu tiên để hiểu tại sao 
ta có những ý nghĩ có tính phá hoại này; ta có thể dùng các luyện tập tỉnh thần để giúp ta 
vượt qua chúng. Tất nhiên, buông chúng ra là một hy sinh. Đó là mất đi các thói quen cũ, 
những đố ky lâu đời dỗ dành và những hình ảnh thân thuộc. Tất nhiên toàn bộ việc này đòi 
hỏi thực hành và nỗ lực. Nó không phải là giáo huấn ta có thể nghe một lần và rồi hy vọng 
tỉnh thông ngay tức thì được. Đó phải là tỉnh giác liên tục và tôi muốn làm điều này. Tôi phải 
làm điều này, vì sức mạnh của mình. Điều này trong tiếng Ý là Devo farmi le ossa. “Tôi phải 
cố gắng hết sức để thích nghi.” 


Vậy nên tôi đã bắt đầu tỉnh giác quan sát những ý nghĩ của mình suốt ngày, và giám sát 
chúng. Tôi lặp lại lời thề này 700 lần mỗi ngày, “Mình sẽ không chứa chấp những ý nghĩ 
không lành mạnh nữa." Mỗi khi một ý nghĩ thấp kém nổi lên, tôi lặp lại lời thé. Mình sé 
không chứa chấp những ý nghĩ không lành mạnh nữa. Lần đầu tiên nghe thấy chính mình 
nói điều này, đôi tai bên trong tôi chong lên ở từ “chứa chấp”'55I, là một danh từ và cũng là 
một động từ. Một bến cảng, dĩ nhiên, là một nơi ẩn náu, một cảng nhập hàng. Tôi hình dung 
bến cảng tâm thức tôi - có chút hư hại, có lẽ, một chút tả tơi vì bão tố, nhưng nằm ở vị trí tốt 


https://thuviensach.vn 


và có một độ sâu tuyệt vời. Bến cảng tâm thức tôi là một vịnh thông thương, lối vào duy 
nhất đến đảo Bản Ngã của tôi (là một đảo núi lửa và còn trẻ, đúng, nhưng màu mỡ và hứa 
hẹn). Đảo này đã từng trải qua một vài cuộc chiến, điều này thì đúng, nhưng giờ nó đã cam 
kết sẽ hòa bình, dưới quyền một người lãnh đạo mới (tôi), người đã lập ra các chính sách 
mới để bảo vệ nơi này. Và giờ - hãy để những lời này vươn xa khắp bảy đại dương - trong 
sách có những luật lệ chặt chẽ hơn rất, rất nhiều quy định ai có thể vào bến cảng này. 


Các người không được đến đây nữa với những ý nghĩ khắc nghiệt và dối trá, với những 
con tàu tư tưởng mang theo dịch bệnh, những con tàu tư tưởng nô lệ, những tàu chiến tư 
tưởng của các người - tất cả những thứ này sẽ bị từ chối. Cũng vậy, đem theo bất kỳ con tàu 
nào chở đầy tư tưởng của kẻ lưu vong giận dữ hoặc đói khát, kẻ bất mãn và những người 
viết sách tuyên truyền vì mục đích chính trị, kẻ khởi loạn và đám sát thủ bạo tàn, gái bán 
thân liều lĩnh, bọn ma cô và những kẻ đi tàu lậu vé nổi loạn - các người cũng sẽ không được 
đến đây. Những ý nghĩ ăn thịt đồng loại, đương nhiên, sẽ không được đón nhận nữa. Ngay 
cả những nhà truyền giáo cũng sẽ được kiểm tra kỹ càng xem họ có thực sự thành tâm. Đây 
là một bến cảng bình yên, lối vào một hòn đảo tốt đẹp và tự hào mà chỉ giờ đây mới bắt đầu 
vun trồng thanh thản. Nếu các người có thể tuân theo những luật lệ mới này, những ý nghĩ 
thân mến của ta, thì các người được đón chào đến tâm trí ta - nếu không, ta sẽ trả tất cả các 
người về biển cả nơi từ đó các người đã đến. 


Đó là sứ mệnh của tôi, và nó sẽ không bao giờ kết thúc. 


https://thuviensach.vn 


59 


Tôi kết bạn thân thiết với một cô gái Ấn mười bảy tuổi tên là Tulsi. Cô bé cùng tôi lau chùi 
sàn đền thờ mỗi ngày. Mỗi tối chúng tôi cùng đi dạo khắp các khu vườn của Ashram và nói 
về Thượng Đế và nhạc hip-hop, hai đề tài Tulsi sùng mộ ngang nhau. Tulsi gần như là một 
cô gái An mọt sách nhỏ nhắn tinh khôn nhất tôi từng gặp, càng tinh khôn hon vi một tròng 
“specs” của cô (như cô gọi kính mắt của mình) tuần trước bị vỡ thành ra một mạng nhện 
kiểm như biếm họa nhưng chẳng vì vậy mà cô thôi đeo nó. Tulsi là rất nhiều thứ thú vị và kỳ 
lạ với tôi cùng một lúc - một thiếu niên, một đứa con gái tỉnh nghịch như con trai, một cô 
gái Ấn, một người nổi loạn trong gia đình, một tâm hồn quá say mê Thượng Đế đến nỗi gần 
như cô phải lòng theo kiểu học trò với Ông Ấy. Cô cũng nói tiếng Anh du dương, thú vị - kiểu 
tiếng Anh ta chi có thể nghe ở Ấn Độ - bao gồm các từ thuộc địa như “splendid!” v 
“nonsense!” và đôi khi cô nói những câu hùng biện kiểu, “Đi bộ trên cỏ vào buổi sáng khi 
sương đã tích đầy là có ích vì nó làm giảm một cách tự nhiên và thú vị nhiệt độ cơ thể.” Một 
lần khi tôi bảo cô rằng tôi sắp đi Mumbai trong ngày, Tulsi nói, “Vui lòng đứng cẩn thận, vì 
cô sẽ thấy ở đó có nhiều xe buýt phóng vun vút khắp nơi.” 


Cô bằng đúng nửa tuổi tôi, và thực tế thì bằng nửa kích thước tôi. 


Gần đây trong những lần đi dạo Tulsi và tôi đã trò chuyện rất nhiều về hôn nhân. Cô ấy 
sắp sửa bước qua tuổi mười tám, và trong lứa tuổi này cô được xem là có một triển vọng 
hôn nhân hợp pháp. Chuyện sẽ xảy ra thế này - sau sinh nhật thứ mười tám của cô ấy, 
người ta sẽ yêu cầu cô dự các đám cưới gia đình, mặc một chiế xa ri báo hiệu cô đã đến tuổi 
trưởng thành. Một số Amma (“Dì”) tử tế sẽ đến ngồi cạnh cô, bắt đầu hỏi và tìm hiểu cô: “Cô 
bao nhiêu tuổi? Gốc gác gia đình cô ra sao? Cha cô làm gì? Cô xin vào những đại học nào? Sở 
thích cô là gì? Cô sinh ngày nào?” Chuyện tiếp theo các bạn biết rồi, bố Tulsi sẽ nhận được 
một bì thư lớn trong thùng thư với tấm hình đứa cháu trai của người phụ nữ này đang học 
ngành điện toán ở Delhi, cùng với lá số tử vi và bằng cấp đại học của anh ta và câu hỏi 
không thể tránh khỏi, “Con gái ông có vui lòng cưới cháu tôi không?” 

Tôi nói, “Khiép.” 

Nhưng với gia đình thì việc này rất quan trọng, để được thấy con cái họ lấy vợ lấy chồng 
thành công. Tulsi có một bà dì vừa mới cạo đầu như một cử chỉ cảm tạ Thượng Đế vì con gái 
lớn nhất của bà - ở tuổi hai mươi tám kỷ nguyên Jura - cuối cùng cũng đã lập gia đình. Và 
còn là một cô gái khó mà gả tống đi; có rất nhiều công kích chống lại cô. Tôi hỏi Tulsi điều gì 
khiến một cô gái Ấn khó được gả đi, và cô nói có biết bao nhiêu là lý do. 

“Nếu cô ấy có tử vi xấu. Nếu cô ấy quá già. Nếu da cô ấy quá đen. Nếu cô ấy quá học thức 
và ta không thể tìm thấy một người đàn ông có địa vị cao hơn cô, và đây là một vấn đề phổ 
biến hiện nay vì một phụ nữ không thể có học thức cao hơn chồng mình. Hay nếu cô ấy đã 
có một chuyện tình với ai đó mà cả cộng đồng đều biết, ồ, sẽ rất khó khăn để tìm một người 
chồng sau chuyện do...” 

Tôi nhanh chóng lướt qua danh sách, cố thử xem mình có vẻ đủ kiều kiện kết hôn đến 
chừng nào trong xã hội Ấn Độ. Tôi không biết tử vi mình tốt hay xấu, nhưng nhất định tôi 


https://thuviensach.vn 


quá già và quá học thức, và đạo đức tôi đã chứng tỏ công khai là rất nhiều tì vết... Tôi không 
phải là một triển vọng hấp dẫn lắm. Ít ra thì da tôi khá. Chỉ có mỗi điều này là có lợi cho tôi. 


Tuần trước Tulsi phải đến đám cưới một người chị họ khác, và cô ấy nói (theo cách rất 
không Ấn Ðộ) cô ghét đám cưới vô cùng. Tất cả những trò múa may và chuyện tầm phào đó. 
Tất cả việc chưng diện đó. Cô thà ở Ashram lau sàn và thiền. Không ai trong gia đình cô có 
thể hiểu điều này; lòng mộ đạo của cô với Thượng Đế vượt quá xa bất kỳ điều gì họ cho là 
bình thường. Tulsi nói, “Trong gia đình em, họ đã chịu thua vì em quá khác biệt. Em đã nổi 
danh vì là người mà, nếu bảo em làm một điều, em gần như chắc chắn sẽ làm điều khác. 
Tính khí em cũng nóng nảy. Em không chuyên tâm học hành, ngoại trừ cái mà em giờ đây sẽ 
làm, vì giờ em sẽ đi học đại học và em có thể quyết định cho mình em hứng thú cái gì. Em 
muốn học tâm lý học, cũng như Sư phụ của chúng ta đã làm khi bà học đại học. Người ta cho 
em là một cô gái khó chịu. Em nổi tiếng là đứa phải nghe một lý do chính đáng để làm một 
điều gì thì mới làm. Mẹ em hiểu chuyện này ở em và luôn cố đưa ra những lý do chính đáng, 
nhưng bố thì không. Bố nêu lý do, nhưng em nghĩ không đủ chính đáng. Đôi khi em tự hỏi 
mình đang làm gì trong gia đình vì em chẳng giống họ chút nào.” 


Chị họ Tulsi lập gia đình tuần trước chỉ mới hai mươi mốt tuổi, và chị của Tulsi là người 
tiếp theo trong danh sách hôn nhân ở tuổi hai mươi, nghĩa là sau đó sẽ có áp lực lớn buộc 
Tulsi phải tìm một đức ông chồng. Tôi hỏi cô có muốn lập gia đình không và cô nói: 

“Khooooooooooông...” 

.. và từ đó vang xa hơn hoàng hôn chúng tôi đang ngắm từ khu vườn. 

“Em muốn lang thang!” cô nói. “Như chị vậy.” 


“Em biết không, Tulsi, chị không thể luôn luôn lang thang như vậy. Chị đã từng lập gia 
đình.” 


Cô chau mày nhìn tôi qua cặp kính rạn của mình, xem xét tôi với một cái nhìn hơi giễu cợt, 
gần như thể tôi vừa bảo cô tôi đã từng là một người đàn bà da ngăm đen và cô đang cố hình 
dung ra điều đó. Cuối cùng, cô nói, “Chị lập gia đình rồi? Em không thể hình dung điều đó.” 


“Nhưng thật đấy - chị đã từng có gia đình.” 

“Có phải chị là người chấm dứt cuộc hôn nhân không?” 

“Phải.” 

Cô nói: “Em nghĩ việc chị chấm dứt cuộc hôn nhân của mình là điều đáng tuyên dương 
nhất. Giờ chị có vẻ hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng về phần em - làm sao em lại đến đây? Tại 


sao em sinh ra là một cô gái Ấn? Điều đó thật quá đáng! Tại sao em bước vào gia đình này? 
Tại sao em phải dự quá nhiều đám cưới vậy?” 


Rồi Tulsi vừa chạy vòng quanh nản chí vừa la lớn (rất to đối với các tiêu chuẩn của 
Ashram), “Tôi muốn sống ở Hawaii!!!” 


https://thuviensach.vn 


60 


Richard từ Texas cũng đã từng kết hôn. Anh có hai con trai, cả hai giờ đã thành đàn ông, 
cả hai đều gần gũi với bố. Đôi khi Richard nhắc đến vợ cũ trong vài câu chuyện vặt này khác, 
và dường như anh luôn nói về cô ấy với niềm yêu mến. Tôi có đôi chút ghen tị mỗi khi nghe 
thế, và hình dung Richard may mắn ra sao khi vẫn là bạn bè với vợ cũ, ngay cả sau khi chia 
tay. Đây là một tác dụng pụ kỳ cục từ vụ ly dị khủng khiếp của tôi; mỗi khi nghe chuyện 
những đôi vợ chồng chia tay một cách thân ái, tôi lại ghen tị. Còn tệ hơn thế - tôi dần dần 
thực sự nghĩ rằng thật lãng mạn khi một cuộc hôn nhân kết thúc một cách ôn hòa. Kiểu như, 
“Ôi... ngọt ngào làm sao... họ chắc han đã thật sự yêu nhau...” 


Nên một ngày nọ tôi hỏi Richard về chuyện này. Tôi nói, “Có vẻ như anh có những cảm 
tình trìu mến dành cho vợ cũ. Cả hai người vẫn còn thân nhau chứ?” 


“Không,” anh nói tự nhiên. “Cô ấy nghĩ tôi đã đổi tên thành Thằng Đểu.” 


Việc Richard không bận tâm đến điều ấy để lại một ấn tượng trong tôi. Tình cờ thế nào 
chồng cũ của tôi cũng nghĩ tôi đã đổi tên, và điều đó làm tin tôi tan nát. Một trong những 
điều nặng nề nhất về cuộc ly dị này là chồng cũ của tôi chưa bao giờ tha thứ việc tôi ra đi, 
rằng bất luận bao nhiêu gia xin lỗi hay giải thích tôi đặt dưới chân anh, bao nhiêu trách cứ 
tôi nhận lãnh, hay bao nhiêu tài sản hay hành động ăn năn tôi đã sẵn lòng dâng cho anh để 
đổi lại việc ra đi - anh chắc chắn không bao giờ chúc mừng tôi và nói, “Này, tôi rất ấn tượng 
vì sự rộng rãi và thành thật của cô và tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất hân hạnh được ly dị với 
cô.” Không. Tôi không được đền bù. Và cái hốc tối đen không được đền bù này vẫn còn bên 
trong tôi. Ngay cả trong những phút giây hạnh phúc và phấn khích (nhất là những giây phút 
hạnh phúc và phấn khích) tôi cũng không thể quên được điều đó trong một chốc lát. Mình 
vẫn bị anh ta thù ghét. Và điều đó có vẻ như sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ giải 
tỏa. 

Một hôm tôi nói về tất cả những điều này với bạn bè tôi ở Ashram - thành viên mới nhất 
trong họ là một thợ ống nước từ New Zealand, một anh chàng tôi quen vì anh nghe nói tôi là 
nhà văn và anh tìm tôi để nói anh cũng là nhà văn. Anh là một nhà thơ vừa mới xuất bản 
cuốn hồi ký tuyệt vời ở New Zealand là Một tiến bộ của thợ ống nước về hành trình tinh 
thần của riêng anh. Người thợ ống nước/nhà thơ từ New Zealand, Richard từ Texas, người 
nông dân sản xuất bơ sữa Ireland, Tulsi thiếu nữ Ấn tinh nghịch như con trai và Vivian, một 
phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc lưa thưa và cặp mắt hóm hỉnh tinh anh (người đã từng là 
một nữ tu ở Nam Phi) - đó là nhóm bạn thân của tôi ở đây, một đám đông những tính cách 
sôi nổi nhất tôi chưa từng ngờ có thể gặp tại một Ashram ở Ấn Độ. 


Vậy là, một ngày trong giờ cơm trưa, tất cả chúng tôi có cuộc trò chuyện về hôn nhân này, 
và người thợ ống nước/nhà thơ từ New Zealand nói, “Tôi xem hôn nhân là cuộc phẫu thuật 
may hai người lại với nhau, và ly dị là một kiểu thủ thuật chia cắt có thể mất nhiều thời gian 
để bình phục. Đời sống hôn nhân càng lâu, hay thủ thuật chia cắt càng nặng nề, bình phục 
càng khó khăn hơn.” 


https://thuviensach.vn 


Điều đó có thể giải thích các cảm giác sau ly dị, sau thủ thuật chia cắt của tôi đã phải trải 
vài năm nay, tôi vẫn cảm thấy cái chi ma quỷ đó đu đưa bên mình, liên tục hat hết đồ đạc ra 
khỏi các ngăn kệ. 

Richard từ Texas thắc mắc tôi có định cho phép chồng cũ sai khiến tôi cả phần đời còn lại 
phải cảm thấy thế nào về chính mình không, và tôi nói thực sự, tôi không rõ lắm về điều đó 
- đến nay, chồng cũ tôi dường như vẫn có một lá phiếu khá mạnh, mà thành thật mà nói tôi 
vẫn nửa như đợi chờ người đàn ông đó tha thứ cho mình, để phóng thích tôi và cho phép tôi 
tiếp tục sống trong thanh thản. 


Nhà nông sản xuất bơ sữa từ Ireland nhận xét, “Chờ đợi ngày đó đến thì đúng là không sử 
dụng thời gian của cô một cách lý trí.” 


“Tôi có thể nói gì, mấy anh? Tôi xoay xở rất nhiều với tội lỗi. Gần như cách những phụ nữ 
khác xoay xở rất nhiều với màu be.” 


Cựu nữ tu Thiên chúa giáo (người suy cho cùng thì hẳn là biết về tội lỗi) không chấp nhận 
ý kiến đó. “Tội lỗi chỉ là cách bản ngã cô lừa cho cô nghĩ rằng mình đang có những tiến bộ 
đạo đức. Đừng bị nó chơi xỏ, bạn thân mến.” 

“Điều tôi ghét về cách cuộc hôn nhân của mình chấm dứt/ tôi nói, “là nó chẳng đâu vào 
đâu. Nó chỉ là một vết thương há miệng không bao giờ lành.” 

“Tùy cô thôi,” Richard nói. “Nếu đó là điều cô quyết định nghĩ về nó, đừng để tôi làm hỏng 
buổi tiệc của cô.” 

“Chuyện này phải chấm dứt vào một trong những ngày nay,” tôi nói. “Tôi chỉ ước minh 
biết nó kết thúc ra sao.” 


Hết giờ ăn trưa, người thợ ống nước/nhà thơ từ New Zealand đẩy cho tôi một mẩu giấy. 
Trong đó anh yêu cầu tôi gặp anh sau bữa tối; anh muốn cho tôi xem cái gì đó. Vậy là sau 
bữa ăn tối hôm đó tôi đến gặp anh gần các động thiền, anh bảo tôi theo anh, anh có một 
món quà cho tôi. Anh dẫn tôi đi qua Ashram, rồi dẫn tôi vào một tòa nhà tôi chưa từng đến 
trước đây, mở một cánh cửa và đưa tôi lên một cầu thang phía sau. Anh biết được chỗ này, 
tôi đoán, vì anh sửa tất cả các bộ điều hòa nhiệt độ, một số được lắp đặt trên đó. Ở tận cùng 
cầu thang có một cái cửa mà anh phải mở với một dãy số; anh làm mau lẹ theo trí nhớ. Rồi 
chúng tôi ở trên một mái nhà lộng lẫy, lát bằng những mảnh gốm lấp lánh trong ánh hoàng 
hôn như đáy hồ phản chiếu. Anh dẫn tôi bằng qua mái nhà đó đến một tháp nhỏ, một tháp 
giáo đường Hồi giáo thật sự, và chỉ cho tôi một cầu thang hẹp khác, dẫn đến đỉnh chót vót 
của tháp. Anh chỉ về phía cái tháp và nói, “Giờ tôi sẽ để cô lại đây. Cô sẽ lên trên đó. Cứ ở 
trên đó cho đến khi xong xuôi.” 

“Cho đến khi cái gì xong xuôi?” tôi hỏi. 

Người thợ ống nước chỉ cười, trao tôi một cái đèn pin, “để đi xuống an toàn khi xong 
xuôi,” và còn đưa tôi một mẩu giấy gấp lại. Rồi anh bỏ đi. 

Tôi trèo lên đỉnh tháp. Giờ tôi đang đứng ở nơi cao nhất của Ashram, với một tầm nhìn ra 
toàn cảnh thung lũng sông này ở Ấn Độ. Những ngọn núi và cánh đồng trải dài đến tận chân 
trời. Tôi có cảm giác đây không phải là một nơi thông thường các môn sinh được phép la cà, 


https://thuviensach.vn 


nhưng trên này quả là đẹp dé. Có lẽ đây là nơi Sư phụ ngắm mặt trời lặn, khi bà ở lại đây. Và 
ngay lúc này mặt trời đang lặn. Ngọn gió ấm áp. Tôi mở mẩu giấy người thợ ống nước trao. 


Anh ấy đã đánh máy: 


CHÍ DẪN VỀ TỰ DO 
1. Những ẩn dụ của cuộc đời là chỉ dẫn về Thượng Dé. 
2. Cô vừa mới trèo lên và đang ở trên mái nhà. Không có gì giữa cô và Vô Tận. Giờ 
thì, không nghĩ đến điều này nữa. 


3. Ngày đang tàn. Đã đến lúc để cái gì đó đã đẹp biến thành cái gì khác cũng thật đẹp 
dé. Giờ thì, không nghĩ đến điều này nữa. 


4, Ước muốn tìm một cách giải quyết của cô là một lời cầu nguyện. Hiện diện của cô 
nơi đây là lời đáp của Thượng Đế. Không nghĩ đến nữa và hãy nhìn những vì sao 
xuất hiện - ngoại giới và nội tâm. 

5. Bằng cả trái tim mình, hãy cầu xin ân huệ, và không nghĩ đến nữa. 


6. Bằng cả trái tim mình, hãy tha thứ cho anh ấy, THA THỨ CHÍNH MÌNH, và không 
nghĩ về anh ấy nữa. 


7. Hãy để mục dich của cô là không khổ dau vô ích. Rồi thì, không nghĩ đến điều nay 
nữa. 


8. Hãy nhìn hơi nóng của ngày chuyển thành đêm lạnh. Không nghĩ đến nữa. 


Khi nghiệp của một quan hệ đã xong, chỉ tình yêu còn lại. Nó an toàn. Không nghĩ 
đến nữa. 


10. Khi cuối cùng quá khứ trong cô đã qua, không nghĩ đến nữa. Rồi hãy trèo xuống 
và bắt đầu quãng đời còn lại của mình. Với niềm hân hoan lớn lao. 


Trong ít phút đầu, tôi không thể nhịn được cười. Tôi có thể nhìn khắp toàn thể thung lũng 
qua những tán cây xoài, và ngọn gió thổi tóc tôi phất phơ như một ngọn cỏ. Tôi ngắm mặt 
trời lặn, và rồi tôi nằm ngửa ngắm những vì sao mọc. Tôi hát một bài cầu nguyện nhỏ bằng 
tiếng Phạn, và lặp lại mỗi khi thấy một vì sao nữa ló dạng trên nền trời thẫm dần, gần như 
tôi đang làm các vì sao hiện lên, nhưng rồi chúng bắt đầu vọt ra quá nhanh và tôi không thể 
theo kịp chúng. Chẳng mấy chốc cả bầu trời là một màn trình diễn hào nhoáng của các vì 
sao. Thứ duy nhất giữa tôi và Thượng Đế là... không có gì cả. 

Rồi tôi nhắm mắt và nói, “Thượng Đế thân yêu, hãy chỉ cho tôi tất cả những gì tôi cần để 
hiểu về sự tha thứ và từ bỏ.” 

Điều tôi đã muốn từ lâu là có một cuộc chuyện trò thật sự với chồng cũ của mình, nhưng 
rõ ràng chuyện này không bao giờ xảy ra. Điều tôi vẫn mong muốn là một giải pháp, một hội 
nghị thượng đỉnh hòa bình, từ đó chúng tôi có thể bước ra với một sự thấu hiểu hòa hợp về 


https://thuviensach.vn 


những gi đã xảy ra trong hôn nhân của chúng tôi, và tha thứ cho nhau về sự tồi tệ trong vụ 
ly dị của chúng tôi. Nhưng nhiều thang tư van va hòa giải chỉ làm chúng tôi thêm chia ré va 
khóa chặt chúng tôi trong vị trí của mình, biến chúng tôi thành hai người tuyệt đối không 
thể giải thoát cho người kia. Nhưng đó lại chính là cái cả hai chúng tôi cần, tôi chắc chắn 
điều ấy. Và tôi cũng chắc chắn điều này nữa - những người tắc siêu nghiệm khẳng định là ta 
sẽ không tiến đến gần Thượng Đế dù chỉ một inch chừng nào còn vương vào dù chỉ một 
chút cám dỗ được đổ lỗi cho người khác. Cũng như hút thuốc đối với phổi, niềm phẫn hận 
cũng vậy đối với tâm hồn; dù chỉ một hơi của nó cũng không tốt cho ta. Ý tôi là, loại cầu 
nguyện này là để hấp thụ lấy điều gì vậy - “Hôm nay hãy cho chúng con sự đố ky hàng ngày 
của mình”? Chi bằng ta thôi đi và hôn giã từ Thượng Dé nếu ta that sự cần tiếp tục trách cứ 
ai khác vì những giới hạn đời sống của riêng mình. Vậy nên điều tôi hỏi Thượng Đế tối đó 
trên mái Ashram là - dựa trên thực tế là có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với chồng cũ 
của mình nữa - có thể có một tầng bậc nào đó ở đấy chúng tôi có thể tương thông? Tầng bậc 
nào đó ở đấy chúng tôi có thể tha thứ? 


Tôi nằm trên đó, cao bên trên thế gian, và tôi hoàn toàn một mình. Tôi rơi vào trạng thái 
thiền và đợi xem mình được dạy phải làm gì. Tôi không biết bao nhiêu phút hay giờ trôi qua 
trước khi mình biết phải làm gì. Tôi nhận ra mình đã suy nghĩ tất cả những điều này theo 
nghĩa đen. Tôi đã muốn trò chuyện với chồng cũ ư? Vậy thì cứ nói với anh ấy. Nói với anh ấy 
ngay lúc này. Tôi đã chờ đợi để được tha thứ ư? Vậy thì cứ tự mình dâng lời tha thứ. Ngay 
lúc này. Tôi nghĩ rằng bao nhiêu người đã về nơi an nghỉ mà chưa được tha thứ và không 
tha thứ. Tôi nghĩ nhiều người có anh chị em hay bạn bè, con cái hay người yêu biến mất 
khỏi đời họ trước khi được nghe những lời khoan dung quý giá hay xá tội. Những người 
sống sót từ những mối quan hệ đã kết thúc chịu đựng nỗi đau của một điều dở dang ra sao? 
Từ nơi thiền ấy, tôi đã tìm thấy câu trả lời - tự ta có thể chấm dứt việc này, từ bên trong ta. 
Nó không chỉ là có thể mà còn là thiết yếu. 

Và rồi, tôi rất ngạc nhiên, vẫn còn trong thiền định, tôi làm một điều kỳ lạ. Tôi mời chồng 
cũ vui lòng tham gia với mình trên mái nhà này ở Ấn Độ. Tôi hỏi anh ấy có vui lòng gặp tôi ở 
trên đó cho sự kiện chia tay này không. Rồi tôi chờ đến khi tôi cảm thấy anh ấy đến. Và anh 
đã đến. Sự hiện diện của anh đột nhiên xác thực và hữu hình. Thực tế tôi có thể cảm thấy 
anh. 

Tôi nói, “Chào, anh yêu.” 

Lúc đó tôi chực khóc, nhưng nhanh chóng nhận ra mình không cần phải vậy. Nước mắt là 
một phần của sự sống thể xác, và nơi hai linh hồn này đang gặp nhau đêm đó ở Ấn Độ không 
liên quan gì đến thể xác. Hai con người cần nói chuyện với nhau ở trên mái nhà đó thậm chí 
o phải là người nữa. Thậm chí họ không trò chuyện. Thậm chí họ không trò chuyện. Thậm 
chí họ không phải là vợ chồng, không phải là một người vùng trung tâm Bắc nước Mỹ 
bướng bỉnh và một Yankee dễ xúc cảm, không phải một gã ở độ tuổi bốn mươi và một phụ 
nữ ở độ tuổi ba mươi, không phải hai con người hữu hạn đã tranh cãi hàng năm trời về tình 
dục và tiền bạc và đồ dùng trong nhà - chẳng có gì trong những thứ này là tương xứng. Vì 
mục đích của buổi gặp gỡ này, ở tầng mức tương giao này, họ chỉ là hai linh hồn xanh lạnh 
đã hiểu hết mọi điều. Không còn bị ràng buộc bởi thân xác mình, không còn bị ràng buộc bởi 
lịch sử quan hệ phức tạp trong quá khứ của mình nữa, họ đến với nhau trên mái nhà (thậm 
chí trên cả tôi nữa) trong sự sáng suốt vô tận. Vẫn tham thiền, tôi nhìn hai linh hồn xanh 


https://thuviensach.vn 


lạnh này đi vòng quanh nhau, hợp nhất, lại tách ra và xem xét độ hoàn hảo cũng như tương 
đồng của nhau. Họ biết tất cả. Họ đã biết tất cả mọi điều rất lâu từ trước và họ sẽ luôn biết 
moi thứ. Họ không cần phải tha thứ cho nhau; họ sinh ra đã tha thứ cho nhau. 


Bài học họ đang dạy tôi trong vòng quay dep dé của mình là, “Hãy ở ngoài chuyện nay, Liz. 
Phần của cô trong mối quan hệ này đã xong rồi. Từ đây trở đi hãy để chúng tôi giải quyết 
mọi điều. Cô cứ tiếp tục cuộc đời mình di.” 

Rất lâu sau đó tôi mở mắt và tôi biết đã xong rồi. Không chỉ hôn nhân của tôi và không chỉ 
ly di của tôi, mà toàn bộ buồn đau rỗng tuéch ảm đạm dở dang của nó... đã xong rồi. Tôi có 
thể cảm thấy rằng mình đã tự do. Cho phép tôi nói rõ - không phải là tôi sẽ không bao giờ 
nghĩ về chồng cũ của mình nữa, hay không bao giờ có cảm xúc nào gắn liền với ký ức về anh 
ấy. Chỉ là cái nghi thức trên mái nhà này cuối cùng đã cho tôi một nơi để tôi có thể đón tiếp 
những ý nghĩ và cảm xúc mỗi khi chúng trỗi dậy sau này - và chúng sẽ luôn trỗi dậy. Nhưng 
khi chúng xuất hiện trở lại, tôi có thể chỉ cần gửi trả chúng về đây, về mái nhà ký ức này, trả 
lại cho hai linh hồn xanh lạnh đó chăm nom, những người đã và luôn luôn hiểu mọi điều. 

Đây là mục đích của các nghi thức. Chúng ta như những con người thực hiện các nghi lễ 
tâm linh để tạo ra một nơi yên nghỉ an toàn cho những cảm giác hân hoan hay tổn thương 
phức tạp nhất của mình, để chúng ta không phải kéo lê những cảm giác đè nặng lên ta đó 
theo mình mãi mãi. Tất cả chúng ta đều cần những nghi thức làm nơi cất giữ an toàn như 
thế. Và tôi tin rằng nếu văn hóa hay truyền thống của ta không có nghi thức đặc biệt của 
chính mình, sửa chữa các hệ thống cảm xúc hỏng hóc của chính mình với tất cả tài tháo vát 
của một thợ ống nước/nhà thơ hào hiệp. Nếu ta thành tâm đúng mực trong nghi lễ tự tạo 
ấy, Thượng Đế sẽ ban ân sủng. Và đấy là lý do chúng ta cần Thượng Đế. 

Rồi tôi đứng dậy và trồng cây chuối trên mái nhà Sư phụ mình, để kỷ niệm ý tưởng giải 
phóng. Tôi cảm nhận được sàn gốm bụi bặm dưới bàn tay tôi. Tôi cảm thấy sức mạnh và cân 
bằng của chính mình. Tôi cảm thấy ngọn gió nhẹ ban đêm thanh thản trên lòng bàn chân 
trần của mình. Loại việc này - tư thế trồng cây chuối ngẫu hứng - không phải là thứ gì đó 
một linh hồn xanh lạnh đã thoát ra ngoài thể xác có thể làm, mà chỉ một con người mới có 
thể làm. Chúng ta có hai tay; chúng ta có thể đứng trên hai tay nếu muốn thế. Đó là đặc ân 
của chúng ta. Đó là niềm vui của xác thân hữu hạn. Và đấy là lý do Thượng Dé cần chúng ta. 
Vì Thượng Đế muốn cảm thấy mọi điều qua bàn tay chúng ta. 


https://thuviensach.vn 


61 


Hôm nay Richard từ Texas đi. Bay trở về Austin. Tôi cùng anh ra sân bay, cả hai chúng tôi 
đều buồn. Chúng tôi đứng trên vỉa hè một lúc lâu trước khi anh vào bên trong. 

“Tôi sẽ làm gì khi không còn Liz Gilbert để bàn luận nữa?” Anh thở dài. Rồi anh nói, “Cô đã 
có một trải nghiệm tốt ở Ashram, phải không? Cô trông hoàn toàn khác so với vài tháng 
trước, như thể lẽ ra cô đã tống cổ được một ít sầu muộn cô đã kéo lê theo mình đó.” 


“Bây giờ tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, Richard.” 


“Được, chỉ phải nhớ là - tất cả đau khổ của cô sẽ chờ cô ở cửa lúc cô đi ra, cẩn thận không 
lại nhặt nó lên lúc cô ra đi.” 


“Tôi sẽ không nhặt nó nữa dau.” 

“Giỏi lắm cô gái.” 

“Anh đã giúp tôi rất nhiều,” tôi nói với anh. “Tôi sẽ nghĩ về anh như một thiên thần với 
bàn tay lông lá và móng chân cáu bẩn.” 

“Ở, móng chân tôi chưa bao giờ thật sự hồi phục từ sau hồi ở Việt Nam, thật tội nghiệp.” 

“Nó đã có thể tồi tệ hơn.” 

“Nó đã tồi tệ hơn đối với rất nhiều anh chàng. Chí ít tôi còn có thể giữ được hai giờ của 
mình. Không, tôi có một hiện kiếp khá nhàn hạ, bồ à. Cô cũng vậy - đừng bao giờ quên điều 
đó. Kiếp sau cô có thể sẽ trở lại làm một trong những phụ nữ Ấn nghèo đập đá bên đường 
đó, và nhận ra cuộc đời chẳng mấy vui vẻ. Nên hãy đánh giá đúng cái mà giờ cô đang có, 
được chứ? Hãy tiếp tục vun trồng lòng biết ơn. Cô sẽ sống lâu hơn. Còn nữa, Hàng Tạp Hóa 
à! Cô giúp tôi chuyện này chứ? Tiến lên với cuộc đời mình, được chứ?” 

“Tôi sé.” 

“Điều tôi muốn nói là - một ngày nào đó tìm thấy một người nào đó để yêu. Cứ dành thời 
gian cho minh để hàn gắn, nhưng đừng quên cuối cùng phải chia sẻ trái tim với ai đó. Đừng 
biến đời cô thành một tượng đài tưởng niệm cho David hay chồng cũ của cô.” 

“Tôi sẽ không làm vậy," tôi nói. Và đột nhiên tôi hiểu điều đó đúng - tôi sẽ không làm vậy. 
Tôi có thể cảm thấy tất cả nỗi đau cũ kỹ về tình yêu đã biến mất và những sai lầm quá khứ 

`" “ ^ i, u Ne ù u 2 ` ` 2 x ` “ Ne pen ủ `. . : 
nhẹ dan trong mat tôi, cuối cùng thu nhỏ dan nhờ kha năng hàn gan nổi tiếng của thời gian 
kiên nhẫn và ân huệ của Thượng Đế. 


Và rồi Richard lại nói, nhanh chóng dồn những ý nghĩ của tôi trở về những hiện thực cơ 
bản hơn của thế gian, “Suy cho cùng, cưng à, hãy nhớ điều họ nói - đôi khi cách tốt nhất để 
quên được một người là nằm dưới một người khác.” 


Tôi bật cười. “Được, Richard, thôi đủ rồi. Giờ thì anh có thể trở về Texas.” 


https://thuviensach.vn 


“Cũng được thôi,” anh nói, ném cái nhìn chăm chăm quanh bãi đỗ xe của cái sân bay Ấn cũ 
kỹ này. “Vì tôi sẽ không có được bất cứ cái gì xinh xắn hơn những thứ quanh đây.” 


https://thuviensach.vn 


62 


Trên đường trở lại Ashram, sau khi tiễn Richard ở sân bay, tôi thấy là mình đã trò chuyện 
quá nhiều. Thành thật thì, suốt đời mình tôi đã nói quá nhiều, còn trong thời gian ở Ashram 
tôi chính xác là đã nói quá nhiều. Tôi còn hai tháng nữa ở đây, và tôi không muốn lãng phí 
cơ hội tâm linh lớn lao nhất của đời mình bằng việc cứ giao thiệp và tán gẫu luôn. Tôi đã 
ngạc nhiên phát hiện ra là ngay cả ở đây, ngay cả trong một môi trường ẩn dật tâm linh 
thiêng liêng ở bên kia trái đất, tôi cũng xoay xở tạo ra được bầu không khí tiệc rượu quanh 
mình. Không phải chỉ là nói chuyện liên miên với Richard không thôi đâu - dù đúng là 
chúng tôi lam nhảm nhiều nhất - tôi luôn bén mép vơi sai đó. Thậm chí tôi còn thấy mình - 
trong một Ashram, xin bạn nhớ kỹ! - bày ra các cuộc hẹn để gặp gỡ quen biết, và phải nói 
với ai đó, “Tôi rất tiếc, tôi không thể ngồi với anh giờ ăn trưa nay vì đã hứa với Sakshi sẽ ăn 
trưa với cô ấy... có lẽ chúng ta có thể hẹn thứ Ba tới.” 

Đó đã là câu chuyện của đời tôi. Tôi là thế đấy. Nhưng gần đây tôi đã nghĩ rằng đó có lẽ là 
một của nợ cho tâm linh. Yên tĩnh và cô tịch được mọi người nhìn nhận là những thực hành 
tinh thần, và điều này có những lý do chính đáng. Học cách đưa lời nói vào kỷ luật là một 
cách ngăn năng lượng không tràn ra khỏi ta qua cái miệng thủng của ta, làm kiệt quệ ta và 
làm đầy thế gian bằng những từ, từ, từ thay vì thanh bình, yên tĩnh và tuyệt phúc. Swamiji, 
thầy của Sư phụ tôi, là một người rất khắt khe về vấn đề yên tĩnh trong Ashram, nghiêm 
khắc buộc thực thi nó như một thực hành tín ngưỡng. Ông gọi im lặng là tôn giáo đích thực 
duy nhất. Thật lố bịch là tôi đã nói quá nhiều ở Ashram này, một nơi trên thế giới mà yên 
lặng phải - và có thể - ngự trị. 


Vậy nên tôi sẽ không làm kẻ chuyên giao du của Ashram nữa, tôi quyết định. Không chạy 
nhốn nháo, tán gẫu, đùa giỡn. Không lấn phần để được chú ý hay giành ưu thế trong chuyện 
trò nữa. Không nhảy clacket miệng chỉ vì những đồng xèng xác nhận nữa. Đã đến lúc phải 
thay đổi. Giờ đây khi Richard đã đi, tôi sẽ biến thời gian ở lại của mình thành một trải 
nghiệm yên lặng hoàn toàn. Chuyện này sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể, vì yên 
lặng được tôn trọng chung ở Ashram. Cả cộng đồng sẽ ủng hộ, công nhận, quyết định của ta 
là một hành vi tín ngưỡng có kỷ luật. Trong cửa hàng sách họ thậm chí còn bán những tấm 
bảng nhỏ để đeo có ghi, “Tôi đang trong Yên Lặng.” 

Tôi sẽ mua bốn cái tấm bảng đó. 

Trên đường chạy về Ashram, tôi thật sự để mình chìm vào trong tưởng tượng về chuyện 
giờ tôi sẽ trở nên im lặng ra sao. Tôi sẽ yên lặng đến nỗi tôi sẽ nổi tiếng vì chuyện đó. Tôi 
hình dung mọi người thấy mình là Cô Gái Trầm Lặng Ấy. Tôi sẽ chỉ bám theo thời gian biểu 
Ashram, dùng bữa trong cô độc, thiền trong nhiều giờ bất tận mỗi ngày và cọ rửa sàn đèn 
mà không tạo ra một tiếng động nhỏ. Tương tác duy nhất của tôi với người khác là mỉm 
cười sung sướng với họ từ trong thế giới tĩnh lặng và mộ đạo tự kiềm chế của mình. Mọi 
người sẽ bàn tán về tôi. Họ sẽ hỏi, “Cô Gái Trầm Lặng Sau Đền Ấy là ai vậy, lúc nào cũng thấy 
quỳ dưới sàn lau chùi? CÔ ấy không bao giờ nói. Cô ấy thật xa cách. Cô ấy thật bí ẩn. Tôi 
thậm chí không thể hình dụng được giọng cô ấy nghe ra sao. Các anh chị thậm chí không 
bao giờ nghe thấy cô ấy đến gần sau lưng trên lối đi trong vườn khi cô ấy ra ngoài đi dạo... 


https://thuviensach.vn 


cô ấy di chuyển êm ru như làn gió. Cô ấy hẳn là trong một trạng thái thiền định tương thông 
liên tục với Thượng Dé. Cô ấy là cô gái trầm lặng nhất mà tôi từng gap.” 


https://thuviensach.vn 


63 


Sáng hôm sau khi tôi đang quỳ gối trong đền, cọ rửa sàn cẩm thạch, tỏa ra (tôi tưởng 
tượng) cả một hào quang tĩnh lặng thần thánh thì một cậu thiếu niên Ấn đến tìm tôi với một 
lời nhắn - tôi cần phải trình diện tại văn phòng Seva ngay lập tức. Seva là thuật ngữ Phạn 
chỉ phục vụ vị tha như một thực hành tâm linh (ví dụ, chùi rửa sàn đền thờ). Văn phòng 
Seva quản lý toàn bộ phân công công tác cho Ashram. Nếu tôi đến đó, rất tò mò tại sao mình 
bị gọi lên, và người đàn bà xinh đẹp ở bàn hỏi tôi, “Có phải cô là Elizabeth Gilbert?” 

Tôi cười với cô ấy với lòng mộ đạo nồng nhiệt nhất và gật đầu. Im lặng. 

Rồi cô bảo tôi chi tiết công việc của tôi có thay đổi. Vì một yêu cầu đặc biệt từ ban quản lý, 
tôi không còn là một thành viên của nhóm lau sàn nữa. Họ có một vị trí mới cho tôi tại 


Ashram. 


Và chức danh công việc của tôi là - nếu các bạn vui lòng chú ý tới - “Nữ Tiếp Viên Chính”. 


https://thuviensach.vn 


64 


Rõ ràng đây là một trò đùa nữa của Swamiji. 
Con muốn là Cô Gái Trầm Lang Ở Sau Đền? Được, đoán xem... 


Nhưng đây là điều luôn xảy ra ở Ashram. Ta có một quyết định to lớn trọng đại nào đó về 
điều ta cần phải làm, hay ta phải là ai, và rồi các tình huống nảy sinh sẽ ngay lập tức hé lộ 
cho ta thấy là ta hiểu biết quá ít về mình ra sao. Tôi không biết Swamiji đã nói điều đó bao 
nhiêu lần trong đời mình, và tôi không biết Sư phụ mình đã lặp lại không biết bao nhiêu lần 
nữa điều đó từ khi ông chết, nhưng dường như tôi vẫn chưa hấp thụ được hoàn toàn chân lý 
trong phát biểu kiên trì nhất của họ: 


“Thượng Đế ngự trị trong ta, cũng như ta.” 
CŨNG NHU ta. 


Nếu có một chân lý thiêng liêng về Yoga thì câu này gói gọn chân lý đó. Thượng Đế ở 
trong ta cũng như chính chúng ta, đúng như cách ta là. Thượng Dé không hứng thú xem ta 
trình diễn một nhân cách nào đó để phù hợp với khái niệm lập dị nào đó ta nghĩ, một người 
sống tâm linh trông thế nào hay hành xử ra sao. Tất cả chúng ta dường như có cái ý tưởng 
là, để trở nên thần thánh, chúng ta phải có những thay đổi tính cách lớn lao, gây ấn tượng 
sâu sắc, rằng ta phải chối bỏ cá tính ta. Đây là một ví dụ cổ điển cho điều mà ở Đông phương 
người ta gọi là “tà niệm”. Swamiji vẫn thường nói là mỗi ngày những người chối bỏ tìm ra 
một cái gì mới để từ bỏ, nhưng cái họ đạt được thường là phiền muộn, không phải thanh 
thản. Ông liên tục dạy rằng khổ hạnh và chối bỏ - chỉ có mục đích tự thân - không phải là cái 
ta cần. Để hiểu Thượng Đế, ta chỉ cần từ bỏ một thứ - ý thức phân ly với Thượng Đế. Nếu 
không thì hãy cứ là chính ta, trong bản tính tự nhiên của ta. 


Vậy bản tính tự nhiên của tôi ra sao? Tôi muốn học hỏi ở Ashram này, nhưng ước mơ tìm 
thấy dang thiêng liêng bang cách lướt đi lặng lẽ khắp nơi đây với một nụ cười dịu dàng, siêu 
thoát - người đó là ai vậy? Có lẽ là ai đó tôi thấy trên chương trình truyền hình. Thực tế là, 
có chút buồn khi phải thú nhận là tôi sẽ không bao giờ là nhân cách đó. Tôi luôn luôn bị 
cuốn hút bởi những con người tỉnh tế, như ảo ảnh này. Luôn muốn là một cô gái trầm lặng. 
Có lẽ chính xác vì tôi không là vậy. Đó cũng là lý do tôi nghĩ vì sao tóc đen, dày lại đẹp đến 
thế - chính xác vì tôi không có nó, vì tôi không thể có nó. Nhưng một lúc nào đó tôi phải nhu 
thuận với cái mình được cho và nếu Thượng Đế muốn tôi là một cô gái e thẹn với mái tóc 
đen dày, Ông Ấy đã tạo ra tôi như vậy, nhưng Ông Ấy không làm thế. Vậy thì, sẽ hữu ích nếu 
chấp nhận ta được tạo ra thế nào và hiện thân đầy đủ theo đó. 

Hay, như Sextus, nhà hiền triết phái Pythagore cổ đại đã nói, “Người khôn ngoan luôn 
luôn tương tự như chính mình.” 

Điều đó không có nghĩa là tôi không thể sùng đạo. Điều đó không có nghĩa tôi không thể 
hoàn toàn quỳ sụp xuống và nhún nhường trong tình yêu của Thượng Đế. Điều đó không có 
nghĩa tôi không thể phục vụ loài người. Điều đó không có nghĩa tôi không thể hoàn thiện 
bản thân như một con người, mài giũa đức hạnh và làm việc mỗi ngày để giảm thiểu khiếm 


https://thuviensach.vn 


khuyết của mình. Ví dụ, tôi sẽ không bao giờ là một cây quế trúc, nhưng điều đó không có 
nghĩa tôi không thể nghiêm túc xem lại thói quen lắm chuyện của mình và sửa đổi vài khía 
cạnh để tốt hơn - làm việc nơi nhân cách mình. Đúng, tôi thích trò chuyện, nhưng có lẽ tôi 
không cần phải nguyén rua nhiều, có lẽ tôi không phải luôn tìm kiếm tiếng cười rẻ tiền, va 
có lẽ tôi không cần nói về mình khá liên miên như vậy. Hay còn một khái niệm triệt để - có 
lẽ tôi có thể ngừng cắt lời người khác khi họ nói. Vì bất luận tôi cố gắng nhìn lại thói quen 
ngắt lời của mình một cách sáng tạo ra sao, tôi không thể tìm thấy một cách nhìn nào khác 
hơn là thế này, “Tôi tin cái tôi đang nói quan trọng hơn cái anh đang nói.” Và tôi không thể 
tìm ra cách nào nhìn nhận điều đó khác hơn là, “Tôi tin tôi quan trọng hơn anh.” Và điều đó 
phải chấm dứt. 


Thực hiện tất cả những thay đổi này sẽ hữu ích. Nhưng ngay cả vậy, ngay cả với những 
điều chỉnh hợp lý thói quen hay nói của mình, có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ là Cô Gái 
Trầm Lặng Ấy. Dù cho bức tranh đó có đẹp đẽ đến mấy và dù cho tôi cố gắng đến mấy. Vì 
hãy thành thật với nhau rằng chuyện ta đang bàn là về ai đây. Khi người phụ nữ ở Trung 
tâm Seva ở Ashram phân công cho tôi nhiệm vụ mới là Nữ Tiếp Viên Chính, cô ấy nói, 
“Chúng tôi có một biệt danh đặc biệt cho vi trí này, cô biết đấy. Chúng tôi gọi đó là ‘Pho Mat 
Kem Suzy Nhỏ Bé, vì bất cứ ai làm việc này cần phải bat thiệp, mồm mp và cười suốt.” 


Tôi có thể nói gì đây? 
Tôi chỉ chìa một tay ra để bắt tay, yên lặng chào từ biệt tất cả những ảo tưởng mơ mộng 
cũ mèm của mình và nói với người phụ nữ bên bàn, “Thưa bà - tôi là cô gái của bà.” 


https://thuviensach.vn 


65 


Cái mà tôi sẽ tiếp đón, chính xác là một loạt những kỳ ẩn dật sẽ được tổ chức tại Ashram 
mùa xuân này. Trong mỗi kỳ ẩn dật, khoảng một trăm tín đồ từ khắp mọi miền thế giới sẽ 
đến đây trong khoảng thời gian một tuần đến mười ngày, để đi sâu vào các thực hành thiền 
định của họ. Vai trò của tôi là chăm sóc những người này khi họ ở lại đây. Phần lớn thời gian 
ẩn dật, những người tham gia sẽ ở trong im lặng. Đối với một số trong bọn họ, đây sẽ là lần 
đầu tiên họ trải qua sự im lặng như một thực hành sùng tín, và điều đó có thể rất căng 
thẳng. Tuy nhiên, tôi sẽ là người trong Ashram mà họ được phép liên hệ nếu có gì đó không 
ổn. 

Đúng vậy - công việc của chính thức đòi hỏi tôi là người ăn nói thu hút. 

Tôi sẽ lắng nghe những vấn đề của những người tham gia kỳ ẩn dật và rồi cố tìm ra giải 
pháp cho họ. Có lẽ họ sẽ cần thay đổi người cùng phòng vì chuyện ngáy, hay có lẽ họ sẽ cần 
gặp bác sĩ vì rắc rối tiêu hóa do ở Ấn Độ - tôi sẽ cố gắng giải quyết. Tôi sẽ cần biết tên tất cả 
mọi người, và họ từ đâu đến. Tôi sẽ đi quanh với một tấm bảng, ghi chú và theo sát. Tôi là 
Julie McCoy, giám đốc con tàu Yoga của quý vị. 


Và, đúng, chức vụ quả là có đi kèm với một cái máy nhắn tin. 


Khi kỳ tu tập bắt đầu, mọi chuyện thật nhanh chóng rõ ràng là tôi phù hợp với công việc 
này đến chừng nào. Tôi ngồi đó ở Bàn Chào Đón với phù hiệu Xin Chào, Tên Tôi Là, và 
những người này đến từ ba mươi nước khác nhau, một số họ là người thâm niên nhưng 
nhiều người khác lại chưa từng đến Ấn Độ. Lúc này là 10 giờ sáng, nhiệt độ đã hơn 38 độ C, 
và hầu hết những người này đã bay cả đêm trong toa hành khách. Một số họ bước vào 
Ashram này trông như vừa tỉnh dậy trong một thùng hành lý sau xe - như họ hoàn toàn 
chẳng hình dung ra được mình đang làm gì ở đây. Bất kể ban đầu khát khao tìm kiếm sự 
siêu nghiệm nào đã khiến họ đăng ký vào kỳ tu tập tâm linh này thì họ cũng đã quên từ rất 
lâu rồi, có lẽ vào lúc nào đó trong khoảng thời gian hành lý của họ bị thất lạc ở Kuala 
Lumpur. Họ khát, nhưng vẫn chưa biết mình có thể uống nước không. Họ đói, nhưng không 
biết buổi ăn trưa là mấy giờ, hay quán ăn tự phục vụ ở đâu. Họ ăn mặc hoàn toàn lệch lạc, 
mặc vải sợi tổng hợp và ủng nặng nề trong cái nóng nhiệt đới. Họ không biết có ai ở đây nói 
tiếng Nga không. 

Tôi có thể nói chút đỉnh tiếng Nga. 

Tôi có thể giúp họ. Tôi đã được trang bị đến vậy để giúp đỡ. Tất cả những ăng ten tôi đã 
phát triển suốt đời mình đã dạy tôi làm sao để đọc được cái mà người ta đang cảm thấy, tất 
cả trực giác tôi đã phát triển được giờ đang lớn lên như một đứa trẻ nhỏ cực kỳ nhạy cảm, 
tất cả những kỹ năng lắng nghe tôi đã học được khi còn là một người phục vụ quầy rượu 
đáng mến và một nhà báo tọc mạch, tất cả sự chăm sóc thành thạo tôi nắm vững sau nhiều 
năm là vợ hay bạn gái của ai đó - tất cả các tích lũy để tôi có thể giúp những người này bước 
vào một nhiệm vụ khó khăn họ nhận lãnh. Tôi thấy họ đến từ Mexico, từ Philippin, từ châu 
Phi, từ Dan Mach, từ Detroit và đây có vẻ giống cảnh trong phim Close Encounters of the 
Third Kindl3°l khi Richard Dreyfuss và những người khác bị thu hút giữa Wyoming vì những 


https://thuviensach.vn 


lý do họ không hiểu chút nào, bị lôi kéo vì tàu không gian tới. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự 
can đảm của họ. Những người này đã rời bỏ gia đình và cuộc sống của mình sau lưng vài 
tuần để đi vào kỳ ẩn dật yên tịnh giữa một đám đông hoàn toàn xa lạ ở Ấn Độ. Trong đời 
mình không phải ai cũng làm được việc ấy. 


Tôi yêu quý tất cả những người này, tự động và vô điều kiện. Tôi thậm chí yêu quý cả 
những người khó chịu. Tôi có thể thấy rõ chứng loạn thần kinh chức năng của họ và nhận ra 
rằng họ gần như sợ phát khiếp cái họ sắp đối mặt khi đi vào tĩnh lặng và thiền trong bảy 
ngày. Tôi yêu quý người đàn ông Ấn đã giận dữ đến gặp tôi, báo là trong phòng anh có một 
bức tượng thần Ấn Độ Ganesh dài bốn inch bị mất một bàn chân. Anh ta nổi cơn thịnh nộ, 
nghĩ đây là một điềm khủng khiếp và muốn người ta đem bức tượng đi - cách lý tưởng là 
nhờ một thầy tu Bà la môn, trong một nghi lễ tẩy rửa “thích hợp theo truyền thống”. Tôi 
trấn an anh ta và lắng nghe anh trong cơn giận dữ, rồi cử cô bạn Tulsi tỉnh nghịch như con 
trai của mình đến phòng người đàn ông để dẹp pho tượng đi trong khi anh ta ăn trưa. Ngày 
hôm sau tôi chuyển cho người đàn ông một mẩu thư, nói rằng tôi hy vọng giờ thì anh ta cảm 
thấy khá hơn vì không còn bức tượng gãy nữa, và nhắc anh ta là tôi ở ngay đây nếu anh ta 
có cần bất cứ gì khác; anh ta tưởng thưởng tôi bằng một nụ cười ngoác tận mang tai, nhẹ 
nhõm. Anh ta chỉ sợ thôi. Người phụ nữ Pháp gần như kinh hãi với chứng dị ứng lúa mì - bà 
nữa, đừng sợ. Người đàn ông Argentina muốn một buổi gặp đặc biệt với toàn thể nhân viên 
bộ phận Hatha Yoga để được hướng dẫn làm sao ngồi đúng cách khi thiền, để mắt cá chân 
anh ta không đau; anh ta chỉ sợ. Tất cả họ đều sợ. Họ sẽ đi vào im lặng, đi sâu vào tâm thức 
và linh hồn họ. Ngay cả đối với một người thiền đã có kinh nghiệm, không có gì xa lạ hơn 
lãnh thổ này. Bất cứ gì cũng có thể xảy ra ở đó. Trong kỳ ẩn dật này họ sẽ được một phụ nữ 
tuyệt vời hướng dẫn, một thầy tu ở độ tuổi năm mươi, mỗi cử chỉ và lời nói của bà là hiện 
thân của lòng bi mẫn, nhưng họ vẫn sợ vì - dù đáng mến đến như thầy tu này - bà cũng 
không thể đi cùng họ đến nơi họ sắp đến. Không ai có thể. 


Khi kỳ ẩn dật bắt đầu, tôi tình cờ nhận được một lá thư trong hộp thư từ một người bạn ở 
Mỹ vốn là một nhà sản xuất phim về đời sống hoang dã cho kênh National Geographic. Anh 
kể anh vừa dự một buổi ăn tối sang trọng tại Waldorf-Astoria ở New York, tôn vinh các 
thành viên của Câu lạc bộ những Nhà thám hiểm. Anh nói thật kinh ngạc khi được ở giữa 
những người dũng cảm đến không thể tin được như vậy, tất cả họ đã rất nhiều lần mạo 
hiểm tính mạng để khám phá những dãy núi, những hẻm núi, những con sông, những đại 
dương sâu thẳm, những đồng băng và núi lửa nguy hiểm và xa xôi nhất thế giới. Anh nói 
rằng rất nhiều người trong số họ qua nhiều năm đã mất những phần thân thể chính của họ - 
ngón chân, mũi và ngón tay cho cá mập, phát cước và gặp những nguy hiểm khác. 


Anh viết, “Cô chưa từng thấy nhiều người dũng cảm đến vậy tập hợp ở một nơi vào cùng 
một lúc.” 


Tôi tự nhủ: Anh chưa thấy gì cả, Mike. 


https://thuviensach.vn 


66 


Chủ đề của kỳ ẩn dat, và mục đích của nó, là trạng thái turiya - tầng ý thức thứ tư khó 
nắm bắt của con người. Trong kinh nghiệm con người điển hình, những hành giả nói, hầu 
hết chúng ta luôn di động giữa ba tầng ý thức khác nhau - thức tỉnh, mơ hay ngủ sâu không 
mộng mị. Nhưng còn có tầng thứ tư nữa. Tầng thứ tư này là nhân chứng của tất cả các trạng 
thái khác, là nhận thức trọn vẹn liên kết ba tầng kia lại với nhau. Đây là ý thức thuần túy, 
một nhận thức thông minh có thể - ví dụ - tường thuật những giấc mơ của ta sáng hôm sau 
khi ta thức giấc. Ta đã vắng mặt, ta đã ngủ, nhưng có ai đó trông chừng những giấc mơ của 
ta khi ta ngủ - nhân chứng đó là ai? Và ai là người luôn đứng ngoài hoạt động của tâm trí, 
quan sát những ý nghĩ của nó? Hành giả nói, đơn giản đó là Thượng Đế. Và nếu ta có thể 
chuyển vào trạng thái nhân chứng-ý thức đó, ta có thể luôn luôn hiện diện cùng Thượng Đế. 
Nhận thức thường hằng này và chứng nghiệm hiện diện của Thượng Đế bên trong chỉ có 
thể diễn ra trên tầng ý thức thứ tư của con người, gọi là turiya. 


Đây là điều ta có thể nói nếu đã đạt đến trạng thái turiya - nếu ta ở trong trạng hái tuyệt 
phúc thường hằng. Một người sống trong chính turiya không bị ảnh hưởng bởi những trạng 
thái bất định của tâm thức, cũng không sợ hãi thời gian trôi đi hay bị tổn hại vì mất mát. 
“Thuần khiết, trong sạch, không rỗng, yên bình, ngưng bặt, vô vị kỷ, bất tận, bất hoại, kiên 
định, bất diệt, vô sanh, độc lập, an trụ trong sự cao cả của chính mình,” Upnaishads, kinh 
Phan cổ miêu tả bất kỳ ai đạt đến trạng thái turiya, luôn luôn. Còn về những người còn lại 
chúng ta, hầu hết chúng ta cũng đã ở đó, dù chỉ trong phút giây thoáng qua. Hầu hết chúng 
ta, dù chỉ trong hai phút của đời mình, vào lúc nào đó đã chứng nghiệm một cảm giác tuyệt 
phúc tình cờ và không giải thích được, không liên hệ chút nào đến điều đang diễn ra ở ngoại 
giới. Một khoảnh khắc, ta chỉ là một anh Joe bình thường, ì ạch qua cuộc đời trần tục của 
mình, và rồi đột nhiên - cái gì thế này? - chẳng có gì thay đổi, thế nhưng ta cảm thấy xao 
xuyén vì một ân điển, vỡ òa ra vi ngạc nhiên, choáng ngợp vì một tuyệt phúc. Tất cả - chẳng 
vì lý do nào - đều viên mãn. 

Dĩ nhiên, đối với hầu hết chúng ta trạng thái này qua nhanh như khi nó đến. Gần như thể, 
ta được chỉ cho thấy sự hoàn hảo nội tại của mình như một trò chòng ghẹo và rồi ta ngã 
nhào về lại “hiện thực” rất nhanh, ngã sụp trên tất cả những lo lắng và ham muốn cũ rích 
của ta lần nữa. Qua nhiều thế kỷ, con người đã cố bám vào trạng thái viên mãn tuyệt phúc 
ấy bằng mọi kiểu phương tiện bên ngoài - bằng ma túy và tình dục, quyền lực, và 
adrenaline, và tích lũy những thứ xinh xắn - nhưng những điều đó không lâu bền được. 
Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc khắp nơi, nhưng chúng ta chỉ như tên ăn mày trong ngụ ngôn 
của Tolstoy cả đời ngồi trên hũ vàng, lại xin xỏ từng xu từ ông đi qua bà đi lại, không biết 
rằng gia tài của hắn vẫn luôn ở ngay dưới chân hắn. Kho báu của ta - sự hoàn hảo của ta - 
đã ở bên trong ta rồi. Nhưng để có được nó, ta phải dứt lìa tâm trí rối loạn bận bịu, từ bỏ 
những ham muốn của bản ngã và bước vào sự tĩnh lặng của trái tìm. Kundalini shakti - năng 
lượng thiêng liêng tối thượng - sẽ đưa ta đến đó. 


Chính vì điều này mà mọi người đến đây. 


https://thuviensach.vn 


Khi lần đầu tiên viết câu này, điều tôi muốn nói là, “Day là lý do một trăm người tham gia 
tu tập từ khắp nơi trên thế giới tìm đến Ashram này ở Ấn Độ.” Nhưng thực sự, các vị thánh 
và các nhà hiền triết Yoga cũng sẽ đồng ý với sự thô thiển trong phát biểu ban đầu của tôi, 
“Chính vì điều nay mà mọi người đến day.” Theo các nhà huyền bí, kiếm tìm tuyệt phúc 
thiêng liêng này là toàn bộ mục đích nhân sinh. Day là lý do tất cả chúng ta chon được sinh 
ra, và đấy là lý do tất cả khổ nạn và đau đớn của cuộc sống trên thế gian là xứng đáng - chỉ 
vì cơ hội chứng nghiệm tình yêu vô tận này. Và một khi ta đã tìm thấy sự thiêng liêng này 
trong ta, ta có thể giữ nó không? Vì nếu ta có thể... tuyệt phúc. 


Tôi ở sau đền trọn kỳ ẩn dật, chăm lo những người tham gia khi họ thiền trong cảnh tranh 
tối tranh sáng và tịch mịch hoàn toàn. Lo lắng đến sự tiện nghi của họ, quan tâm kỹ lưỡng 
xem có ai có rắc rối hay cần gì không là nhiệm vụ của tôi. Tất cả họ đều đã phát thệ giữ im 
lặng trong thời gian ẩn dật, và mỗi ngày tôi có thể cảm thấy họ đi sâu hơn vào yên lặng cho 
đến khi cả Ashram đắm chìm trong tĩnh mịch. Vì tôn trọng những người tham gia ẩn dật, giờ 
tất cả chúng tôi đều rón rén suốt ngày, và thậm chí dùng bữa cũng trong im lặng. Mọi dấu 
vết tán gẫu đều biến sạch. Ngay cả tôi cũng trầm lặng. Giờ thì quanh đây luôn có một sự cô 
tịch như lúc nửa đêm, tình trạng không-thời-gian nín lặng ta thường chỉ có thể cảm thấy 
vào khoảng 3 giờ sáng khi ta hoàn toàn một mình - vậy mà nó được nang niu giữa ban ngày 
và được cả Ashram giữ gìn. 


Khi một trăm con người này thiền, tôi không hình dung được họ đang nghĩ gì hay cảm 
thấy gì, nhưng tôi biết họ muốn trải nghiệm điều gì, và tôi thấy mình trong trạng thái cầu 
nguyện Thượng Đế cho họ không dứt, kỳ kèo những thương lượng kỳ cục cho họ kiểu như, 
Xin hãy ban cho những con người tuyệt vời này bất kỳ tuyệt phúc nào ngài có thể định dành 
riêng cho con. Tôi không có ý định vào thiền cùng thời gian thiền của những người tham gia 
ẩn dật; tôi phải để mắt tới họ mà không lo nghĩ gì đến hành trình tâm linh của riêng mình. 
Nhưng tôi thấy mình mỗi ngày được nâng trên những làn sóng tâm ý sùng mộ tập thể của 
họ, rất giống như kiểu mấy con chim ăn thịt thối rữa có thể lướt trên sóng nhiệt của khí 
nóng bốc lên từ trái đất, đưa chúng lên cao trong không trung nhiều hơn là chúng có thể tự 
bay bằng sức mạnh đôi cánh. Nên có lẽ không lạ rằng đây chính là khi điều đó xảy ra. Một 
buổi chiều thứ Năm ở sau đền thờ, ngay giữa lúc thực hiện nhiệm vụ Nữ Tiếp Viên Chính, 
còn đeo bảng tên và mọi thứ - tôi bất ngờ được đưa qua cổng vũ trụ và mang đến tâm lòng 
bàn tay Thượng Đế. 


https://thuviensach.vn 


67 


Với tư cách một độc giả và người tầm đạo, tôi luôn trở nên thất vọng vào thời điểm này 
trong nhật ký tâm linh của người khác - thời điểm mà linh hồn cáo lui khỏi thời gian và 
không gian rồi hợp nhất với vô tận. Từ Đức Phật đến Thanh Teresa đến các nhà huyền bí 
Sufi đến chính Sư phụ tôi - biết bao nhiêu linh hồn cao cả qua hàng thế kỷ đã cố thể hiện 
bằng biết bao nhiêu từ ngữ về sự hòa hợp với thiêng liêng, nhưng tôi chưa bao giờ hoàn 
toàn thỏa mãn với những mô tả nảy. Thường ta sẽ gặp cái cụm từ làm bực điên lên là không 
thể mô tả để mô tả sự kiện này. Nhưng ngay cả những người tường thuật hùng hồn nhất về 
chứng nghiệm sùng tín - ví dụ Rumi, người viết rằng đã từ bỏ mọi nỗ lực và trói mình vào 
ống tay áo của Thượng Dé đã trở thành như Hafiz, người nói rằng ông và Thượng Đế đã trở 
thành như thể hai ông mập sống trong một con thuyền nhỏ - “chúng tôi cứ va vào nhau và 
cười” - ngay cả những nhà thơ này cũng bỏ rơi tôi. Tôi không muốn đọc về điều đó; tôi cũng 
muốn cảm thấy nó. Sri Ramana Maharshi, một Sư phụ Ấn được yêu mến, thường kể rất 
nhiều về chứng nghiệm siêu việt cho môn đệ của mình và rồi luôn kết thúc nó bằng hướng 
dẫn này, “Giờ thì hãy tự đi tìm.” 

Vậy nên giờ tôi đã tìm thấy. Và tôi không muốn nói cái mình chứng nghiệm được chiều 
thứ Năm hôm ấy ở Ấn Độ là không thể mô tả, dù rằng nó là như vậy. Dù sao tôi cũng sẽ cố 
giải thích. Nói một cách đơn giản, tôi bị kéo qua cái hố den”! của Tuyệt Đối, va trong lúc bi 
cuốn đi ấy tôi đột nhiên hiểu ra hoàn toàn sự vận hành của vũ trụ. Tôi rời cơ thể mình, tôi 
rời căn phòng, tôi rời hành tinh, tôi bước xuyên qua thời gian và bước vào không rỗng. Tôi 
ở bên trong không rỗng, và tôi cũng là không rỗng và tôi nhìn không rỗng, tất cả cùng một 
lúc. Không rỗng là một nơi thanh thản và sáng suốt không giới hạn. Không rỗng có tri giác 
và mẫn tuệ. Không rỗng là Thượng Đế, nghĩa là tôi ở bên trong Thượng Đế. Nhưng không 
phải theo cách thô thiển, vật lý - không phải như Liz Gilbert mắc kẹt trong một khúc bắp 
đùi của Thượng Đế. Tôi chỉ là một phần của Thượng Đé. Thêm vào Thượng Đế. Tôi vừa là 
một mảnh nhỏ của vũ trụ và vừa đúng bằng kích thước vũ trụ (Nhà thông thái Kabir đã viết 
“Tất cả mọi người đều biết là một giọt nước hòa vào đại dương, nhưng ít người biết là đại 
dương hòa vào một giọt nước,” - và giờ tôi có thể đích thân chứng thực điều đó là sự thật). 


Cái tôi cảm thấy, nó không phải là thứ gây ảo giác. Đó là sự kiện lớn nhất trong các sự 
kiện. Đó là thiên đường, đúng vậy. Đó là tình yêu sâu thẳm nhất tôi từng cảm nhận, vượt lên 
trên bất kỳ thứ gì tôi có thể hình dung được trước đây, nhưng nó không ngây ngất. Nó 
không phấn khích. Không có đủ bản ngã hay đam mê còn lại trong tôi để gây ra một ảo giác 
quang học trong một thời gian dài, căng mắt để giải mã trò mánh lới, đột nhiên phạm vi 
quan sát của ta thay đổi và đây rồi - giờ ta có thể thấy nó rõ ràng! - hai cái bình hoa thật ra 
là hai gương mặt. Và một khi ta đã thấy rõ ảo giác thị giác, ta không bao giờ không thể thấy 
nó lại. 


“Thế ra đây là Thượng Đế,” tôi tự nhủ. “Hân hạnh được biết ngài.” 


Nơi tôi đã đứng không thể được mô tả như một chốn trần thế. Nó không tối cũng không 
sáng, không lớn cũng không nhỏ. Nó cũng không phải là một nơi chốn, tôi cũng không đứng 
ở đó theo nghĩa đen, tôi cũng không phải chính xác là “tôi” nữa. Tôi vẫn có những ý nghĩ, 


https://thuviensach.vn 


nhưng chúng quá khiêm tốn, yên tĩnh và quan sát. Toi không chỉ cảm thấy sự cảm thông và 
hợp nhất không ngần ngại với mọi vật và mọi người mà còn thấy mơ hồ kỳ lạ và buồn cười 
tự hỏi, tại sao ai đó có thể cảm thấy bất kỳ cái gì mà lại không phải là điều này. Tôi cũng cảm 
thấy lâng lâng mê hoặc với tất cả những ý niệm cũ mèm về tôi là ai và tôi giống cái gì. Tôi là 
một phụ nữ, tôi từ Mỹ đến, tôi lắm lời, tôi là một nhà văn - tất cả điều đó sao có vẻ đáng yêu 
và lỗi thời đến vậy. Hãy tưởng tượng ta bị nhồi vào trong một cái hộp nhận dạng đáng 
thương như thế khi thay vì vậy ta có thể chứng nghiệm vô tận của mình. 


Tôi thắc mắc, “Sao suốt đời mình lại đuổi theo hạnh phúc trong khi tuyệt phúc lúc nào 
cũng ở đây?” 


Tôi không biết mình đã lơ lửng trong thinh không hợp nhất diễm lệ này bao lâu trước khi 
có một ý nghĩ khẩn cấp đột ngột, “Tôi muốn bám vào chứng nghiệm này mãi mãi!” Và đó là 
khi tôi bắt đầu rơi ra khỏi nó. Chỉ hai từ nhỏ đó - tôi muốn! - và tôi bắt đầu trượt trở lại trái 
đất. Thế là tâm trí tôi bắt đầu thực sự phản đối - Không! Tôi không muốn rời đây! - và tôi 
còn trượt xa hơn nữa. 


Tôi muốn! 
Tôi không muốn! 
Tôi muốn! 
Tôi không muốn! 


Với mỗi lần lặp lại những ý nghĩ tuyệt vọng này, tôi có thể cảm thấy mình đang rơi qua hết 
tầng ảo giác này đến tầng ảo giác khác, như một nhân vật hài-hành động xuyên thủng một tá 
mái hiên vải bố khi rơi xuống từ một tòa nhà. Sự trở lại của ham muốn vô ích này lần nữa đã 
trả tôi về lại những biên cương nhỏ bé của mình, những giới hạn sinh tử của riêng mình, thế 
giới truyện tranh hài hước giới hạn của mình. Tôi nhìn bản ngã mình trở lại như ta nhìn 
người ta rửa một tấm hình Polaroid, từng giây từng giây trở nên rõ ràng hơn - đây là gương 
mặt, đây là những đường nét quanh miệng, đây là lông mày - phải, giờ thì nó hoàn tất: đây 
là bức hình một tôi cũ mèm ngày thường. Tôi cảm thấy rùng mình kinh hoảng, và nhẹ nhàng 
đau xót vì đã đánh mất chứng nghiệm thiêng liêng này. Nhưng chính xác là song song với sự 
hoảng loạn ấy tôi cũng có thể cảm thấy một nhân chứng, một người sáng suốt hơn là già dặn 
hơn tôi, người chỉ lắc đầu và mỉm cười, tin rằng: nếu mình đã tin trạng thái tuyệt phúc này 
là cái gì đó có thể bị lấy đi từ mình, thì rõ ràng mình vẫn chưa hiểu nó. Và do vậy, mình vẫn 
chưa sẵn sàng sống ở nó trọn vẹn. Có thể mình phải thực hành nhiều hơn. Vào giây phút 
nhận ra ấy, đó là khi Thượng Đế thả tôi ra, để tôi trượt qua những ngón tay của Ngài với 
thông điệp vô ngôn, đầy bi mẫn cuối cùng này: 


Con có thể trở lại đây một khi con bắt đầu hiểu trọn vẹn rằng con luôn luôn ở đây. 


https://thuviensach.vn 


68 


Hai ngày sau kỳ tu tập kết thúc và mọi người ra khỏi im lặng. Tôi được mọi người ôm rất 
nhiều, cảm ơn tôi đã giúp họ. 


“Ôi, không! Cám ơn quý vị,” tôi cứ nói, thất vọng vì những từ này nghe có vẻ không tương 
xứng, không thể nào bày tỏ được lòng biết ơn vô bờ của tôi vì họ đã nâng tôi lên đỉnh cao 
tột bậc như vậy ra sao. 


Một tuần sau một trăm người tam đạo khác đến dự một kỳ tu tập khác, rồi những bài 
giảng với những nỗ lực can đảm hướng vào bên trong và sự yên lặng bao trùm, tất cả đều 
lặp lại, với những người mới đang thực hành. Tôi cũng trông nom họ, và cố giúp bằng mọi 
cách có thé và cũng một vài lần lại lướt vào turiya cùng họ. Về sau tôi chỉ biết cười khi nhiều 
người trong họ xuất hiện và nói với tôi rằng tôi đã xuất hiện trước họ trong lúc ẩn dật như 
một “sự hiện diện nhẹ lâng lâng, lướt trôi và yên lặng”. Vậy đây là trò đùa cuối cùng của 
Ashram với tôi chăng? Cuối cùng thì, một khi tôi đã học cách chấp nhận bản tính quảng giao, 
ưa nói, ồn ào của mình và ôm trọn vai trò Nữ Tiếp Viên Chính trong nội tâm mình - chỉ khi 
đó tôi mới trở thành Cô Gái Trầm Lặng Sau Đần? 

Trong những tuần cuối cùng của tôi ở đây, Ashram nhuốm chút cảm giác của những-ngày- 
trại-hè-cuối-cùng u hoài. Dường như, mỗi buổi sáng lại một số người nữa mang theo một ít 
hành lý nữa lên xe buýt và ra đi. Không có người mới đến. Lúc này đã gần tháng Năm, bắt 
đầu mùa nóng nhất ở Ấn Độ, và các hoạt động ở nơi đây sẽ chậm lại trong một thời gian. Sẽ 
không có những kỳ ẩn dật nữa, nên tôi lại được chuyển công tác, giờ thì tôi được xếp ở Văn 
phòng Đăng ký, nơi tôi có một công việc cay đắng ngọt bùi là chính thức "tiễn biệt" tất cả 
bạn bè ra khỏi máy tính một khi họ đã rời Ashram. 


Tôi chia văn phòng với một người vui tính trước đây là thợ làm tóc ở đại lộ Madison.. 
Chúng tôi cùng cầu nguyện buổi sáng một mình, chỉ có hai chúng tôi hát bài tụng ca dâng 
Thượng Dé. 


Một buổi sáng, người thợ làm tóc hỏi, "Cô thấy hôm nay mình có thể tăng nhịp độ bài 
tụng được không? Và có lẽ nâng nó lên một quãng tám cao hơn? Vậy thì giọng tôi nghe 
không có vẻ như một phiên bản tâm linh của Count Basie đấy chứ?” 


Giờ thì tôi đang có rất nhiều thời gian một mình ở đây. Tôi dành khoảng bốn hay năm 
tiếng mỗi ngày trong động thiền. Giờ tôi có thể ngồi một mình hàng tiếng liền, an nhiên 
trong sự hiện diện của chính mình, không bi tồn tại của chính mình trên hành tinh quay ray. 
Đôi khi trạng thái thiền của tôi siêu thực và là những trải nghiệm thể chất shakti - với tất cả 
sự dữ dội làm sôi máu, vặn vẹo xương sống. Tôi cố nhượng bộ với ít kháng cự nhất có thể. 
Những lúc khác tôi chứng nghiệm một toại nghiệm thầm lặng, ngọt ngào, và điều đó cũng 
tốt nữa. Những câu nói vẫn hình thành trong tâm trí tôi, và những ý nghĩ vẫn thực hiện vũ 
điệu khoe khoang nhỏ nhít của chúng, nhưng giờ tôi biết những khuôn mẫu tư tưởng của 
mình rõ đến nỗi chúng không còn làm phiền tôi nữa. Những ý nghĩ của tôi đã trở thành như 
những người hàng xóm lâu năm, gần như phiền toái nhưng cuối cùng vẫn khá đáng mến - 


https://thuviensach.vn 


ông và bà Yakkity-Yak và ba đứa con ngớ ngẩn của họ, Ba Hoa, Ba Hoa, và Ba Hoa. Nhưng họ 
không khuấy đảo nhà tôi. Trong chòm xóm này có chỗ cho tất cả chúng tôi. 


Về phần bất kỳ thay đổi nào khác có thể xuất hiện trong tôi vào những tháng cuối cùng 
này, có lẽ tôi thậm chí chưa thể cảm nhận được. Những bạn bè đã học Yoga từ rất Ashram 
đối với ta cho đến khi nào ta rời nơi đó và trở về cuộc sống bình thường của mình. "Chi khi 
đó," cựu nữ tu từ Nam Phi nói, "ta sẽ bắt đầu nhận thấy những kho trữ bên trong ta đã được 
xếp đặt lại ra sao." Tất nhiên vào thời điểm đó, tôi không hoàn toàn rõ cuộc sống bình 
thường của mình sẽ ra sao. Tôi muốn nói là, có lẽ tôi sắp chuyển đến ở với một thầy mo già 
ở Indonesia - đó có phải là cuộc sống bình thường của tôi không? Có lẽ thé, ai mà biết được? 
Dù sao, trong mọi trường hợp, bạn bè tôi nói những thay đổi đó chỉ xuất hiện về sau này. Ta 
có thể sẽ thấy những ám ảnh suốt đời biến mất, hay những khuôn mẫu xấu xa, tưởng không 
tan rã được cuối cùng cũng thay đổi. Những chọc tức nhỏ nhặt đã từng làm ta khùng điên 
giờ không còn là vẫn đề nữa, trong khi những khốn khổ cũ mèm thăm thẳm ta từng chịu 
đựng vì thói quen bây giờ sẽ không được dung thứ nữa dù chỉ trong năm phút. Những mối 
quan hệ độc hại bị phơi ra hay tống khứ đi, và những con người hữu ích hơn, sáng sủa hơn 
bắt đầu bước vào thế giới của chính ta. 


Tối qua tôi không thể ngủ được. Không phải vì bồn chồn, mà vì sự chờ đợi phấn khích. Tôi 
mặc áo và bước ra ngoài đi dạo trong vườn. Mặt trăng chín đỏ ngọt ngào vành vạnh, nó lơ 
lửng ngay trên đầu tôi, trải ánh sáng bạc khắp xung quanh. Không khí sực mùi hoa nhài và 
cả hương thơm ngây ngất từ bụi cây có hoa nồng nàn chỉ nở về đêm được trồng quanh đây. 
Ban ngày trời ẩm ướt và nóng, còn giờ thì chỉ bớt ẩm và nóng đi một chút. Khí ấm luân 
chuyển quanh tôi và tôi nhận ra, "Mình đang ở Ấn Độ." 


Mình đang mang xăng đan và mình đang ở Ấn Đội 


Tôi bắt đầu chạy, phóng nhanh ra khỏi lối đi và lao xuống đồng cỏ, băng qua bãi cỏ ngập 
ánh trăng. Cơ thể tôi có cảm giác sống động và rất khỏe mạnh sau tất cả những tháng Yoga, 
thức ăn chay và ngủ sớm. Đôi xăng đan của tôi trên cỏ sương mềm tạo ra âm thanh: shippa- 
shippa-shippa-shippa, va đó là âm thanh duy nhất trong cả thung lũng. Tôi đã hân hoan đến 
nỗi tôi chạy thẳng tới bụi cây khuynh diệp ở giữa công viên (nơi người ta nói đã từng có 
một ngôi đền để tỏ lòng tôn kính Ganesh - người dẹp bỏ mọi chướng ngại) và tôi choàng 
vòng tay quanh một trong những thân cây đó, vẫn còn 4m vì sức nóng ban ngày, và tôi hôn 
nó đắm say. Tôi muốn nói là, tôi hôn cái cây ấy bằng tất cả trái tim mình, thậm chi lúc đó 
không nghĩ rằng đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc cha mẹ Mỹ khi có con chạy trốn 
đến Ấn Độ để tìm thấy chính bản thân - rằng cuối cùng cô ta sẽ có cuộc truy hoan với cây cối 
dưới trăng. 

Nhưng nó thuần khiết, tình yêu tôi đang cảm thấy này. Nó thần thánh. Tôi nhìn quanh 
thung lũng tối và tôi không thấy gì mà không phải là Thượng Đế. Tôi cảm thấy hạnh phúc 
sâu sắc, mãnh liệt. Tôi nghĩ, "Bất kể cảm giác này là gì - đây là cái mà mình đã cầu xin. Và 
đây cũng là cái mình đã cầu nguyện với." 


https://thuviensach.vn 


69 


Nhân tiện, tôi đã tìm thấy từ của mình. 

Thứ mọt sách như tôi, dĩ nhiên, tôi tìm thấy nó trong thư viện. Tôi đã thắc mắc về từ của 
mình từ buổi chiều ở Roma khi anh bạn Ý Giulio bảo tôi rằng từ của Roma là TÌNH DỤC và 
khi anh hỏi từ của tôi là gì. Lúc đó tôi không biết câu trả lời, nhưng gần như mường tượng 
từ của mình cuối cùng rồi sẽ xuất hiện, và rằng tôi sẽ nhận ra nó khi thấy. 

Vậy là tôi đã thấy nó trong tuần cuối cùng của mình ở Ashram. Khi đang đọc từ đầu đến 
cuối một văn bản cổ về Yoga, tôi tìm thấy một mô tả về những người tầm đạo xưa. Một từ 
Phạn đã xuất hiện trong đoạn văn: ANTEVASIN. Nghĩa là "người sống ở biên giới". Vào thời 
xưa đây là một miêu tả theo nghĩa đen. Nó chỉ là một con người đã lìa bỏ trung tâm náo 
động của cuộc đời trần tục để đến sống ở bìa rừng nơi các dao sư cư ngụ. Antevasin không 
còn là một trong những dân làng nữa - không phải là một chủ hộ với cuộc đời quy ước. 
Nhưng y vẫn chưa là một người siêu việt - không phải là một trong những nhà hiền triết 
sống trong rừng sâu chưa dấu chân người, đã chứng ngộ hoàn toàn. Antevasin là một người 
ở lưng chừng. Y là một người ở biên giới. Y sống trong tầm mắt thấy của cả hai thế giới, 
nhưng hướng về cái chưa biết. Và y là một học giả. 


Khi đọc mô tả này về antevasin, tôi trở nên phan khích đến nỗi đã thốt lên vì nhận ra. Đó 
là từ của mình, cưng ơi! Trong thời hiện đại, dĩ nhiên, hình ảnh khu rừng chưa dấu chân 
người đó phải là nghĩa bóng, và biên giới cũng sẽ phải là nghĩa bóng. Nhưng ta vẫn có thể 
sống ở đó. Ta vẫn có thể sống trên lằn ranh lung linh đó giữa suy nghĩ cũ mòn của ta và suy 
nghĩ mới của ta, luôn luôn trong trạng thái học hỏi. Trong nghĩa bóng, đây là một biên giới 
luôn chuyển động - khi ta tiến bộ trong học hỏi và chứng đắc của mình, khu rừng bí ẩn của 
điều chưa biết đó luôn ở trước ta vài feet, vậy nên ta phải lướt nhẹ nhàng tiếp tục theo kịp 
nó. Ta phải trong trang thái di động, dé di dời, uyển chuyển. Thậm chí là trơn tuột nữa. Thật 
buồn cười, vì chỉ mới hôm trước, anh bạn thợ ống nước/nhà thơ từ New Zealand của tôi rời 
Ashram, và khi đi ra cửa, anh đưa tôi một bài thơ chia tay nhỏ thân ái nói về hành trình của 
tôi. Tôi nhớ câu thơ này: 

Elizabeth, lưng chừng lỡ cỡ 
Những cum từ Ý và những giấc mơ Bali, 
Elizabeth, lưng chừng lỡ cỡ 


Tron tuột như một con cá đôi khi... 


Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong những năm qua tự hỏi tôi phải là cái gì. Một người 
vợ? Một người tình? Một người độc thân? Một người Ý? Một người ham hố? Một du khách? 
Một nghệ sĩ? Một hành giả? Nhưng tôi không là bất cứ gì trong những thứ này, ít ra thì cũng 
không hoàn toàn. Và tôi cũng không phải là Dì Liz Khùng. Tôi chỉ là một antevasin trơn tuột 


https://thuviensach.vn 


- lưng chừng lỡ cỡ - một môn sinh nơi lằn ranh luôn dịch chuyển gần khu rừng đáng sợ, 
tuyệt vời của cái mới. 


https://thuviensach.vn 


70 


Tôi tin là tất cả các tôn giáo của thế giới, tận cốt lõi của mình, đều chia sẻ mong muốn tìm 
thấy được một ẩn dụ gây cảm xúc mạnh mẽ. Khi ta muốn đạt đến tương thông với Thượng 
Đế, cái ta thực sự đang cố gắng làm là rời khỏi đời sống trần tục và bước vào vĩnh cửu (từ 
ngôi làng đến khu rừng, ta có thể nói vậy, theo chủ đề antevasin) và ta cần một kiểu ý niệm 
cao quý nào đó để đưa ta đến đấy. Ẩn dụ này phải là một ẩn dụ lớn, thật sự lớn, ma thuật và 
hùng mạnh, vì nó phải đưa ta qua một khoảng cách cực kỳ lớn. Nó phải là chiếc thuyền lớn 
nhất có thể hình dung được. 


Những nghi thức tôn giáo thường phát triển từ thực nghiệm huyền bí. Một hướng đạo 
sinh can đảm nào đó đi tìm con đường mới đến thiêng liêng, có được trải nghiệm siêu việt 
và trở về nhà thành một nhà tiên tri. Ông hay bà ấy mang về cho cộng đồng những câu 
chuyện về thiên đường và các bản đồ chỉ cách đến đó. Rồi những người khác lặp lại những 
từ, những công việc, những cầu nguyện, hay những hành động của nhà tiên tri này, để cũng 
vượt qua được. Đôi khi việc ấy thành công - đôi khi cùng một kết hợp quen thuộc các âm 
tiết và thực hành tín ngưỡng được lặp lại thế hệ này qua thế hệ khác có thể sẽ đưa nhiều 
người sang bờ bên kia. Thế nhưng, đôi khi nó không có kết quả. Ngay cả những ý niệm mới 
mẻ ban đầu cũng không thể tránh khỏi cuối cùng chai lại thành giáo điều hay ngừng phục 
vụ mọi người. 


Những người Ấn quanh đây kể một ngụ ngôn cảnh tỉnh về một vị thánh vĩ đại luôn được 
những tín đồ trung thành bao quanh trong Ashram của mình. Vị thánh và các môn đệ thiền 
về Thượng Đế trong nhiều giờ mỗi ngày. Vấn đề duy nhất là vị thánh nuôi một con mèo con, 
một sinh vật quấy rầy, nó thường lang thang khắp đền và kêo meo meo rồi rên từ từ và làm 
phiền taa cả mọi người trong giờ thiền. Nên vị thánh, với tất cả sự sáng suốt thực tế của 
mình, ra lệnh buộc con mèo vào một cái cột bên ngoài vài giờ mỗi ngày, chỉ trong lúc thiền, 
để nó không quấy rầy ai. Việc ấy đã trở thành một thói quen - buộc con mèo vào cột và rồi 
thiền về Thượng Đế - nhưng nhiều năm trôi qua, thói quen chai lại thành một nghi thức tôn 
giáo. Không ai có thể thiền nếu không buộc con mèo vào cột trước. Rồi một ngày con mèo 
chết đi. Các môn đệ của vị thánh kinh hãi. Đó là một cuộc khủng hoảng tôn giáo ghê gớm - 
giờ làm sao họ có thể thiền nếu không có con mèo để buộc vào cột? Làm sao họ có thể đến 
với Thượng Đế đây? Trong óc họ, con mèo đã trở thành phương tiện. 


Câu chuyện này cảnh cáo, hãy rất cẩn trọng, đừng để trở nên quá ám ảnh chuyện lặp lại 
nghi thức tôn giáo chỉ vì nghi thức. Nhất là trong thế gian chia rẽ này, khi mà Taliban và 
Liên minh Cơ đốc tiếp tục cuộc chiến tranh thương hiệu quốc tế của mình để phân tranh 
xem ai sở hữu các quyền đối với từ Thượng Đế và ai có những nghi thức đúng mực để đến 
được Thượng Đế ấy, có lẽ sẽ hữu ích khi nhớ rằng không phải việc buộc con mèo vào cái cột 
sẽ đưa bất kỳ ai đến siêu nghiệm, mà chỉ bằng mong muốn kiên trì của một cá thể tìm kiếm 
trải nghiệm bi mẫn vĩnh cửu của thiêng liêng. Sự uyén chuyển cũng cơ bản đối với sự thiêng 
liêng như kỷ luật vậy. 


Vậy thì, công việc của ta, nếu ta quyết định chấp nhận nó, là cứ tìm kiếm những ẩn dụ, 
nghi thức và những vị thầy sẽ giúp ta ngày càng đến gần hơn với thiêng liêng. Kinh điển 


https://thuviensach.vn 


Yoga nói rằng Thượng Đế đáp lại những lời cầu nguyện thiêng liêng và những nỗ lực của 
con người bằng bất kỳ cách thức nào con người đã chọn -chừng nào những lời cầu nguyện 
đó là chân thành. Như một dòng trong Upanishada gợi ý, "Người ta theo các con đường 
khác nhau, thẳng hay quanh co, tùy theo khí chất của mình, phụ thuộc vào điều họ cho là tốt 
nhất, hay thích hợp nhất - và tất cả đều đến với Ngài, như sông đổ về biển." 


Mục đích khác của tôn giáo, tất nhiên, là cố giải thích thế giới hỗn loạn của chúng ta và giải 
thích những điều không giải thích được chúng ta thấy đang diễn ra mỗi ngày ngoài kia trên 
trái đất: người vô tội phải chịu đựng, kẻ ác được tưởng thưởng - chúng ta phải làm gì với tất 
cả những điều ấy? Truyền thống phương Tây nói, "Tất cả mọi sự đều được giải quyết sau cái 
chết, trên thiên đường và dưới địa ngục." (Tất cả công lý sẽ được ban phát nhỏ giọt, tất 
nhiên, bởi cái James Joyces thường gọi là "Thượng Dé, Người Hành Quyết" - với gương mat 
của người cha, ngồi ở chiếc ghế phân xử cứng nhắc Của Ông Ấy trừng phạt kẻ ác và ban 
thưởng người tốt.) Tuy nhiên ở phương Đông, Upanishads phủ nhận bất kỳ cố gắng nào giải 
thích những hỗn loạn của trần gian. Họ thậm chí không chắc là thế gian hỗn loạn, mà gợi ý 
là nó có thể chỉ thị hiện như vậy với chúng ta, vì cái nhìn giới hạn của chúng ta. Những kinh 
văn này không hứa hẹn công lý hay báo thù cho bất kỳ ai, dù có nói là mỗi hành động đều có 
những hậu quả - vậy nên hãy chọn hành vi của ta sao cho phù hợp. Dù có thể ta không thấy 
những hậu quả này trong một lúc nào đó sớm. Yoga luôn nhìn xa nghĩ rộng. Hơn nữa, 
Upanishads gợi ý là cái được gọi là hỗn loạn có thể có một chức năng thiêng liêng thực sự, 
ngay cả nếu ta không tự mình nhận ra nó ngay lúc này: "Thần thánh thích cái khó hiểu và 
không thích cái hiển nhiên." Vậy thì, điều tốt nhất ta có thể làm, để đáp lại thế giới nguy 
hiểm và không thể hiểu nổi của chúng ta, là thực hành duy trì trạng thái thăng bằng nội tại - 
bất luận việc điên loạn nào đang diễn ra ngoài kia. 


Sean, người nông dân Ireland sản xuất bơ sữa, bạn Yoga của tôi, giải thích điều ấy cho tôi 
theo cách như vậy. "Hay tưởng tượng vũ trụ là một động cơ lớn dang quay," anh nói. "Ta 
muốn ở gần tâm của nó - ngay trong trung tâm của bánh xe - không phải ở ngoài rìa nơi tất 
cả xoáy lốc cuồng loạn này đang diễn ra, nơi mà khi đến được ta có thể bị tàn phá. Trung 
tâm của tĩnh lặng - đó là tim ta. Đó là nơi Thượng Đế sống trong ta. Nên hãy ngừng tìm kiếm 
câu trả lời trong thế gian. Chỉ cần cứ trở lại trung tâm đó và ta sẽ luôn tìm thấy thanh thản." 

Về mặt tâm linh, tôi chưa từng thấy ý kiến nào có lý hơn. Nó hiệu quả với tôi. Và nếu có 
lúc nào tìm thấy cái gì hiệu quả hơn, tôi cam đoan với bạn - tôi sẽ dùng. 

Tôi có nhiều bạn bè ở New York không theo đạo. Hầu hết, tôi có thể nói vậy. Hoặc là họ rời 
bỏ giáo huấn tâm linh thời trẻ của họ hoặc họ chưa từng biết đến Thượng Đế nào từ khi lớn 
lên để bắt đầu tin theo. Tự nhiên là, một số người trong họ có chút gì sợ hãi vì nỗ lực đến 
với thiêng liêng mới tìm thấy của tôi. Đã có nhiều trò đùa, dĩ nhiên. Như anh bạn Bobby đã 
từng chế giễu khi anh đang cố sửa cái máy tính của tôi, "Không phải xúc phạm hào quang 
của bồ đâu, nhưng bồ còn chưa biết quái gì về việc tải phần mềm xuống nữa là." Tôi cười 
nghiêng ngả vì câu đùa. Tôi cũng thấy hoàn toàn thú vị. Tất nhiên đúng là vậy. 

Dù sao, điều tôi thấy ở một số bạn của tôi, khi họ già đi, là một khát khao có cái gì đó để 
tin vào. Nhưng khao khát này phôi pha dần vì bao nhiêu trở ngại, kể cả trí tuệ và lương tri 
của họ. Tuy nhiên, bất chấp trí tuệ của họ, những người này vẫn đang sống trong một thế 
giới loạng choạng lao về phía trước giữa một loạt những chao đảo dữ dội, bị tàn phá và 


https://thuviensach.vn 


hoàn toàn phi lý. Những trải nghiệm lớn lao và khủng khiếp về khổ đau hay vui sướng vẫn 
thường diễn ra trong đời sống của tất cả những người này, cũng như với những người còn 
lại trong chúng ta, và những trải nghiệm thật to lớn đó thường khiến ta khát khao một bối 
cảnh tâm linh để bày tỏ hoặc sự than van hoặc lòng biết ơn, hay để tìm kiếm hiểu biết. Vấn 
đề là - thờ phụng cái gi, cầu nguyện ai? 


Tôi có một người bạn quý có đứa con đầu lòng chào đời ngay sau khi người mẹ yêu dấu 
của vừa mất. Sau ngã ba của điều kỳ diệu và mất mát này, bạn tôi cảm thấy khát khao có 
một kiểu noi chống thiêng liêng nào đó để đến, hay nghi thức nào đó dé thực hiện, hong sắp 
xếp lại mọi cảm xúc. Bạn tôi nhận được nền giáo dục để thành một tín đồ Thiên chúa giáo, 
nhưng lớn lên không thể cam chịu trở lại nhà thờ. ("Tôi không tin nó nữa," anh nói, "khi biết 
điều mình từng tin.") Tất nhiên, anh sẽ bối rối nếu trở thành một tín đồ Ấn giáo hay một 
Phật tử hay cái gì đó lập dị như vậy. Vậy anh có thể làm gì? Như anh bảo tôi, "Tôi không 
muốn lại đi kén chọn một tôn giáo tốt nhất." 


Đây là một tình cảm tôi hoàn toàn tôn trọng ngoại trừ việc tôi hoàn toàn không đồng ý. 
Tôi nghĩ ta được tự do kén chọn cái tốt nhất trong việc thay đổi tỉnh thần ta và tìm thấy 
thanh thản nơi Thượng Đế. Tôi nghĩ ta được tự do tìm kiếm bất kỳ ẩn dụ nào có thể đưa ta 
vượt qua sự chia rẽ trần tục mỗi khi ta cần hoan hi hay được tran an. Không có gì phải bối 
rối về chuyện đó cả. Đó là lịch sử tìm kiếm sự thiêng liêng của nhân loại. Nếu nhân loại 
không đạt được tiến bộ nào trong tiến trình khám phá tính linh thiêng, rất nhiều người 
chúng ta có thể còn thờ phụng mấy cái tượng mèo bằng vàng của Ai Cập. Cuộc tiến hóa 
trong quan niệm tôn giáo liên quan rất nhiều tới việc chọn lọc. Ta dùng bất kỳ công trình 
nào từ bất cứ đâu ta có thể tìm thấy nó, và cứ thể tiếp tục tiến về phía ánh sáng. 


Những người Anh điêng Hopi nghĩ rằng mỗi tôn giáo trên thế giới đều chứa đựng một sợi 
chỉ tâm linh, và rằng các sợi chỉ này luôn tìm kiếm nhau, muốn nối liền lại. Khi cuối cùng tất 
cả các sợi chỉ đan lại với nhau chúng sẽ hình thành một sợi dây thừng kéo chúng ta ra khỏi 
chu kỳ lịch sử tối tăm này để vào cảnh giới tiếp theo. Đương đại hơn, Đạt Lai Lạt Ma đã lặp 
lại ý tưởng đó, ngài nhiều lần khẳng định với các môn đệ Tây phương của mình là họ không 
cần phải trở thành Phật tử Tây Tạng mới là học trò của ngài. Ngài hoan nghênh họ lấy bất 
kỳ tư tưởng nào họ muốn từ Phật giáo Tây Tạng và kết hợp những tư tưởng này vào các 
thực hành tôn giáo của chính họ. Ngay cả ở những nơi gần như không thể và bảo thủ nhất, 
đôi khi ta cũng có thể tìm thấy ý tưởng mơ hồ rằng Thượng Đế có thể cao cả hơn điều 
những học thuyết tôn giáo giới hạn của chúng ta đã dạy ta. Vào năm 1954, Giáo hoàng Pius 
XI, hơn ai hết, đã cử một số người đại diện Vatican đến Libya với những hướng dẫn bằng 
văn bản như sau, “ĐỪNG nghĩ các người đang đi giữa những kẻ ngoại đạo. Những tín đồ Hồi 
giáo cũng đạt được cứu rỗi. Những con đường của Thượng Đế là vô tận.” 


Nhưng điều đó không có nghĩa sao? Rằng cái vô tận có thể là, thật sự... vô tận? Rằng ngay 
cả những người thần thánh nhất trong chúng ta vào bất cứ thời điểm nhất định nào cũng 
chỉ có thể thấy những mảnh rời rạc của bức tranh vĩnh cửu? Và rằng có lẽ nếu chúng ta có 
thể thu nhặt những mảnh đó và đối chiếu, một câu chuyện về Thượng Đế có thể sẽ bắt đầu 
hiện lên, giống và bao gồm hình dung của tất cả mọi người? Và phải chăng khát khao siêu 
nghiệm cá thể của chúng ta chỉ là một phần của cuộc tìm kiếm cái thiêng liêng lớn hơn của 
loài người? Mỗi người chúng ta không có quyền tiếp tục tìm kiếm cho đến khi gần ngọn 


https://thuviensach.vn 


nguồn của điều kỳ diệu nhất có thể sao? Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đến Ấn Độ và hôn 
hít cây cối dưới ánh trăng trong chốc lát? 


Nói cách khác, dù trong góc khuất hay giữa ánh mắt đỏ dồn vào của đám đông, tôi vẫn sẽ 
chọn lựa tôn giáo của mình. 


https://thuviensach.vn 


71 


Chuyến bay của tôi rời Ấn Độ vào bốn giờ sáng, điển hình sinh hoạt ở Ấn Độ. Đêm đó tôi 
quyết định không ngủ chút nào mà dành trọn đêm trong động thiền, cầu nguyện. Tôi không 
phải người hay thức khuya, nhưng cái gì đó trong tôi muốn tỉnh thức trong những giờ cuối 
cùng này ở Ashram. Trong đời mình có rất nhiều thứ tôi đã thức cả đêm để làm - ái ân, 
tranh cãi với ai đó, chạy xe đường dài, nhảy nhót, khóc lóc, lo âu (và thực tế là, đôi lúc tất cả 
những thứ này trong một đêm) - nhưng tôi chưa bao giờ hy sinh giấc ngủ cho một đêm chỉ 
để cầu nguyện. Vậy tại sao bây giờ lại không làm thế? 


Tôi xếp hành lý và để nó gần cổng đền, như vậy tôi có thể sẵn sàng chộp lấy nó và đi ngay 
khi taxi đến trước rạng sáng. Và rồi tôi đi bộ lên đồi, tôi vào động thiền và ngồi xuống. Tôi ở 
một mình trong đó, nhưng tôi ngồi nơi có thể thấy bức hình lớn của Swamiji, thầy của Sư 
phụ tôi, người sáng lập Ashram này, con sư tử đã đi xa nhưng bằng cách nào đó vẫn như 
đang hiện diện nơi đây. Tôi nhắm mắt và để câu chú tự đến. Tôi trèo xuống cái thang đó vào 
trung tâm tĩnh lặng của riêng mình. Khi đến được đó, tôi có thể cảm thấy thế giới ngừng lại, 
theo cách tôi luôn muốn nó ngừng hồi chín tuổi và hoảng sợ trước sự không ngừng nghỉ của 
thế giới. Trong tim tôi, đòng hồ ngừng chạy và những trang lịch thôi lìa tường. Tôi ngồi âm 
thầm kinh ngạc về tất cả những gì mình hiểu. Không phải tôi đang cầu nguyện nhiệt thành. 
Tôi đã trở thành chính lời cầu nguyện. 

Tôi có thể ngồi đó suốt đêm. 

Thật sự, tôi đã làm vậy. 

Tôi không biết cái gì báo cho tôi khi đã đến giờ ra taxi nhưng sau vài giờ tĩnh lặng, có gì đó 
huých nhẹ tôi và khi nhìn đồng hồ tay thì đúng là lúc phải đi. Giờ tôi phải bay đến Indonesia. 
Thật buồn cười và kỳ lạ. Nên tôi đứng dậy và cúi lạy trước hình Swamiji - con người độc 
đáo, phi thường, dữ dội. Và rồi tôi đặt một mẩu giấy dưới thảm, ngay dưới bức hình ông. 
Trên tờ giấy là hai bài thơ tôi viết trong thời gian bốn tháng ở Ấn Độ. Đây là những bài thơ 
đích thực đầu tiên tôi từng viết. Một thợ ống nước từ New Zealand đã khuyến khích tôi thử 
thơ ca một phen - vì vậy mà có chuyện này. Một trong hai bài thơ này tôi viết khi ở đây chỉ 
mới một tháng. Còn bài kia, tôi vừa chỉ mới viết sáng nay. 


Trong khoảng thời gian giữa hai bài tho, tôi đã tìm thấy muôn van ân hué. 


https://thuviensach.vn 


72 


Hai bài thơ từ Ashram ở Ấn Độ 


Bài đầu 


Tất cả cuộc chuyện trò mật hoa và tuyệt phúc này bắt đầu làm tôi bực mình. 


Tôi không biết về anh, bạn tôi ơi, 


nhưng con đường tôi đến với Thượng Dé chẳng ngọt ngào trầm hương lan tỏa. 


Như trong chuồng bồ câu, một con mèo được thả. 


Tôi - con mèo ấy - và cũng là một trong những kẻ gào la khan cổ khi đính ước cùng nhau. 


Đường tôi đến với Thượng Đế như cuộc nổi dậy của chỉ một công nhân, 


Chẳng thể thắng lợi chừng nào chưa đoàn kết lại. 
Kẻ bảo vệ họ nếu trở nên đáng sợ 


Vệ binh Quốc gia sé chẳng dám đến gần. 


Đường tôi đã nằm phủ phục trước mắt tôi, 

Nhờ một người da nâu nhỏ nhắn tôi chưa từng được gặp, 
Khắp Ấn Độ, người đuổi theo Thượng Đế, chân lún bùn, 

Chân trần và đói khát, máu mang bệnh sốt rét, 

ngủ ở bậc cửa, dưới gầm cầu - một kẻ lang thang. 

(Cũng là kẻ “hướng về xứ sở”, bạn biết đấy) 

Và giờ ông ta đuổi theo tôi, nói rằng, “Có được nó chưa, Liz?” 


XỨ SỞ nghĩa là gì? HƯỚNG VỀ thật sự là gì? 


Bài hai 

Tuy nhiên, 

Nếu họ cho phép tôi mặc quần làm từ 
Có mới cắt nơi đây, 


Tôi sẽ làm vậy. 


https://thuviensach.vn 


Nếu họ cho phép tôi hôn hít vuốt ve 
Từng cây khuynh diệp một trong rừng Ganesh, 


Tôi thề, tôi sẽ làm. 


Gần đây tôi toát mồ hôi sương, 
Thanh toán mọi cặn bã, 
Cọ cằm trên thân cây, 


Ngỡ là chân thầy mình. 

Tôi không thể tiến đủ xa. 

Nếu họ cho phép tôi ăn đất nơi đây 

Trên một chiếc giường làm bằng những tổ chim, 


Tôi sẽ ăn chỉ một nửa, 


Rồi ngủ suốt đêm trên phần còn. 


https://thuviensach.vn 


INDONESIA - hay - “Ngay Cả Trong Quần Lót Của Mình Tôi Cũng 
Thấy Khác” - hay - Ba Mươi Sáu Câu Chuyện Về Cuộc Mưu Cầu Cân 
Bằng 


INDONESIA 
hay 
“Ngay Cả Trong Quan Lót Của Mình Tôi Cũng Thay Khác” 
hay 


Ba Mươi Sáu Câu Chuyện Về Cuộc Mưu Cầu Cân Bằng 


https://thuviensach.vn 


73 


Trong đời mình chưa bao giờ tôi được chuẩn bị ít hơn lúc đến Bali. Trong cả lịch sử chu 
du chuẩn bị cau tha của mình, đây là lần tôi cau thả nhất. Tôi không biết mình sẽ sống ở đâu, 
tôi không biết mình sẽ làm gi, tôi không biết tỉ giá hối đoái ra sao, tôi không biết làm sao để 
kiếm một chiếc taxi ở phi trường - thậm chí yêu cầu taxi chở tôi đến đâu tôi cũng không 
biết. Không có ai chờ tôi đến. Tôi không có bạn bè ở Indonesia, cả bạn của bạn cũng không. 
Và đây là vấn đề khi đi du lịch với cuốn sách hướng dẫn lỗi thời mà đã thế lại còn không đọc 
nó: tôi đã không nhận ra rằng mình thực sự không được phép ở lại Indonesia bốn tháng, 
ngay cả nếu tôi muốn. Tôi chỉ biết điều đó lúc đến đất nước này. Hóa ra tôi chỉ được cấp một 
thị thực du lịch một tháng. Tôi không hề nghĩ chính phủ Indonesia lại có thể có thái độ nào 
khác ngoài vui mừng đón tiếp tôi ở đất nước họ cho tới chừng nào tôi còn vui lòng ở lại. 

Khi viên chức nhập cư tử tế đang đóng dấu hộ chiếu của tôi, cho phép ở lại Bali trong chỉ 
và đúng ba mươi ngày, tôi hỏi anh ta theo cách thân thiện nhất có thể rằng tôi có thể ở lại 
lâu hơn không. 


“Không,” anh ta nói, cũng theo cách thân thiện nhất. Người Bali nổi tiếng thân thiện. 
“Anh thấy đó, tôi định ở đây ba hay bốn tháng,” tôi bảo anh ta. 


Tôi không đề cập đó là một lời tiên tri - rằng việc tôi ở lại đây trong ba hay bốn tháng đã 
được một thầy mo ở Bali già và có lẽ loạn trí đã tiên đoán hai năm trước trong mười phút 
xem tướng tay. Tôi không rõ phải giải thích việc này ra sao. 


Nhưng ông thầy mo đó đã nói gì mà giờ đây tôi nghĩ đến nó? Ông ấy có thực sự nói rằng 
tôi sẽ trở lại Bali và sống với ông ba hay bốn tháng không? Ông ấy có thực sự nói “sống với” 
ông không? Hay ông ấy chỉ muốn tôi tạt qua vào lúc nào đó nếu tôi đang ở gần và đưa ông 
thêm mười đôla để xem tướng tay lần nữa? Ông ấy nói tôi sẽ trở lại, hay là tôi nên trở lại? 
Ông ấy có thật sự nói, “Hẹn gặp lại, cá sấu Mỹ?” Hay là, “Lát nữa nhé, cá sấu?” 

Tôi chẳng liên lạc gì với ông thầy mo từ buổi tối hôm ấy. Dù sao, tôi đã không thể biết làm 
sao để liên lạc với ông. Địa chỉ ông ta có thể là gì nhỉ? “Thầy lang, Trên hiên nhà ông, Bali, 
Indonesia”? Tôi không biết ông còn sống hay đã chết. Tôi nhớ hai năm trước khi chúng tôi 
gặp nhau ông đã có vẻ già lắm rồi; từ đó đến nay bất cứ điều gì cũng có thể đã xảy ra ới ông. 
Chỉ có mỗi một điều tôi biết chắc là tên ông - Ketut Liyer - và nhớ được là ông sống trong 
một ngôi làng ngoài thị trấn Ubud. Nhưng tôi không nhớ tên của ngôi làng. 


Có thể lẽ ra tôi phải nghĩ kỹ hơn điều này. 


https://thuviensach.vn 


74 


Nhưng Bali là một nơi có thể tìm đường khá đơn giản. Không giống như tôi đặt chân lên 
giữa Sudan mà không biết sẽ làm gì tiếp theo. Đây là một hòn đảo khoảng bằng tiểu bang 
Delaware và nó là một điểm du lịch nổi tiếng. Toàn bộ nơi này đã tự thu xếp để giúp ta, 
người phương Tây với thẻ tín dụng, đi lại dễ dàng. Ở đây tiếng Anh được sử dụng rộng rãi 
và vui vẻ. (Nó khiến tôi cảm thấy khuây khỏa một cách tội lỗi. Các khớp thần kinh não tôi đã 
quá tải với những cố gắng học tiếng Ý hiện đại và tiếng Phạn cổ trong mấy tháng vừa qua 
đến nỗi tôi đơn giản là không thể gánh vác nhiệm vụ cố học tiếng Indonesia hay, thậm chí 
còn khó hơn, tiếng Bali - một ngôn ngữ còn phức tạp hơn tiếng của người sao Hỏa.) Thật sự 
không có gì khó khăn ở đây cả. Ta có thể đổi tiền ở sân bay, tìm một taxi với một tài xế tử tế 
sẽ giới thiệu ta đến một khách sạn dễ thương - chẳng có gì trong những thứ này là khó thu 
xếp cả. Và từ khi ngành du lịch sụp đổ theo sau vụ đánh bom khủng bố ở đây hai năm trước 
(xảy ra vài tuần sau khi tôi rời Bali lần đầu), giờ thì đi loanh quanh còn dễ dàng hơn; mọi 
người đều tha thiết giúp ta, tha thiết với công việc. 


Vậy là tôi kêu một chiếc taxi đến thị trấn Ubud, có vẻ là một nơi tốt để bắt đầu hành trình 
của mình. Ở đó tôi đặt phòng tại một khách sạn nhỏ xinh xắn trên con phố có cái tên thật 
hoang đường là Đường Rừng Khi. Khách sạn có một cái hồ bơi dé thương và một khu vườn 
đơm kín hoa nhiệt đới với những đóa hoa to hơn trái bóng chuyền (được một đội chim ruồi 
và bướm có tổ chức cao chăm nom). Nhân viên là người Bali, nghĩa là họ bắt đầu tự động 
yêu chuộng ta và khen ngợi vẻ đẹp của ta ngay khi ta bước vào. Căn phòng có tâm nhìn ra 
các ngọn cây nhiệt đới và bữa điểm tâm sáng được tính vào trong tiền phòng mỗi sáng với 
hàng núi trái cây tươi nhiệt đới. Nói tóm lại, đó là một trong những nơi đẹp đẽ nhất tôi từng 
ở và tôi phải trả ít hơn mười đô la một ngày. Thật tuyệt để trở lại. 


Ubud nằm ở trung tam Bali, trên núi, được bao quanh bởi ruộng bậc thang và vô số những 
ngôi đền Hindu, với những dòng sông đi tắt qua những hẻm núi sâu của rừng rậm và núi lửa 
hiện rõ ở chân trời. Từ lâu Ubud được xem là trung tâm văn hóa của đảo, là nơi hội họa, 
múa, chạm khắc Bali truyền thống và những nghi lễ tôn giáo phát triển mạnh. Ubud không 
gần bờ biển nào cả, nên những du khách đến Ubud là một đám đông chọn lọc và khá ưu tú; 
họ thích xem một nghỉ lễ đền cổ hơn là ngồi uống pina colada trên bãi cát. Không kể chuyện 
xảy ra với lời tiên tri của ông thay mo của tôi thì đây có lẽ là một nơi đáng yêu để sống một 
thời gian. Thị trấn gần như một phiên bản Thái Bình Dương thu nhỏ của Santa Fe, chỉ khác 
là có khỉ lang vang và những gia đình Bali mặc đồ truyền thống khắp nơi. Có những quán ăn 
ngon và những hiệu sách nhỏ xinh xắn. Tôi có thể dành cả thời gian của mình ở Ubud này 
làm điều những phụ nữ Mỹ ly dị tử tế vẫn sử dụng thời gian của họ để làm, từ khi người ta 
nghĩ ra YWCA®®! - đăng ký vào hết lớp này đến lớp khác: in hoa batic, đánh trống, làm đồ 
nữ trang, gốm, vũ điệu Bali truyền thống và nấu ăn... Ngay bên kia đường đối diện khách 
sạn tôi ở thậm chí còn có cái gì đó gọi là “Cửa hiệu Thiền” - một cửa hàng mặt tiền nhỏ với 
cái bảng hiệu quảng cáo các khóa thiền từ 6 đến 7 giờ mỗi tối. Cầu chúc cho hòa bình ngự trị 
trên trái đất, tam bảng ghi vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ. 


https://thuviensach.vn 


Khi tôi soạn hành lý ra thì vẫn còn là đầu giờ chiều, nên tôi quyết định đi dạo một lát, định 
hướng lại trong thị trấn mình vốn không đi lại từ hai năm rồi. Và rồi tôi sẽ cố hình dung xem 
bắt đầu tìm ông thầy mo ra sao. Tôi hình dung đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, có thể mất 
nhiều ngày hay thậm chí nhiều tuần. Tôi không rõ nên bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình từ 
đâu, nên tôi dừng ở bàn tiếp tân khi đi ra và hỏi Mario xem anh ta có giúp được tôi không. 


Mario là một trong những anh chàng làm việc ở khách sạn này. Tôi đã kết bạn với anh khi 
tôi phi thén lấy phòng, chủ yếu là vì tên của anh. Không lâu trước đây tôi đã đi du lich ở một 
đất nước có nhiều đàn ông tên Mario, nhưng không ai trong số họ là một anh chàng Bali nhỏ 
nhắn, rắn chắc và đầy nghị lực, mặc một cái xà rông lụa và giắt một bông hoa phía sau tai. 
Nên tôi phải hỏi, “Tên anh thật sự là Mario à? Nghe không có vẻ Indonesia lắm.” 

“Không phải tên that của tôi,” anh nói. “Tên tôi là Nyoman.” 

A - lẽ ra tôi phải biết điều đó. Lễ ra tôi phải biết là mình có một cơ hội hai mươi lam phan 
trăm đoán ra tên thật của Mario. Ở Bali, nếu tôi có thể lạc đề, có bốn cái tên đa số người dân 
đặt cho con họ, bất kể con họ là trai hay gái. Các tên này là Wayan (phát âm là “Why-Ann”), 
Made (“mah-DAY”), Nyoman và Ketut. Dịch ra, những cái tên này đơn giản nghĩa là Ca, Hai, 
Ba, Tư, và chúng có nghĩa là thứ tự ra đời. Nếu ta có một đứa con thứ năm, ta sẽ bắt đầu các 
chu kỳ tên lại lần nữa, sao cho đứa thứ năm thực sự phải là, “Wayan của Sức mạnh Thứ hai”. 
Và cứ thế. Nếu có con sinh đôi, ta đặt tên chúng theo thứ tự chúng chao đời. Vì cơ bản chỉ có 
bốn tên ở Bali (những người ưu tú đẳng cấp cao hơn có lựa chọn tên của riêng họ), hoàn 
toàn có thể (quả thực, hoàn toàn bình thường) là hai Wayan sẽ cưới nhau. Và rồi đứa con 
đầu lòng của họ sẽ được đặt tên là Wayan, dĩ nhiên. 


Điều này phần nào cho thấy gia đình quan trọng ra sao ở Bali, và vị thứ của ta trong gia 
đình này quan trọng ra sao. Ta sẽ nghĩ hệ thống này có thể trở nên phức tạp, nhưng không 
hiểu sao người Bali vẫn giải quyết được. Do vậy thật dễ hiểu và cần thiết, việc đặt biệt danh 
là phổ biến. Ví dụ, một bà tên Wayan và bà có một quán ăn đông khách gọi là Café Wayan, 
và vậy là người ta gọi bà là “Wayan Café” - nghĩa là “BàWayan chủ Café Wayan”. Một ai khác 
có thể là “Made Mập” hay “Nyoman cho thuê xe” hay “Ketut ngu ngốc thiêu rụi nhà cậu hắn”. 
Anh bạn Mario người Bali mới của tôi giải quyết vấn đề đơn giản bằng cách tự đặt tên mình 
là Mario. 


“Tai sao la Mario?” 

“Vi tôi thích tat cả những gi thuộc về Y,” anh nói. 

Khi tôi bảo anh mình mới ở Ý bốn tháng, anh thấy sự kiện này kinh ngạc lạ lùng đến nỗi 
anh bước ra từ sau bàn và nói, “Đến đây, ngồi xuống, trò chuyện.” Tôi bước đến, tôi ngồi, 
chúng tôi trò chuyện. Và chúng tôi thành bạn như vậy đó. 


Nên chiều nay tôi quyết định bắt đầu cuộc tìm kiếm ông thầy mo của mình bằng cách hỏi 
người bạn mới Mario của mình anh có tình cờ thế nào đó biết một người đàn ông tên là 
Ketut Liyer không. 


Mario cau mày, nghĩ ngợi. 


Tôi chờ anh ta nói gì đó như, “À, có! Ketut Liyer! Ông thầy mo già vừa chết tuần trước - 
thật buồn khi một ông thầy mo già đáng kính qua đời..." 


https://thuviensach.vn 


Mario yêu cầu tôi nhắc lại cái tên, và lần này tôi ghi nó ra, cho rằng mình phát âm sai gì 
đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, mat Mario sáng bừng lên nhận ra. “Ketut Liyer!” 


Giờ tôi chờ anh ta nói cái gì đó như, “À, có! Ketut Liyer! Người mất trí! Bị bắt tuần trước vì 
điên khùng...” 


Nhưng thay vì vậy anh nói, “Ketut Liyer là một người chữa bệnh nổi tiếng.” 
“Đúng! Là ông ta đó!” 


“Tôi biết ông ấy. Tôi đã đến nhà ông ấy. Tuần trước tôi dẫn em họm, cô ta cần chữa cho 
đứa con cứ khóc suốt đêm, tới đó. Ketut Liyer chữa được. Một lần tôi dẫn một cô gái Mỹ như 
cô đến nhà Ketut Liyer. Cô gái muốn pháp thuật để khiến cô ta đẹp hơn trong mắt đàn ông. 
Ketut Liyer vẽ một bức tranh ma thuật, để giúp cô đẹp hơn. Sau đó tôi chọc cô ấy. Mỗi ngày 
tôi bảo cô ấy, “Bức tranh thật linh nghiệm! Xem cô đẹp biết chừng nào! Bức tranh thật linh 
nghiệm!” 


Nhớ lại bức hình Ketut Liyer đã vẽ cho tôi một vài năm trước, tôi bảo Mario rằng mình 
cũng đã từng có một bức tranh ma thuật từ người thầy mo. 


Mario cười. “Bức tranh cũng linh nghiệm với cô nữa?” 
“Bức tranh của tôi là để giúp tôi tìm thấy Thuong Dé,” tôi giải thích. 
“Cô không muốn đẹp hơn trong mắt đàn ông sao?” anh hỏi, bối rối có thể hiểu được. 


Tôi nói, “Này, Mario - hôm nào đó anh dẫn tôi đến thăm Ketut Liyer được không? Nếu anh 
không quá bận?” 


“Không phải bay giờ,” anh nói. 


Đúng lúc tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng, anh nói thêm, “Nhưng có lẽ trong năm phút nữa.” 


https://thuviensach.vn 


75 


Thế là chuyện xảy ra như vậy đó - ngay buổi chiều vừa đến Bali - tôi đột nhiên ngồi sau 
một chiếc xe máy, ôm chặt anh bạn mới Mario Ý-Indonesia của mình, anh chở tôi phóng 
khắp các ruộng bậc thang hướng đến nhà Ketut Liyer. Bằng tất cả những gì tôi đã nghĩ về 
việc tái ngộ với ông thầy mo trong hai năm qua, tôi thực sự không hình dung được mình sẽ 
nói gì với ông khi đến. Và tất nhiên chúng tôi không có một cuộc hẹn. Vậy là chúng tôi xuất 
hiện không thông báo. Tôi nhận ra cái bảng hiệu bên ngoài cửa nhà ông, cũng đúng là cái lần 
trước có ghi “Ketut Liyer - họa sĩ”. Đây là một khu nhà gia đình Bali truyền thống, điển hình. 
Một bức tường đá cao bao quanh toàn bộ khu nhà, ở giữa có một sân nhỏ và một ngôi đền ở 
phía sau. Vài thế hệ sống suốt đời cùng nhau trong những căn nhà nhỏ khác nhau liên thông 
bên trong những bức tường này. Chúng tôi bước vào không gõ cửa (dù sao thì cũng không 
có cửa) khiến mấy con chó giữ nhà Bali điển hình (gầy còm, giận dữ) hoảng loạn nhặng xị 
lên và rồi ông thầy mo già Ketut Liyer đang ở đó trong sân, mặc xà rông và áo sơ mi đánh 
golf, trông đúng như lối ông đã mặc hai năm trước lần đầu tôi gap. Mario nói cái gì đó với 
Ketut, và đúng là tôi không trôi chảy tiếng Bali, nhưng tôi nghe có vẻ như một giới thiệu 
chung chung, cái gì đó kiểu, “Đây là một cô gái từ Mỹ - Tấn công đi.” 


Ketut quay lại nhìn tôi cười với cái miệng sún gần hết răng, lòng bi mẫn tuôn trào, và điều 
này làm người khác được trấn an biết mấy; tôi đã nhớ chính xác, ông ấy là khác thường. 
Gương mặt ông là một bách khoa toàn thư về lòng tốt. Ông bắt tay tôi thật chặt, mạnh mẽ và 
phấn khích. 

“Tôi rất hân hạnh biết cô,” ông nói. 

Ông không hề biết tôi là ai. 

“Lại đây, lại đây,” ông nói, và tôi được dẫn vào hiên căn nhà nhỏ của ông, nơi có những 
tấm chiếu tre đan dùng làm bàn ghế. Trông đúng như hai năm về trước. Cả hai chúng tôi 
ngồi xuống. Không hề do dự, ông nắm lòng bàn tay tôi - cho rằng, cũng như hầu hết khách 
Tây phương của ông, tôi đến đây để xem tướng tay. Ông xem tướng tay cho tôi rất ngắn gọn, 
tôi thấy vững tâm vì nó là một phiên bản rút gọn đúng điều ông đã nói với tôi lần trước. 
(Ông có thể không nhớ mặt tôi, nhưng định mệnh tôi, trong đôi mắt tinh tường của ông, 
không thay đổi.) Tiếng Anh của ông khá hơn lần gặp trước, cũng tốt hơn tiếng Anh của 
Mario. Ketut nói như một ông già Trung Hoa thông thái trong phim kungfu cổ điển, một 
kiểu tiếng Anh ta có thể gọi là “Grasshopperese”, vì ta có thể chèn từ trìu mến 
“Grasshopper” [châu chấu] vào giữa bất kỳ câu nào và nó nghe có vẻ rất thông thái. “A - cô 
có một số phận rất may mắn, châu chấu..." 


Tôi đợi khi Ketut dừng trong khi xem tướng rồi ngắt lời để nhắc ông là tôi đã đến đây gặp 
ông rồi, hai năm trước. 

Ông có vẻ bối rối. “Không phải là lần đầu tiên ở Bali à?” 

“Không, thưa ông.” 


Ông suy nghĩ rất lung. “Cô là cô gái từ California?” 


https://thuviensach.vn 


“Không,” tôi nói, không còn hy vọng. “Tôi là cô gái từ New York.” 


Ketut nói với tôi (và tôi không chắc nó có liên quan gì không), “Tôi không còn đẹp trai 
nữa, rụng nhiều răng. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đi nha sĩ, làm răng mới. Nhưng tôi rất sợ 
nha sĩ.” 


Ông phô hàm răng trống hoác và cho tôi thấy sự hư hại. Quả thực, hầu hết răng bên trái 
trong miệng ông đã rụng và bên phải thì tất cả đều hỏng, những chân răng vàng trông đến 
đau lòng. Ông đã ngã, ông bảo tôi. Răng ông gãy hết vì như vậy đó. 

Tôi bảo ông tôi lấy làm tiếc khi nghe điều đó, rồi thử nói chậm rãi lại lần nữa, “Tôi không 
nghĩ ông nhớ ra tôi, Ketut. Tôi đã ở đây hai năm trước với một thầy Yoga người Mỹ, một 
phụ nữ sống ở Bali nhiều năm.” 


Ong cười, hãnh diện. “Tôi biết AnnBarros!” 


“Đúng rồi. AnnBarros là tên của người thầy Yoga. Nhưng tôi là Liz. Tôi đã từng đến đây 
nhờ ông giúp đỡ vì tôi muốn đến gần Thượng Đế hơn. Ông đã vẽ cho tôi một bức tranh ma 
thuật.” 

Ông nhún vai nhã nhặn, thản nhiên. “Không nhớ,” ông nói. 

Đây là tin xấu đến gần như buồn cười. Giờ tôi sẽ làm gì ở Bali đây? Tôi không biết chính 
xác mình đã hình dung gặp lại Ketut có thể sẽ ra sao, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một 
kiểu sum họp siêu nghiệm đầy nước mắt nào đó. Và mặc dù đúng là tôi từng sợ ông có thể 
đã chết, tôi cũng không chợt nghĩ rằng - nếu ông vẫn còn sống - ông có thể sẽ không hề nhớ 
ra mình. Vậy mà giờ đây có vẻ gì như là tột cùng ngu ngốc khi tưởng tượng rằng cuộc gặp 
đầu tiên của chúng tôi có thể là đáng nhớ đối với ông ấy như đối với tôi. Lé ra tôi nên dự 
liệu chuyện này đàng hoàng hơn, một cách nghiêm túc. 

Vậy là tôi mô tả bức hình ông đã vẽ cho tôi, hình người với bốn chân (“đứng vững vàng 
trên mặt đất”) và không có đầu (“không nhìn thế gian bằng trí tuệ”) và khuôn mặt ở chỗ trái 
tim (“nhìn thế gian bằng trái tim”) và ông lắng nghe tôi lịch sự, với sự quan tâm vừa phải, 
như thể chúng tôi hoàn toàn đang thảo luận cuộc đời của ai đó khác. 


Tôi ghét phải làm vậy vì tôi không muốn thử ông, nhưng phải nói ra, vậy la tôi chỉ bày nó 
ra. Tôi nói, “Ông đã bảo tôi nên trở lại Bali này. Ông đã bảo tôi ở lại đây ba hay bốn tháng. 
Ông nói tôi có thể giúp ông học tiếng Anh và ông sẽ dạy tôi những điều ông biết.” Tôi không 
thích cái hơi hám trong giọng điệu của mình - chỉ là chút xíu xiu thất vọng. Tôi không đề cập 
gi về lời mời ông đã từng nói sẽ lo cho tôi sống với gia đình ông ấy. Cái đó có vẻ không thích 
hợp, theo như tình huống này. 

Ông lắng nghe tôi lịch sự, mỉm cười và lắc đầu, như kiểu: Những thứ mọi người nói không 
buồn cười sao? 


Lúc đó tôi suýt bỏ qua luôn. Nhưng đã đi quá xa thế này rồi, tôi phải cố gắng một lần cuối 
cùng. Tôi nói, “Tôi là người viết sách, Ketut. Tôi là người viết sách từ New York.” 

Và không hiểu sao điều này lại có tác dụng. Đột nhiên gương mặt ông trở nên sáng rạng 
niềm vui, trong trẻo và rõ ràng. Như thể một bông pháo hoa lóe sáng trong tâm trí khi ông 
chợt nhận ra. “LA CO!” ông nói. “CO! Tôi nhớ ra CO!” Ông nghiêng người về phía trước, nắm 


https://thuviensach.vn 


hai vai tôi và bắt đầu lắc lắc tôi một cách vui vẻ, như kiểu đứa trẻ lắc một món quà Giáng 
sinh chưa mở để cố đoán xem cái gì bên trong. “Cô đã trở lại! Cô đã trở LẠI!” 

“Tôi đã trở lại! Tôi đã trở lại!” tôi nói. 

“Cô, cô, cô!” 

“Tôi, tôi, tôi!” 

Giờ thì tôi nghẹn ngào nước mắt, nhưng cố không dé lộ. Sâu thẳm trong tôi được khuây 
khỏa - khó mà giải thích. Thậm chí tôi ngạc nhiên. Nó như thế này - như thể tôi bị một vụ 
tai nạn, xe tôi rơi qua một cái cầu và chìm xuống đáy sông và tôi bằng cách nào đó xoay xở 
thoát khỏi chiếc xe chìm bằng cách bơi qua một cửa sổ mở và rồi bơi ếch, cố bơi một hơi 
qua dòng nước xanh lạnh về phía ánh sáng ban ngày, tôi gần như hết khí oxy, rồi các động 
mạch cổ tôi vỡ ra rồi má tôi phồng lên với ngum hơi cuối cùng và rồi - THO’ HON HEN! - tôi 
đã xuyên lên mặt nước và tợp những ngụm lớn không khí. Và tôi sống sót. Cái nhịp thở hổn 
hén đó, cái đột pha đó - đây là cảm giác khi tôi nghe ông thầy mo Indonesia nói, “Cô đã trở 
lại!”. Sự nhẹ nhõm của tôi chính xác là lớn đến thế. 


Tôi không thể tin nó có kết quả. 

“Vâng, tôi đã trở lại,” tôi nói. “Dĩ nhiên là tôi đã trở lại.” 

“Tôi vui mừng quá!” ông nói. Chúng tôi nắm tay nhau và giờ thì ông ấy phấn khích quá 
sức. “Tôi không nhớ ra cô ngay! Chúng ta đã gặp nhau lâu quá rồi! Giờ cô trông khác qua! 


Quá khác với hai năm trước! Lần trước, cô là một phụ nữ trông rất buồn bã. Giờ - rất vui vẻ! 
Như một người khác!” 


Ý nghĩ này - ý nghĩ về một người trông khác đến thế sau chỉ mới hai năm - hình như 
khiến ông rung lên cười khúc khích. 

Tôi thôi không cố giấu nước mắt và chỉ để nó trào ra. “Đúng, Ketut. Trước đây tôi đã rất 
buồn. Nhưng giờ cuộc sống đã tốt đẹp hơn.” 


“Lần trước cô đang trong một vu ly dị tồi tệ. Không tốt.” 
“Không tốt,” tôi khẳng định. 


“Lần trước cô lo lắng quá nhiều, buồn rầu quá nhiều. Lần trước, cô như một bà già buồn 
bã. Giờ cô trông như một cô gái trẻ. Lần trước cô xấu xí. Giờ cô xinh xắn!” 


Mario bùng lên tán thưởng ngất ngây và tuyên bố một cách đắc thắng, “Thấy không? Bức 
tranh thật linh nghiêm” 


Tôi nói, “Ông có còn muốn tôi giúp ông học tiếng Anh không, Ketut?” 


Ông bảo tôi có thể bắt đầu giúp ông ngay lúc này và lanh lẹ đứng lên, như ông thần lùn giữ 
cửa. Ông nhảy vào căn nhà nhỏ của mình và trở ra với một đống thư ông nhận được từ 
nước ngoài trong vài năm qua (vậy ra ông có một địa chỉ!). Ông yêu cầu tôi đọc to mấy bức 
thư cho ông nghe, ông có thể hiểu tiếng Anh rất tốt, nhưng không đọc được nhiều lắm. Tôi 
đã là thư ký của ông rồi. Tôi là thư ký của một ông thầy mo. Chuyện này thật hoang đường. 
Các bức thư từ những nhà sưu tầm nghệ thuật ở nước ngoài, từ những người thế nào đó đã 


https://thuviensach.vn 


xoay sở có được những bức hình ma thuật và những bức tranh ma thuật của ông. Một bức 
thư từ một nhà sưu tầm ở Úc, khen ngợi khả năng hội họa của Ketut, viết, “Nhờ đâu ông có 
thể thông thái đến vậy để có thể vẽ chỉ tiết như thế?” Ketut trả lời tôi, như đang đọc chính 
tả, “Vì tôi lập luyện nhiều, nhiều nam.” 

Khi các bức thư đã được đọc xong, ông cho tôi biết viết cuộc sống của ông trong mấy năm 
qua. Một số thay đổi đã diễn ra. Ví dụ, giờ ông có một người vợ. Ông chỉ qua sân về phía một 
phụ nữ chắc nịch đang đứng trong bóng râm cửa bếp của mình, bà nhìn tôi trừng trừng như 
thể đang phân vân không biết có nên bắn tôi hay không, hay đánh thuốc tôi trước rồi hãy 
bắn. Lần trước khi tôi ở đây, Ketut đã buồn rầu cho tôi xem các bức hình người vợ vừa mất 
của ông - một phụ nữ Bali lớn tuổi xinh đẹp có vẻ sáng láng và vẫn trông nom bọn trẻ con 
ngay cả khi đã cao tuổi. Tôi vẫy chào qua sân về phía người vợ mới, bà ta quay trở vào bếp 
của mình. 


“Một người dan bà tốt,” Ketut nói về phía bóng ram của bếp. “Một người đàn bà rất tốt." 


Ông tiếp tục kể là ông rất bận bị với các bệnh nhân Bali của mình, luôn có nhiều thứ phải 
làm, phải ban nhiều phép thuật cho các bé mới chào đời, những nghi lễ cho người chết, chữa 
người bệnh, lễ cưới. Lần tới ông sẽ đến một đám cưới Bali, ông nói, “Chúng ta sẽ đi cùng 
nhau! Tôi sẽ dẫn cô theo!” Vấn đề duy nhất là, không còn nhiều người Tây phương đến 
thăm ông nữa. Không ai đến tham quan Bali từ vụ đánh bom khủng bố. Chuyện ấy khiến 
ông “cảm thấy rất bối rối trong đầu”. Chuyện ấy cũng khiến ông cảm thấy “rất trống trải 
trong ngân hàng của tôi”. Ông nói, “Giờ cô sẽ đến nhà tôi mỗi ngày để thực tập tiếng Anh với 
tôi chứ?” Tôi gật đầu sung sướng và ông nói: “Tôi sẽ dạy cô thiền Bali, được chứ?” 


“Đồng ý,” tôi nói. 

“Tôi nghĩ ba tháng là đủ thời gian dạy cô thiền Bali, đủ để tìm thấy Thượng Đế cho cô theo 
các này,” ông nói. “Có lẽ bốn tháng. Cô thích Bali chứ?” 

“Tôi yêu Bali.” 

“Cô lập gia đình ở Bali chưa?” 

“Vẫn chưa.” 

“Tôi nghĩ có lẽ sớm thôi. Mai cô sẽ trở lại chứ?” 

Tôi hứa mai sẽ trở lại. Ông không nói gì về chuyện tôi chuyển đến ở với gia đình ông cả, 
nên tôi không đề cập đến, lén lút ném cái nhìn sau cùng về phía bà vợ đáng sợ trong bếp. Có 
lẽ thay vì thế tôi sẽ chỉ ở lại trong khách sạn dễ thương của mình luôn. Dù sao cũng tiện 


nghi hơn. Hệ thống nước, và tất cả những thứ đó. Dù vậy, tôi sẽ cần một chiếc xe đạp, để đến 
gặp ông mỗi ngày... 


Vậy là đã đến lúc phải về. 
“Tôi rất hân hạnh được biết cô,” ông nói, bắt tay tôi. 


Tôi đưa ra bài học tiếng Anh đầu tiên của mình. Tôi dạy ông sự khác biệt giữa “happy to 
meet you” và “happy to see you”. Tôi giải thích rằng ta chỉ nói “Nice to meet you” lần đầu 


https://thuviensach.vn 


tiên ta gặp ai đó. Sau đó, mỗi lần ta lại nói “Nice to see you”. Vì ta chi gặp ai đó từng lần môt. 
Nhưng giờ chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều lần, ngày này sang ngày khác. 


Ông thích vụ này. Ông thực tập một lượt, “Rất vui được gặp cô! Tôi rất vui được gặp cô! 
Tôi có thể gặp cô! Tôi không điếc!” 


Chuyện này khiến chúng tôi cười, cả Mario nữa. Chúng tôi bắt tay và đồng ý là chiều mai 
tôi sẽ đến. Cho đến lúc đó, ông nói, “Hẹn gặp lại, cá sấu Mỹ.” 


“Lát nữa nhé, cá sấu,” tôi nói. 
“Hãy để lương tri cô dẫn đường. Nếu cô có bạn phương Tây nào đến Bali, chỉ họ đến tôi 


xem tướng tay - giờ tôi rất trống trải trong ngân hàng kể từ vụ đánh bom. Tôi là một người 
tự học. Tôi rất vui gặp cô, Liss!” 


“Tôi cũng rất vui gặp ông, Ketut!” 


https://thuviensach.vn 


76 


Bali là một đảo Hindu nhỏ nằm giữa quần đảo Indonesia dài hai ngàn dặm, cái nôi của 
một dân tộc Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới. bali do vậy là một thứ kỳ lạ và lạ thường; 
thậm chí lẽ ra nó đã không tồn tại, vậy mà nó tồn tại. Đạo Ấn của đảo được du nhập từ Ấn 
Độ bằng con đường Java. Những nhà buôn Ấn đã mang tôn giáo này về phía Đông vào thế kỷ 
thứ tư. Những vị vua Java đã thành lập một triều đại Hindu hùng mạnh mà rất ít thứ của nó 
còn lại đến ngày hôm nay trừ những tàn tích đền đài ấn tượng ở Borobudur. Vào thế kỷ 
mười sáu, một cuộc đảo chính dữ dội của lực lượng Hồi giáo đã tràn qua khắp vùng và 
hoàng tộc Hindu thờ Shiva đã trốn khỏi Java, chạy tới Bali, làm thành những đoàn người 
trong cái về sau sẽ được nhớ đến như là cuộc Di cư Majapahit. Những người Java đẳng cấp 
cao, tầng lớp trên chỉ đem theo đến Bali hoàng tộc, những thợ thủ công và thầy tu - vì vậy 
nên không phải là phóng đại tùy tiện khi người ta nói tất cả mọi người ở Bali đều là con 
cháu của hoặc một ông vua hoặc một thầy tu hoặc một nghệ sĩ, và rằng vì vậy mà người Bali 
có sự tự hào và sáng chói đến thế. 


Những nhà khai phá thuộc địa Bali mang hệ thống đẳng cấp Hindu của mình đến Bali, dù 
phân chia đẳng cấp chưa bao giờ bị buộc thi hành một cách tàn bạo như đã từng thế ở Ấn 
Độ. Thế nhưng, người Bali công nhận một hệ thống thứ bậc xã hội phức tạp (riêng Bà la 
môn đã có năm nhóm) và tôi có thể còn có may mắn khi tự mình giải mã hệ gen người hơn 
là cố để hiểu hệ thống thị tộc đan cài, rắc rối vẫn còn mạnh mẽ ở đây. (Nhiều tiểu luận chính 
xác của nhà văn Fred B.Eiseman về văn hóa Bali đã đi sâu hơn, giải thích chỉ tiết bằng 
chuyên môn những cái quá ti mỉ này, và chính từ nghiên cứu của ông mà tôi lấy hầu hết 
thông tin tổng quát cho mình, không chỉ ở đây mà khắp cuốn sách này). Với các mục đích 
của chúng ta, chỉ cần nói rằng tất cả mọi người ở Bali đều thuộc một thị tộc, rằng tất cả mọi 
người đều biết tất cả những người khác thuộc thị tộc nào. Và nếu ta bị đá ra khỏi thị tộc của 
mình vì một bất phục tùng nghiêm trọng nào đó, chính xác là ta nên nhảy vào núi lửa cho 
xong, vì, thành thật mà nói, ta cũng như đã chết rồi. 


Văn hóa Bali là một trong những hệ thống tổ chức xã hội và tôn giáo có phương pháp nhất 
trên thế giới, một cái tổ ong phi thường với các nhiệm vụ, vai trò và các nghi lễ. Người Bali 
được đặt vào, được giữ hoàn toàn trong một cái lưới phong tục phức tạp. Một kết hợp của 
vài yếu tố đã tạo ra mạng lưới này, nhưng cơ bản chúng ta có thể nói rằng Bali là kết quả 
của các nghi thức phong phú của Ấn giáo truyền thống chồng lên trên một xã hội nông 
nghiệp trồng lúa rộng lớn, cùng vận hành, do sự cần thiết, với sự hợp tác cộng đồng tỉ mỉ. 
Các ruộng lúa bậc thang đòi hỏi một lượng không thể tin nổi sức lao động chung, hoạt động 
bảo tri và hỗ trợ kỹ thuật để thịnh vượng, vậy nên mỗi lang Bali có một banjar - một tổ 
chức thống nhất giữa những công dân để quản trị, theo nguyên tắc nhất trí, những quyết 
định chính trị, kinh tế, tôn giáo và nông nghiệp của làng. Ở Bali, tập thể tuyệt đối quan trọng 
hơn cá thể, nếu không sẽ không ai có cái ăn. 


Các nghi lễ tôn giáo có tầm quan trọng tối cao ở Bali này (một đảo, đừng quên, với bảy núi 
lửa không dự đoán được trên đó - các bạn có thể cầu nguyện nữa). Người ta ước tính là một 
phụ nữ Bali điển hình dành một phần ba thời gian thức của mình để hoặc chuẩn bị cho nghỉ 


https://thuviensach.vn 


lễ, tham gia vào một nghi lễ hoặc dọn dẹp sau nghi lễ. Cuộc sống ở đây là một chu y liên 
miên những cúng dường và nghi thức. Ta phải thực hiện tất cả chúng, theo thứ tự chính xác 
và với tâm ý đúng đắn, nếu không toàn thể vũ trụ sẽ mất cân bằng. Margaret Mead đã viết 
về “sự bận rộn không thể tin được” của người Bal, và điều đó đúng - hiếm khi có một giây 
phút an nhàn trong một khu nhà Bali. Ở đây có các nghi lễ phải được thực hiện năm lần một 
ngày và những nghỉ lễ khác phải được thực hiện mỗi ngày một lần, mỗi tuần một lần, mỗi 
tháng một lần, mỗi năm một lần, mỗi mười năm một lần, mỗi trăm năm một lần, mỗi một 
ngày năm một lần. Tất cả những ngày tháng và nghi thức này được các thầy tu và những bậc 
chân tu sắp xếp với sự tham khảo một hệ thống phức tạp với ba loại lịch riêng biệt. 


Ở Bali có mười ba nghi thức chuyển tiếp chính cho mỗi con người, mỗi nghi thức được 
đánh dấu bang một nghỉ lễ rất có tổ chức. Những nghi lễ có tính xoa dịu tâm linh tỉ mỉ được 
tiến hành suốt đời, để bảo vệ linh hồn khỏi 108 thói tật (108 - lại con số ấy!), bao gồm 
những thứ làm hư hỏng như bạo lực, trộm cắp, lười biếng và nói dối. Mỗi trẻ Bali trải qua 
một nghi lễ tuổi dậy thì quan trọng khi răng chó, hay “răng nanh”, sẽ được giũa bằng để làm 
đẹp. Ở Bali điều tệ nhất là ta thô tục và thú tính, và những cái răng nanh này được xem là 
vật nhắc nhở về bản chất tàn bạo trong chúng ta và do vậy phải loại trừ. Trong một xã hội 
gắn bó với nhau như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu người ta tàn bạo. Cả một mạng lưới hợp tác 
của một làng có thể bị chẻ dọc bởi ý đồ sát nhân của một người. Do vậy điều tốt nhất ta có 
thé là ở Bali là alus, nghĩa là “tao nhã”, hay thậm chí “làm dáng”. Ở Bali cái đẹp sẽ tốt, cho cả 
đàn ông và đàn bà. Cái đẹp được tôn sùng. Cái đẹp là an toàn. Trẻ con được dạy tiếp cận tất 
cả những khó khăn và bất tiện với một “gương mặt sáng ngời”, một nụ cười rộng mở. 


Toàn bộ ý niệm về Bali là một ma trận, một tấm lưới khổng lồ và vô hình của tỉnh thần, sự 
dẫn dắt, những con đường và phong tục. Mỗi người Bali biết chính xác anh ta hay cô ta 
thuộc về đâu, định hướng trong cái bản đồ vô hình to lớn này. Chỉ nhìn bốn cái tên của gần 
như tất cả mọi công dân Bali - Cả, Hai, Ba, Tư - cái tên nhắc tất cả bọn họ sinh ra trong gia 
đình khi nào, và họ thuộc về đâu. Ta không thể có một hệ thống bản đồ xã hội rõ hơn nếu ta 
gọi con mình là Bắc, Nam, Đông và Tây. Mario, anh bạn Ý - Indonesia mới của tôi bảo tôi là 
anh chỉ hạnh phúc khi anh có thể duy trì đường ngang và đường dọc, trong một trạng thái 
cân bằng hoàn hảo. Vì vậy mà anh cần biết chính xác anh đang ở đâu tại mỗi thời điểm, cả 
trong quan hệ đối với thiêng liêng và với gia đình anh ở đây, trên trần thế này. Nếu anh 
đánh mất sự cân bằng đó, anh sẽ mất sức mạnh của mình. 


Do vậy, không phải là một giả thuyết buồn cười khi nói người Bali là những bậc thầy cân 
bằng toàn cầu, những nghệ thuật, một khoa học và một tôn giáo. Đối với tôi, trong cuộc 
kiếm tìm cân bằng cá nhân, tôi đã hy vọng học hỏi rất nhiều từ người Bali cách làm sao 
đứng vững trong thế giới hỗn loạn này. Nhưng càng đọc và thấy nhiều hơn về nền văn hóa 
này, tôi càng nhận ra rằng mình đã văng xa khỏi tấm lưới cân bằng ra sao, chí ít là theo quan 
điểm Bali. Thói quen lang thang khắp thế giới mà quên đi định hướng tự nhiên của tôi ấy, 
cộng với quyết định bước ra ngoài mạng lưới hôn nhân và gia đình kiềm tỏa khiến tôi - theo 
những mục tiêu cần đạt được kiểu Bali - là thứ gì đó như một con ma. Tôi thưởng thức cuộc 
sống theo cách này, nhưng đó là một ác mộng cuộc đời theo các tiêu chuẩn của bất kỳ người 
Bali tự trọng nào. Nếu ta không biết ta đang ở đâu hay ta thuộc về thị tộc nào, làm sao ta có 
thể tìm thấy sự cân bằng? 


https://thuviensach.vn 


Theo như tất cả những điều này, tôi không chắc mình sẽ có thể kết hợp bao nhiêu thế giới 
quan Bali vào thế giới quan của mình, vì dường như lúc này tôi đang dùng một định nghĩa 
Tây phương và hiện đại hơn về từ thăng bằng. (Tôi đang dịch nó với ý nghĩa như “tự do 
ngang nhau”, hay khả năng như nhau rơi vào bất cứ phương hướng nào vào bất kỳ lúc nào, 
tùy thuộc vào... bạn biết đấy... mọi chuyện diễn tiến ra sao.) Người Bali không chờ và xem 
“mọi việc diễn tiến ra sao”. Điều đó hẳn sẽ làm kinh hãi. Họ tő chức cách mọi chuyện diễn 
tiến, để giữ mọi chuyện không mất kiểm soát. 


Ở Bali khi ta ra đường và đi qua một người lạ, câu hỏi đầu tiên anh ta hay cô ta sẽ hỏi ta là, 
“Anh đi đâu?” Câu hỏi thứ hai là, “Anh từ đâu tới?” Đối với người Tây phương điều này có 
thể như một sự dò hỏi khá xâm phạm riêng tư từ một người hoàn toàn xa lạ, nhưng họ chỉ 
cố có một định hướng về ta thôi, cố gắn ta vào tấm lưới vì mục đích an toàn và tiện nghi. 
Nếu ta nói với họ là ta không biết mình đi đâu, hay ta chỉ lang thang không mục đích, ta có 
thể gây ra một chút xíu đau buồn trong trái tìm người bạn Bali mới. Sẽ tốt hơn nhiều nếu 
chọn một loại phương hướng cụ thể nào đó - bất kỳ đâu - chỉ là để tất cả mọi người cảm 
thấy khá hơn. 


Câu hỏi thứ ba người Bali gần như chắc chắn sẽ hỏi ta là, “Anh có gia đình chưa?” Một lần 
nữa, đó là một dò hỏi định hướng và xác định vị trí. Họ cần biết chuyện này, để yên trí là ta 
đang hoàn toàn trong trật tự đời sống của mình. Họ thật sự muốn ta nói: rồi. Họ sẽ thấy rất 
nhẹ nhõm khi nghe ta nói là rồi. Nếu ta còn độc thân, tốt hơn đừng đề cập trực tiếp điều đó. 
Và tôi thật sự khuyên bạn tuyệt đối đừng nói tới chuyện ly dị của bạn, nếu chẳng may từng 
ly dị. Điều đó chỉ khiến người Bali lo lắng. Sự đơn độc của ban chỉ chứng tô cho họ một điều 
duy nhất là bạn đã xa rời các ràng buộc một cách nguy hiểm. Nếu ta là một phụ nữ độc thân 
du lịch khắp Bali và ai đó hỏi ta, “Cô có gia đình chưa?” thì câu trả lời khả di tốt nhất là, “Vẫn 
chưa.” Đây là một cách lịch sự để nói “không” trong khi vẫn đồng thời chỉ ra ý định lạc quan 
của ta sẽ quan tâm đến việc đó ngay khi ta có thể. 

Ngay cả nếu ta đã tám mươi tuổi, hay là một người đồng tính luyến ái nữ, hay một người 
luôn lớn tiếng đòi bình quyền cho phụ nữ hay một nữ tu, hay một nữ tu tám mươi tuổi đồng 
tính luyến ái luôn lớn tiếng đòi bình quyền cho phụ nữ chưa từng và chưa bao giờ định kết 
hôn, câu trả lời lịch sự nhất khả dĩ vẫn là, “Vẫn chưa.” 


https://thuviensach.vn 


77 


Buổi sáng, Mario giúp tôi mua một chiếc xe đạp. Gần như một người Ý thực thụ, anh nói, 
“Tôi có biết một gã,” và anh dẫn tôi đến cửa hàng của anh họ mình, nơi tôi mua một chiếc xe 
đạp leo núi xinh xắn, một cái mũ bảo hiểm, một cái khóa và một cái giỏ với chỉ chưa đến 
năm mươi đô la Mỹ. Giờ thì tôi di động trong thị trấn Ubud mới của mình, hay ít nhất là di 
động chừng nào tôi có thể cảm thấy an toàn trên những con đường vốn chật hẹp, đầy gió, tu 
bổ kém và đông đúc xe máy, xe tải và xe buýt du lịch này. 


Vào buổi chiều, tôi đạp xe xuống làng của Ketut, la cà với thầy mo của mình cho ngày đầu 
tiên của... bất cứ việc gì chúng tôi sẽ làm cùng nhau. Thành thật mà nói, tôi không rõ nữa. 
Bài học tiếng Anh ư? Bài học thiền ư? Ngồi hiên theo kiểu xưa đàng hoàng ư? Tôi không biết 
Ketut có ý định gì cho tôi, nhưng tôi chỉ vui vì được mời tham dự vào đời ông. 


Khi tôi đến thì ông đang có khách. Đó là một gia đình nông dân Bali. Họ bồng đứa con gái 
một tuổi của mình đến nhờ Ketut giúp. Đứa bé tôi nghiệp đang mọc răng và đã khóc vài đêm 
rồi. Bố nó là một người đàn ông trẻ đẹp mặc xà rông; bắp chân anh rắn chắc như bắp chân 
tượng anh hùng chiến tranh Xô Viết. Mẹ bé xinh xắn và e thẹn, nhìn tôi từ xa qua mí mắt cụp 
xuống nhút nhát. Họ mang đến một món đồ cúng nhỏ đáp lại công của Ketut - 2.000 rupi, 
khoảng 25 xu, đặt trong một cái giỏ lá cọ làm bằng tay, hơi lớn hơn một cái gạt tàn ở quầy 
rượu khách sạn. Trong giỏ có một bông hoa cùng với tiền và ít hạt gạo. (Cái nghèo của họ 
đặt họ vào thế đối lập dễ thấy với gia đình giàu có hơn từ thành phố thủ đàn ông Denpesar 
đến gặp Ketut muộn hơn cùng buổi chiều hôm đó, người mẹ đội trên đầu một cái giỏ ba 
tầng đầy trái cây, hoa và vịt quay - một cái mũ lộng lẫy và ấn tượng đến nỗi Carmen 
Miranda có lẽ cũng phải cúi mình khiêm tốn trước nó.) 


Ketut tự nhiên và tử tế với khách khứa của mình. Ông lắng nghe bố mẹ giải thích rắc rối 
của đứa bé. Rồi ông lục lọi một cái rương nhỏ trên hiên và lôi ra một cuốn sổ cái xưa chỉ chít 
những chữ viết Phan Bali nhỏ li ti. Ông tra cứu cuốn sác như một học giả, tìm kiếm các kết 
hợp từ ông cần, trò chuyện và cười với bố mẹ đứa bé suốt thời gian đó. Rồi ông lấy một 
trang giấy trắng từ một cuốn sổ có hình Ếch Kernit, và viết cái mà ông nói với tôi là “kê toa” 
cho cô gái nhỏ. Đứa bé đang bị một con quỷ nhỏ hành hạ, ông chẩn đoán, thêm vào những 
khó chịu thể chất khi mọc răng. Về phần mọc răng, ông khuyên bố mẹ bé đơn giản là chà 
nướu của bé bằng nước hành đỏ ép. Để xoa dịu con quỷ nhỏ, họ phải cúng một con gà nhỏ 
đã làm thịt và một con heo nhỏ, cùng với một miếng bánh nhỏ, trộn với các loại cỏ đặc biệt 
mà bà họ nhất định sẽ kiếm được trong vườn thuốc của riêng bà. (Người ta sẽ không bỏ 
thức ăn này; sau lễ cúng, các gia đình Bali luôn được phép ăn đồ đã cúng các thần của chính 
họ, vì cúng là siêu hình hơn là nghĩa đen. Theo cách người Bali quan niệm, Thượng Đế nhận 
cái thuộc về Thượng Đế - thiện chí - trong khi con người nhận cái thuộc về con người - 
chính thực phẩm đó.) 

Sau khi viết toa thuốc xong, Ketut quay lại phía chúng tôi, rót đầy một chén nước, và lầm 
rầm vào chén nước một câu chú ấn tượng, ớn lạnh. Rồi Ketut ban phước cho đứa bé bằng 
nước ông thổi quyền năng thiêng liêng vào. Chỉ mới một tuổi, đứa bé đã biết cách đón nhận 
một sự ban phúc thiêng liêng theo truyền thống Bali rồi. Mẹ bé bồng bé, và bé chìa bàn tay 


https://thuviensach.vn 


hồng như mận ra đón chén nước, hớp một miếng, rồi hớp lần nữa rồi phả phần còn lại lên 
đỉnh đầu mình - nghi thức được tiến hành một cách hoàn hảo. Bé không hề sợ hãi ông già 
sún răng đang tụng niệm về phía mình. Sau đó Ketut lấy phần nước thiêng còn lại và trút ào 
một cái túi bánh sandwich nhỏ bằng nhựa, cột vào miệng túi và đưa cho gia đình để dùng về 
sau. Người mẹ mang theo cái túi nhựa đựng nước khi ra về; trông cô như vừa trúng một con 
cá vàng ở hội chợ bang, chỉ có điều cô quên lấy theo con cá vàng. 


Ketut Liyer đã dành cho gia đình này khoảng bốn mươi phút toàn tâm toàn ý, để nhận 
khoảng hai mươi lăm xu. Nếu họ không có chút tiền nào, ông cũng sẽ làm như vậy; đây là 
nhiệm vụ của ông với tư cách là một người chữa bệnh. Ông không thể từ chối ai, nếu không 
các thần sẽ rút tài năng chữa bệnh của ông. Mỗi ngày Ketut có khoảng mười người khách 
như vậy, những người Bali cần sự giúp đỡ hay lời khuyên về một vấn đề thiêng liêng hay 
sức khỏe nào đó. Vào những ngày rất tốt lành, khi mọi người muốn một ban phước đặc biệt, 
ông có thể có hơn một trăm người khách. 

“Ông không thấy mệt sao?” 

“Đây là nghề của tôi mà,” ông bảo tôi. “Đây là sở thích của tôi - thầy mo.” 

Trong suốt buổi chiều một vài người bệnh nữa đến, nhưng Ketut và tôi cũng có ít thời 
gian một mình trên hiên. Tôi thấy rất dễ chịu với ông thầy mo này, cũng thoải mái như ông 
của mình vậy. Ông dạy tôi bài học đầu tiên về thiền Bali. Ông bảo tôi là có nhiều cách để tìm 
thấy Thượng Đế nhưng hầu hết quá phức tạp đối với người Tây phương vậy nên ông sẽ dạy 
tôi một kỹ thuật thiền đơn giản. Cơ bản nó như vậy: ngồi trong im lặng và mỉm cười. Tôi 
thích nó. Ngay cả khi đang dạy cho tôi ông cũng cười. Ngồi và mỉm cười. Tuyệt. 


“Cô học Yoga ở Ấn Độ hả, Liss?” ông hỏi. 
“Đúng vậy, Ketut.” 


“Cô có thể tập Yoga,” ông nói, “nhưng Yoga quá khó.” Thế là, ông vặn vẹo mình trong một 
tư thế hoa sen câu thúc, cố gắng đến nhăn nhó mặt mày rất hài hước và như bị táo bón. Rồi 
ông thả lỏng và cười, hỏi, “Tại sao khi tập Yoga lúc nào trông họ cũng nghiêm túc đến vậy? 
Ta làm mặt nghiêm trọng như vậy, ta xua đuổi năng lượng tốt đi. Để thiền, chỉ cần ta mỉm 
cười. Mim cười bằng gương mặt, mỉm cười bằng tâm, va năng lượng tốt sẽ đến với ta và dọn 
sạch năng lượng xấu. Thậm chí mỉm cười trong gan của ta. Tối nay hãy thực hành ở khách 
sạn. Đừng dối tra, đừng cố quá. Quá nghiêm túc, cô sẽ làm mình bệnh. Cô có thể kêu gọi 
năng lượng tốt bằng một nụ cười. Hôm nay vậy là xong. Hẹn gặp lại cô, cá sấu Mỹ. Mai trở 
lại. Tôi rất vui gặp cô, Liss. Hãy để lương tri dẫn dắt cô. Nếu cô có bạn bè Tây phương đến 
thăm Bali, mang họ đến tôi xem tướng tay cho. Tôi rất trống trải trong ngân hàng kể từ vụ 
trái bom.” 


https://thuviensach.vn 


78 


Sau đây là câu chuyện đòi Ketut Liyer gần đúng như những gi ông kể: 

“Gia đình tôi làm nghề thay mo đã chín thế hệ rồi. Bố tôi, ông tôi, ông cố tôi, tất cả họ đầu 
là thay mo. Tất cả họ đều muốn tôi làm thầy mo vì họ thấy tôi có ánh sáng. Ho thấy tôi dep 
dé và thông minh. Nhưng tôi không muốn làm một thay mo. Học nhiều quá! Thông tin nhiều 
qua! Và tôi không tin tưởng một ông thầy mo! Tôi muốn làm một họa sĩ! Tôi muốn làm một 
nghệ sĩ! Tôi rất có tài này. 

“Khi còn trẻ, tôi gặp một người Mỹ, rất giàu, có lẽ cũng là một người thành phố New York 
như cô. Ông ta thích tranh tôi. Ông ta muốn mua bức tranh lớn của tôi, có lẽ rộng khoảng 
một mét vuông, và trả rất nhiều tiền. Đủ tiền để giàu có. Nên tôi bắt đầu vẽ bức tranh này 
cho ông ta. Mỗi ngày tôi vẽ, vẽ, vẽ. Ngay cả ban đêm tôi cũng vẽ. Vào thơi đó, đã lâu rồi, 
không có bóng đèn điện như ngày nay, nên tôi có một cái đèn dầu. Đèn dầu, cô hiểu không? 
Đèn bơm, phải bơm dầu lên. Và mỗi đêm tôi vẽ tranh dưới đèn dầu. 


“Một đêm, đèn dầu tắt, nên tôi bơm, bơm, bơm và nó nổ! Khiến cánh tay tôi bốc cháy! Tôi 
đi bệnh viện trong một tháng với cánh tay bị cháy, nó nhiễm trùng. Nhiễm trùng lên tới tim 
tôi. Bác sĩ nói tôi phải đi Singapore để cắt tay, tức là làm thủ thuật cắt chi. Tôi chẳng khoái 
chuyện này. Nhưng bác sĩ nói tôi phải đi Singapore phẫu thuật cắt tay ra. Tôi bảo ông ta - 
tôi phải về quê đã. 

“Tối đó ở làng, tôi có một giấc mơ. Bố, ông, ông cố - trong giấc mơ tất cả họ cùng hiện ra ở 
nhà tôi và chỉ tôi cách làm sao chữa lành cánh tay. Họ bảo tôi làm nước ép từ nghệ và gỗ đàn 
hương. Đắp nước này lên chỗ cháy. Rồi làm bột từ nghệ và gỗ đàn hương. Chà bột này lên 
chỗ cháy. Họ bảo tôi phải làm vậy, thì tôi sẽ không mất cánh tay. Giấc mơ mới thật làm sao, 
như họ ở trong nhà với tôi, tất cả họ cùng nhau. 

“Tôi tỉnh dậy. Tôi không biết phải làm gì, vì đôi khi những giấc mơ chỉ là đùa, cô hiểu 
không? Nhưng rồi tôi trở về nhà đắp nước nghệ và đàn hương ép đó lên cánh tay. Và rồi tôi 
đắp bột nghệ và đàn hương đó lên cánh tay. Cánh tay tôi nhiễm trùng dễ sợ, rất đau, to lên, 
sưng vù. Nhưng sau khi có nước ép và bột này, trở nên rất mát. Trở nên rất lạnh. Bắt đầu 
cảm thấy khá hơn. Trong mười ngày, cánh tay tôi ổn. Lành hẳn. 

“Vì chuyện đó, tôi bắt đầu tin. Giờ tôi lại có một giấc mơ nữa, có bố, ông, ông cố. Họ nói giờ 
tôi phải làm thầy mo. Linh hồn tôi, tôi phải dâng cho Thượng Đế. Để làm việc ấy, tôi phải ăn 
kiêng trong sáu ngày, hiểu không? Không thức ăn, không nước uống. Không rượu. Không 
điểm tâm. Không dễ. Tôi rất khát vì nhịn. Tôi ra đồng vào buổi sáng, trước lúc mặt trời mọc. 
Tôi ngồi ngoài đồng lúa há miệng ra hứng nước từ không khí. Cô gọi cái này là gì, nước 
trong không khí ở đồng lúa vào buổi sáng? Sương? Đúng. Sương. Trong sáu ngày tôi chỉ ăn 
sương này. Không thức ăn nào khác, chỉ sương này thôi. Vào ngày thứ năm, tôi bất tỉnh. Tôi 
thấy chỉ toàn một màu vàng khắp nơi. Không, không phải màu vàng - VÀNG RÒNG. Tôi thấy 
màu vàng ròng khắp nơi, ngay cả trong tôi. Rất sung sướng. Giờ thì tôi hiểu. Màu vàng ròng 
này là Thượng Đế, cũng ở trong tôi. Cái là Thượng Đế cũng chính là cái bên trong tôi. Thật 
giống. 


https://thuviensach.vn 


“Nên giờ tôi phải làm thầy mo. Giờ tôi phải học các sách y của ông cố. Nhưng cuốn sách 
này không phải làm bằng giấy, mà bằng lá co. Gọi là Jontar. Day là từ điển y khoa toàn thư 
của Bali. Tôi phải học tất cả các loại cây khác nhau ở Bali. Không dễ. Từng cây một, tôi học 
tất cả. Tôi học cách chăm sóc mọi người với nhiều van đề. Một vấn đề là khi ai đó bệnh thể 
xác. Tôi chữa bệnh thể xác này bằng các loại cỏ. Một vấn đề nữa là khi một gia đình bị bệnh, 
khi gia đình cứ luôn lục đục. Tôi giúp chuyện này bằng sự hài hòa, với một bức vẽ ma thuật 
đặc biệt, cũng nói chuyện để giúp nữa. Để bức vẽ ma thuật trong nhà, sẽ không còn lục đục. 
Đôi khi người ta bệnh vì yêu, không tìm thấy đám mình đã ưng ý. Đối với người Bali và cả 
người Tây phương, luôn có rất nhiều rắc rối trong tình yêu, khó tìm người phù hợp. Tôi 
chữa vấn đề tình yêu bằng thần chú và hình vẽ ma thuật, đem tình yêu đến cho họ. Ngoài ra, 
tôi học tà thuật, để giúp người ta nếu họ bị tà thuật trù yếm. Bức vẽ ma thuật của tôi, cô để 
nó trong nhà, sẽ cho cô năng lượng. 


“Tôi vẫn muốn làm nghệ sĩ, tôi muốn vẽ tranh khi tôi có thời gian, bán cho mấy phòng 
tranh. Tranh của tôi, luôn là một loại tranh - lúc Bali còn là một thiên đường, có lẽ một ngàn 
năm trước. Bức tranh về rừng rậm, muông thú, đàn bà với - từ gì nhỉ? Ngực. Phụ nữ với bộ 
ngực. Tôi khó tìm ra thời gian để vẽ tranh vì làm thầy mo, nhưng tôi phải làm thầy mo. Đó là 
nghề của tôi. Đó là sở thích của tôi. Phải giúp người ta nếu không Thượng Đế sẽ nổi giận với 
tôi. Đôi khi phải đỡ đẻ, làm những nghi lễ cho người chết, những nghỉ lễ cà răng hay đám 
cưới. Đôi khi tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng và vẽ tranh dưới ánh đèn điện - thời gian duy nhất 
tôi có thể vẽ tranh cho mình. Tôi thích được một mình vào thời gian này trong ngày, rất tốt 
để vẽ tranh. 


“Tôi làm ma thuật chân chính, không đùa. Tôi luôn luôn nói thật, ngay cả tin xấu. Tôi phải 
luôn giữ nhân cách tốt trong đời mình, nếu không tôi sẽ xuống địa ngục. Tôi nói tiếng Bali, 
Indonesia, một chút tiếng Nhật, một chút tiếng Anh, một chút tiếng Hà Lan. Hồi chiến tranh, 
nhiều người Nhật ở đây. Không tồi lắm đối với tôi - tôi xem tướng tay cho người Nhật, kết 
bạn với họ. Trước chiến tranh, nhiều người Hà Lan ở đây. Giờ thì nhiều người Tây phương 
ở đây, tất cả đều nói tiếng Anh. Tiếng Hà Lan của tôi - cô nói sao nhỉ? Cái từ hôm qua cô dạy 
tôi là gì nhỉ? Han gỉ? Đúng - han gỉ. Tiếng Hà Lan của tôi bị han gỉ. Ha! 


“Tôi thuộc đẳng cấp thứ tư ở Bali, đẳng cấp rất thấp như nông dân. Nhưng tôi thấy nhiều 
người ở đẳng cấp thứ nhất không thông minh được như tôi. Tên tôi là Ketut Liyer. Liyer là 
tên ông tôi đặt cho khi tôi còn là một cậu bé con. Nghĩa là “ánh sáng rực rỡ”. Đó là tôi.” 


https://thuviensach.vn 


79 


Ở Bali tôi rảnh rỗi đến gần như lố bịch. Thứ duy nhất tôi phải làm mỗi ngày là đi thăm 
Ketut Liyer vài giờ vào buổi chiều, mà cái này thì còn lâu mới là một công việc. Phần còn lại 
của ngày thì sử dụng theo nhiều cách uể oải khác nhau. Tôi thiền trong một giờ mỗi sáng 
theo các kỹ thuật Yoga Sư phụ đã dạy, và rồi tôi thiền một giờ mỗi tối với các thực hành 
Ketut vừa dạy (“ngồi yên và mỉm cười”). Khoảng thời gian ở giữa, tôi đi quanh, đạp xe, đôi 
khi trò chuyện với mọi người và ăn trưa. Tôi đã tìm thấy một thư viện nhỏ yên tĩnh cho 
mượn sách ở thị trấn này, làm cho mình một thẻ thư viện, và giờ đây phần ngọt ngào, tuyệt 
vời của đời tôi là đọc sách trong vườn. Sau cái mãnh liệt của đời sống ở Ashram, sau cả vụ 
thăm thú thả cửa và ăn tất cả mọi thứ nhìn thấy ở Ý, đây thật sự là một cảnh đoạn mới yên 
bình triệt để trong đời tôi. Tôi có quá nhiều thời gian rảnh,bạn có thể đo nó bằng tấn. 

Mỗi khi tôi rời khách sạn, Mario và các nhân viên khác ở bàn tiếp tân hỏi tôi đi đâu, và 
mỗi khi tôi trở về, họ hỏi tôi đã đi đâu. Tôi gần như có thể hình dung là họ giữ trong ngăn 
kéo những cái bản đồ nhỏ xíu về tất cả những người thân yêu của họ, với những đánh dấu 
chỉ ra tất cả mọi người đang ở đâu vào một thời gian nhất định, chỉ để an tâm là toàn bộ cái 
tổ ong luôn luôn được giải thích. 


Buổi chiều tôi đạp xe lên các ngọn đồi và băng qua những mẫu ruộng bậc thang phía Bắc 
Ubud có những quang cảnh xanh rờn và tuyệt mỹ. Tôi có thể thấy những đám mây hồng 
phản chiếu trên mặt nước yên ả của đồng lúa, như có hai bầu trời - một tận trên cao cho 
thần thánh, và một dưới đây trong ẩm ướt bùn lầy, chỉ dành cho đám người chúng ta. Mới 
đây tôi đạp xe lên khu bảo tồn diệc có cái bảng chào miễn cưỡng (“Thôi được, mấy người có 
thể xem diệc ở đây”), nhưng ngày hôm ấy không có con diệc nào cả, chỉ có vịt, vậy là tôi 
ngắm vịt một chốc, rồi đạp xe sang làng kế tiếp. Dọc đường tôi đi ngang qua đàn ông, đàn 
bà, trẻ con, gà và chó, tất cả đều bận làm việc theo cách của mình, nhưng không ai quá bận 
rộn đến nỗi không thể dừng để chào tôi. 

Vài đêm trước, khi đứng trên đỉnh một ngọn đồi xinh đẹp của khu rừng tôi trông thấy một 
tấm biển, “Nhà nghệ sĩ cho thuê, có bếp”. Vì vũ trụ hào phóng, ba ngày sau tôi đã ở đó. Mario 
giúp tôi dọn đến, và tất cả bạn anh ở khách sạn đã từ biệt tôi trong nước mắt. 


Căn nhà mới của tôi nằm trên một con đường yên tĩnh, những cánh đồng bao quanh bốn 
phía. Nơi này có cái lối của nhà nông thôn nhỏ bên trong một bức tường phủ cây thường 
xuân. Chủ nhà là một phụ nữ Anh, nhưng bà ở Luân Đôn vào mùa hè, nên tôi lướt vào nhà 
bà, thay thế bà trong không gian huyền diệu này. Ở đây có một cái bếp màu đỏ sáng, một cái 
ao đầy cá vàng, một thềm đá cẩm thạch, một buồng tắm vòi sen lộ thiên cẩn khảm bóng 
loáng; khi gội đầu tôi có thể ngắm những con diệc làm tổ trên những cây cọ. Những lối đi 
nhỏ bí mật dẫn thẳng đến một khu vườn thật sự mê hoặc. Nơi đây còn có một người làm 
vườn, vậy nên tôi chỉ có mỗi việc là ngắm hoa. Tôi không biết tên của bất kỳ hoa nào trong 
những loài hoa xích đạo khác thường này, nên tôi bịa tên cho chúng. Mà sao không chứ? Nó 
là Vườn Địa Đàng của tôi, phải không nào? Chẳng mấy chốc tôi đã cho tất cả cây cối ở đây 
những biệt danh mới - thủy tiên hoa vàng, cọ cải bắp, cỏ dại áo dạ hội, phù hoa xoắn ốc, hoa 
rón rén, dây leo u sầu và một loại lan hồng đẹp mắt được tôi đặt tên thánh là “Cái Bắt Tay 


https://thuviensach.vn 


Đầu Tiên Của Bé”. Số lượng cái đẹp thuần túy không mục đích và dư thừa quanh đây là 
không thể tin nổi. Tôi có thể hái đu đủ và chuối ngay trên cây ngoài cửa sổ phòng ngủ. Có 
một con mèo sống ở đây vẫn hết sức trìu mến với tôi trong nửa giờ mỗi ngày trước khi tôi 
cho nó ăn, rồi than van điên loạn suốt thời gian còn lại như thể hắn đang có những cảnh hồi 
tưởng Chiến tranh Việt Nam. Thật kỳ lạ, tôi không phiền gì chuyện ấy. Dạo này tôi không 
phiền lòng vì bất kỳ điều gì. Tôi không thể hình dung hay nhớ tới sự bất mãn. 


Vũ trụ âm thanh quanh đây đầy cuốn hút. Vào buổi tối có một dàn nhạc dế mèn và thêm lũ 
ếch đệm giọng trầm. Nửa đêm lũ chó tru tréo chuyện chúng bị hiểu lầm ra sao. Trước bình 
minh lũ gà trống trong vòng mấy chục cây số tuyên bố làm gà trống tuyệt vời khủng khiếp 
đến thế nào. (“Tui tui là GÀ TRỐNG!” chúng la hò. “Tui tui là những kẻ duy nhất được làm 
GA TRONG!”) Mỗi sáng khoảng lúc mặt trời mọc có một cuộc thi tiếng hót của chim chóc 
nhiệt đới, và luôn có một giải vô địch cho tất cả những nhà thi đấu. Khi mặt trời ló dạng, nơi 
đây lắng lại và những con bướm bắt đầu làm việc. Cả ngôi nhà phủ đầy cây leo; tôi cảm thấy 
như một hôm nào đó nó sẽ biến mất hoàn toàn vào trong những tán lá, tôi sẽ biến mất với 
nó và chính tôi cũng trở thành một cánh hoa rừng. Tiền thuê nhà thấp hơn cước taxi hàng 
tháng tôi vẫn trả ở thành phố New York. 


Nhân tiện, từ thiên đường đến với chúng ta từ người Ba Tư, có nghĩa đen là “một khu 
vườn có tường bao quanh.” 


https://thuviensach.vn 


80 


Ấy thế nhưng, tôi phải thành thật ở đây và nói rõ là tôi chỉ mất ba buổi chiều nghiên cứu 
trong thư viện địa phương để nhận ra rằng, tất cả những ý tưởng ban đầu của mình về thiên 
đường Bali đã có chút sai lạc. Tôi đã nói với mọi người từ khi đến Bali lần đầu hai năm 
trước rằng, cái đảo nhỏ này là một xứ không tưởng đích thực duy nhất trên thế giới, một 
nơi luôn chỉ biết có hòa bình, hài hòa và cân bằng. Một Vườn Địa Đàng hoàn hảo không có 
lịch sử bạo lực hay đổ máu bao giờ. Tôi không rõ từ đâu mình có cái ý tưởng vĩ đại ấy, 
nhưng tôi đã chứng thực nó với sự tự tin hoàn toàn. 


“Ngay cả cảnh sát cũng cài hoa trên tóc,” tôi thường nói, như thể điều đó chứng minh 
được. 


Thế nhưng, trên thực tế, Bali lại cũng có một lịch sử đẫm máu, bạo lực và đàn áp như bất 
kỳ nơi nào trên trái đất có loài người sinh sống. Khi đầu tiên các vị vua Java nhập cư đến 
đây vào thế kỷ mười sáu, về cơ bản họ đã thiết lập một thuộc địa phong kiến, với một hệ 
thống đẳng cấp hà khắc - cũng như mọi hệ thống đẳng cấp tự tôn - thường không bận tâm 
xem xét đến những người dưới đáy. Nền kinh tế của Bali ngày đầu được duy trì bằng việc 
buôn bán nô lệ phát đạt (không chỉ ra đời trước khi châu Âu tham gia vào buôn bán nô lệ 
quốc tế vài thế kỷ mà còn tồn tại lâu hơn ngạch buôn người của châu Âu nhiều). Về đối nội, 
đảo này liên miên có chiến tranh vì các vị vua đối thủ mở các cuộc tấn công (có đủ cả cưỡng 
hiếp và giết người tập thể) vào láng giềng họ. Cho đến cuối thế kỷ mười chín, người Bali đã 
nổi tiếng trong giới nhà buôn và thủy thủ là những người chiến binh nguy hiểm. (Từ amok - 
khát máu, trong “lồng lên như khát máu” là một từ Bali, mô tả một kỹ thuật chiến đấu bất 
ngờ, theo kiểu bất ngờ điên cuồng tấn công dữ dội kẻ thù trong trận đấu tay đôi liều chết 
đẫm máu; thật lòng mà nói người Âu đã khiếp đảm lối đánh này.) Với một đội quân 30.000 
binh sĩ kỷ luật tốt, người Bali đã đánh bại những tên xâm lược Hà Lan vào năm 1848, rồi 
vào năm 1849 và một lần nữa, năm 1850. Họ chỉ sụp đổ dưới sự cai trị của Hà Lan khi các 
vua đối lập của Bali giải tán hàng ngũ và phản bội lẫn nhau vì tranh giành quyền lực, hòa 
giải với kẻ thù vì những hứa hẹn các thỏa thuận kinh doanh ngon lành về sau. Vậy nên ngày 
nay tóm lược lịch sử của đảo này với một giấc mơ về thiên đường là có chút bôi nhọ hiện 
thực; sự thật không phải là người dân nơi đây chỉ ngồi với nhau mỉm cười và hoan ca trong 
thiên niên kỷ vừa qua. 

Nhưng trong những thập niên 1920 và 1930, khi một tầng lớp thượng lưu trong số những 
du khách Tây phương khám phá ra Bali, tất cả sự đẫm máu này đã bi phot lờ bởi những 
người mới đến đều đồng ý đây quả là “Đảo của các Thần”, nơi “ai ai cũng là nghệ sĩ” và nơi 
nhân loại sống trong một trạng thái tuyệt phúc bất hoại. Giấc mơ này quả là một ý niệm dai 
dẳng; hầu hết khách tham quan Bali (kể cả tôi trong chuyến đi đầu tiên) vẫn chứng thực nó. 
“Tôi đã nổi giận với Thượng Dé vì mình không được sinh ra là người Bali,” nhà nhiếp ảnh 
Đức George Krauser đã nói vậy sau khi thăm Bali vào những năm 1930. Bị dụ hoặc vì những 
tường thuật về một vẻ đẹp và thanh bình siêu thế, một số du khách thật sự thuộc danh sách 
A bắt đầu thăm đảo - những nghệ sĩ như Walter Spies, những nhà văn như Nöel Coward, 
những nghệ sĩ múa như Claire Holt, diễn viên như Charile Chaplin, học giả như Margaret 


https://thuviensach.vn 


Mead (người, bất chấp tất cả những bộ ngực trần, đã sáng suốt gọi nền văn minh Bali theo 
đúng bản chất của nó, một xã hội cũng đứng đắn như nước Anh thời Victoria: “Trong cả nền 
văn hóa không có một chút xíu dục tình tự do nào”). 


Cuộc vui tàn vào những năm 1940 khi thế giới bước vào chiến tranh. Người Nhật xâm 
lược Indonesia, và những người nước ngoài ngây ngất trong các khu vườn Bali với cậu 
người hầu dễ thương của mình buộc phải chạy trốn. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập 
cho Bali theo sau cuộc chiến tranh đó, Bali cũng trở nên chia rẽ và bạo lực như phần còn lại 
của ban đảo, và đến những năm 1950 (theo báo cáo của một nghiên cứu nhan đề Bali: Thiên 
đường hư cấu) nếu có một người Tây phương nào dám đến Bali, anh ta sẽ phải đủ khôn 
ngoan để ngủ với một khẩu súng dưới gối. Vào những năm 1960, cuộc đấu tranh giành 
quyền lực đã biến cả Indonesia thành một chiến địa giữa những người Dân tộc và Cộng sản. 
Sau một cuộc đảo chính ở Jakarta vào năm 1965, những người lính của đẳng Dân tộc được 
điều đến Bali cùng với tên của mọi người bi tình nghi là Cộng sản trên đảo. Trong khoảng 
một tuần, được sự giúp sức của cảnh sát địa phương và chính quyền làng xã ở khắp nơi, lực 
lượng Dân tộc đã từng bước tàn sát từng khu phố nhỏ. Đâu như khoảng 100.000 xác chết 
làm nghẽn những con sông xinh đẹp của Bali khi cuộc giết chóc lu bù kết thúc. 


Giấc mộng Vườn Địa Đàng huyền thoại hồi sinh vào cuối thập niên 1960 khi chính quyền 
Indonesia quyết định sáng tạo lại Bali thành một “Đảo của các Thần” cho thị trường du lịch 
quốc tế, tung ra một chiến dịch tiếp thị thành công rầm rộ. Những du khách bị mê hoặc trở 
lại Bali là những người khá cao thượng (suy cho cùng, đây không phải là Pháo đài 
Lauderdale), và người ta hướng sự chú ý của họ đến cái đẹp nghệ thuật và tôn giáo vốn có 
trong nền văn hóa Bali. Những yếu tố lịch sử ảm đạm hơn bị lờ đi. Và đã bị lờ đi từ đó. 


Tôi có chút bối rối khi đọc tất cả nhưng điều này vào buổi chiều ở thư viện địa phương. 
Đợi đã - tại sao mình đến Bali lần nữa? Để tìm kiếm cân bằng giữa thú vui trần tục và lòng 
mộ đạo, đúng không? Thật ra, đây có phải là khung cảnh đúng cho một mưu cầu như thế 
không? Người Bali có thật sự dung chứa cân bằng yên bình đó, hơn bất kỳ ai khác trên thế 
giới không? Tôi muốn nói là, trông họ có vẻ cân bằng, nào là nhảy múa rồi cầu nguyện rồi 
yến tiệc rồi cái đẹp và nụ cười, nhưng tôi không biết cái gì thực sự đang diễn ra đằng sau 
những điều ấy. Những cảnh sát thật sự cài hoa sau vành tai, nhưng tham nhũng tồn tại khắp 
nơi ở Bali, cũng như mọi nơi khác ở Indonesia (như mới đây chính tôi phát hiện ra khi trao 
cho một viên chức vài trăm đôla tiền hối lộ để gia hạn trái phép thị thực của mình và cuối 
cùng tôi có thể ở lại Bali trong bốn tháng). Người Bali hoàn toàn theo nghĩa đen là sống nhờ 
vào hình ảnh của mình như những người yên bình, sùng tín và biểu cảm nghệ thuật nhất thế 
giới, nhưng bao nhiêu phần trong đó là thực chất và bao nhiêu phần được tính toán theo lối 
kinh tế? Và một người ngoại cuộc như tôi có thể biết được bao nhiêu những căng thẳng bị 
che giấu biết đâu đang lởn vởn đằng sau “những gương mặt rạng rỡ” đó? Ở đây cũng như 
bất kỳ nơi nào khác - ta nhìn bức tranh quá gần và tất cả những nét rõ ràng bắt đầu nhòa đi 
thành một khối không rõ rệt của những nét cọ lờ mờ và những chấm màu trộn. 


Trong lúc này, điều tôi chỉ có thể nói chắc là tôi thích căn nhà mình đã thuê và rằng người 
ở Bali đã rất tốt bụng với tôi, không có ngoại lệ. Tôi thấy nghệ thuật và những nghỉ lễ của họ 
đẹp đẽ và đem lại sức sống; hình như họ cũng nghĩ vậy. Đó là cảm nhận theo kinh nghiệm 
của tôi về một nơi có lẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những gi tôi có thể hiểu. Nhưng người 
Bali cần làm gì đi nữa để giữ cân bằng của chính mình (và kiếm sống) là hoàn toàn tùy họ. 


https://thuviensach.vn 


Tôi ở đây là để thực hiện sự cân bằng của chính mình, và nơi đây vẫn có vẻ, chí ít trong lúc 
này, là một bầu không khí nuôi dưỡng để làm điều đó. 


https://thuviensach.vn 


81 


Tôi không biết ông thầy mo của mình bao nhiêu tuổi. Tôi đã hỏi ông, nhưng ông không 
chắc. Tôi nhớ hình như khi còn ở đây hai năm trước, người phiên dịch đã nói rằng ông tám 
mươi. Nhưng mới đây Mario hỏi ông bao nhiêu tuổi và Ketut nói, “Có lẽ sáu mươi lăm, 
không chắc.” Khi tôi hỏi ông sinh năm nào, ông nói không nhớ lúc ra đời. Tôi biết khi người 
Nhật chiếm đóng Bali trong Thế chiến thứ Hai thì ông đã trưởng thành, vậy là bây giờ ông 
khoảng tám mươi tuổi. Nhưng khi ông kể cho tôi câu chuyện làm cháy cánh tay thời còn trẻ, 
và tôi hỏi ông chuyện đó xảy ra vào năm nào, ông nói, “Tôi không biết. Có lẽ 1920.” Nếu ông 
khoảng hai mươi tuổi vào năm 1920, vậy giờ ông là bao nhiêu tuổi? Có lẽ một trăm lẻ năm? 
Nên giờ chúng tôi có thể ước chừng là ông đâu đó từ sáu mươi đến một trăm lẻ năm tuổi. 

Tôi cũng đã nhận thấy ước lượng tuổi của ông thay đổi theo ngày, dựa theo cảm nhận của 
ông. Khi ông đã thật sự mệt, ông sẽ thở dài và nói, “Có lẽ hôm nay là tám mươi lam rồi." 
Nhưng khi cảm thấy vui vẻ hơn ông sẽ nói, “Tôi nghĩ hôm nay mình sáu mươi tuổi.” Có lẽ 
đây là một cách phỏng đoán tuổi hay hơn bất kỳ cách nào - anh cảm thấy mình bao nhiêu 
tuổi? Thật ra, còn gì quan trọng nữa? Dù vậy, tôi luôn cố hình dung ra. Một buổi chiều tôi 
trở nên thật sự giản dị và chỉ hỏi, “Ketut - sinh nhật ông khi nào?” 


“Thứ Nam,” ông đáp. 
“Thứ Năm này à?” 
“Không. Không phải thứ Năm này. Một thứ Năm.” 


Đây là một khởi đầu tốt... nhưng còn có thông tin nào khác nữa không? Một thứ Năm vào 
tháng nào? Vào năm nào? Không thể biết được. Dù sao, ở Bali ngày trong tuần ta ra đời 
quan trọng hơn năm, đấy là lý do dù Ketut không biết mình bao nhiêu tuổi, ông vẫn có thể 
cho tôi biết là thần đỡ đầu của trẻ con sinh vào thứ Năm là Shiva Kẻ Hủy diệt, và rằng ngày 
đó có hai linh hồn thú dẫn dắt - sư tử và cọp. Cây chính thức của trẻ con sinh vào ngày thứ 
Năm là cây đa. Con chim chính thức là chim công. Một người sinh vào ngày thứ Năm thì 
luôn nói trước, ngắt lời tất cả mọi người khác, có thể hơi hung hăng, thường đẹp trai (“một 
thằng ăn chơi hay con ăn chơi” theo từ của Ketut) nhưng có một tính cách chung là dứng 
đắn, với một trí nhớ xuất sắc và một khát khao giúp đỡ người khác. 


Khi bệnh nhân Bali của ông đến vì những vấn đề sức khỏe hay kinh tế hay quan hệ trầm 
trọng, ông luôn hỏi họ sinh vào ngày nào trong tuần, để pha chế những câu cầu nguyện và 
thuốc men đúng để giúp họ. Vì đôi khi, theo Ketut nói, “Người ta bệnh vì ngày sinh” và cần 
một chút điều chỉnh tử vi để đưa họ trở lại cân bằng. Mới đây có một gia đình trong vùng đã 
dẫn dắt đứa con trai út đến gặp Ketut. Đứa bé có lẽ bốn tuổi. Tôi hỏi vấn đề là gì vậy và 
Ketut diễn giải là gia đình lo lắng về “van đề với thằng nhỏ rất hung hăng này. Nó không 
chịu nghe lời. Cư xử không tốt. Không chú ý. Mọi người trong nhà mệt mỏi vì thằng bé. 
Ngoài ra, đôi khi thằng bé này còn bị chóng mặt ghê lắm.” 


Ketut hỏi cha cậu bé ông có thể bồng cậu bé chốc lát không. Họ để thằng bé vào lòng Ketut 
và cậu bé ngã người dựa vào ngực ông thầy mo già, thoải mái, không sợ hãi. Ketut giữ nó 


https://thuviensach.vn 


dịu dàng, đặt lòng bàn tay lên trán đứa bé, nhắm mắt. Rồi ông đặt lòng bàn tay lên bụng bé, 
lại nhắm mắt. Ông mỉm cười và nói nhẹ nhàng với đứa bé suốt lúc đó. Việc kiểm tra kết thúc 
nhanh chóng. Ketut trả đứa bé lại cho bố mẹ nó, và họ ra về ngay sau đó với toa thuốc và 
một ít nước thiêng. Ketut bảo tôi ông đã hỏi bố mẹ cậu bé về những chỉ tiết lúc sinh ra của 
cậu và đã phát hiện ra cậu bé ra đời dưới một ngôi sao xấu và vào ngày thứ Bảy - một ngày 
sinh chứa các sức mạnh thiên nhiên là những linh hồn xấu tiềm tàng, như hồn ma, hồn cú, 
hồn gà trống (khiến cậu bé hay đánh đấm) và hồn bù nhìn (gây ra chứng chóng mặt của cậu 
bé). Nhưng không phải chỉ toàn chuyện xấu. Vì ra đời vào ngày thứ Bảy, và người ta có thể 
làm cho những linh hồn này mạnh mẽ thêm. Có thể phải thực hiện một loạt cúng bái và cậu 
bé sẽ trở lại cân bằng. 

“Tại sao ông đặt tay lên trán và bụng thằng bé?” tôi hỏi. “Ông kiểm tra xem có sốt không 
a?” 


“Tôi kiểm tra não của nó,” Ketut nói. “Dé xem trong tâm trí có linh hồn ác không.” 

“Loại linh hồn ác nào?” 

“Liss,” ông nói. “Tôi là người Bali. Tôi tin tà thuật. Tôi tin những linh hồn ác từ các dòng 
sông hiện lên và hại người.” 

“Cậu bé có linh hồn ác không?” 

“Không. Nó chỉ bệnh ở ngày sinh. Gia đình nó sẽ cúng thần. Sẽ ổn thôi. Còn cô, Liss? Cô có 
thực hành thiền Bali mỗi đêm không? Giữ tâm và trí sạch sẽ không?” 


“Hàng đêm," tôi hứa. 

“Cô học mỉm cười ngay cả trong gan chứ?” 

“Ngay cả trong gan tôi, Ketut. Cười toe toét trong gan mình.” 

“Tốt. Nụ cười này sẽ biến cô thành một phụ nữ xinh đẹp. Nó sẽ cho cô quyền năng để rất 
xinh đẹp. Cô có thể dùng quyền năng này - quyền năng xinh đẹp! - để có cái cô muốn trong 
cuộc đời.” 

“Quyền năng xinh đẹp!” tôi lặp lại cụm từ, thích thú. Như một con búp bê Barbie thiền. 
“Tôi muốn quyền năng xinh đẹp!” 

“Cô cũng còn thiền Ấn Độ nữa chứ?” 

“Mỗi sáng.” 

“Tốt. Đừng quên Yoga của mình. Có ích cho cô. Tiếp tục thực hành hai loại thiền - Ấn Độ và 
Bali sẽ tốt cho cô. Hai cái khác nhau, nhưng đều tốt như nhau. Như nhau. Tôi nghĩ về tôn 
giáo, đa số chúng đều khá giống nhau.” 

“Không phải ai cũng nghĩ vậy, Ketut. Một số người muốn tranh luận về Thượng Đế.” 

“Không cần thiết,” ông nói. “Tôi có một ý kiến hay, ví dụ cô gặp ai đó từ tôn giáo khác và 
ông ta muốn tranh luận về Thượng Đế. Ý kiến của tôi là, cô lắng nghe tất cả những gì người 
này nói về Thượng Đế. Đừng bao giờ tranh cãi về Thượng Đế với hắn ta. Điều tốt nhất cần 


https://thuviensach.vn 


nói là, “Tôi đồng ý với anh.” Rồi cô về nhà, cầu nguyện điều cô muốn. Đây là ý kiến của tôi để 
người ta có hòa bình về tôn giáo.” 

Ketut lúc nào cũng hếch cằm. Tôi để ý, đầu ông hơi ngả về sau, vừa thách đố vừa thanh 
lịch cùng một lúc. Như một ông vua già tọc mạch, ông nhìn cả thế giới qua mũi mình. Da ông 
bóng láng, nâu vàng. Ông gần như hói trụi, nhưng bù lại có cặp lông mày dài và rậm một 
cách khác thường trông cứ như chúng háo hức muốn bay. Trừ mấy cái răng sún và cánh tay 
phải cháy thành seo, ông có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Ong bảo tôi ông đã từng là một diễn 
viên múa khi còn trẻ, trình diễn trong các nghi lễ đền thờ, va rằng hồi đó ông đẹp dé. Tôi tin 
điều đó. Ông chỉ ăn một bữa mỗi ngày - một đĩa cơm Bali điển hình giản dị với thịt vịt hay 
cá. Ông thích uống một tách cà phê với đường mỗi ngày, chủ yếu chỉ để ghi dấu sự kiện là 
ông có thể lo nổi cà phê và đường. Các bạn nữa, cũng có thể sống đến một trăm lẻ năm tuổi 
với chế độ ăn như vậy. Ông giữ cơ thể khỏe mạnh, ông nói, bằng thiền mỗi đêm trước khi 
ngủ và bằng cách rút năng lượng lành mạnh của vũ trụ vào trong trung tâm của mình. Ông 
nói cơ thể con người được cấu tạo bằng chỉ năm yếu tố của toàn thé sáng tạo - nước (apa), 
lửa (tejo), gid (bayu), hư không (akasa) và đất (pritiwi) - va tất cả những gi ta phải làm là 
tập trung vào hiện thực này khi thiền, ta sẽ tiếp nhận được năng lượng từ tất cả các nguồn 
này và ta sẽ mạnh mẽ. Để chứng minh tai nghe thành ngữ tiếng Anh thỉnh thoảng rất chính 
xác của mình, ông nói, “Tiểu vũ trụ trở thành đại vũ trụ. Ta - tiểu vũ trụ - sẽ trở thành giống 
như vũ trụ - đại vũ trụ.” 


Hôm nay ông rất bận rộn, bệnh nhân Bali xếp chật chứng khắp sân như nêm cối, tất cả họ 
đều bế trẻ con và mang đồ lễ trong lòng. Khách của ông là nông dân, doanh nhân, những 
ông bố và những cụ bà. Có những ông bố bà mẹ có con nhỏ không tiêu hóa được, và những 
ông già bị những lời nguyền tà yểm độc. Có những người đàn ông trẻ đảo điên trong sân 
hận và thú tính, rồi những người đàn bà trẻ tìm bạn trăm năm trong khi trẻ con chịu đựng 
rên la vì chứng phát ban. Tất cả đều mất cân bằng; tất cả đều mất cân bằng; tất cả đều phục 
hồi lại thăng bằng. 

Thế nhưng tâm trạng mọi người trong sân nhà Ketut luôn là sự kiên nhẫn tuyệt đối. Đôi 
khi người ta phải chờ trong ba giờ đồng hồ Ketut mới hở tay chăm sóc họ, nhưng họ không 
bao giờ có chuyện, ngay cả giậm chân hay trợn mắt vì bực tức. Cũng đặc biệt nữa là cách 
bọn trẻ chờ, tựa mình vào những bà mẹ xinh đẹp của chúng, nghịch ngón tay của mình cho 
qua thời gian. Về sau tôi luôn thấy buồn cười vì hóa ra chính những đứa bé yên tĩnh này 
được đưa đến gặp Ketut vì bố mẹ thấy đứa trẻ “quá hư” và cần chữa trị. Cô gái nhỏ ấy sao? 
Cô bé ba tuổi đã ngồi yên dưới mặt trời nóng ran trong bốn giờ liền, không than phiền cũng 
không có đồ ăn vặt hay đồ chơi đó ư? Bé mà hư ư? Ước gì tôi có thể nói, “Mọi người ơi - mọi 
người muốn thấy sự hư đốn à, tôi sẽ dẫn mọi người tới Mỹ, chỉ cho mọi người thấy những 
đứa trẻ sẽ khiến mọi người tin vào Ritalin°l” Nhưng chi vì ở đây có một chuẩn mực khác 
về hạnh kiểm ở trẻ con. 


Ketut chữa trị tất cả bệnh nhân một cách ân cần, hết người này sang người khác, dường 
như không bận tâm thời gian trôi qua mà chú tâm đến tất cả mọi người đúng theo cái họ 
cần không kể là ai đang đợi để được chăm sóc tiếp theo. Ông bận đến nỗi thậm chí không ăn 
bữa trưa duy nhất của mình mà cứ ngồi lì ở hiên, vì lòng tôn kính với Thượng Đế và tổ tiên 
mình mà ngồi đó hàng giờ liên tục, chữa trị cho tất cả mọi người. Đến tối, mắt ông trông mệt 
mỏi như mắt của một bác sĩ phẫu thuật ở trận địa trong Nội chiến. Bệnh nhân cuối cùng của 


https://thuviensach.vn 


ông trong ngày là một người đàn ông Bali trung niên có rắc rối nặng khi than phiền là ông 
đã không ngon giấc hàng tuần rồi; ông bị ma ám, ông nói, bởi một ác mộng bị “chết đuối ở 
hai dòng sông cùng một luc.” 


Cho đến chiều nay, tôi vẫn không rõ vai trò của mình trong đời Ketut là gì. Mỗi ngày tôi đã 
hỏi ông có thật sự chắc ông muốn tôi ở cạnh không, và ông cứ khăng khăng là tôi phải tới và 
ở cạnh ông. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã chiếm quá nhiều thời gian trong ngày của ông ấy, 
nhưng ông luôn có vẻ thất vọng khi tôi ra về vào cuối mỗi buổi chiều. Tôi chẳng thật sự dạy 
ông tiếng Anh gi cả. Tiếng Anh ông đã học chẳng biết từ bao nhiêu thập kỷ trước rồi giờ đã 
ăn sâu vào trí ông đến nỗi không còn nhiều chỗ trống để sửa sai hay thêm từ mới. Tôi chỉ có 
thể làm được mỗi một điều là dạy ông nói, “Nice to see you,” khi tôi đến thay vì “Nice to 
meet you”. 


Tối nay, khi bệnh nhân cuối cùng của ông về và Ketut mệt lử, trông già đi vì phục vụ mệt 
mỏi, tôi hỏi ông giờ tôi có nên đi và để ông được chút riêng tư không, ông đáp, “Tôi luôn có 
thời gian cho cô.” Rồi ông yêu cầu tôi kể ít chuyện về Ấn Độ, về Mỹ, về Ý, về gia đình tôi. Đó 
là khi tôi nhận ra mình không phải là thầy tiếng Anh của Ketut, cũng không đúng là học trò 
lý thuyết của ông, mà tôi là niềm vui nhỏ mọn nhất và giản dị nhất của ông thầy mo già này 
- tôi là bầu bạn của ông ấy. Tôi là ai đó để ông có thể trò chuyện vì ông thích nghe về thế 
giới mà ông không có nhiều cơ hội nhìn thấy. 

Trong những giờ chúng tôi cùng nhau bên hiên nhà, Ketut hỏi tôi những câu hỏi về mọi 
thứ từ giá xe ở Mexico đến nguyên nhân bệnh AIDS. (Tôi cố gắng với cả hai chủ đề, dù tôi tin 
có những chuyên gia có thể trả lời cụ thể hơn.) Trong đời mình Ketut chưa bao giờ ra khỏi 
dao Bali. That sự, ông có rất ít thời gian rời khỏi cái hiên. Da có lần ông đi hành hương đến 
núi Agung, ngọn núi lửa lớn nhất và quan trọng nhất về tâm linh ở Bali, nhưng ông nói năng 
lượng ở đó mạnh mẽ đến nỗi chắc chắn là ông không thể thiền vì sợ mình có thể bị ngọn lửa 
thiêng thiêu rụi. Ông đến các đền thờ vào các dịp nghi lễ lớn quan trọng và ông được các 
nhà hàng xóm mời tiến hành đám cưới hay các nghi thức vòng đời, nhưng phần lớn thời 
gian ta có thể tìm thấy ông ở đây, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu tre, bao quanh là những từ 
điển y khoa toàn thư bằng lá cọ của ông cố, chăm sóc cho mọi người, xoa dịu những con quỷ 
và thỉnh thoảng thưởng cho mình một tách cà phê với đường. 

“Tối qua tôi có một giấc mơ về cô,” hôm nay ông bảo tôi. “Tôi mơ thấy cô đạp xe đạp đi bất 
kỳ nơi đâu.” 

Vì ông dừng, tôi gợi ý sửa một lỗi văn phạm. “Ý ông là ông có một giấc mơ là tôi đang đạp 
xe đạp khắp nơi?” 


“Đúng! Tối qua tôi mơ thấy cô đạp xe đạp đi bất kỳ nơi đâu và khắp nơi. Trong giấc mơ tôi 
thấy cô rất vui vẻ! Khắp thế giới, cô đạp xe đạp. Và tôi đi theo cô!” 


Có lẽ ông ấy ước ông có thể... 

“Có lẽ ngày nào đó ông có thể đến thăm tôi ở Mỹ, Ketut,” tôi nói. 

“Không thể, Liss.” Ông lắc đầu, vui vẻ chấp nhận số phận mình. “Không có đủ răng để đi 
máy bay.” 


https://thuviensach.vn 


82 


Về vợ của Ketut, phải mất một thời gian tôi mới hòa giải được với bà. Nyomo, như ông gọi 
bà, là một người to lớn mập mạp và bị chứng cứng liền khớp, răng nhuốm đỏ vì nhai trầu. 
Mấy ngón chân bà co quắp đau đớn vì chứng viêm khớp. Bà có một cặp mắt sắc sảo. Tôi 
thấy bà đáng sợ ngay từ lúc mới gặp. Bà có thần thái của một bà già ác liệt đôi khi ta thấy ở 
những góa phụ Ý và những bà mẹ da đen đi lễ nghiêm cẩn. Ba trông như sẽ phết mông ta vì 
một biểu hiện hạnh kiểm xấu nhỏ nhặt nhất. Rõ ràng ban đầu bà nghi ngờ tôi - cái con hac 
thơ thẩn khắp nhà ta mỗi ngày này là ai vậy? Bà thường nhìn tôi chằm chằm từ bóng tối đầy 
mồ hóng trong bếp, băn khoăn về cái quyền hiện diện của tôi. Tôi thường mỉm cười với bà 
còn bà vẫn cứ nhìn chằm chằm, cân nhắc xem có nên dùng chổi đuổi tôi ra hay không. 

Nhưng rồi có gì đó đã thay đổi. Đó là sau toàn bộ sự việc photocopy. 


Ketut Liyer có cả đống sổ có kẻ hang cũ và sổ cái, đầy những chữ viết tay nhỏ chi chit về 
các bí quyết chữa bệnh bằng tiếng Phạn-Bali cổ. Ông đã chép những ghi chú này vào những 
cuốn sổ đó từ những năm 1940 hay 1950, một lúc nào đó sau khi người ông mất, để ông có 
thể có tất cả những thông tin y học đã được ghi chép. Những thứ này còn hơn cả vô giá. Có 
những chương dữ liệu về những cây lá và cỏ quý hiếm với các dược tinh của chúng. Ông có 
khoảng sáu mươi trang sơ đồ tướng tay, và nhiều sổ tay nữa đầy dữ liệu tử vi, chú, bùa và 
cách chữa bệnh. Vấn đề duy nhất là, những sổ tay này đã trải qua hàng chục năm mốc meo 
và chuột bọ, chúng gần như vụn thành từng mảnh. Vang 6, bd ra và mốc meo, chúng trông 
như những đống lá mùa thu rã nát. Mỗi khi lật một trang là ông làm rách toạc trang đó. 


“Ketut,” tuần trước tôi nói với ông, giơ lên một trong những cuốn sổ nát của ông, “Tôi 
không phải là một bác sĩ như ông, nhưng tôi nghĩ cuốn sổ này đang hấp hối.” 


Ông cười, “Cô nghĩ nó đang hấp hối à?” 

“Thưa ngài,” tôi nói một cách nghiêm trọng, “đây là ý kiến nghề nghiệp của tôi - nếu cuốn 
sách này không được giúp đỡ sớm, nó sẽ chết trong vòng sáu tháng tới.” 

Rồi tôi hỏi ông tôi có thể lấy cuốn sổ vào thi trấn và sao chụp lại trước khi nó chết không. 
Tôi phải giải thích sao chụp nghĩa là thế nào, và hứa là tôi sẽ chỉ giữ cuốn sổ trong hai mươi 
bốn giờ và rằng tôi sẽ không làm gì hư hại đến nó. Cuối cùng, ông đồng ý để tôi mang nó ra 
khỏi khuôn viên cái hiên cùng với cam kết nhiệt tình nhất của tôi là tôi sẽ cẩn trọng với vốn 
tri thức uyên thâm của người ông của ông. Tôi đạp xe vào thị trấn đến một cửa hàng có máy 
tính kết nối Internet và máy photo, tôi rón rén sao chụp mỗi trang làm ba bản, rồi cho đóng 
những trang photo mới và sạch trong một cái bìa nhựa đẹp đẽ. Ngày hôm sau trước buổi 
trưa tôi mang các bản cũ và mới của cuốn sách lại. Ketut sững sờ và thích thú. Ông rất hạnh 
phúc vì đã có cuốn sổ đó, ông nói, trong năm mươi năm. Điều đó có nghĩa đúng là “năm 
mươi năm” hay có khi chỉ là “một thời gian thật sự dài”. 


Tôi hỏi tôi có thể sao chụp những cuốn sổ còn lại của ông không, để bảo quản an toàn 
những thông tin đó nữa. Ông giơ ra một tài liệu hấp hối, mềm rũ, rách nát đầy chữ Phạn Bali 
và các bức phác họa rối rắm. 


https://thuviensach.vn 


“Một bệnh nhân nữa!” ông nói. 
“Để tôi chữa cho!” tôi đáp. 


Đây là một thành công lớn nữa. Đến cuối tuần, tôi đã sao chụp được một vài bản thảo cũ. 
Mỗi ngày, Ketut gọi vợ đến cho bà ấy xem các ban sao mới, và ông quá sức vui mừng. Vẻ mặt 
bà không hề thay đổi, nhưng bà xem xét những bằng chứng ấy thật kỹ lưỡng. 


Và khi tôi đến thăm vào hôm thứ Hai sau, Nyomo mang đến cho tôi một suất cà phê nóng, 
don trong một cái bình thủy tinh. Tôi nhìn bà mang thứ đồ uống đó trên một cái đĩa sứ qua 
sân, ì ạch chậm chạp trên một hành trình dài từ bếp sang hiên Ketut. Tôi tưởng cà phê là 
làm cho Ketut, nhưng, không - ông đã có cà phê của mình rồi. Đây là dành cho tôi. Bà đã pha 
nó cho tôi. Tôi cố cám ơn bà nhưng bà có vẻ khó chịu vì lời cảm ơn của tôi, gần như xua tôi 
đi như xua con gà trống cứ cố đậu trên bàn bếp ngoài trời của bà khi bà chuẩn bị bữa trưa. 
Nhưng ngày hôm sau bà lại mang cho tôi một ly cà phê và một chén đường bên cạnh. Và 
ngày tới nữa là một ly cà phê, một chén đường và một phần khoai tây luộc nguội. Mỗi ngày 
trong tuần đó, bà lại thêm vào một món thết đãi mới. Chuyện này bắt đầu giống như một trò 
chơi chuyến xe chữ cái luyện trí nhớ của trẻ con, “Ta đang đến nhà Bà, và ta đang mang một 
trái táo... Ta đang đến nhà Bà, và ta đang mang một trái táo và một trái banh... Ta đang đến 
nhà Bà, và ta đang mang một trái táo, một trái banh, một tách thủy tinh cà phê, một chén 
đường và một phần khoai tây nguội..." 


Thế rồi, hôm qua, khi tôi đang đứng trong sân, nói lời từ biệt Ketut, Nyomo cầm cái chổi lê 
bước ngang qua, quét và vờ như không chú ý đến mọi chuyện đang diễn ra trong tầm kiểm 
soát hoàn toàn của mình. Tôi đan hai tay sau lưng khi đang đứng đó, và bà đến sau lưng tôi, 
nắm một tay tôi trong tay bà. Bà lần mò khắp bàn tay tôi như bà đang cố lần tìm dãy chữ số 
trên một cái khóa và lần ra ngón tay trỏ của tôi. Rồi bà nắm cả bàn tay to, nặng của mình 
quanh ngón tay ấy và siết thật chặt, thật lâu. Tôi có thể cảm thấy tình thương của bà rung 
động xuyên qua cái nắm tay mạnh mẽ của bà, truyền thẳng vào cánh tay tôi và lan đến tận 
bụng. Rồi bà thả tay tôi và bỏ đi, những bước chân nặng nề vì chứng viêm khớp, không nói 
một lời, tiếp tục quét như thể không có chuyện gi xảy ra. Trong khi đó tôi đứng đấy 4m 
thầm chết đuối trong hai dòng sông hạnh phúc cùng một lúc. 


https://thuviensach.vn 


83 


Tôi có một người bạn mới. Tên anh là Yudhi, phát âm là “You-Day”. Anh là người 
Indonesia, gốc gác ở Java. Tôi biết anh vì anh cho tôi thuê căn nhà; anh làm việc cho người 
phụ nữ Anh sở hữu nơi này, trông nom nhà cửa của bà khi bà ở Luân Đôn vào mùa hè. 
Yudhi hai mươi bảy tuổi, tầm vóc rắn chắc và nói chuyện như kiểu một tay lướt sóng miền 
nam California. Anh cứ gọi tôi là “cậu” và “công tử” luôn. Anh có nụ cười có thể làm dừng tội 
ác, và một chuyện đời dài, phức tạp đối với một người trẻ tuổi như vậy. 


Anh sinh ra ở Jakarta; mẹ anh làm nội trợ, bố anh là một người Indonesia hâm mộ Elvis 
và sở hữu một cơ sở nhỏ kinh doanh máy điều hòa và tủ lạnh. Gia đình là người Cơ đốc giáo 
- một trường hợp kỳ lạ ở nơi này của thế giới, và Yudhi kể những chuyện ly kỳ, anh đã bị 
bọn trẻ Hồi giáo hàng xóm trêu chọc ra sao về sự thiếu sót đó như, “Mày ăn thịt heo!” và 
“Mày yêu chúa Jesus!” Yudhi không bực vì bị chòng ghẹo; bản tính Yudhi không thấy phiền 
nhiều. Tuy vậy, mẹ anh không thích anh la cà với bọn trẻ con Hồi giáo, chủ yếu là vì chúng 
cứ đi chân trần, mà Yudhi cũng thích giống vậy, nhưng bà nghĩ thế không vệ sinh, nên bà 
cho cậu một lựa chọn - cậu có thể hoặc mang giày và được chơi ở ngoài, hoặc đi chân không 
và ở trong nhà. Yudhi không thích mang giày, nên suốt một quãng thời gian thơ ấu và tuổi 
dậy thì cậu ở trong phòng ngủ của mình, và đó là khi cậu học chơi guitar. Chân trần. 


Anh chàng có tai thưởng thức âm nhạc có lẽ không như bất kỳ ai tôi từng biết. Anh đẹp dé 
bên cây guitar, chưa bao giờ đi học nhưng hiểu giai điệu và hòa âm như chúng là mấy chị 
em nhỏ cùng anh lớn lên. Những phối hợp nhạc Đông-Tây của anh gồm những bài hát ru 
Indonesia cổ điển với nền tảng cho nhac reggael?! và phong cách nhac funk của Stevie 
Wonder những ngày đầu - khó mà giải thích, nhưng đáng ra anh ấy phải nổi tiếng. Tôi chưa 
từng thấy ai nghe nhạc của Yudhi mà không nghĩ là anh nên nổi tiếng. 


Đây là điều anh luôn muốn làm nhất trong tất cả - sống ở Mỹ và làm việc trong ngành 
trình diễn. Giấc mộng được cả thế giới cùng chia sẻ. Nên khi Yudhi còn là một thiếu niên 
Java, không hiểu sao anh đã thuyết phục được người ta để có được một công việc (trong khi 
anh vẫn chưa nói được từ tiếng Anh nào) trên tàu Carnival Cruise Lines, nhờ đó ném mình 
ra khỏi môi trường Java quê nhà chật hẹp và bước vào một thế giới xanh bao la. Công việc 
Yudhi kiếm được trên tàu là một trong những việc cực nhọc dành cho những người nhập cư 
cần cù - sống dưới boong tàu, làm việc mười hai giờ mỗi ngày, một ngày được nghỉ mỗi 
tháng, lau chùi. Những đồng nghiệp của anh là người Philippin và Indonesia. Những người 
Philippin và Indonesia ngủ và ăn trong những khu vực riêng biệt trên tàu, không bao giờ lẫn 
lộn (người Hồi giáo chống lại người Cơ đốc giáo, bạn biết đấy), nhưng Yudhi, theo cách đặc 
trưng, kết bạn với tất cả mọi người và trở thành kiểu phái viên giữa hai nhóm người lao 
động châu Á. Anh thấy có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt giữa những cô hầu, người 
canh gác, người rửa chén này, tất cả họ đều làm việc những giờ bất tận để gửi chừng một 
trăm đôla mỗi tháng về cho gia đình ở nhà. 


Lần đầu tiên chiếc tàu giong về Cảng New York, Yudhi thức suốt đêm, ngồi trên boong tàu, 
nhìn bóng dáng thành phố hiện lên bên kia đường chân trời, tim đập rộn rang háo hức. Mấy 
giờ sau, anh xuống tàu ở New York và vẫy một chiếc taxi vàng, cứ như trong phim. Khi ông 


https://thuviensach.vn 


lái taxi là người châu Phi mới nhập cư hỏi anh muốn di dau, Yudhi nói, “Dau cũng được, ông 
à - cứ chở tôi vòng vòng. Tôi muốn thấy tất cả.” Vài tháng sau con tàu đến thành phố New 
York lần nữa, và lần này Yudhi lên bờ luôn. Hợp đồng của anh với tàu du lịch đã xong và giờ 
anh muốn sống ở Mỹ. 


Trong tất cả mọi nơi, cuối cùng anh đến ngoại ô New Jersey sống một thời gian với người 
dan ông Indonesia anh gặp trên tàu. Anh có công việc ở cửa hiệu bánh sandwich trong một 
phố buôn bán lớn - thêm một lần nữa, mười đến mười hai giờ mỗi ngày theo kiểu hợp đồng 
lao động dành cho người nhập cư, lần này làm với người Mexico, không phải Philippin. 
Trong những tháng đầu tiên đó anh học tiếng Tây Ban Nha khá hơn tiếng Anh. Trong những 
phút giây rảnh rỗi hiếm hoi của mình, Yudhi thường đi xe buýt đến Mahattan chỉ để lang 
thang các phố, vẫn say đắm thành phố đến không nói nên lời như thế - một thành phố mà 
hôm nay anh tả lại là “nơi tràn đầy tình yêu nhất trên toàn thế giới”. Thế nào đó (lại nữa - 
vẫn nụ cười đó) ở thành phố New York anh quen biết một nhóm nhạc sĩ trẻ từ khắp nơi 
trên thế giới và bắt đầu chơi guitar với họ, ứng tác suốt đêm với những đứa trẻ tài năng từ 
Jamaica, châu Phi, Pháp, Nhật... Và trong một hợp đồng biểu diễn thuê như thế, anh đã gặp 
Ann - một cô gái tóc vàng xinh đẹp chơi bass từ Connecticut. Họ phải lòng nhau. Họ cưới 
nhau. Họ tìm được một căn hộ ở Brooklyn và họ có những người bạn tài giỏi cùng nhau 
thực hiện các chuyến đi dài ngày xuống Florida Keys. Cuộc đời hạnh phúc không thể tin nổi. 
Tiếng Anh của anh tiến nhanh không chê vào đâu được. Anh đã tính sẽ vào đại học. 


Vào ngày 11 tháng Chín, đứng trên mái nhà mình ở Brooklyn, Yudhi nhìn ngọn tháp đôi 
sụp đổ. Như tất cả mọi người anh ngây dại vì đau buồn trước chuyện vừa xảy ra - làm sao ai 
đó có thể giáng một hành động tàn bạo kinh khủng như vậy lên một thành phố mang trong 
nó nhiều tình yêu hơn bất kỳ nơi đâu trên thế giới? Tôi không biết Yudhi đã quan tâm đến 
mức nào khi Quốc hội Mỹ sau đó thông qua Đạo luật Yêu nước để đối phó mối đe dọa khủng 
bố - một bộ luật bao gồm các luật nhập cư mới hà khắc, rất nhiều trong số đó đã nhắm vào 
các quốc gia Hồi giáo như Indonesia. Một trong những điều khoản ấy yêu cầu tất cả công 
dân Indonesia sống ở Mỹ phải đăng ký với Bộ An ninh Nội địa. Những cú điện thoại bắt đầu 
reo khi Yudhi và những người bạn nhập cư Indonesia trẻ tuổi của mình cố hình dung xem 
phải làm gì - nhiều người trong số họ đã ở quá hạn thị thực và việc đăng ký sẽ khiến họ bị 
trục xuất. Tuy nhiên họ lại sợ không đăng ký, vì vậy họ ứng xử như những tội phạm. Có lẽ 
những tên khủng bố trào lưu chính thống Hồi giáo đang nhởn nhơ ở Mỹ coi thường luật 
đăng ký này, nên Yudhi quyết định là anh muốn đăng ký. Anh đã kết hôn với một người Mỹ, 
anh muốn cập nhật tình trạng nhập cư của mình và trở thành một công dân hợp pháp. Anh 
không muốn sống trốn tránh. 


Anh và Amn hỏi ý kiến tất cả các loại luật sư, nhưng không ai biết phải khuyên họ ra sao. 
Trước ngày 11 tháng 9 thì có thể là chẳng có vấn đề gì - Yudhi, giờ đã kết hôn, có thể chỉ cần 
đến văn phòng nhập cư, cập nhật tình trạng thị thực và bắt đầu quá trình lấy quốc tịch. 
Nhưng hiện giờ ư? Ai mà biết được? “Các luật vẫn chưa được thử nghiệm,” các luật sư về 
nhập cư nói, “Người ta sẽ thử các luật ở trường hợp anh.” Nên Yudhi và vợ gặp gỡ với một 
viên chức nhập cư tử tế và chia sẻ câu chuyện của mình. Người ta bảo hai người họ là Yudhi 
phải trở lại muộn hơn vào chiều hôm đó, để có một “cuộc phỏng vấn lần hai”. Lúc đó lẽ ra họ 
phải đề phòng; người ta chỉ thị chỉ mình Yudhi trở lại mà không có vợ, không có luật sư, và 


https://thuviensach.vn 


không mang gi theo trong túi. Hy vọng điều tốt đẹp nhất, anh đã tay không một mình trở lai 
cuộc phỏng vấn - và đó là khi người ta bắt anh. 


Ho đưa anh đến một trại tạm giam ở Elizabeth, New Jersey, nơi anh đã phải ở lại nhiều 
tuần giữa một đám đông rất lớn người nhập cư, tất cả đều vừa bị bắt theo Đạo luật Nội An, 
nhiều người trong họ đã sống và làm việc ở Mỹ nhiều năm, hầu hết không nói được tiếng 
Anh. Một số không thể liên lạc với gia đình mình khi bị bắt. Họ vô hình trong trại tạm giam; 
không ai còn biết sự tồn tại của họ nữa. Ann mất nhiều ngày gần như mất trí để biết người 
ta đưa chồng mình đi đâu. Điều Yudhi nhớ nhất về trại tạm giam là người ta nhìn thấy hơn 
chục người đàn ông Nigeria gầy gò, đen như than và kinh hoảng bên trong một thùng vận 
chuyển bằng thép trên một tàu hàng; họ đã trốn trong container dưới đáy con tàu đó suốt 
gần một tháng trước lúc bị phát hiện trong khi cố gắng đến được Mỹ - hay bất kỳ đâu. Họ 
không hình dung được giờ mình đang ở đâu. Mắt họ mở lớn. Yudhi nói, trông như họ vẫn 
còn bị lóa vì ánh đèn pha. 


Sau một thời gian giam giữ, chính phủ Mỹ đã gửi anh bạn Yudhi Cơ đốc giáo của tôi - giờ 
là một tình nghi khủng bố Hồi giáo, dường như thở, trở về Indonesia. Đó là năm ngoái. Tôi 
không biết có bao giờ anh lại được phép ở đâu đó gần Mỹ nữa không. Anh và vợ vẫn đang cố 
hình dung xem giờ đây phải làm sao với cuộc sống của mình; giấc mơ của họ không phải là 
cùng nhau sống hết phần đời còn lại ở Indonesia. 


Không thể chịu nổi những khu nhà ổ chuột Jakarta sau khi sống ở thế giới thứ nhất, Yudhi 
đến Bali để xem anh có thể kiếm sống ở đây không, dù anh khó được xã hội này chấp nhận 
vì anh không phải là người Bali - anh từ Java. Và người Bali không thích người Java chút xíu 
nào, xem họ như chỉ toàn là trộm cắp và ăn xin. Vậy là Yudhi vấp phải nhiều định kiến ở đây 
- ở chính quê hương Indonesia của mình - hơn là anh đã từng chịu hồi còn ở New York. Anh 
không biết phải làm gì tiếp. Có vẽ vợ anh, Ann, sẽ đến sum họp với anh ở đây. Nhưng trái lại 
- có lẽ không. Có gì ở đây cho cô ấy chứ? Cuộc hôn nhân còn ở những ngày đầu của họ, giờ 
được tiến hành hoàn toàn qua email, đang lung lay. Anh quá lạc lõng ở đây, mất phương 
hướng. Anh giống một người Mỹ hơn là gì khác; Yudhi và tôi dùng cùng một tiếng lóng, 
chúng tôi trò chuyện về những quán ăn ruột của mình ở New York và chúng tôi cùng thích 
những bộ phim. Anh đến nhà tôi vào buổi tối và tôi mời anh bia, anh đàn cho tôi nghe 
những bản nhạc đáng kinh ngạc nhất. Tôi ước gì anh nổi tiếng. Nếu có chút công bằng nào, 
giờ anh phải rất nổi tiếng rồi. 


Anh nói, “Công tử à - tại sao cuộc đời hoàn toàn điên khùng như thế?” 


https://thuviensach.vn 


84 


“Ketut, tại sao cuộc đời hoàn toàn điên khùng như thế?” Ngày hôm sau tôi hỏi ông thầy 
mo của mình. 


Ông đáp, “Bhuta ia, dewa ia.” 
“Nghia là sao?” 
“Con người là ma quỷ, con người là thánh thần. Cả hai đều đúng.” 


Ý niệm này quen thuộc đối với tôi. Nó rất Ấn, rất Yoga. Khái niệm này nghĩa là con người 
sinh ra, như Sư phụ tôi đã giải thích nhiều lần, có tiềm tàng như nhau cho cả thu hẹp và phát 
triển. Những thành phần bóng tối và ánh sáng tồn tại ngang nhau trong tất cả chúng ta, và 
rồi tùy cá thể (hay gia đình, hay xã hội) quyết định khơi dậy điều gì - đức hạnh hay ác tâm. 
Sự điên rồ của hành tinh này phần lớn là do con người khó bước vào cân bằng đức hạnh với 
chính mình. Kết quả là tình trạng điên rồ (của cả tập thể và cá thể). 


“Vậy chúng ta có thể làm gì với sự điên rồ của thế giới?” 
“Chẳng gì cả.” Ketut cười, nhưng đầy thiện ý, “Đó là bản chất của thế gian. Đó là định 


mệnh, nhưng đầy thiện ý. “Đó là sự điên khùng của bản thân mình thôi - hãy làm mình 
thanh thản.” 


“Nhưng chúng ta nên tìm thấy bình yên trong ta bằng cách nào?” tôi hỏi Ketut. 


“Thiền,” ông nói. “Mục đích của thiền là chỉ hạnh phúc và thanh thản - rất đơn giản. Hôm 
nay tôi sẽ dạy cô một loại thiền mới, làm cho cô là một người tốt hơn nữa. Được gọi là Thiền 
Bốn Anh Em.” 


Ketut tiếp tục giải thích là người Bali tin rằng người ta, mỗi người sinh ra cùng với bốn 
anh em vô hình, cùng bước vào thế gian với chúng ta và bảo vệ chúng ta suốt đời. Khi đứa 
trẻ trong dạ con, bốn anh em của cô bé thậm chí cũng đã ở đó với cô rồi - đại diện cho họ là 
nhau, dịch ối, dây rốn và chất như sáp màu vàng bảo vệ da của bé chưa chào đời. Khi bé 
chào đời, bố mẹ thu nhặt càng nhiều càng tốt những chất đại diện đó, để chúng trong một 
cái vỏ dừa và chôn ở trước cửa nhà. Theo người Bali, trái dừa chôn nay là nơi an nghỉ thiêng 
liêng của bốn anh em không được sinh, và nơi đó được trông nom mãi mãi, như một nấm 
mồ. 

Đứa bé được dạy từ lúc mới có ý thức là bé có bốn người anh em này, sẽ cùng bé rên thế 
gian dù là bất cứ bé ở đâu, và chúng sẽ luôn chăm sóc bé. Mấy anh em chứa bốn đức tính 
của mỗi con người cần để an toàn và hạnh phúc trong đời, thông minh, tình bạn, sức mạnh 
và (tôi thích cái này) thơ ca. Người ta có thể cần bốn anh em này cứu nguy và giúp đỡ trong 
bất kỳ tình huống nguy kịch nào. Khi ta chết, bốn anh em hồn ma này sẽ thu lấy linh hồn ta 
và mang ta lên trời. 


Hôm nay Ketut bảo tôi là ông chưa từng dạy người phương Tây nào Thiền Bốn Anh Em 
cả, nhưng ông nghĩ tôi đã sẵn sàng cho việc này. Đầu tiên, ông dạy tôi tên mấy anh em vô 


https://thuviensach.vn 


hình của tôi - Ango Patih, Maragio Patih, Barnis Patih, và Banus Patih Ragio. Ông hướng dẫn 
tôi thuộc lòng các tên này và yêu cầu mấy anh em của tôi giúp đỡ trong suốt đời mình, mỗi 
khi tôi cần họ. Ông nói tôi không phải khách khí khi nói với họ, như kiểu ta trang trọng cầu 
nguyện Thượng Đế. Tôi được phép nói với anh em mình với sự trìu mến thân thuộc, vì “Đó 
chỉ là gia đình của cô!” Ông bảo tôi đọc tên họ khi tôi tắm rửa buổi sáng, và họ sẽ theo tôi. 
Đọc tên họ lần nữa trước khi ăn, và tôi sẽ bao gồm luôn cả anh em mình khi thưởng thức 
bữa ăn. Gọi họ trước khi đi ngủ, nói, “Tôi đi ngủ đây, vậy nên các anh em phải thức và bảo vệ 
tôi.” Và anh em tôi sẽ che chở tôi suốt đêm, ngăn chặn ma quỷ và ác mộng. 

“Điều đó tốt quá,” tôi bảo ông, “vì đôi khi tôi có ác mộng.” 

“Ác mộng là sao?” 

Tôi giải thích cho ông thầy mo là tôi có cùng một ác mộng kinh khủng từ hồi còn nhỏ, cụ 
thể là có một người đàn ông cầm con dao đứng cạnh giường tôi. Ác mộng này sống động và 
người đàn ông thật đến nỗi đôi khi tôi thét lên trong sợ hãi. Và mỗi lần như thế tim tôi đập 
thinh thich (và cũng chưa từng vui vẻ gì cho những người ngủ chung với tôi). Cứ vài tuần tôi 
lại có cơn ác mộng này kéo dài trong chừng nào tôi có thể nhớ được. 


Tôi kể Ketut nghe chuyện này, và ông bảo tôi đã hiểu sai ảo tưởng này nhiều năm rồi. 
Người đàn ông cầm con dao trong phòng ngủ tôi không phải là kẻ thù của tôi, ông ấy chỉ là 
một trong bốn anh em của tôi. Ông ấy là người em hồn ma tượng trưng cho sức mạnh. Ông 
ấy không đứng đó để tấn công tôi mà là bảo vệ tôi khi ngủ. Có lẽ tôi tỉnh dậy vì cảm thấy 
thoáng chan động khi em trai hồn ma của mình đánh đuổi một con quỷ nào đó có thé dang 
cố làm hại tôi. Không em trai tôi đang cầm con dao, mà là một kris - một con dao gam nhỏ 
quyền uy. Tôi không phải sợ. Tôi có thể đi ngủ trở lại, tin là mình được bảo vệ. 


L” 


“Cô may mắn đó,” Ketut nói. “May mắn là cô có thể thấy ông ấy. Đôi khi tôi thấy em trai 
mình trong thiền định, nhưng một người thường thấy được điều ấy thì thật hiếm. Tôi nghĩ 
cô có khả năng tâm linh lớn. Tôi hy vọng có lẽ ngày nào đó cô sẽ trở thành một thầy mo.” 

“Được,” tôi nói, cười, “nhưng giá như tôi có thể có phim truyền hình nhiều tập của riêng 
mình.” 

Ông cười với tôi, dĩ nhiên không hiểu câu đùa, nhưng thích cái ý nghĩ là người ta đùa. Rồi 
Ketut chỉ dẫn tôi rằng mỗi khi tôi nói với bốn anh em trai hồn ma của mình, tôi phải cho họ 
biết tôi là ai, để họ có thể nhận ra tôi. Nhưng tôi phải sử dụng biệt danh bí mật họ dành cho 
tôi. Tôi phải nói, “Tôi là Lagoh Prano.” 

Lagoh Prano là “Thân Thể Hạnh Phúc.” 


Tôi đạp xe về nhà, đẩy cái thân thể hạnh phúc của tôi lên đồi về phía nhà mình trong nắng 
chiều cuối ngày. Trên đường băng qua rừng, một con khỉ đực lớn thả một khúc cây ngay 
trước mat tôi và nhe nanh với tôi. Tôi thậm chí không nao nung. Tôi nói, “Lui ra, Jack - tao 
có bốn em trai bảo vệ cái mông tao rồi.” Và tôi cứ tiếp tục đạp xe qua mặt nó. 


https://thuviensach.vn 


85 


Dù vậy ngày hôm sau (bất kể bốn em trai bảo vệ) tôi bị xe buýt đụng. Chiếc xe là dạng xe 
buýt nhỏ, vậy mà nó vẫn hất tôi bay ra khỏi xe đạp khi tôi đang đạp tà tà dọc con đường 
không có rào chắn. Tôi bị ném vào một kênh dẫn nước bằng xi măng. Chừng ba mươi người 
Bali chạy xe máy dừng lại giúp tôi, sau khi chứng kiến vụ tai nạn (chiếc xe buýt đã đi xa rồi), 
và mọi người mời tôi đến nhà họ dùng trà hay ngỏ ý chở tôi đến bệnh viện, tất cả đều cảm 
thấy rất khó chịu về toàn bộ sự việc rắc rối. Dù sao, tổn thất không nặng lắm, nếu nghĩ tới 
điều đã có thể xảy ra. Xe đạp của tôi vẫn ổn, dù cái giỏ bị cong và mũ của tôi bị nứt. (Cái mũ 
còn hơn là cái đầu trong những trường hợp như thế.) Phần tổn hại nặng nhất là vết đứt sâu 
trên đầu gối tôi, đầy những vụn sỏi và đất và đã bát đầu - trong vài ngày sau đó trong không 
khí nhiệt đới ẩm ướt - nhiễm trùng rất tệ hại. 


Tôi không muốn làm ông ấy lo, nhưng vài ngày sau, cuối cùng tôi đã xắn ống quần ở hiên 
nhà Ketut Liyer, lột cái băng màu vàng ra, và chỉ vết thương của mình cho ông thầy mo già. 
Ong nhìn kỹ, quan tâm. 

“Nhiễm trùng,” ông chẩn đoán. “Đau đớn.” 

“Dung,” tôi nói. 

“Cô phải đi bác sĩ.” 

Việc này có chút gì đáng ngạc nhiên. Không phải ông ấy là bác sĩ sao? Nhưng vì lý do nào 
đó ông không tình nguyện giúp tôi và tôi cũng không ép. Có lẽ ông không điều trị cho người 
Tây phương. Cũng có thể Ketut đã có một kế hoạch tổng thể bí mật giữ kín, vì chính cái đầu 
gối băng bó của tôi đã cho phép tôi, cuối cùng, gặp Wayan. Và từ buổi gặp đó, tất cả mọi điều 
phải xảy ra... đã xảy ra. 


https://thuviensach.vn 


86 


Wayan Nuriyasih, cũng như Ketut Liyer, là một người chữa bệnh Bali. Dù sao, có những 
khác biệt giữa họ. Ông ấy cao tuổi và là đàn ông còn cô ấy là một phụ nữ khoảng cuối độ tuổi 
ba mươi. Ông có vẻ là một nhân vật thầy tu hơn, với chút gì đó bí ẩn, trong khi Wayan là 
một bác sĩ thực hành pha trộn cỏ và thuốc trong cửa hiệu của mình và chăm sóc bệnh nhân 
tại chỗ. 


Wayan có một cửa hiệu mặt tiền nhỏ ở trung tâm Ubud gọi là “Trung tâm Chữa bệnh 
Truyền thống Bali.” Tôi đã đạp xe ngang qua đó nhiều lần trên đường đến chỗ Ketut, và chú 
ý tới nó vì tất cả những cây trồng trong chậu phía ngoài, và vì cái bảng đen quảng cáo viết 
tay làm tò mò “Bữa trưa Nhiều Vitamin Đặc biệt.” Nhưng tôi chưa bao giờ vào nơi này trước 
khi đầu gối mình có chuyện. Sau khi Ketut bảo tôi đi tìm một bác sĩ, tôi nhớ ra cửa hiệu và 
đạp xe đến đó, hy vọng ai đấy ở đó có thể giúp tôi xử lý nhiễm trùng. 

Nơi của Wayan đồng thời là một phòng khám, nhà ở và quán ăn rất nhỏ. Ở tầng trệt có 
một cái bếp nhỏ và một khu vực ăn uống chung đơn sơ với ba cái bàn và vài cái ghế. Trên 
lầu là một nơi riêng tư để Wayan cung cấp dịch vụ xoa bóp và điều trị. Chỉ có một phòng 
ngủ hơi tối ở phía sau. 

Tôi khập khiéng với cái đầu gối nhức nhối vào cửa hiệu và tự giới thiệu với Wayan thay 
thuốc - một phụ nữ Bali hấp dẫn một cách ấn tượng với nụ cười rộng mở và mái tóc đen 
óng dài xuống thắt lưng. Hai bé gái e thẹn nấp sau cô trong bếp mỉm cười khi tôi vẫy chào, 
rồi lại cúi đầu lảng đi. Tôi cho Wayan thấy vết thương nhiễm trùng của mình và hỏi cô có 
thể giúp được không. Chẳng mấy chốc Wayan đã có nước và cỏ sôi sùng sục trên bếp lò rồi 
làm cho tôi một thứ nước jamu - thuốc Indonesia truyền thống pha chế tại nhà. Cô đặt 
những chiếc lá xanh nóng lên đầu gối tôi và tôi ngay lập tức bắt đầu thấy dễ chịu. 

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tiếng Anh của cô rất khá. Vì là người Bali, ngay lập tức cô 
hỏi cô ba câu hỏi mào đầu chuẩn - Hôm nay cô đi đâu? Cô đi từ đâu đến? Cô có gia đình 
chưa? 

Khi tôi nói với cô tôi chưa kết hôn (“Vẫn chưa!”) cô có vẻ ngạc nhiên. 

“Chưa từng kết hôn à?” cô hỏi. 

“Chưa,” tôi nói dối. Tôi không muốn nói dối, nhưng thông thường tôi thấy thoải mái hơn 
khi không đả động đến chuyện ly dị với người Bali vì họ sẽ trở nên rất khó chịu với chuyện 
đó. 

“Thật sự là chưa từng kết hôn à?” cô lại hỏi, và giờ cô ấy nhìn tôi với vẻ tò mò ghê gớm. 

“Thật đấy," tôi nói dối. “Tôi chưa từng kết hôn.” 

“Cô chắc chứ?” Chuyện này bắt dầu kỳ cục. 

“Tôi hoàn toàn chắc!” 


“Thậm chí chưa một lần nào sao?” cô hỏi. 


https://thuviensach.vn 


Được rồi, vậy là cô ấy có thể nhìn suốt tôi. 

“Thôi được,” tôi thú nhận, “đã một lần...” 

Và gương mặt cô ấy hiện rõ một vẻ như thể: Đúng, tôi đã nghĩ như vậy. Cô hỏi, “Ly dị?” 

“Vang,” tôi nói, giờ thì xấu hổ. “Ly di.” 

“Tôi có thể nói là cô ly dị.” 

“Chuyện đó không phổ biến ở đây, phải không?” 

“Nhưng tôi cũng ly dị,” Wayan nói, khiến tôi hoàn toàn ngạc nhiên, “Tôi cũng vậy, ly dị.” 

“Cô w?” 

“Tôi đã làm tất cả những gì có thể,” cô nói. “Tôi thử mọi cách trước khi ly dị, cầu nguyện 
mỗi ngày. Nhưng tôi phải rời xa ông ấy.” 

Mắt cô đẫm lệ, và chuyện tiếp theo bạn đã biết rồi đấy, tôi nắm tay Wayan, người phụ nữ 
Bali ly di đầu tiên mình gặp, và tôi nói, “Tôi tin chị đã làm tất cả những gi có thể, chị yêu quý. 
Tôi tin chị đã thử tất cả.” 

“Ly dị thật quá buồn,” cô nói. 

Tôi đồng ý. 

Tôi ở lại trong cửa hàng Wayan suốt năm giờ sau đó, trò chuyện với người thân mới gặp 
của mình về những buồn phiền của cô. Cô làm sạch vết nhiễm trùng ở đầu gối tôi khi tôi 
lắng nghe câu chuyện của cô. Người chồng của Wayan, cô bảo tôi, là một người đàn ông 
“uống rượu suốt, luôn bài bạc, thua sạch tiền, rồi đánh tôi khi tôi không đưa thêm tiền cho 
ông ta đánh bạc và uống rượu nữa.” Cô nói, “Hắn đánh tôi đến phải vào bệnh viện nhiều 
lần.” Cô vạch tóc ra, chỉ cho tôi thấy những vết sẹo trên đầu và nói, “Đây là từ lúc ông ta 
đánh tôi bằng cái mũ bảo hiểm đi xe máy. Luôn luôn, lão đánh tôi với cái mũ bảo hiểm đi xe 
máy khi lão uống rượu, khi tôi không làm ra tiền. Lão đánh tôi rất nhiều, tôi bất tỉnh, chóng 
mặt, không thể nhìn thấy gì. Tôi nghĩ thật may mình là người chữa bệnh, vì tôi biết cách 
chữa cho mình sau khi ông ta đánh tôi. Tôi nghĩ nếu mình không phải là người chữa bệnh, 
có lẽ tôi đã mất thính giác, cô biết không, không thể nghe thấy gì được nữa. Hay mất thị giác, 
không thể nhìn thấy.” Cô bảo tôi cô đã chia tay chồng sau khi ông ấy đánh cô bị thương rất 
nặng “đến nỗi tôi mất con, đứa thứ hai, còn trong bụng.” Sau việc xô xát đó đứa con đầu lòng 
của họ, một bé gái nhỏ sáng láng có tên riêng là Tutti nói, “Con nghĩ mẹ nên ly dị, mẹ à. Mỗi 
lần vô bệnh viện mẹ để lại quá nhiều việc nhà cho Tutti.” 

Tutti nói điều ấy khi chỉ mới bốn tuổi. 

Ở Bali thoát ra khỏi hôn nhân sẽ khiến một người đơn độc và không được bảo vệ theo 
những cách gần như không thể tưởng tượng được đối với người Tây phương. Một gia đình 
Bali, bao bọc giữa những vách tường của khu nhà gia đình, đơn giản là tất cả - bốn thế hệ 
anh chị em, anh chị em họ, cha mẹ, ông bà và con cái, tất cả sống chung trong một loạt các 
nhà gỗ một tầng nhỏ bao quanh đền thờ gia đình, trông nom nhau từ khi sinh ra đến lúc 
chết. Khu nhà gia đình này là nguồn sức mạnh, an toàn tài chính, với chức năng chăm sóc 


https://thuviensach.vn 


sức khỏe, trông nom trẻ nhỏ ban ngày, giáo dục, và - điều quan trọng nhất đối với người 
Bali - liên kết tâm linh. 


Khu nhà gia đình quan trọng đến nỗi người Bali xem nó như một người sống, độc lập. 
Theo truyền thống, dân số của một ngôi làng Bali không được tính theo số cá thể mà theo số 
các khu nhà. Khu nhà là một vũ trụ tự túc. Nên ta sẽ không rời bỏ nó. (Trừ khi, dĩ nhiên, ta là 
một phụ nữ, thì ta chỉ ra khỏi đó một lần - ra khỏi khu nhà gia đình cha mẹ mình và đến khu 
nhà gia đình chồng.) Khi hệ thống này ổn định - mà trong xã hội lành mạnh này nó gần như 
luôn ổn định - nó sản sinh ra những con người lành mạnh, được chở che, điềm đạm, hạnh 
phúc và cân bằng nhất trên thế giới. Nhưng khi nó không ổn định thì sao? Như với cô bạn 
Wayan của tôi? Những kẻ bị bỏ rơi sẽ lạc trong quỹ đạo không có không khí. Chọn lựa của 
cô sẽ là hoặc ở trong tấm lưới an toàn khu nhà gia đình với người chồng vẫn khiến cô phải 
vào bệnh viện, hay cứu chính mạng sống của mình và ra đi, mà điều này sẽ khiến cô mất tất 
cả. 

Thôi được, thực ra không phải chính xác là không có gì. Cô đã mang theo kiếu thức toàn 
thư về chữa bệnh, lòng tốt của cô, đạo đức nghề nghiệp của cô và đứa con gái Tutti mà cô đã 
phải tranh đấu quyết liệt để được giữ. Bali là một chế độ gia trưởng đến tận cùng. Trong 
trường hợp ly dị hiếm hoi, con cái đương nhiên thuộc về người cha. Để đòi lại Tutti, Wayan 
phải thuê một luật sư mà cô phải trả bằng mọi thứ mình có. Tôi muốn nói là - tất cả mọi 
thứ. Cô bán rẻ không chỉ đồ đạc trong nhà và nữ trang của mình mà còn cả nĩa và muỗng 
của cô, vớ và giày, khăn mặt và nến cháy dở - tất cả ra đi để trả cho người luật sư đó. Tuy 
nhiên cuối cùng, cô đã có lại được đứa con gái của mình, sau hai năm tranh đấu. Wayan chỉ 
may mắn vì Tutti là con gái; nếu nó là một đứa con trai, Wayan sẽ không bao giờ có thể gặp 
lại đứa bé nữa. Con trai thì quý giá hơn rất nhiều. 


Trong mấy năm qua đến giờ này, Wayan và Tutti đã tự sống - hoàn toàn một mình, trong 
cái tổ ong Bali! - cứ vài tháng là phải chuyển từ chỗ này sang chỗ khác khi tiền đến rồi đi, 
luôn mất ngủ vì lo âu không biết sẽ đi đâu tiếp. Việc ấy rất khó khăn vì mỗi lần đời chuyển, 
bệnh nhân của cô (chủ yếu là người Bali, chính tất cả họ dạo này cũng rất khó khăn) khó tìm 
ra cô. Ngoài ra, mỗi lần dời chuyển, Tutti bé bỏng phải tới trường. Trước đây Tutti luôn 
đứng đầu lớp, nhưng từ lần chuyển nhà vừa rồi bé đã tụt xuống hạng hai mươi trong số 
năm mươi trẻ. 


Trong lúc Wayan kể cho tôi nghe câu chuyện này, Tutti tự mình vào trông coi cửa hiệu 
sau khi đi học về. Giờ bé đã tám tuổi và là một sự phô bày sức hút, sắc sảo phi thường. Quả 
bom anh đào nhỏ này (tóc bím, gầy gò và sôi nổi) hỏi tôi bằng tiếng Anh dễ thương là tôi có 
muốn ăn trưa không, và Wayan nói, “Tôi quên mất! Cô phải dùng bữa trưa chứ!” rồi người 
mẹ và đứa con gái xông vào bếp và - với sự giúp sức của hai bé gái e thẹn trốn sau đó - một 
lúc sau dọn ra những món ăn ngon nhất tôi từng được ăn ở Bali. 

Với mỗi món mang ra bé Tutti cao giọng giải thích những thứ trên đĩa, cười toe toét, nói 
chung là hoàn toàn sôi nổi đến nỗi lẽ ra bé nên đi múa gậy. 

“Nước ép nghệ, để giữ thận sạch!” cô bé nói. 

“Rong biển, để có can xi!” 


“Xà lách cà chua, để có vitamin D!” 


https://thuviensach.vn 


“Cỏ trộn, để không bị sốt rét!” 

Cuối cùng tôi nói, “Tutti, cháu học tiếng Anh đâu mà nói giỏi vậy?” 

“Từ một cuốn sách!” cô bé tuyên bố. 

“Cô nghĩ cháu là một cô gái rất thông minh,” tôi cho cô bé biết. 

“Cám ơn cô!” cô bé nói, và nhảy một điệu ngẫu hứng vui vẻ. 

“Cô cũng là một cô gái rất thông minh nữa!” 

Nhân tiện, trẻ con Bali thông thường không như vậy. Chúng thường hoàn toàn yên lặng và 
lễ phép, nấp mình sau áo mẹ chúng. Nhưng Tutti thì không. Cô bé có dáng điệu rất trình 
diễn. Cô bé chỉ toàn trình diễn và nói. 

“Cháu sẽ cho cô xem sách của cháu!” Tutti hát, và chạy ầm ầm lên cầu thang lấy sách. 

“Nó muốn làm một bác sĩ thú y,” Wayan bảo tôi. “Từ này trong tiếng Anh là gì nhỉ?” 

“Veterinarian.” 


“Vang, Veterinarian. Nhưng con bé có nhiều câu hỏi về thú vật, tôi không biết trả lời sao. 
Nó nói, “Mẹ ơi, nếu ai đó đem đến con một con cọp bệnh, con có phải băng răng nó lại trước, 
để nó không cắn con không? Nếu một con rắn bị bệnh và cần thuốc men, phải bắt đầu từ 
đâu?” Tôi không biết nó lấy đâu ra mấy cái ý tưởng ấy. Tôi hy vọng nó sẽ có thể đi học đại 
hoc.” 


Tutti lao xuống au thang, ôm đầy sách trong vòng tay, rồi ném minh vào lòng me. Wayan 
cười và hôn con gái, tất cả nỗi buồn về chuyện ly dị đột nhiên biến mất khỏi gương mặt cô. 
Tôi nhìn họ, nghĩ rằng những cô bé đã tiếp xúc mạnh để sống cho mẹ chúng ấy khi lớn lên 
sẽ là những phụ nữ rất mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian một buổi chiều, tôi đã yêu đứa trẻ 
này. Tôi bất ngờ gửi một lời cầu nguyện đến Thượng Đế: Cầu cho Tutti Nuriyaih một ngày 
nào đó băng răng của một ngàn con cọp trắng! 

Tôi cũng quý mẹ Tutti nữa. Nhưng tôi đã ở lại cửa hiệu của họ nhiều giờ quá rồi và tôi 
cảm thấy mình nên ra về. Vài du khách khác đã lang thang vào cửa hiệu, và đang hy vọng 
được dọn bữa trưa. Một trong các du khách, một bà người Úc lớn tuổi giọng lanh lảnh, đang 
hỏi to Wayan có thể giúp chữa “chứng táo bón tồi tệ” của bà ta không. Tôi đã nghĩ: hát to 
hơn chút nữa, cưng à, và tất cả bọn tôi có thể nhảy múa theo... 

“Mai tôi sẽ trở lại,” tôi hứa với Wayan, “và tôi sẽ gọi bữa ăn trưa đặc biệt nhiều vitamin 
nữa.” 

“Đầu gối cô giờ khá hơn rồi,” Wayan nói. “Khá hơn rất nhanh. Không còn nhiễm trùng 
nữa.” 


Cô chùi sạch chỗ nhớt cỏ xanh cuối cùng nơi chân tôi, rồi gần như lắc tròn nhè nhẹ xương 
bánh chè của tôi một chút, nghe ngóng gi đó. Rồi cô nghe đầu gối bên kia, nhắm mắt. Cô mở 
mắt, cười toe toét và nói, “Tôi có thể dựa theo đầu gối cô mà nói là gần đây cô không có 
nhiều chuyện chăn gối lắm.” 


Tôi nói, “Tại sao? Vì chúng rất gần nhau sao?” 


https://thuviensach.vn 


Cô ta cười. “Không - là sụn. Rất khô. Hormone từ hoạt động tình dục bôi trơn các khớp. 
Bao lâu rồi cô không quan hệ?” 


“Khoảng một năm rưỡi.” 

“Cô cần một người đàn ông tốt. Tôi sẽ tìm cho cô một người. Tôi sẽ cầu nguyện ở đền cầu 
xin cho cô một người đàn ông tốt, vì giờ cô là em tôi. Ngoài ra, nếu ngày mai cô trở lại, tôi sẽ 
lọc thận cho cô.” 

“Một người đàn ông tốt và một quả thận sạch nữa? Nghe được day.” 


“Tôi chưa từng kể cho ai những điều về ly dị của mình trước đây,” cô bảo tôi. “Mà đời tôi 
nặng nề, quá sức buồn, quá sức khó khăn. Tôi không hiểu sao cuộc đời khắc nghiệt đến thế.” 
Rồi tôi làm một điều kỳ lạ. Tôi nắm hai tay người chữa bệnh trong tay mình và nói với 
niềm xác tín mạnh mẽ nhất, “Phần đời khó khăn nhất của chị giờ đã sau lưng chị rồi, Wayan 


`" 3 


Tôi rời cửa hiệu, rồi, run lên không thể giải thích được, hoàn toàn tắc nghẹn vì một trực 
giác hay xung động mạnh mẽ mà tôi chưa thể xác định hay giải tỏa. 


https://thuviensach.vn 


87 


Giờ thì ngày của chia thành ba phần tự nhiên. Buổi sáng tôi ngồi với Wayan ở cửa hiệu 
của cô ấy, cười và ăn. Buổi chiều với thầy mo Ketut, trò chuyện và uống cà phê. Tôi dành 
buổi tối trong khu vườn dễ thương, hoặc ở bên ngoài một mình và đọc sách, hoặc thỉnh 
thoảng trò chuyện với Yudhi khi anh đến chơi guitar. Mỗi sáng, tôi thiền khi mặt trời lên cao 
trên những đồng lúa, còn trước giờ đi ngủ tôi nói với bốn em trai linh hồn của mình và yêu 
cầu họ trông chừng khi tôi ngủ. 

Tôi chỉ mới ở đây một vài tuần mà đã có cái cảm giác sứ mệnh đã gần như hoàn thành rồi. 
Nhiệm vụ ở Indonesia là tìm kiếm sự cân bằng, nhưng tôi không cảm thấy đang tìm kiếm 
bất cứ thứ gì nữa vì sự cân bằng thế nào đó đã đâu vào đấy rất tự nhiên. Chẳng phải vì tôi 
đang trở thành người Bali đâu (cũng như tôi không thể trở thành người Ý hay người Ấn) mà 
chỉ thế này - tôi có thể cảm nhận sự thanh thản của riêng mình, và tôi thích sự luân phiên 
thời gian những ngày của mình giữa thực hành tín ngưỡng thanh thản và vu thú với phong 
cảnh đẹp, bạn bè thân yêu và thức ăn ngon. Gần đây tôi đã cầu nguyện rất nhiều, thoải mái 
và đều đặn. Phần lớn là tôi thấy mình muốn cầu nguyện khi đang đạp xe, từ chỗ Ketut về 
nhà qua khu rừng khỉ và những ruộng bậc thang lúc cuối chiều chạng vạng. Tôi cầu nguyện, 
dĩ nhiên, để không bị xe buýt đụng nữa, hay bị một con khỉ nhảy xổ vào hay bị chó cắn, 
nhưng đó chỉ là chuyện lặt vặt; hầu hết cầu nguyện của tôi đều là để bày tỏ lòng biết ơn 
tuyệt đối về sự toại nguyện trọn vẹn của bản thân mà tôi chưa từng cảm thấy chính mình 
hay thế giới này làm giảm bớt đi. 

Tôi cứ nhớ mãi một trong các giáo huấn của Sư phụ về hạnh phúc. Bà nói người ta ai cũng 
thường nghĩ hạnh phúc là một vận may, cái gì đó có lẽ sẽ rơi xuống ta như thời tiết tốt nếu 
ta đủ may mắn. Nhưng đó không phải là cách hạnh phúc diễn ra. Hạnh phúc là kết quả của 
nỗ lực cá nhân. Ta đấu tranh để có nó, nỗ lực có nó, kiên trì với nó, và thậm chí đôi khi đi 
vòng quanh thế giới để tìm nó. Ta phải tham gia không ngừng nghỉ vào những biểu thị phúc 
lành của riêng mình. Và một khi ta đã đạt đến một trạng thái hạnh phúc, ta không bao giờ 
được lơi lỏng việc gìn giữ nó, ta phải cố gắng ghê gớm để cứ bơi về phía hạnh phúc đó mãi 
mãi, để nổi trên đỉnh nó. Nếu ta không làm vậy, ta sẽ làm rò rỉ hết sự mãn nguyện vốn có 
của mình. Khi ta đau buồn thì đơn giản là cần cầu nguyện, còn việc tiếp tục cầu nguyện ngay 
cả khi cơn khủng hoảng của ta đã qua thì giống với một quá trình ghi tạc, giúp tâm hồn ta 
bám chặt vào những sở đắc tốt đẹp ấy. 


Hồi tưởng lại những giáo huấn này khi tôi đạp xe rất tự do đi khắp Bali trong hoàng hôn, 
tôi cứ cầu nguyện những lời cầu nguyện đã thật sự là những lời thề, thổ lộ trạng thái hài hòa 
của mình cho Thượng Đế thấy và nói, “Đây là cái con muốn bám vào. Xin hãy giúp con ghi 
nhớ cảm giác mãn nguyện này và giúp con luôn luôn nuôi dưỡng nó.” Tôi gửi hạnh phúc này 
vào một ngân hang đầu đó, không chi được FIDIC] bảo vệ mà còn được bốn anh em trai 
hồn ma của tôi trông giữ nữa, giữ như một bảo đảm khỏi những thử thách tương lai trong 
đời. Đây là một thực hành tôi bắt đầu gọi là “Niềm Hân Hoan Chuyên Cần.” Khi tôi tập trung 
vào Niềm Hân Hoan Chuyên Cần, tôi cũng cứ nhớ một ý kiến giản dị người bạn Darcey của 
tôi từng bảo - tất cả buồn phiền và rắc rối của thế gian này do những người không hạnh 


https://thuviensach.vn 


phúc gây ra. Không chỉ trong bức tranh toàn cầu lớn của Hitler và Stalin mà cả trên bình 
diện cá nhân nhỏ nhất. Ngay cả trong đời riêng của tôi, tôi có thể thấy rõ lúc những khúc 
đoạn bất hạnh nhất của mình mang lại chịu đựng hay sầu não hay (ít nhất là) bất tiện cho 
những người xung quanh mình. Do vậy, mong cầu mãn nguyện không chỉ là hành vi bảo 
toàn và làm lợi lạc cho chính mình mà còn là một món quà hào phóng cho thế gian. Dọn dẹp 
sạch cầu não của ta sẽ đẹp ta ra khỏi đường đi. Ta ngừng lại một chướng ngại, không chỉ đối 
với chính mình mà còn đối với tất cả những người khác. Chỉ khi đó ta mới tự do để phục vụ 
và vui thích với những người khác. 


Lúc này, người tôi đang thích thú nhất là Ketut. Ông già - thật sự là một trong những 
người hạnh phúc nhất tôi từng gặp - đang cho tôi toàn quyền tiếp cận ông, tự do hỏi bất kỳ 
câu hỏi dai dẳng nào về thiêng liêng, về bản chất con người. Tôi thích những loại thiền ông 
chỉ cho tôi, sự đơn giản hài hước của “nụ cười trong gan” và sự hiện diện đầy tính trấn an 
của bốn anh em hồn ma. Mới đây ông thầy mo bảo tôi là ông biết mười sáu kỹ thuật thiền 
khác nhau, và nhiều câu chú với tất cả các mục đích khác nhau. Một số mang lại thanh thản 
hay hạnh phúc, một số để có sức khỏe nhưng cũng có một số chỉ là bí nhiệm thuần túy - để 
đưa ông vào những cảnh giới ý thức khác. Ví dụ, ông nói, ông biết một loại thiền đưa ông 
“lên đó.” 

“Lên đó ư?” tôi hỏi. “Lên đó là gì?” 

“Lân đến bảy tầng trời,” ông nói. “Lên thiên đàng.” 

Nghe thấy cái ý niệm quen quen về “bảy tầng”, tôi hỏi có phải ông có ý nói thiền của ông 
đưa ta qua bảy luân xa của cơ thể như Yoga thảo luận không. 

“Không phải luân xa,” ông nói. “Những nơi chốn. Thiền này đưa tôi đến bảy nơi trong vũ 
trụ. Lên và lên. Tầng cuối cùng tôi đến là thiên đàng.” 


Tôi hỏi, “Ông đã đến thiên đàng hả, Ketut?” 

Ông cười. Tất nhiên ông đã đến đó, ông nói. Lên thiên đường dễ quá. 

“Nó trông ra sao?” 

“Đẹp. Ở đó tất cả đều đẹp. Tất cả mọi người ở đó đều đẹp. Mọi thứ thức ăn tuyệt diệu đều 
ở đó. Tất cả ở đó đều là yêu thương. Thiên đường là tình yêu.” 


Rồi Ketut nói ông biết một loại thiền khác. “Đi xuống.” Thiền đi xuống này đưa ông xuống 
bảy tầng dưới thế gian. Thiền này nguy hiểm hơn. Không dành cho người bắt đầu, chỉ dành 
cho một bậc thầy.” 

Tôi hỏi, “Vậy là ông lên đến thiên đàng trong loại thiền thứ nhất, rồi, trong loại thiền thứ 
hai ông phải đi xuống...!”. 

“Địa ngục,” ông kết thúc câu. 

Chuyện này thật thú vị. Thiên đường và địa ngục không phải là những ý niệm tôi được 
nghe đề cập nhiều trong Ấn giáo. Người theo Ấn giáo nhìn vũ trụ dưới dạng nghiệp, một quá 
trình luân hồi liên tục, nghĩa là ta không thật sự “kết thúc” bất kỳ ở đâu lúc chết - không ở 
thiên đường không ở địa ngục - mà chỉ đầu thai trở lại thế gian trong một thể dạng khác, để 


https://thuviensach.vn 


giải quyết bất kỳ mối quan hệ hay sai lầm nào ta đã để dở dang trong kiếp trước. Khi cuối 
cùng ta đạt được sự viên mãn, ta hoàn tất hoàn toàn vòng tròn luân hồi và tan vào Không. 
Khái niệm nghiệp hàm ý là thiên đường và địa ngục chỉ có trên trần gian này, nơi chúng ta 
có khả năng tạo ra chúng, làm ra hoặc điều thiện hoặc điều ác tùy vào số phận và nhân các 
chúng ta. 


Tôi luôn thích khái niệm nghiệp. Theo nghĩa đen thì không nhiều lắm. Không hẳn vì tôi tin 
mình đã từng là người phục vụ quầy rượu của Cleopatra - mà một cách ẩn dụ hơn. Triết học 
về nghiệp hấp dẫn tôi trên bình diện ẩn dụ vì ngay cả trong một kiếp người rõ ràng là chúng 
ta cứ lặp lại sai lầm của mình thường xuyên, lúc đầu vào cũng những thói nghiện và thôi 
thúc cũ mèm đó, tạo ra cũng những hậu quả đáng thương cũ rích và thường là tai họa đó, 
cho đến khi cuối cùng chúng ta dừng lại và điều chỉnh. Đây là bài học tối cao của nghiệp 
(nhân tiện, cũng chính là của triết học phương Tây) - quan tâm đến những vấn đề bây giờ, 
nếu không sau này ta sẽ lại đau khổ khi ta làm rối tung mọi thứ lần tới. Và lặp lại đau khổ - 
đó là địa ngục. Ra khỏi sự lặp lại bất tận đó để đến một trình độ hiểu biết mới - đó là nơi ta 
sẽ tìm thấy thiên đường. 


Nhưng ở đây Ketut đang nói về thiên đường và địa ngục theo một cách khác, như thể 
chúng là những nơi chốn có thật trong vũ trụ mà ông đã thực sự đến thăm. Chí ít thì tôi nghĩ 
đó là điều mà ông muốn nói. 

Cố gắng làm rõ điều này, tôi hỏi, “Ong đã đến địa ngục rồi hả Ketut? 

Ông cười. Tất nhiên ông đã đến đó. 

“Ở địa ngục ra sao?” 

“Cũng y như ở trên thiên đường,” ông nói. 

Ông thấy vẻ hoang mang của tôi và cố giải thích, “Vũ trụ là một vòng tuần hoàn, Liss.” 

Tôi vẫn không chắc mình đã hiểu. 

Ông nói, “Lên, xuống - tất cả đều là một, rốt cuộc là thế.” 


Tôi nhớ một ý niệm huyền bí Cơ đốc giáo xưa: Bên trên thế nào, bên dưới cũng vậy. Tôi 
hỏi, “Vậy làm sao ông có thể nói sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục?” 


“Là cách thức ta đi. Thiên đường, ta đi lên, qua bảy nơi vui vẻ. Địa ngục, ta đi xuống, qua 
bảy nơi buồn khổ. Day là lý do đi lên thì tốt hơn, Liss.” Ông cười. 


Tôi hỏi, “Ý ông là, chỉ bằng suốt đời ta nên đi lên trên, qua bảy nơi hạnh phúc, vì thiên 
đường và địa ngục - các điểm đến - dù sao cũng như nhau.” 


“Cũng vậy vậy,” ông nói. “Cuối cùng cũng như nhau. Nên tốt hơn là hạnh phúc trên hành 
trình.” 


Tôi nói, “Vậy, nếu thiên đường là tình yêu, thế thì địa ngục là...” 
“Cũng là tình yêu,” ông nói. 


Tôi ngồi nghĩ điều đó một lúc, cố hiểu cho ra. 


https://thuviensach.vn 


Ketut lại cười, trìu mến vỗ lên đầu gối tôi. 


“Chuyện này luôn rất khó hiểu đối với một người còn trẻ!” 


https://thuviensach.vn 


88 


Thế là sáng nay tôi lại la cà ở cửa hiệu của Wayan, và cô đang cố hình dung làm sao để tóc 
tôi dài nhanh hơn và dày hơn. Vì bản thân cô có mái tóc dày, óng mượt lộng lẫy thả dài 
xuống mông, cô cảm thấy tội nghiệp cho cái túm giẻ vàng hoe lưa thưa của tôi. Là một người 
chữa bệnh, tất nhiên, cô có một phương thuốc giúp tóc tôi dày, nhưng sẽ không đơn giản. 
Đầu tiên, tôi phải tìm ra một cây chuối và tự tay chặt nó xuống. Tôi phải “ném đi phần ngọn 
cây” rồi déo phan thân cây và rễ (vẫn còn bám trong đất) thành một cái chén lớn sâu “như 
một cái hồ boi.” Rồi tôi phải đặt một miếng gỗ bên trên lỗ hổng này, để nước mưa và sương 
không rơi vào. Rồi vài ngày sau tôi sẽ trở lại và thấy rằng hồ bơi giờ đã đầy chất lỏng giàu 
dưỡng chất của rễ chuối, mà tôi sẽ phải múc vào những cái chai và mang đến cho Wayan. Cô 
sẽ làm phúc cho nước ép rễ chuối ở đền thờ cho tôi, rồi chà nước ép này lên sương sọ tôi 
mỗi ngày. Trong vòng vài tháng tôi sẽ có mái tóc bóng và dày thả tận xuống mông như tóc 
của Wayan. 


“Ngay cả nếu cô hói,” cô nói, “cách này cũng làm tóc cô mọc lại.” 


Khi chúng tôi trò chuyện, Tutti bé nhỏ - vừa đi học về - đang ngồi trên sàn, vẽ một bức 
tranh có căn nhà. Dạo này, Tutti hầu như chỉ vẽ những căn nhà. Cô bé khát khao có một ngôi 
nhà của riêng mình. Trong tranh của cô bé luôn luôn có một cầu vồng ở hậu cảnh, và một 
gia đình tươi cười - bố và mọi người. 

Đó là những gì chúng tôi làm cả ngày ở cửa hiệu của Wayan. Chúng tôi ngồi trò chuyện. 
Tutti vẽ tranh còn Wayan và tôi tán gẫu, chòng ghẹo nhau. Wayan có khiếu hài hước về 
chuyện nhục cảm, luôn nói về tình dục, tấn công chuyện tôi độc thân, suy đoán khả năng 
sinh duc của tất cả những người đàn ông đi ngang của hiệu cô ấy. Cô cứ nói với tôi đến đền 
thờ mỗi tối và cầu xin một người đàn ông tốt xuất hiện trong đời tôi, trở thành tình nhân 
của tôi. 

Sáng nay tôi lại bảo tôi, “Không, Wayan - tôi không cần chuyện đó. Tim tôi đã tan vỡ quá 
nhiều lần rồi.” 

Cô nói, “Tôi biết bài thuốc chữa trị trái tim tan nát.” Một cách kênh kiéu va theo cung cách 
bác sĩ, Wayan đếm trên đầu ngón tay sáu yếu tố trong Điều trị Trái tim Tan vỡ Bảo dam 
Công hiệu, “Vitamin E, ngủ nhiều, uống nhiều nước, đi xa khỏi nơi có người ta yêu, thiền và 
bảo trái tim mình rằng đây là số phận.” 


“Tôi đã làm tất cả mọi thứ trừ Vitamin E.” 


“Vậy là giờ đây cô đã bình phục. Và giờ cô cần một người đàn ông mới. Tôi sẽ mang lại cho 
cô một người, bằng cầu nguyện.” 


“Ô, tôi không cầu xin một người đàn ông mới, Wayan. Điều duy nhất bây giờ tôi cầu 
nguyện là có được thanh thản với chính mình.” 


Wayan tron tròn mắt, như thé Ở, đúng, cô tuyên bố sao cũng được, bà bé da trắng lập di à, 
và nói “Đó là vì cô có vấn đề ký ức xấu. Cô không còn nhớ là tình dục đẹp ra sao nữa. Tôi 


https://thuviensach.vn 


cũng từng có vẫn đề ký ức xấu, khi còn là vợ. Mỗi lần thấy người đàn ông đẹp trai đi xuống 
phố, tôi thường quên là mình có một ông chồng ở nhà.” 

Cô gần như cười lăn. Rồi cô kiềm chế lại và nói, “Tất cả mọi người đều can tinh duc, Liz.” 

Đúng lúc đó, một phụ nữ lộng lẫy bước vào cửa hiệu, nụ cười rạng rỡ như một tia harid 
dang. Tutti chồm dậy rồi chạy ùa vào lòng bà, la lên, “Armenia! Armenia! Armenia!” Hóa ra 
đó là tên người phụ nữ - không phải là lời gọi chiến đấu của dân tộc kỳ lạ nào đó. Tôi tự giới 
thiệu với Armenia, và bà bảo tôi từ Brazil. Bà rất năng động, người phụ nữ này - rất Brazil. 
Bà lộng lẫy, ăn mặc trang nhã, đầy sức cuốn hút, hấp dẫn và không xác định được tuổi, chỉ 
một mực gợi tình. 


Armenia cũng là một người bạn của Wayan thường đến cửa hiệu để ăn trưa theo các điều 
trị y học và sắc đẹp truyền thống khác nhau. Bà ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi trong 
chừng mực một giờ, tham gia tán gẫu với chúng tôi, cái vòng tròn nhỏ của đám con gái. Bà 
chỉ còn ở Bali một tuần nữa trước khi phải bay đi châu Phi, hay có lẽ trở lại Thái Lan để 
trông nom công việc của mình. Hóa ra Armenia vừa có một chút xíu xiu đời sống hấp dẫn. 
Bà đã từng làm việc cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Trong năm 1980 bà được 
cử đến rừng ram El Salvadore và Nicaragua giữa thời điểm chiến tranh căng thẳng nhất với 
tư cách là người đàm phán hòa bình, dùng sắc đẹp, sự quyến rũ và khôn ngoan của mình để 
buộc tất cả các tướng lĩnh và những người nổi loạn lắng xuống và chịu nghe theo lẽ phải. 
(Xin chào, quyền lực xinh đẹp!) Giờ bà điều hành công việc kinh doanh tiếp thị đa quốc gia 
gọi là Novica, ủng hộ các nghệ sĩ bản địa khắp nơi trên thế giới bằng cách bán các sản phẩm 
của họ trên Internet. Bà nói được khoảng bảy hay tám thứ tiếng. Bà có một đôi giày hoang 
đường nhất tôi chưa từng thấy sau thời ở Roma. 


Wayan nhìn cả hai chúng tôi rồi nói, “Liz - sao cô không bao giờ cố để trông khêu gợi, như 
Armenia? Cô là một cô gái xinh xắn, cô có vốn quý về khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, nụ cười 
đẹp. Nhưng cô cứ mặc mỗi chiếc áo rách này, cùng cái quần jean rách này. Cô không muốn 
gợi tình như bà ấy à?” 


“Wayan,” tôi nói. “Armenia là một người Brazil. Đó là một tình huống hoàn toàn khác.” 
“Khác làm sao?” 


“Armenia,” tôi nói, quay sang người bạn mới của mình. “Cô có thể vui lòng giải thích cho 
Wayan một phụ nữ Brazil nghĩa là sao không?” 

Armenia cười, nhưng rồi có vẻ xem xét câu hỏi - một cách nghiêm túc và trả lời, “Thôi 
được, tôi luôn cố gắng trông đẹp và nữ tính ngay cả trong các vùng chiến sự và trại tị nạn ở 
Trung Mỹ. Ngay cả trong những thảm kịch và khủng hoảng tồi tệ nhất, chẳng có lý do gì để 
thêm vào đau khổ của mọi người bằng cách làm cho chính mình trông cũng thảm hai. Đó là 
triết lý của tôi. Day là lý do tôi luôn trang điểm va deo nữ trang vào rừng - không có gi thai 
quá, mà có lẽ chỉ là một cái vòng vàng đẹp và đôi hoa tai, một chút soi môi, nước hoa tốt. Chỉ 
đủ để chứng tỏ rằng tôi vẫn còn lòng tự trong của mình.” 


Thực ra, Armenia làm tôi nhớ các quý bà lữ khách nước Anh thời Victoria tuyệt vời đó, họ 
vẫn thường nói không có gì để bào chữa cho chuyện mặc đồ theo kiểu châu Phi mà hẳn sẽ 
chẳng phù hợp cho một phòng khách Anh. Người phụ nữ này, bà là một người thích phù 


https://thuviensach.vn 


hoa. Và bà không thể ở lại cửa hiệu Wayan quá lâu vì bà có việc phải làm, nhưng điều đó 
không ngăn bà mời tôi đến buổi tiệc tối nay. Bà biết một người Brazil khác ở Ubud, bà bảo 
tôi, và anh ta đang tổ chức một sự kiện đặc biệt tai một nhà hàng xinh đẹp tối nay. Anh ta sẽ 
nau một feijoada - một tiệc Brazil truyền thống có hàng núi thịt lợn đồ sộ và đậu đen. Sẽ có 
cocktail Brazil nữa. Cũng sẽ có rất nhiều người nước ngoài thú vị từ khắp nơi trên thế giới 
đang sống ở Bali này. Tôi có vui lòng đến không? Sau đó tất cả họ có lẽ cũng sẽ đi ra ngoài 
nhảy múa nữa. Bà không biết tôi có thích tiệc tùng không, nhưng... 


Cocktail à? Nhảy à? Hàng núi thịt heo à? 


Tất nhiên là tôi sẽ tới. 


https://thuviensach.vn 


89 


Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình chưng diện, nhưng tối nay tôi đào được một cái áo 
đầm hai dây cầu kỳ của mình từ dưới đáy ba lô và tròng nó vào. Tôi còn bôi son môi nữa. 
Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình bôi son, nhưng tôi biết là không phải đâu đó gần Ấn 
Độ. Tôi dừng ở nhà Armenia trên đường đến buổi tiệc, và bà phủ lên tôi vài thứ nữ trang đắt 
tiền của bà, cho tôi mượn nước hoa đắt tiền của bà, cho tôi gởi lại chiếc xe đạp trong sân sau 
nhà bà để tôi có thể đến buổi tiệc trong xe hơi sang trọng của bà, như một phụ nữ trưởng 
thành hoàn toàn. 


Buổi ăn tối với những người nước ngoài rất vui vẻ, và tôi cảm thấy mình đang thăm lại tất 
cả những khía cạnh nhân cách của mình từ lâu ngủ im này. Thậm chí tôi còn ngà ngà say, 
điều đáng nói sau tất cả sự thanh lọc từ vài tháng cầu nguyện vừa qua ở Ashram và nhấp trà 
trong vườn hoa Bali. Và tôi còn đùa cợt nữa chứ! Lâu lắm rồi tôi không đùa cợt. Gần đây tôi 
chỉ giao du với mấy thầy tu và thầy mo, rồi bỗng nhiên tôi lai lau chùi bụi bặm bản năng giới 
tính bỏ quên lâu ngày. Nhưng tôi thật sự không thể nói mình đã cợt nhả với những ai. Gần 
như tôi đang phát tán nó ra khắp nơi. Tôi bị cựu nhà báo Úc hỏm hỉnh ngồi cạnh mình cuốn 
hút chăng? (“Ó đây tất cả chúng ta đều say,” anh ta châm biém. “Chúng ta viết tham khảo 
cho những kẻ say khác.”) Hay là nhà trí thức Đức trầm lặng phía cuối bàn? (Ông ta hứa cho 
tôi mượn những tiểu thuyết trong thư viện riêng của ông.) Hay trước tiên là người đàn ông 
Brazil lớn tuổi đẹp trai đã nấu buổi chiêu đãi đồ sộ này cho tất cả chúng tôi? (Tôi thích đôi 
mắt nâu hiền lành và giọng nói của anh ta. Và tài nấu nướng của anh ta nữa, dĩ nhiên rồi. Tôi 
đã nói cái gì đó rất khiêu khích với anh ta, chẳng biết từ đâu. Anh nói đùa bôi bác mình, “Tôi 
là một người đàn ông Brazil thảm họa hoàn toàn - tôi không biết nhảy, không biết chơi 
bóng đá và không biết chơi bất kỳ nhạc cụ nào.” Không hiểu sao tôi đáp, “Có lẽ vậy. Nhưng 
tôi có cảm giác anh có thể đóng vai một Casanova rất đạt.” Thời gian đột nhiên dừng lại 
trong một giây phút dài, thật dài, rồi, khi chúng tôi nhìn nhau thẳng thắn, như thế, đó là một 
ý kiến hay để đặt lên bàn này. Sự táo tợn trong câu nói của tôi lơ lửng trong không trung 
quanh chúng tôi như một làn hương thơm ngan ngát. Anh ấy không phủ nhận nó. Tôi nhìn 
lang đi chỗ khác, cảm thấy minh dang đỏ mặt.) 


Dù sao, món feijoada của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tran tré, đầy gia vị và đậm đặc - tất 
cả những thứ thông thường ta không thể có được trong món ăn Bali. Tôi ăn hết đĩa thịt heo 
này qua đĩa khác và ta quyết định chính thức mình không bao giờ có thể là một người ăn 
chay, với món ăn như vậy trên thế gian thì không. Và rồi chúng tôi đi ra ngoài nhảy ở một 
hộp đêm địa phương, nếu ta có thể gọi đó là một hộp đêm. Nó giống như một cái lều đặc 
biệt trên bãi biển hơn, chỉ là không có bãi biển. Có một băng nhạc sống do trẻ con Bali chơi 
nhạc reggac tuyệt vời, và noi này lẫn lộn những tay chơi đủ mọi lứa tuổi và quốc tịch, người 
nước ngoài, du khách, người địa phương va mấy cô cậu Bali lộng lẫy, tất cả nhảy nhót thoải 
mái, không e thẹn. Armenia không đi cùng, quả quyết là phải làm việc ngày hôm sau, nhưng 
người đàn ông Brazil lớn tuổi đẹp trai tiếp tôi. Anh không phải là một người nhảy tồi đến 
như anh nói. Có lẽ anh cũng có thể chơi bóng đá nữa. Tôi thích có anh gần bên, mở cửa cho 
tôi, ca tụng tôi, gọi tôi là “em yêu”. Nhưng ngược lại, tôi nhận thấy anh gọi tất cả mọi người 


https://thuviensach.vn 


là “em yêu” - ngay cả anh chàng pha rượu lông lá. Nhưng mà, sự quan tâm của anh rất 
tuyệt... 


Đã lâu rồi tôi mới ngồi trong một quán rượu. Ngay cả ở Ý tôi cũng không đến quán rượu, 
và tôi cũng không ra ngoài nhiều trong những năm có David. Tỗi nghĩ lần cuối cùng mình đi 
nhảy là từ hồi tôi lập gia đình... từ hồi tôi kết hôn một cách hạnh phúc, thử nghĩ mà xem. Lạy 
Chúa, đã nhiều năm rồi. Ở ngoài sàn nhảy tôi tình cờ gặp cô bạn Stefania, một cô gái trẻ Ý dễ 
thương tôi mới quen ở một lớp thiền ở Ubud, rồi chúng tôi nhảy với nhau, tóc bay tứ tung, 
vàng hoe và đen, quay cuồng vui vẻ. Đâu đó sau nửa đêm, ban nhạc ngừng chơi và mọi 
người trà trộn với nhau. 


Đó là khi tôi gặp một anh chàng tên Ian. Ôi, tôi thật sự thích anh chàng này. Tôi thật sự 
thích anh ta ngay lập tức. Anh ta rất đẹp trai, kiểu như pha trộn giữa Sting và em trai của 
Ralph-Fiennes. Anh là người xứ Welsh, vậy nên anh có cái giọng dễ thương ấy. Anh ăn nói 
lưu loát, thông minh, hỏi chuyện, nói với cô bạn Stefanie của tôi cũng thứ tiếng Ý trẻ con 
như tôi nói. Hóa ra anh là người đánh trống trong ban nhạc reagae này, anh chơi trống 
bongol2l. Vậy nên tôi đùa rằng anh là một “bonga-leer”, như mấy gã ở Venice, nhưng bang 
đánh trống thay vì chèo thuyền và không hiểu sao chúng tôi đã tâm đầu ý hợp, bắt đầu cười 
và trò chuyện. 


Rồi Felipe tiến lại - đó là tên người đàn ông Brazil, Felipe. Anh mời tất cả chúng tôi ra một 
nhà hàng địa phương sôi động do những người nước ngoài từ châu Âu làm chủ, một nơi 
thoải mái kinh khủng không bao giờ đóng cửa, anh hứa, nơi bia và chuyện nhảm nhí được 
phục vụ suốt. Tôi thấy mình nhìn qua Ian (anh ta có muốn di không?) và khi anh ấy nói vâng, 
tôi cũng nói vâng. Vậy là tất cả bọn tôi đến nhà hàng. Tôi ngồi với lan, chúng tôi trò chuyện 
đùa giỡn suốt đêm, và ồ, tôi thật sự thích anh chàng này. Anh là người đàn ông đầu tiên tôi 
gặp mà tôi thật sự thích theo kiểu đó, như người ta nói, sau một thời gian dài. Anh lớn hơn 
tôi vài tuổi, trải qua một đời sống thú vị với tất cả những điểm tốt trong lý lịch (thích The 
Simpsons, du lịch khắp thế giới, đã từng sống trong một Ashram, đề cập đến Tolstoy, có vẻ 
có việc làm.v.v...) Anh bắt đầu sự nghiệp của mình trong Quân đội Anh ở Bắc Ireland với tư 
cách là một chuyên gia đội gỡ mìn, rồi trở thành một tay phá bãi mìn quốc tế. Xây trại tị nạn 
ở Bosnia, giờ đang nghỉ phép ở Bali để hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc... tất cả đều là 
những thứ quyến rũ. 


Tôi không thể tin mình đã thức đến 3 giờ rưỡi sáng, và cũng không thiền! Tôi thức đến 
nửa đêm và mặc một cái áo đầm và trò chuyện với một người đàn ông hấp dẫn. Cấp tiến ghê 
góm biết chừng nào. Đến cuối buổi tối Ian va tôi đều thừa nhận thật tuyệt vời được quen 
nhau. Anh hỏi tôi có số điện thoại không và tôi bảo mình không có, nhưng tôi có email và 
anh nói, “Ờ, nhưng email thì có vẻ quá... ờ...”. Vậy là cuối đêm chúng tôi không trao đổi gì 
ngoài ôm phì nhau. Anh nói, “Mình sẽ gặp lại nhau khi họ,” chỉ tay về phía những thần thánh 
trên trời cao - “bảo vậy”. 


Ngay trước bình minh, Felipe, người đàn ông Brazil lớn tuổi đẹp trai ngỏ ý chở tôi về. Khi 
chúng tôi chạy đến những con hẻm quanh co anh nói. “Em yêu, em đã trò chuyện với tên 
nhảm nhí kinh khủng nhất Ubud suốt cả đêm.” 


Tim tôi nặng tru. 


https://thuviensach.vn 


“lan thật sự là một thứ nhảm nhí sao?” tôi hỏi. “Hãy cho tôi biết sự thật ngay bây giờ đi để 
khỏi rắc rối về sau.” 

“lan hả?” Felipe nói. Anh cười. “Không, em yêu! lan là một gã nghiêm túc. Anh ta là người 
tốt. Tôi muốn nói chính mình kìa. Tôi là thứ nhảm nhí nhất Ubud.” 

Chúng tôi chạy xe trong im lặng một lúc. 

“Dù sao, tôi cũng đang đùa thôi mà,” anh nói thêm. 

Rồi lại một quãng im lặng dài và anh nói, “Em thích Ian phải không?” 


“Tôi không biết nữa,” tôi nói. Đầu tôi không sáng rõ. Tôi đã uống quá nhiều cocktail Brazil. 
“Anh ta hấp dẫn, thông minh. Đã lâu rồi tôi không nghĩ tới chuyện thích bất kỳ ai.” 


“Em sắp có vài tháng tuyệt vời ở Bali đây. Em hãy đợi và xem.” 


“Nhưng tôi không biết mình có thể giao du bao nhiêu nữa, Felipe. Tôi chỉ có một cái áo 
đầm. Mọi người sẽ bắt đầu nhận thấy là tôi lúc nào cũng chỉ mặc có mỗi một cái áo.” 


“Em trẻ và xinh đẹp, em yêu. Em chỉ cần một cái áo thôi.” 


https://thuviensach.vn 


90 


Tôi trẻ và đẹp ư? 

Tôi vẫn nghĩ là mình già và chỉ là một kẻ vừa ly di. 

Đêm đó tôi chẳng thể ngủ được, không quen với những giờ ngạo ngược như vậy, nhạc 
nhảy vẫn còn gõ nhẹ trong đầu tôi, tóc tôi có mùi thuốc lá, bao tử tôi phản ứng dữ với rượu. 
Tôi ngủ lơ mơ một tí, rồi thức dậy khi mặt trời lên vì đã quen vậy rồi. Chỉ có điều sáng hôm 
nay tôi không thư giãn, không thanh thản và không trong trạng thái thiền gì cả. Tại sao tôi 
lại khích động đến thế? Tôi đã có một đêm tuyệt vời, phải không? Tôi đã gặp được những 
người thú vị, ăn diện và nhảy nhót, đùa cợt với vài gã đàn ông... 

ĐÀN ÔNG. 


Sự khích động trở nên dữ dội hơn khi nghĩ đến từ đó, biến thành một cuộc tấn công nhỏ 
đầy hoảng loạn. Tôi không còn biết làm điều này thế nào nữa. Tôi đã từng là kẻ đùa cợt dữ 
nhất, bạo ton nhất và tro trén nhất hồi mười mấy hai mươi tuổi. Tôi nhớ hình như hồi đó đã 
từng vui vẻ, gặp gỡ vài người đàn ông, cuốn anh ta về phía mình, ném ra những lời mời mọc 
úp mở và khiêu khích, vứt đi tất cả sự thận trọng và để những hậu quả ra sao thì ra. 


Nhưng giờ thì tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ và không chắc chắn. Tôi bắt đầu phóng đại cả 
buổi tối thành cái gì đó lớn hơn nhiều cái nó thật sự là, hình dung đang mình đang bắt đầu 
có quan hệ với gã Welsh này, người thậ chí cũng không cho tôi một cái địa chỉ email. Tôi có 
thể thấy cả con đường đến tương lai của chúng tôi rồi, bao gồm những tranh cãi về thói 
quen hút thuốc của tôi. Tôi không biết liệu lại cho một người đàn ông thì có làm hỏng hành 
trình/viết lách/đời sống vân vân của mình hay không. Tuy nhiên - một chút lãng mạn sẽ rất 
tuyệt. Đã một thời gian dài tôi sống khô khan rồi. (Tôi nhớ Richard từ Texas có lúc đã 
khuyên tôi về đời sống tình yêu của tôi, “Cô cần một người làm hết hạn hán, cưng à. Phải tìm 
cho mình một người tài ba giải quyết được vấn đề.") Rồi tôi hình dung Ian tiến lại gần trên 
chiếc xe máy của anh ta với thân hình của một chuyên viên gỡ mìn đẹp trai để ân ái với tôi 
trong vườn của tôi, và điều đó sẽ tuyệt biết chừng nào. Tuy nhiên ý nghĩ không-hoàn-toàn- 
khó-chịu này không hiểu sao cứ rít lên đẩy tôi vào cái ý nghĩ khủng khiếp ngăn chặn chính 
tôi rằng mình không muốn trải qua bất kỳ nỗi đau tan nát nào nữa. Rồi tôi bắt đầu nhớ 
David hơn bất ky lúc nào trong nhiều tháng nay, tôi nghĩ: có lē mình nên gọi anh ta và xem 
anh ta có muốn cùng nhau thử lại không... (Rồi tôi nhận được một kênh rất chính xác từ anh 
bạn già Richard của tôi, anh nói: Ö, giỏi đó, Hàng Tạp Hóa a - tối qua cô bị phẫu thuật thùy 
não và có thêm chuyện ngà ngà say à?) Từ ngẫm nghĩ về David sang ám ảnh về những tình 
tiết vụ ly dị lúc nào cũng là một bước nhảy ngắn, và thế là chẳng mấy chốc tôi bắt đầu 
nghiền ngẫm (cũng y như hồi trước) về chồng cũ của mình, về ly dị... 


Tôi nghĩ tụi minh đã thu xếp xong chủ dé này rồi, Hàng Tạp Hóa a. 


Và rồi tôi bắt đầu nghĩ về Felipe, không hiểu sao - gã đàn ông Brazil lớn tuổi đẹp trai đó. 
Anh ta dễ thương. Felipe. Anh ấy nói tôi trẻ và đẹp và rằng tôi sẽ có một thời gian tuyệt vời 


https://thuviensach.vn 


ở Bali này. Anh ta đúng, phải không? Tôi nên thư giãn và vui vẻ chút nữa, đúng không? 
Nhưng sáng nay có vẻ không vui. 


Tôi không biết làm chuyện này thế nào nữa. 


https://thuviensach.vn 


91 


“Cuộc đời này là gì vậy? Cô có hiểu không? Tôi không hiểu.” 
Đấy là Wayan nói. 


Tôi trở lại quán ăn của Wayan, ăn bữa trưa đặc biệt nhiều vitamin ngon lành và bổ dưỡng 
của cô ấy, hy vọng nó sẽ làm dịu đi dư vị khó chịu và cảm giác bất an của mình. Nguoi dan 
bà Brazil Armenia cũng ở đó, trông vẫn như mọi khi, như bà vừa ghé một thẩm mỹ viện trên 
đường về sau kỳ nghỉ cuối cùng ở một spa. Tutti bé bỏng đang ngồi trên sàn, vẽ những bức 
tranh với những ngôi nhà, như thường lệ. 


Wayan vừa mới biết là hợp đồng thuê cửa hiệu của cô sắp đến kỳ gia hạn vào cuối tháng 
Tám - chỉ còn ba tháng nữa thôi - và rằng tiền thuê nhà sẽ tăng. Có lẽ cô sẽ phải dời nhà lần 
nữa vì không đủ tiền ở lại. Cô chỉ có khoảng năm mươi đôla ở ngân hàng, và không biết phải 
đi đâu. Dời nhà sẽ lại buộc Tutti rời trường học. Họ cần một ngôi nhà - một ngôi nhà thật 
sự. Một người Bali không thể nào sống như thế này. 


“Tại sao đau khổ không bao giờ hết?” Wayan hỏi. Cô không khóc, chỉ đặt một câu hỏi đơn 
giản, không thể trả lời được và gây mệt mỏi. “Tại sao mọi thứ cứ phải lặp lại và lặp lại, 
không bao giờ dứt, không bao giờ được yên nghỉ? Ta làm việc cật lực hôm nay, nhưng hôm 
sau, ta phải làm lại. Ta ăn, nhưng ngày hôm sau, ta đã đói rồi. Ta tìm thấy tình yêu, rồi tình 
yêu bỏ đi. Ta sinh ra chẳng có gì - không đồng hồ, không áo. Ta làm việc cật ực, rồi ta chết đi 
không có gì - không đồng hồ, không áo. Ta trẻ, rồi ta già. Bất kể ta làm việc cực khổ ra sao, 
ta cũng không thể không già đi.” 


“Nhưng Armenia thì không,” tôi đùa. “Rõ ràng cô ấy không già đi.” 


Wayan nói, “Nhưng vì Armenia là một người Brazil,” giờ thì đã nhìn ra được vấn đề. Tất cả 
chúng tôi đều cười, nhưng đó chỉ là một kiểu bi hài kịch, vì chẳng có gì đáng buồn cười về 
tình trạng của Wayan trên thế gian này ngay lúc này đây. Đây là những thực tế: người mẹ 
độc thân, đứa con sớm phát triển, việc làm ăn tay làm hàm nhai, nghèo khổ cận kề, cảnh 
không nhà rõ ràng. Cô ấy sẽ về đâu? Rõ ràng là không thể sống với gia đình chồng cũ rồi. Gia 
đình của Wayan là nông dân trồng lúa ở nông thôn xa tít và nghèo nàn. Nếu cô đến sống với 
họ, công việc chữa bệnh trong thị trấn của cô coi như xong vì bệnh nhân không thể đến chỗ 
cô và ta có thể gần như quên chuyện Tutti sẽ được học hành đầy đủ để ngày nào đó vào Đại 
học Bác sĩ Thú y. 


Theo thời gian những thực tế khác cũng xuất hiện. Hai cô bé e thẹn tôi nhận thấy hôm đầu 
tiên đó, nấp sau bếp thì sao? Hóa ra hai bé là một cặp trẻ mồ côi Wayan nhận nuôi. Cả hai 
đều mang tên Ketut (chủ làm quyển sách này rối rắm thêm) và chúng tôi gọi chúng là Ketut 
Lớn và Ketut Nhỏ. Wayan thấy hai Ketut này đang đói khát và ăn xin ở kẻ chợ vài tháng 
trước. Chúng bị một phụ nữ kiểu như nhân vật của Dickens bỏ rơi ở đấy - có thể là một 
người ba con - kẻ hoạt động như một kiểu ma cô chăn dắt trẻ con ăn xin, để trẻ con không 
cha mẹ ở các chợ khác nhau khắp Bali để xin tiền, rồi nhặt bọn trẻ lên xe tải mỗi đêm, thu 
tiền và rồi cho chúng một cái lầu đâu đó để ngủ. Lần đầu tiên khi Wayan tìm thấy Ketut Lớn 


https://thuviensach.vn 


và Ketut Nhỏ, chúng đã không ăn uống nhiều ngày, bị rận chấy, ký sinh trùng và đòn roi. Cô 
đoán đứa nhỏ nhất có lẽ là mười tuổi, và đứa lớn hơn có lẽ mười ba, nhưng chúng không 
biết tuổi của chúng và thậm chí họ nữa cũng không. (Ketut Nhỏ chỉ biết là bé sinh cùng năm 
với “con lợn lớn” ở làng bé; điều này không giúp những người còn lại trong chúng tôi thiết 
lập được một thời biểu.) Wayan đã đem chúng về và chăm sóc chúng cũng trìu mến như 
chăm sóc Tutti của mình. Cô cho cả ba đứa trẻ ngủ chung trên cùng một tấm đệm trong 
cùng một phòng ngủ trong cửa hiệu. 


Chuyện một người mẹ độc thân Bali đang đối phó với cảnh bị đuổi ra khỏi nhà trong thâm 
tâm cảm thấy thế nào khi nhận nuôi thêm hai đứa trẻ không nhà là điều gì đó vượt qua bất 
kỳ sự hiểu biết nào tôi từng có về ý nghĩ của lòng trắc ẩn. 

Tôi muốn giúp họ. 


Chính là nó. Đó chính là cái cảm giác rung lên mà tôi cảm thấy sâu thắm đến vậy sau khi 
gặp Wayan lần đầu tiên. Tôi muốn giúp người mẹ độc thân này với đứa con gái của cô và 
thêm hai đứa trẻ mồ côi của cô. Tôi muốn đưa họ vào một cuộc sống tốt hơn. Chỉ có điều tôi 
không thể hình dung ra phải làm như thế nào. Nhưng hôm nay khi Wayan, Armenia và tôi 
đang ăn trưa và đan xen những cuộc trò chuyện thường lệ của mình về thấu cảm và sự gây 
khó khăn cho người khác, tôi nhìn sang bé Tutti và nhận thấy bé đang làm gì đó khá kỳ cục. 
Bé đi quanh cửa hiệu, vừa nâng lên lòng bàn tay một miếng gạch men gốm hình vuông nhỏ 
xinh xắn xanh thẫm vừa hát gần như cầu nguyện. Tôi nhìn bé một lúc, chỉ để xem bé sẽ làm 
gi. Tutti chơi với miếng gạch men một lúc lâu, ném nó lên không trung, thầm thì với nó, hat 
với nó, rồi đẩy nó dọc sàn nhà như thể nó là một chiếc xe Hộp diêm. Cuối cùng, bé ngồi trên 
miếng gạch men trong một góc yên tĩnh, mắt nhắm, hát một mình, chìm trong không gian bí 
ẩn, vô hình cách biệt của riêng mình. 


Tôi hỏi Wayan tất cả chuyện này là sao. Cô ấy nói Tutti tìm thấy miếng gạch men ngoài 
công trường xây dựng của một dự án khách sạn sang trọng phía ngoài đường và lấy cắp nó. 
Từ khi tìm thấy miếng gạch men, Tutti cứ nói với mẹ, “Có lẽ nếu ngày nào đó mình có một 
ngôi nhà, nó có thể có màu xanh xinh xắn như cái này nè.” Giờ, theo Wayan, Tutti thường 
thích ngồi trên hình vuông xanh bé xíu đó hàng giờ liền, nhwams mắt và vờ như dang ở 
trong nhà mình. 


Tôi có thể nói gì đây? Khi tôi nghe thấy câu chuyện đó và nhìn đứa bé ấy chìm trong suy 
tưởng về miếng gạch men xanh nhỏ của mình, tôi như thể nhận ra: Được, vậy là đủ. 


Và tôi cáo lui khỏi cửa hiệu để đi lo dứt khoát sự tình không thể chịu đựng được này. 


https://thuviensach.vn 


92 


Có lần Wayan nói với tôi là thỉnh thoảng khi chữa bệnh cho bệnh nhân cô trở thành một 
con đường thông thưng cho tình yêu của Thượng Đế, và cô thậm chí thôi không nghĩ cần 
phải làm gì tiếp theo. Trí tuệ ngừng, trực giác nổi lên và cô chỉ việc để Thiêng Liêng của cô 
tràn ngập mình. Cô nói, “Như thể một ngọn gió ủa đến và nắm lấy tay tôi.” 


Có lẽ, chính ngọn gió này là thứ đã thổi tôi ra khỏi cửa hàng Wayan hôm ấy, đẩy tôi ra 
khỏi băn khoăn vướng vất rằng mình đã sẵn sàng hẹn hò lại chưa, và dẫn lối tôi đến quán cà 
phê Internet địa phương ở Ubud, nơi tôi ngồi và viết - trong một bản phác thảo dễ dàng - 
một email gây quỹ gửi cho tất cả bạn bè và gia đình mình khắp thế giới. 


Tôi bảo mọi người là sinh nhật tôi sắp đến vào tháng Bảy và rằng mình sắp bước sang 
tuổi ba mươi lăm. Tôi bảo họ mình không cần hay muốn gi trên thế giới này, và rằng trong 
đời mình tôi chưa từng hạnh phúc hơn. Tôi nói với họ rằng nếu tôi ở nhà ở New York, tôi sẽ 
tổ chức một tiệc sinh nhật rầm rộ ngu ngốc và tôi sẽ mời tất cả họ đến dự tiệc, và họ sẽ mua 
cho tôi quà cùng những chai rượu và cả cuộc ăn mừng sẽ trở nên tốn kém một cách lố bịch. 
Do vậy, tôi giải thích, cách mừng sinh nhật này rẻ hơn và dễ thương hơn sẽ là bạn bè và gia 
đình tôi vui lòng quyên góp giúp một phụ nữ tên là Wayan Nuriyaih mua một căn nhà ở 
Indonesia cho cô và những đứa con của cô. 


Rồi tôi kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện của Wayan, Tutti cùng những đứa trẻ mồ côi và 
tình cảnh của họ. Tôi hứa là bất kỳ khoản tiền nào lạc quyên được, tôi sẽ trả lại đủ từ tiền 
tiết kiệm của mình. Tất nhiên tôi biết, tôi giải thích, là thế giới này đầu đau khổ không được 
nói ra, chiến tranh, và tất cả mọi người lúc này đều khố khó, nhưng chúng ta phải làm gì 
đây? Cái nhóm nhỏ người ở Bali này đã trở thành gia đình của tôi, và ta phải trông nom gia 
đình mình ở bất cứ nơi nào ta tìm thấy họ. Lúc kết thúc cái email tập thể, tôi nhớ điều gì đó 
bạn Susan của mình đã nói trước khi tôi bắt đầu cuộc hành trình này chín tháng trước. Cô e 
tôi sẽ không bao giờ về nhà nữa. Cô nói, “Tớ biết cậu mà, Liz. Cậu sẽ gặp ai đó và phải lòng 
rồi cuối cùng là mua một căn nha ở Bali.” 

Một Nostradamus'**! bình thường, cái cô Susan này. 


Đến sáng hôm sau, khi tôi kiểm tra email, 700 đôla đã được cam kết. Ngày hôm sau, tiền 
đóng góp dã vượt qua số tôi có thể đủ sức trả lại. 

Tôi sẽ không đi vào chỉ tiết toàn bộ sự kiện của tuần đó, hay cố giải thích mỗi ngày mở 
email thấy khắp nơi trên thế giới mọi người nói: “Tính tôi vào nữa!” cảm giác ra sao. Mọi 
người đều góp. Những người chính tôi biết là túng quẫn hay mắc nợ cũng đóng góp, không 
do dự. Một trong những phản ứng đầu tiên tôi nhận được là từ một người bạn của bạn gái 
của người làm tóc của tôi, người đã nhận được email chuyển đến và muốn đóng góp 15 
đôla. Anh bạn ngu như lừa nhất của tôi là John phải làm một nhận xét châm biếm điển hình, 
dĩ nhiên, bức thư của tôi dài và ngớ ngẩn và cảm động ra sao (“Nghe này - lần tới cậu có 
cảm thấy cần than khóc về một thùng sữa bị đổ, phải chắc chắn nó là sữa đặc, được chứ?”), 
nhưng rồi dù sao anh ta cũng đóng góp tiền. Bạn trai mới của Annie của tôi (một chủ ngân 
hàng phố Wall mà tôi còn chưa bao giờ thấy mặt) đề nghị nhân đôi tổng số tiền thu được 


https://thuviensach.vn 


bất kể bao nhiêu. Rồi email đó bắt đầu được gửi đi quyên tiền khắp thế giới, để tôi bắt đầu 
nhận đóng góp từ những người hoàn toàn xa lạ. Đó là một sự hào hiệp toàn cầu đến nghẹt 
thở. Hãy cùng kết lại cảnh này bằng cách nói là - chỉ bảy ngày sau khi thỉnh nguyện đầu tiên 
được gửi đi qua thư điện tử - bạn bè và gia đình tôi và một nhóm người lạ từ khắp nơi trên 
thế giới đã giúp tôi có được gần 18.000 đôla để mua cho Wayan Nuriyasih một ngôi nhà của 
riêng cô. 

Tôi biết chính Tutti đã khiến phép lạ này thị hiện bằng chính uy lực cầu nguyện của bé, 
buộc miếng gạch men xanh nhỏ đó của bé mềm đi và mở rộng quanh bé rồi lớn lên - như 
một trong những hạt đậu ma thuật của Jack - thành một ngôi nhà thật có thể chăm lo cho bé 
và mẹ cùng hai cô bé sinh đôi mãi mãi. 

Một điều cuối cùng nữa, tôi bối rối thú nhận là chính anh bạn Bob của tôi, không phải tôi, 
đã nhận thấy thực tế rõ ràng là từ “Tutti” trong tiếng Ý có nghĩa là “tất cả mọi người.” Sao 
tôi lại không nhận ra điều đó sớm hon? Sau ngần ấy tháng trời ở Roma! Tôi chỉ không thay 
sự liên hệ. Vậy là chính Bob ở tận Utah đã chỉ cho tôi thấy. Trong một email tuần trước, 
cùng với cam kết đóng góp của mình vào ngôi nhà mới, anh đã nói rằng, “Vậy đó là bài học 
cuối cùng, phải không? Khi cô bước ra cuộc đời để giúp mình, cô không thể tránh khỏi cuối 
cùng giúp... Tutti.” 


https://thuviensach.vn 


93 


Tôi không muốn nói cho Wayan nghe chuyện này cho đến khi tất cả tiền được quyên góp 
xong. Khó mà giữ một bí mật lớn như vậy, nhất là khi cô ấy không ngừng lo lắng về tương 
lai của mình, nhưng tôi không muốn cô hy vọng thấp thỏm cho đến khi mọi việc trở thành 
chính thức. Vậy nên cả tuần tôi kín miệng về kế hoạch của mình, và tôi để mình bận bịu gần 
như mỗi tối ăn tối với Felipe người Brazil, người hình như không bận tâm chuyện tôi chỉ có 
một cái áo đầm đẹp. 

Tôi đoán chắc mình đã phải lòng anh. Sau một vài buổi tối, tôi khá chắc là mình phải lòng 
anh. Anh hay hơn cái vẻ được thể hiện bên ngoài, người tự xưng là “bậc thầy chuyện nhảm 
nhí”, người biết tất cả mọi người ở Ubud và luôn là trung tâm của buổi tiệc. Tôi hỏi Armenia 
về anh. Họ đã là bạn của nhau một thời gian. Tôi nói, “Anh Felipe đó - anh ấy sâu sắc hơn so 
với những người khác, phải không? Còn có gì đó nhiều hơn ở anh ta, phải không?” Bà nói, 
“Ô, vâng. Anh ấy là một người đàn ông tốt và hiền lành. Nhưng anh ấy đã qua một cuộc ly di 
khó khăn. Tôi nghĩ anh ấy đến Bali để bình tâm.” 


À - giờ thì đây là chủ đề tôi chẳng biết gì về nó cả. 

Nhưng anh năm mươi hai tuổi. Điều này thú vị. Phải chăng tôi đã thật sự đến cái tuổi mà 
một người đàn ông năm mươi hai tuổi sẽ được đưa vào trong vòng xem xét để hẹn hò? Dù 
sao, tôi thích anh. Anh có tóc bạc và hói theo kiểu Picasso rất hấp dẫn. Mắt anh nâu và nồng 
ấm. Anh có một gương mặt dịu dàng và anh có mùi tuyệt vời. Anh là một người đàn ông 
trưởng thành thật sự. Kiểu đàn ông trưởng thành - một chút mới lạ trong kinh nghiệm của 
tôi. 

Anh ở Bali đã khoảng năm năm nay rồi, làm việc với thợ bạc Bali để chế tác nữ trang từ đá 
quý Brazil rồi xuất khẩu qua Mỹ. Tôi thích việc anh đã sống đời sống gia đình chung thủy 
trong gần hai mươi năm trước khi cuộc hôn nhân tồi tệ đi vì vô số lý do phức tạp của nó. Tôi 
thích chuyện anh đã nuôi dạy con cái, và rằng anh nuôi dạy chúng tử tế, và rằng chúng yêu 
anh. Tôi thích chuyện anh đã là người cha ở nhà và chăm sóc con mình khi chúng còn nhỏ, 
trong khi người vợ Úc của anh theo đuổi sự nghiệp của cô. (Một người chồng bênh vực nữ 
quyền rồi, anh nói, “Anh đã muốn ở phía đúng của lịch sử xã hội.”) Tôi thích lối bày tỏ tình 
cảm quá mức kiểu Brazil tự nhiên của anh. (Hồi cậu con trai Úc của anh mười bốn tuổi, cuối 
cùng cậu bé kêu lên, “Bố ơi, giờ con đã mười bốn tuổi rồi, có lẽ bố không nên hôn miệng con 
nữa khi thả con ở trường học.”) Tôi thích chuyện Felipe nói bốn thứ tiếng, có thể nhiều hơn, 
một cách trôi chảy. (Anh cứ khẳng định mình không nói tiếng Indonesia, nhưng tôi nghe 
thấy anh nói tiếng Indonesia cả ngày.) Tôi thích chuyện trong đời anh đã chu du khắp năm 
mươi nước, và rằng anh thấy thế giới là một nơi nhỏ và dễ điều khiển. Tôi thích cách anh 
lắng nghe tôi, cúi gần, chỉ ngắt lời tôi khi tôi tự ngắt lời mình để hỏi xem tôi có làm anh chán 
không, mà anh luôn đáp, “Anh có tất cả thời gian trên thế giới cho em, em yêu bé nhỏ dễ 
thương của anh.” Tôi thích được gọi là “em yêu bé nhỏ dễ thương của anh” (dù là ngay cả cô 
phục vụ bàn cũng được gọi như vậy nữa.) 


Một đêm mới đây anh bảo tôi, “Sao em không tìm một người tình khi ở Bali, Liz?” 


https://thuviensach.vn 


Thật đáng ngưỡng mộ, anh không chỉ ngụ ý chính mình, dù tôi tin anh sẽ sẵn sàng đảm 
nhiệm công việc đó. Anh cam đoan với tôi là lan - anh chàng xứ Welsh đẹp trai đó - sẽ đẹp 
đôi với tôi, nhưng cũng có những ứng cử viên khác nữa. Có một bếp trưởng từ thành phố 
New York, “một anh chàng thật tuyệt, to cao, rắn chắc, và tự tin,” mà anh nghĩ tôi có thể 
thích. Thật sự có đủ loại đàn ông ở đây, anh nói, tất cả họ đều lang thang khắp Ubud, người 
ngoại quốc từ khắp nơi, ẩn náu trong cái cộng đồng di động “không nhà và không tài sản” 
của hành tỉnh này, nhiều người trong họ sẽ hạnh phúc khi được chăm lo “để em có một mùa 
hè tuyệt vời ở đây, em yêu bé nhỏ dễ thương của anh.” 


“Em không nghĩ mình sẵn sàng cho chuyện này,” tôi bảo anh. “Em không cảm thấy thích 
trải qua tất cả những cố gắng trong chuyện lãng mạn lần nữa, anh biết không? Em không 
cảm thấy thích phải cạo lông chân mỗi ngày hay phải trưng thân hình mình ra cho một 
người tình mới. Và em không muốn lại phải kể chuyện đời mình, hay lo lắng phòng tránh 
thai. Dù sao, thậm chí em còn không chắc mình biết làm việc đó nữa. Em cảm thấy như hồi 
mười sáu tuổi em còn tự tin về tình dục và lang mạn hơn là bây giờ.” 

“Tất nhiên em đã thế,” Felipe nói. “Hồi đó em trẻ và ngốc nghếch. Chỉ có người trẻ và ngốc 
nghếch mới tự tin về tình dục và lãng mạn. Em có nghĩ ai trong chúng ta biết mình đang làm 
gi không? Em có nghĩ có cách con người yêu nhau mà không có phức tạp không? Em nên 
thấy nó diễn ra thế nào ở Bali, em yêu. Tất cả những gã đàn ông Tây phương này đến đây 
sau khi đã làm hỏng bét đời sống họ ở quê nhà, và họ thấy mình chẳng hòng có được gì với 
phụ nữ Tây phương, nên họ đi cưới một thiếu nữ Bali trẻ ngoan ngoãn, ngọt ngào, nhỏ nhắn 
nào đó. Anh biết họ nghĩ gì. Họ nghĩ cô gái nhỏ này sẽ làm họ hạnh phúc, làm đời sống họ 
thoải mái. Nhưng mỗi khi họ thấy chuyện đó diễn ra, anh luôn muốn nói với họ cùng một 
điều. Chúc may mắn. Vì anh vẫn có một người phụ nữ trước mắt anh, bạn tôi ạ. Và anh vẫn 
còn là một đàn ông. Vẫn là hai con người đang cố gắng hòa hợp với nhau, nên chuyện sẽ trở 
nên phức tạ. Và tình yêu luôn phức tạp. Nhưng con người vẫn phải cố yêu thương nhau, em 
yêu. Đôi khi chúng ta phải để tim mình tan vỡ. Đây là một dấu hiệu tốt, có một trái tim tan 
vỡ. Có nghĩa là chúng ta đã cố đạt được một cái gì đó.” 


Tôi nói, “Lần trước em đau đớn vì chia tay thê thảm đến nỗi nó vẫn còn đau. Chuyện đó 
không khùng điên sao? Vẫn tan nát cõi lòng gần hai năm sau khi một chuyện tình đã chấm 
dứt.” 


“Em yêu à, anh là một người miền Nam Brazil. Anh có thể ôm một niềm đau tan nát trong 
mười năm vì một phụ nữ anh chưa từng hôn.” 


Chúng tôi trò chuyện về hôn nhân của chúng tôi, về ly dị của chúng tôi. Không phải theo 
kiểu nhỏ nhặt, mà chỉ là để thương xót. Chúng tôi trao đổi ý kiến về phiền muộn thăm thắm 
sau ly dị. Chúng tôi uống rượu và ăn khá nhiều cùng nhau và kể cho nhau nghe những câu 
chuyện hay nhất chúng tôi có thể nhớ được về chồng, vợ cũ của mình, chỉ để lấy đi nỗi khó 
chịu khỏi câu chuyện về mất mát. 

Anh nói, “Em có muốn làm gì đó với anh cuối tuần này không?” và tôi thấy mình nói có, 
điều đó sẽ thật tuyệt. Vì nó sé thật tuyệt. 

Giờ thì hai lần rồi, khi thả tôi ngay trước nhà tôi và nói chúc ngủ ngon, Felipe đi vòng qua 
bên kia xe để hôn từ biệt tôi, và giờ đã là lần thứ hai tôi cũng làm một thứ - để mình bị kéo 


https://thuviensach.vn 


về phía anh, nhưng rồi cúi đầu vào giây phút cuối và áp má mình vào ngực anh. Vậy đó, tôi 
để anh giữ tôi một lúc. Lâu hơn mức cần thiết kiểu bạn bè. Tôi có thể cảm thấy anh áp mặt 
vào tóc tôi, khi mặt tôi áp đâu đó gần xương ức anh. Tôi có thể ngửi thấy mùi áo vải mềm 
của anh. Tôi thật sự thích mùi anh tỏa ra. Anh có cánh tay rắn chắc, một bộ ngực rộng đẹp. 
Anh đã từng là huấn luyện viên thể dục giải vô địch hồi còn ở Brazil. Tuy nhiên đó là hồi 
năm 1969, năm tôi ra đời. Cơ thể anh cho cảm giác mạnh mẽ. 

Tôi cúi đầu như vậy mỗi khi anh nhoài tới tôi là một kiểu trốn - tôi tránh một nụ hôn từ 
biệt giản dị. Nhưng nó cũng là một kiểu không trốn nữa. Bằng cách để anh ôm tôi hoàn toàn 
vào những giây phút dài yên tĩnh đó cuối buổi tối, tôi đang để mình được ôm. 


Điều này đã không xảy ra trong một thời gian dài. 


https://thuviensach.vn 


94 


Tôi hỏi Ketut, ông thầy mo già của tôi, “Ông biết gì về chuyện lãng mạn?” 

Ông nói, “Lãng mạn là gì?” 

“Đừng bận tâm.” 

“Không - nó là gì vậy? Từ này là nghĩa gì vậy?” 

“Lãng man,” tôi định nghĩa. “Phụ nữ va đàn ông đang yêu. Hay đôi khi đàn ông và đàn ông 
đang yêu, hay đàn bà và đàn bà đang yêu. Hôn và tình dục và hôn nhân - tất cả những thứ 
đó.” 

“Tôi không làm tình với nhiều người trong đời mình, Liss. Chỉ với vợ tôi.” 

“Ông nói đúng - đó không phải là quá nhiều người. Nhưng ông muốn nói vợ đầu hay vợ 
thứ hai?” 

“Tôi chỉ có một vợ thôi, Liss. Giờ bà đã chết rồi.” 

“Thế còn Nyomo?” 

“Nyomo không thật sự là vợ tôi, Liss. Bà ấy là vợ của anh trai tôi.” Thấy vẻ bối rối của tôi, 
ông nói thêm, “Đây là phong tục Bali điển hình,” và giải thích. Anh của Ketut là một nông 
dân trồng lúa, sống cạnh nhà Ketut và cưới Nyomo. Họ có ba người con với nhau. Trong khi 
đó Ketut và vợ của ông lại không thể có đứa con nào, nên họ nhân nuôi một trong những 
đứa con trai của anh trai Ketut để có người thừa kế. Khi vợ Ketut chết, Nyomo bắt đầu sống 
trong cả hai khu nhà gia đình, chia thời gian của bà giữa hai gia đình, chăm sóc cả chồng bà 
và em trai của chồng, và chăm sóc hai gia đình của con bà. Bà là một người vợ của Ketut về 
mọi mặt theo cách Bali (nấu nướng, lau chùi, quán xuyến các nghi lễ tôn giáo và nghi thức 
gia đình) trừ việc họ có quan hệ tình dục với nhau. 

“Tại sao không?” tôi hỏi. 

“Quá GIÀ!” ông nói. Rồi ông gọi Nyomo đến để nói lại câu hỏi cho bà, cho bà biết là cô gái 
Mỹ muốn biết tại sao họ không có quan hệ tình dục với nhau. Nyomo cười gần chết vì ý nghĩ 
ấy. Bà lại gần và thụi vào cánh tay tôi thật mạnh. 

“Tôi chỉ có một vợ,” Ketut tiếp. “Và giờ bà ấy đã chết.” 

“Ông có nhớ bà không?” 

Một nụ cười buồn. “Phúc phần bà chỉ có thế. Giờ tôi sẽ kể cho cô nghe tôi gặp vợ mình ra 
sao. Khi tôi hai mươi bảy tuổi, tôi gặp một cô gái và tôi yêu cô ấy.” 

“Đó là năm nào?” tôi hỏi, thiết tha muốn biết ông ấy bao nhiêu tuổi như mọi khi. 


“Tôi không biết,” ông nói. “Có lẽ 1920?” 


https://thuviensach.vn 


(Như vậy là giờ ông một trăm lẻ năm tuổi. Tôi nghĩ chúng tôi đang gần giải được chuyện 
này...) 


“Tôi yêu cô gái này, Liss. Rất đẹp. Nhưng tính tình không tốt, cô gái này. Cô ta chỉ muốn 
tiền. Cô ta đuổi theo chàng trai khác. Cô ta không bao giờ nói sự thật. Tôi nghĩ cô ta có một 
tâm trí bí mật bên trong tâm trí kia, không ai có thể thấy bên trong đó. Cô thôi không yêu tôi 
nữa, bỏ đi với chang trai kia. Tôi rất buồn. Cõi lòng tan nát. Tôi cầu nguyện và cầu nguyện 
bốn anh em trai linh hồn, hỏi họ tại sao cô ấy không yêu tôi nữa. rồi một trong bốn anh em 
trai linh hồn cho tôi biết sự thật. Ong ta nói, ‘Day không phải là bạn trăm năm thật sự của 
anh. Hãy kiên nhẫn. Nên tôi kiên nhẫn và rồi tôi tìm thấy vợ tôi. Một phụ nữ đẹp, một phụ 
nữ tốt. Luôn ngọt ngào với tôi. Chúng tôi chưa một lần tranh cãi, luôn luôn hòa thuận trong 
gia đình, bà ấy luôn cười. Ngay cả khi trong nhà không còn tiền, lúc nào cũng cười và nói bà 
hạnh phúc biết chừng nào được gặp tôi. Khi bà ấy chết, tôi rất buồn bã trong lòng.” 


“Ông có khóc không?” 

“Chỉ một chút, trên mắt tôi. Nhưng tôi thiền, để xóa sạch đau buồn khỏi cơ thể. Tôi thiền 
cho linh hồn bà ấy. Rất buồn, nhưng hạnh phúc nữa. Tôi gặp bà ấy trong thiền định mỗi 
ngày, thậm chí còn hôn bà ấy nữa. Bà ấy là người phụ nữ duy nhất tôi có quan hệ tình dục. 
Vậy nên tôi không biết... cái từ mới đó là gì nhỉ, cái từ hôm nay ấy?” 

“Lãng mạn à?” 

“Đúng, lãng mạn. Tôi không biết lang man, Liss.” 

“Vậy là nó không thật sự là lĩnh vực chuyên môn của ông rồi, nhỉ?” 


“Nó là gì, expertise? Từ này nghĩa là gì?” 


https://thuviensach.vn 


95 


Cuối cùng tôi ngồi xuống với Wayan và kể cho cô nghe chuyện tôi quyên góp tiền cho căn 
nhà của cô. Tôi giải thích về ước nguyện sinh nhật của mình, cho cô xem danh sách tên tất 
cả bạn bè tôi, và rồi nói cho cô số tiền cuối cùng đã quyên góp được: mười tám ngàn đôla 
Mỹ. Thoạt đầu cô choáng váng đến độ gương mặt cô trông như một cái mặt nạ đau khổ. 
Thật kỳ lạ và đúng là đôi khi cảm xúc mãnh liệt có thể khiến chúng ta phản ứng lại với biến 
động lớn hoàn toàn ngược với điều logic có thể sai khiến. Đây là giá trị tuyết đối của cảm 
xúc con người - những sự kiện hoan hỉ đôi khi cũng có thể ghi lại trên thang đo Richter như 
một tổn thương thuần túy; nỗi đau thảm khốc đôi khi khiến chúng ta bật cười. Tin tức tôi 
vừa trao cho Wayan là quá sức cô đón nhận, cô gần như đón nhận tin này như một nguyên 
do sầu đau, nên tôi ngồi đó với cô vài giờ, kể đi kể lại cho cô câu chuyện và cho cô xem đi 
xem lại những con số, cho đến khi cô hiểu thấu được sự thật. 

Phản ứng thật sự lưu loát đầu tiên của cô (tôi muốn nói, ngay cả trước khi cô òa lên khóc 
vì nhận ra cô sắp có thể có một khu vườn) là nói khẩn cấp. “Liz, xin làm ơn đi, cô phải giải 
thích với tất cả những người giúp gây quỹ là đây không phải là nhà Wayan. Đây là nhà của 
tất cả mọi người đã giúp Wayan. Nếu ai trong họ đến Bali, họ không bao giờ phải đến khách 
sạn, được không? Cô bảo họ là họ sẽ đến ở lại nhà tôi, được không? Hứa với tôi cô sẽ nói vậy 
nhé? Chúng ta sẽ gọi là Nhà Cộng đồng... Ngôi nhà của Tất cả mọi người...” 


Rồi cô hiểu ra chuyện khu nhà vườn, và bắt đầu khóc. 


Dù vây, cô dần dần có những cảm nhận vui vẻ hơn. Như thể cô là một cuốn sách bỏ túi bị 
hất lật sấp và những cảm xúc tràn ra khắp nơi. Nếu có một ngôi nhà cô sẽ có một thư viện 
nhỏ cho tất cả các sách y khoa của cô! Và một hiệu thuốc cho các phương thuốc truyền 
thống của cô! Và một quán ăn đàng hoàng với các bàn ghế thật (vì cô đã phải bán tất cả bàn 
ghế tốt cũ để trả cho ông luật sư lo ly dị.) Nếu cô có một ngôi nhà, cuối cùng cô có thể được 
ghi vào danh sách Lonely Planet, vốn muốn đề cập các dịch vụ của cô trong danh sách, 
nhưng chưa bao giờ có thể làm được, vì cô không bao giờ có một địa chỉ thường trú để họ có 
thể in. Nếu cô có một ngôi nhà, Tutti một ngày nào đó sẽ có một buổi tiệc sinh nhật! 

Rồi cô trở nên rất tỉnh táo và nghiêm túc lại, “Tôi phải cảm ơn cô sao đây, Liz? Tôi sẽ đưa 
cho cô tất cả. Nếu tôi có một người chồng tôi yêu, và cô cần một người đàn ông, tôi sẽ trao 
chồng mình cho cô.” 

“Giữ chồng của chị đi, Wayan. Chỉ phải bảo đảm là Tutti được đi học đại học.” 

“Tôi sẽ làm gì nếu cô không bao giờ trở lại đây nữa?” 

Nhưng tôi đã luôn luôn đến đây. Tôi nghĩ về một trong những bài thơ Sufi yêu thích của 
mình, nói rằng Thượng Đế từ xa xưa đã vẽ một vòng tròn trên cát đúng quanh nơi chúng ta 
đang đứng đây. Tôi chưa từng không đến đây. Điều này chưa bao giờ không xảy ra. 


“Cô sẽ xây ngôi nhà mới của mình ở đâu, Wayan?” tôi hỏi. 


https://thuviensach.vn 


Như một cầu thủ nhí của Little League đã nhắm một bao tay bóng chày nào đó trong một 
cửa kính cửa hàng từ lâu rồi, hay một cô gái lãng mạn đã thiết kế áo cưới cho mình từ mười 
ba tuổi, hóa ra Wayan đã biết chính xác mảnh đất cô muốn mua. Nó nằm ở trung tâm một 
ngôi làng gần đó, kết nối điện và nước với thị trấn, có một ngôi trường tốt gần bên cho Tutti, 
nó nằm duyên dáng ở địa điểm trung tâm nơi bệnh nhân và khách muốn tìm cô thì chỉ cần 
đi bộ đến gặp. Anh em cô có thể giúp cô xây nhà, cô nói. Cô đã gần như chọn ra nhưng mẫu 
màu sơn cho phòng ngủ chính rồi. 


Vậy là chúng tôi đi gặp một nhà tư vấn tài chính người Pháp tốt bụng và một anh chàng 
ngành địa ốc, anh ta đã rất tử tế gợi ý cách tốt nhất để chuyển tiền. Anh ta khuyên là tôi cứ 
yên tâm và chỉ cần chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của tôi vào tài khoản ngân 
hàng của Wayan và để cô mua bất kỳ miếng đất hay nhà nào cô muốn, vậy nên tôi không 
phải tất tưởi vô ích chuyện sở hữu tài sản ở Indonesia. Chừng nào tôi không chuyển những 
khoản tiền lớn hơn 10.000 đôla một lúc, IRSI+ va CIA sé không nghi ngờ là tôi rửa tiền ma 
túy. Rồi chúng tôi đến ngân hàng nhỏ của Wayan, và trình bày với giám đốc ngân hàng về 
chuyện làm sao để mở một điện chuyển khoản ngân hàng. Để kết luận ngắn gọn, giám đốc 
ngân hang nói, “Vậy là, Wayan, khi điện chuyển khoản này tới noi, chỉ trong vài ngày, cô sẽ 
có khoảng 180 triệu rupiah trong tài khoản ngân hàng của mình.” 


Wayan và tôi nhìn nhau và bùng ra cười thật khủng khiếp. Quả là một số tiền khổng lồ! 
Chúng tôi cứ cố bình tĩnh lại, vì chúng tôi đang trong văn phòng sang trọng của một chủ 
ngân hàng, nhưng chúng tôi không nhịn được cười. Chúng tôi nhào ra ngoài như những 
người say, níu nhau để khỏi ngã lăn. 


Cô ấy nói, “Tôi chưa từng thấy một phép lạ nào diễn ra nhanh đến thé! Suốt thời gian này, 
tôi đã cầu xin Thượng Đế hãy rũ lòng thương giúp Wayan. Và Thượng Đế đã cầu xin Liz hãy 
giúp Wayan nữa.” 


Tôi nói thêm, “Và Liz lại cầu xin bạn bè cô ấy vui lòng giúp Wayan nữa!” 


Chúng tôi trở về cửa hiệu và thấy Tutti vừa mới đi học về. Wayan quỳ xuống, ôm choàng 
lấy con gái và nói, “Một ngôi nhà! Một ngôi nhà! Mình có một ngôi nhà!” Tutti giả vờ xỉu, 
ngất đi như kiểu phim hoạt hình hoạt họa ngã ngay xuống đất. 

Khi chúng tôi đang cười, tôi nhận thấy hai đứa trẻ mồ côi đang nhìn cảnh này từ phía sau 
bếp, và tôi có thể thấy chúng nhìn tôi với nét gì đó trên mặt gần như... sợ hãi. Khi Wayan và 
Tutti chạy vòng quanh vui sướng tôi tự hỏi mấy cô bé mồ côi đang nghĩ gì. Chúng sợ cái gì 
vậy? Bị bỏ lại, có lẽ thế? Hay giờ tôi là một người đáng sợ đối với chúng vì tôi đã tạo ra quá 
nhiều tiền như vậy không biết từ đâu? (Quả là một số tiền không thể tưởng tượng nổi đến 
độ có lẽ như là tà thuật?) Hay có lẽ khi ta có một cuộc sống mong manh như của mấy cô bé 
này, bất kỳ thay đổi nào cũng là một nỗi kinh hoàng. 

Khi không khí ăn mừng tạm lắng tôi hỏi Wayan, chỉ để chắc chắn, “Thế còn Ketut Nhỏ và 
Ketut Lớn thi sao? Day cũng là tin mừng cho tụi nó nữa, phải không?” 

Wayan nhìn về phía cô bé trong bếp và chắc hẳn cũng thấy sự lo lắng tôi đã nhin thấy, vì 
cô lướt về phía chúng và ôm choàng lấy chúng, thầm thì trên đầu chúng mấy lời tran an. 
Chúng dường như thả mình vào người cô. Rồi điện thoại reo, và Wayan cố dứt khỏi bọn trẻ 
mồ côi để trả lời, nhưng những cánh tay gầy guộc của hai Ketut cứ bám vào người mẹ nuôi 


https://thuviensach.vn 


mãi không thôi, và chúng dụi đầu vào bụng vào nách cô, và ngay cả sau một lúc khá lâu 
chúng cũng không chịu để cô đi - với một sự cương quyết tôi chưa từng thấy ở chúng. 


Nên tôi trả lời điện thoại thay. 


“Chữa bệnh Truyền thống Bali,” tôi nói. “Từ hôm nay chúng tôi bán dai hạ giá để chuyển 
chỗ.” 


https://thuviensach.vn 


96 


Tôi lại đi chơi với Felipe người Brazil, hai lần vào những ngày cuối tuần. Hôm thứ Bảy tôi 
đưa anh đến gặp Wayan và bọn trẻ, và Tutti vẽ những bức tranh nhà cho anh trong khi 
Wayan nhấm nhám đầy gợi ý sau lưng anh và nhăn nhó, “Bạn trai mới?”, tôi lắc đầu, “Không, 
không, không.” (Tuy nhiên tôi sẽ nói cho bạn điều này - tôi không nghĩ về anh chàng Welsh 
đẹp trai đó nữa.) Tôi cũng đưa Felipe đến gặp Ketut, ông thầy mo của tôi. Ketut xem tướng 
tay cho anh va báo, không ít hơn bay lần (khi nhìn chăm chăm xuyên suốt tôi), bạn tôi là 
“một người đàn ông tốt, một người đàn ông rất tốt, một người đàn ông rất tốt, rất tốt. 
Không phải một người đàn ông xấu, Liss - một người đàn ông tốt.” 


Rồi vào hôm Chủ nhật, Felipe hỏi tôi có muốn ở biển một ngày không. Tôi chợt nghĩ mình 
đã ở Bali này hai tháng rồi và chưa thấy biển, mà giờ chuyện đó dường như là một sự ngu 
ngốc hoàn toàn, nên tôi nói có. Anh lái xe jeep đến nhà đón tôi và chúng tôi chạy một giờ 
đến bãi biển nhỏ khuất kín ấy ở Pedangbai, nơi hiếm khi có khách du lịch đến. Nơi anh dẫn 
tôi đến này hết sức giống một sự mô phỏng thiên đường mà tôi từng được thấy, với nước 
biển xanh, cát trắng và bóng những cây cọ. Chúng tôi trò chuyện suốt ngày, chỉ ngừng trò 
chuyện để tắm, chớp mắt và đọc, đôi khi đọc to cho nhau nghe. Những phụ nữ Bali trong cái 
lều sau bãi biển nướng cho chúng tôi cá tươi mới đánh bắt, và chúng tôi mua bia cùng trái 
cây ướp lạnh. Đùa trong sóng nước, chúng tôi kể cho nhau nghe bất kỳ điều gì còn lại trong 
những chỉ tiết chuyện đời chúng tôi chưa kể trong mấy tuần qua vào những buổi chiều cùng 
nhau trong những quán ăn yên tĩnh ở Ubud, trò chuyện qua hết chai rượu này đến chai 
rượu khác. 


Anh thích thân hình tôi, anh bảo, sau khi nhìn ngắm tôi lần đầu tiên trên bãi biển. Anh bảo 
tôi người Brazil có một thuật ngữ cho đúng kiểu thân hình tôi (tất nhiên họ có), là magra- 
falsa, dịch ra là “béo gói”, nghĩa là nhìn xa người phụ nữ trông khá gầy, nhưng khi đến gan, 
ta có thể thấy là cô ta thực ra hoàn toàn tròn trịa và có da thịt, mà người Brazil xem điều đó 
là tốt. Thượng Đế phù hộ người Brazil. Khi chúng tôi nằm dài trên khăn tắm và trò chuyện, 
thỉnh thoảng anh nhoài qua phủi cát lên mũi tôi, hay hất một món tóc cứ nghịch ngợm trên 
mặt tôi. Chúng tôi trò chuyện trong khoảng mười giờ liền. Rồi trời tối, nên chúng tôi thu 
dọn mọi thứ và bách bộ dọc phố chính của con đường bụi bặm với ánh đèn mờ mờ của ngôi 
làng đánh cá Bali này, hai cánh tay chúng tôi choàng vào nhau thoải mái dưới những vì sao. 
Đó là khi Felipe từ Brazil hỏi tôi một cách tự nhiên và thoải mái nhất (gần như anh tự hỏi 
chúng tôi có nên kiếm chút gì đó để ăn không), “Chúng mình có nên có một chuyện tình với 
nhau không, Liz? Em nghĩ sao?” 


Tôi thích tất cả cách chuyện này diễn ra. Không phải bằng một hành động - không phải 
bằng một nụ hôn ướm thử hay một cử chỉ bạo dạn - mà bằng một câu hỏi. Và là một câu hỏi 
chính xác nữa. Tôi nhớ điều gì đó bác sĩ trị liệu của mình đã nói hơn một năm trước, trước 
khi tôi bắt đầu cuộc hành trình này. Tôi nói với cô ấy là tôi nghĩ tôi muốn ở độc thân trong 
suốt năm du lịch này, nhưng lại lo lắng, “Chuyện gì xảy ra nếu tôi gặp ai đó tôi thật sự thích? 
Tôi nên làm gì? Tôi có nên cùng anh ta không? Tôi có nên duy trì sự tự lập của mình không? 
Hay cho phép mình lãng mạn?” Bác sĩ trị liệu của tôi đáp với một nụ cười thoải mái, “Cô biết 


https://thuviensach.vn 


không, Liz - tất cả những điều này có thể thảo luận tại thời điểm vấn đề thật sự nảy sinh, với 
chính người đó.” 

Vậy là giờ tất cả đây - thời điểm, nơi chốn, vấn đề và người liên quan. Chúng tôi bắt đầu 
thảo luận ý tưởng này, nó diễn ra tự nhiên, trong lúc chúng tôi tay trong tay một cách thân 
thiện đi dạo gần bờ biển. Tôi nói, “Em có thể nói vâng, Felipe, trong hoàn cảnh bình thường. 
Bất kể hoàn cảnh bình thường nào..." 


Cả hai chúng tôi cùng cười. Nhưng rồi tôi cho anh thấy sự do dự của mình. Nó là vậy - 
rằng khi mà tôi có thể vui thú để thể xác và trái tìm mình cuộn lại trải ra một lúc trong vòng 
tay thuần thục của một người tình nước ngoài, còn có cái gì khác trong tôi đã đưa ra một 
yêu cầu nghiêm túc là tôi phải dâng hiến hoàn toàn năm chu du này cho mình. Rằng một 
chuyển hóa quan trọng nào đó đang diễn ra trong đời sống của tôi, và sự chuyển hóa này 
cần thời gian và không gian để chấm dứt quá trình của nó mà không bị quấy rầy. Rằng, về 
cơ bản, tôi chỉ là cái bánh vừa mới ra lò, và nó vẫn cần ít thời gian để nguội trước khi đưa 
vào tủ lạnh. Tôi không muốn lừa tôi ra khỏi thời gian quý giá này. Tôi không muốn mất 
kiểm soát đời mình lần nữa. 

Tất nhiên Felipe nói anh hiểu, và rằng tôi nên làm bất kỳ điều gì tốt nhất cho mình, rằng 
anh ta hy vọng tôi sẽ tha thứ cho anh đã đưa vấn đề ra đầu tiên. (“Sớm hay muộn, câu hỏi 
này phải được nêu ra, em yêu dễ thương của anh.”) Anh cam đoan với tôi rằng, dù tôi quyết 
định thế nào, chúng tôi cũng sẽ giữ tình bạn của mình, vì dường như rất tốt cho cả hai, 
quãng thời gian chúng tôi bên nhau này. 


“Nhung,” anh nói tiếp, “giờ em nhất định phải để anh trình bày ý kiến của mình đã.” 
“Thôi được,” tôi nói. 
“Đầu tiên, nếu anh hiểu em đúng, cả năm này của em là tìm kiếm cân bằng giữa tín 


ngưỡng và thú vui. Anh có thể thấy em thực hành tín ngưỡng rất nhiều thế nào rồi, nhưng 
đến giờ anh vẫn không thấy rõ thú vui ở đâu.” 


“Em ăn rất nhiều mì ống ở Y, Felipe.” 
“Mì ống hả, Liz? Mì ống?” 
“Đúng thế” 


“Điều nữa là, anh nghĩ anh biết em đang lo lắng điều gì. Người đàn ông nào đó sẽ bước 
vào đời em và lại lấy đi mọi thứ từ em lần nữa. Anh sẽ không làm vậy với em, em yêu. Anh 
cũng đã một mình trong một thời gian dài, và anh đã mất mát rất nhiều trong tình yêu, cũng 
như em vậy. Anh không muốn chúng mình lấy đi bất cứ gì từ nhau. Chỉ là anh chưa từng ở 
bên ai vui vẻ như với em, và anh muốn cùng em. Đừng lo - anh sẽ không chạy theo em đến 
New York khi em rời nơi đây vào tháng Chín. Còn về tất cả những lý do em đã nói với anh 
vài tuần trước để em không muốn có một người tình mới... Thôi được, hãy nghĩ điều đó thế 
này. Anh không quan tâm em có cạo lông chân mỗi ngày không, anh đã thật sự thích thân 
hình em, em đã kể anh nghe toàn bộ chuyện đời mình rồi và em không phải lo lắng về 
phòng tránh thai - anh đã làm phẫu thuật cắt ống dẫn tinh.” 


https://thuviensach.vn 


“Felipe,” tôi nói, “đó là một đề nghị lãng man và hấp dẫn nhất một người đàn ông đã từng 
nói với em.” 


Và nó đúng là thế. Nhưng tôi vẫn nói không. 


Anh chở tôi về nhà. Dừng xe trước nhà tôi, chúng tôi hôn nhau những nụ hôn ngày-ở-biển 
đầy cát, mặn, và ngọt. Thật dễ thương. Tất nhiên nó rất dễ thương. Nhưng, một lần nữa, tôi 
nói không. 

“Thôi được, em yêu,” anh nói. “Nhưng tối mai đến chỗ anh ăn tối, và anh sẽ làm món bò 
bít tết cho em.” 


Rồi anh chạy xe đi và tôi đi ngủ một mình. 


Tôi có cả một lịch sử những quyết định vội vàng về đàn ông. Tôi luôn phải lòng nhanh 
chóng mà không đo lường những rủi ro. Tôi có khuynh hướng không chỉ thấy điều tốt đẹp 
nhất ở mọi người, mà còn cho rằng tất cả mọi người có khả năng đạt đến tận cùng cảm xúc 
của họ. Tôi không nhớ bao nhiêu lần rồi mình đã phải lòng khả năng tiềm tàng tột cùng của 
một người đàn ông hơn là chính bản thân anh ta, và rồi tôi bám vào một mối quan hệ trong 
một thời gian dài (đôi khi quá dài) chờ đợi người đàn ông lên đến sự vĩ đại của chính anh ta. 
Nhiều làn trong chuyện lãng mạn tôi đã là nạn nhân của sự lạc quan của chính mình. 


Tôi lập gia đình sớm và nhanh, dựa trên tình yêu và hy vọng, nhưng không có nhiều thảo 
luận về thực tế của hôn nhân có nghĩa là gì. Không ai khuyên bảo tôi về cuộc hôn nhân của 
tôi. Tôi đã được bố mẹ dạy độc lập, tự túc, tự quyết định. Đến khi tôi được hai mươi bốn 
tuổi, mọi người cho là tôi có thể đưa ra những chọn lựa của chính mình, một cách độc lập. 
Tất nhiên thế gian không phải luôn như thế. Nếu tôi ra đời trong một thế kỷ nào khác của 
chế độ gia trưởng phương Tây, tôi đã có thể được xem là tài sản của cha tôi; cho đến khi ông 
trao cho chồng tôi, để trở tành một tài sản hôn nhân. Tôi đã có thể có tiếng nói khiêm 
nhường hiêm shoi trong những vấn đề hệ trọng của đời mình. Trong lịch sử đã có lúc, nếu 
một người đàn ông theo đuổi tôi, bố tôi có thể đã bắt người đàn ông đó ngồi xuống để hỏi 
một danh sách các câu hỏi dài để xác minh liệu đây có phải là một người tương hợp cho tôi 
không. Ông sẽ muốn biết, “Anh sẽ lo liệu cho con gái tôi ra sao? Uy tín của anh trong cộng 
đồng này thế nào? Sức khỏe của anh ra sao? Ưu điểm trong tính cách của anh là gì?” Bố tôi 
sẽ không để tôi cưới bất kỳ ai chỉ vì tôi yêu anh ta. Nhưng trong đời sống hiện đại, khi tôi 
quyết định cưới, người bố hiện đại của tôi không liên quan gì cả. Ông có thể sẽ không liên 
quan đến quyết định đó cũng như ông không thể bảo tôi nên làm kiểu tóc ra sao. 


Tôi không hoài cổ về chế độ gia trưởng, xin hãy tin tôi. Nhưng tôi dần dần nhận ra là, khi 
chế độ gia trưởng ấy đã bị bãi bỏ (một cách đúng đắn), nó không nhất thiết được thay thế 
bằng một hình thức che chở khác. Điều tôi muốn nói là - tôi chưa từng nghĩ sẽ hỏi một 
người theo đuổi mình cùng những câu hỏi thử thách bố tôi có thể hỏi anh ta ở cùng một 
thời đại khác. Trong tình yêu tôi đã dâng hết mình nhiều lần, chỉ đơn thuần vì tình yêu. Và 
đoi khi tôi đã cho hết tất cả trong quá trình đó. Nếu tôi thật sự phải trở thành một phụ nữ tự 
lập, tôi phải đảm nhiệm vai trò là người canh gác của chính mình. Rất nổi tiếng, Gloria 
Steinem đã từng khuyên phụ nữ nên cố gắng trở thành như người đàn ông họ luôn muốn 
cưới. Điều tôi chỉ mới nhận ra gần đây là tôi không chỉ phải trở thành người chồng của 


https://thuviensach.vn 


chính mình, mà tôi cần phải là cha của mình nữa. Và đấy là lý do tôi để mình đi ngủ tối đó 
một mình. Vì tôi cảm thấy quá sớm để tôi đón nhận một quý ngài theo đuổi. 

Nói như vậy rồi, tôi tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng thở dài thườn thượt và đói cồn cào đến nỗi tôi 
không nghĩ ra được cách nào để thỏa mãn cơn đói. Con mèo điên loạn sống trong nhà tôi 
không hiểu sao gào thê thảm và tôi bảo hắn ta, “Tao biết rõ mày cảm thấy thế nào.” Tôi phải 
làm gì đó với thèm muốn của mình, nên trở dậy, vẫn mặc áo ngủ, đi vào bếp, lột vỏ một 
pound khoai tây, luộc chín, cắt, chiên với bơ, rắc thật nhiều muối và ăn hết sạch - và suốt 
trong lúc đó tôi tự hỏi cơ thể mình có vui lòng chấp nhận sự thỏa mãn của một pound khoai 
tây chiên thay cho sự mãn nguyện của việc ái ân không. 

Cơ thể tôi đáp, chỉ sau khi anh ăn hết chỗ thức ăn, “Không chấp nhận, cưng à.” 

Vậy là tôi trèo lại vào giường, thở dài buồn chán và bắt đầu... 

Được. Một lời về thủ dâm, nếu tôi được phép. Đôi khi nó có thể là công cụ tiện dụng (xin 
thứ lỗi cho tôi), nhưng những lúc khác nó có thể không làm thỏa mãn một cách sâu sắc đến 
nỗi nó chỉ khiến ta cảm thấy tệ hơn. Sau một năm rưỡi sống độc thân, sau một năm rưỡi gọi 
chính tên mình trong chiếc giường dành cho một người, tôi bắt đầu đôi chút chán trò này. 
Dù vậy, đêm nay, trong trạng thái thao thức của mình - tôi có thể làm gì khác? Khoai tây 
chẳng có tác dụng. Nên tôi lại “làm” với chính mình. Như thường lệ, trí tôi lật lại hàng đống 
trang hồ sơ khêu gợi của nó, tìm đúng tưởng tượng hay ký ức có thể giúp làm việc này 
nhanh nhất. Nhưng đêm nay chẳng có gì thật sự có kết quả - thợ cứu hỏa cũng không, cướp 
biển cũng không, cái cảnh dự phòng Bill Clinton già hư hỏng thường được việc cũng không, 
cả các quý ông thời Victoria bao quanh tôi trong phòng khách của họ với lực lượng đặc 
nhiệm những cô hầu trẻ khêu gợi cũng không. Cuối cùng, điều duy nhất có thể thỏa mãn là 
khi tôi miễn cưỡng thu nhận vào đầu mình ý tưởng về anh bạn tốt từ Brazil của mình đang 
trèo lên giường này với tôi... trên tôi... 

Rồi tôi ngủ. Tôi tỉnh dậy thấy một bầu trời xanh yên tĩnh và một phòng ngủ thậm chí còn 
yên tĩnh hơn nữa. Vẫn cảm thấy không yên va mất cân bằng, tôi dành một khoảng dài buổi 
sáng của mình tụng cả 182 khổ thơ Phạn Gurugita - bài tụng cao quý, thanh tẩy cơ bản của 
Ashram của mình ở Ấn Độ. Rồi tôi thiền trong một giờ tĩnh lặng thấu xương cho đến khi 
cuối cùng tôi lại cảm thấy nó - hạnh phúc viên mãn đặc trưng, bất biến, thình lình, không 
liên quan đến bất cứ thứ gì, bất di bất dịch, không tên và không thay đổi của riêng mình. 
Thật vậy, thứ hạnh phúc tuyệt vời hơn bất cứ điều gì tôi đã trải nghiệm bất kỳ ở đâu trên 
đời, và thứ hạnh phúc bao gồm cả những nụ hôn mặn muối và bơ và cả những củ khoai tây 
mặn hơn và nhiều bơ hơn. 


Tôi đã quá vui vì đã quyết định ở lại một mình. 


https://thuviensach.vn 


97 


Vậy nên đêm kế tiếp tôi gần như ngạc nhiên khi - sau khi anh làm bữa tối cho tôi tại nhà 
anh và sau khi chúng tôi cuộn tròn trong ghế dài của anh vài giờ, thảo luận tất cả mọi đề tài 
và sau khi anh bất ngờ ngả người về phía tôi một lát, cúi mặt về phía nách tôi và nói anh yêu 
cái mùi mồ hôi tuyệt diệu của tôi đến chừng nào - cuối cùng Felipe áp lòng bàn tay vào má 
tôi và nói: “Đủ rồi, em yêu. Giờ thì vào giường anh đi,” và tôi đã vào. 

Đúng, tôi đã cùng anh đến giường, trong cái phòng ngủ với những cửa sổ mở lớn nhìn ra 
trời đêm và những đồng lúa Bali yên tĩnh. Anh vén mùng trắng bao quanh giường anh và 
diu tôi vào. Rồi anh giúp tôi cởi áo với sự thuần thục dịu dàng của một người đàn ông rõ 
ràng đã thoải mái dành nhiều năm chuẩn bị cho con cái tắm, và anh giải thích cách của anh - 
là anh hoàn toàn không mốn bất cứ thứ gì từ tôi ngoại trừ cho phép anh yêu chiều tôi chừng 
nào tôi muốn anh làm vậy. Với tôi, những điều kiện như vậy có chấp nhận được không? 


Sau khi lạc giọng đâu đó giữa ghế dài và giường ngủ, tôi chỉ gật đầu. Chẳng còn lại gì để 
nói. Đã có một mùa cô đơn dài, khắc khổ. Tôi đã làm rất tốt cho mình rồi. Nhưng Felipe 
đúng - đã đủ rồi. 

“Tốt lắm,” anh đáp, mỉm cười khi dời ít gối ra khỏi chỗ chúng tôi và lăn thân mình tôi dưới 
anh. “Mình hãy sắp xếp lại ở đây. 

Chuyện này thật sự khá buồn cười vì giây phút đó đặt một dấu chấm hết cho tất cả cố 
gắng sắp xếp của tôi. 


Về sau, Felipe kể cho tôi nghe đêm đó anh thấy tôi ra sao. Anh nói tôi có vẻ trẻ trung đến 
thế, không hề giống người phụ nữ tự tin anh biết trong thế giới ban ngày chút nào. Anh nói 
tôi có vẻ trẻ trung quá mức nhưng cũng cởi mở, phấn khích và khuây khỏa được nhận ra và 
cũng đã quá mệt mỏi phải tỏ ra can đảm. Anh nói rõ ràng tôi đã không được đụng chạm 
trong một thời gian rất dài. Anh thấy tôi tràn ngập đòi hỏi nhưng cũng biết ơn được cho 
phép thể hiện nhu cầu đó. Và khi tôi không thể nói mình nhớ tất cả những điều ấy, tôi cũng 
tin lời anh vì dường như anh đã quan tâm tới tôi rất kỹ. 

Điều tôi nhớ nhất về đêm đó là cái mùng trắng dâng cuồn cuộn quanh chúng tôi. Tôi thấy 
nó mới giống một cái dù làm sao. Và tôi đã cảm thấy như đang mở cái dù này để đưa mình 
ra khỏi lối thoát hiểm của chiếc máy bay vững vàng, kỷ luật đã đưa tôi bay trong vài năm 
này ra khỏi Một Thời gian Rất Khó khăn Của Đời Mình ra sao. Nhưng giờ cái máy bay vững 
vàng của tôi đã trở nên lỗi thời ngay giữa không trung, nên tôi bước ra khỏi cái máy bay 
một động cơ chuyên tâm đó và để cái dù trắng phập phồng này xoay tôi xuống qua bầu khí 
quyển trống rỗng kỳ lạ giữa quá khứ và tương lai của tôi, và đặt tôi an toàn trên hòn đảo 
nhỏ hình chiếc giường này, nơi chỉ có một thủy thủ Brazil đắm tàu đẹp trai cư ngụ, người 
(sau khi chính anh cũng đã một mình quá lâu rồi) đã rất hạnh phúc và ngạc nhiên thấy tôi 
đến nỗi anh đột nhiên quên tất cả tiếng Anh của mình và chỉ có thể lặp lại năm từ này mỗi 
khi anh nhìn vào gương mặt tôi: xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp. 


https://thuviensach.vn 


98 


Dĩ nhiên, chúng tôi không hề ngủ. Và rồi, thật lố bịch - tôi phải đi. Tôi phải trở về nhà một 
cách ngu ngốc vào sáng sớm hôm sau vì có một cái hẹn gặp bạn Yudhi của mình. Anh ấy và 
tôi từ lâu đã lên kế hoạch đúng tuần này chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi 
đường dài thật lớn xuyên Bali. Chúng tôi nảy ra ý tưởng này một buổi tối tại nhà tôi khi 
Yudhi nói rằng, ngoài vợ anh và Mahattan, điều anh nhớ nhung nhất về Mỹ là lái xe - lên 
đường với một chiếc xe cùng vài người bạn thực hiện một chuyến phiêu lưu vượt qua 
những khoảng cách dài, trên những đường cao tốc giữa các tiểu bang hoang đường đó. Tôi 
bảo anh, “Được, vậy chúng ta sẽ cùng thực hiện chuyến đi đường dài ở Bali này, theo kiểu 
Mỹ.” 

Cả hai chúng tôi chợt nảy ra trò hài hước không cưỡng lại được này - ta chẳng thể nào 
làm một chuyến đi đường dài ở Bali. Đầu tiên, trên một hòn đảo kích thước bằng tiểu bang 
Delaware không có những khoảng cách dài. Và “đường cao tốc” thì thật khủng khiếp, tràn 
lan dày đặc và khùng điên nguy hiểm đến siêu thực những xe tải gia đình Mỹ phiên bản Bali 
- một chiếc xe máy nhỏ với năm người chen chúc trên đó, ông bố một tay lái xe một tay giữ 
đứa con sơ sinh (như trái bóng) trong khi người mẹ ngồi nghiêng sau ông trong chiếc xà 
rông chật với một cái giỏ thăng bằng trên đầu, coi chừng hai đứa con sinh đôi còn chập 
chững để không ngã khỏi chiếc xe máy đang phóng nhanh, có lẽ đang đi trái chiều trên 
đường và không có đèn xe. Người ta hiếm khi đội mũ bảo hiểm nhưng thường mang theo - 
và tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao. Hãy hình dung rất nhiều chiếc xe máy tải nặng như 
vậy, tất cả phóng nhanh cẩu thả, tất cả đan nhau và tránh nhau như một kiểu vũ khúc cây 
nêu điên khùng có động cơ, và ta có sinh mạng trên xa lô Bali. Tôi không biết tại sao từng 
người từng người Bali đã không bị chết vì tai nạn giao thông. 


Nhưng dù sao Yudhi và tôi cũng đã quyết định đi xa trong một tuần, thuê một chiếc xe và 
chạy khắp cái đảo nhỏ xíu này, vờ như chúng tôi đang ở Mỹ và rằng cả hai chúng tôi đều tự 
do. Ý tưởng này quyến rũ tôi khi chúng tôi nghĩ ra vào tháng trước, nhưng thời gian dành 
cho nó giờ đây - khi tôi đang nằm trên giường với Felipe và anh hôn đầu ngón tay và chẳng 
tay và vai tôi, khuyến khích tôi nan na thêm - có vẻ không thích hợp. Nhưng tôi phải đi. Va 
về một phương diện mà nói, tôi thật sự muốn đi. Không chỉ dành một tuần với anh bạn 
Yudhi của tôi, mà còn là một sự nghỉ ngơi sau đêm trọng đại với Felipe, để nhận ra hiện 
thực là, như họ nói trong tiểu thuyết: tôi đã có một người tình. 

Vậy là Felipe thả tôi tại nhà với một cái ôm say đắm lần cuối, tôi chỉ có đủ thời gian để tắm 
và tỉnh táo lại khi Yudhi chạy chiếc xe thuê của chúng tôi đến. Anh nhìn tôi một cái và nói, 
“Công tử à - tối qua cô về nhà lúc mấy giờ?” 

Tôi nói, “Công tử - tối qua tôi không về nha.” 

Anh nói, “Công tưưưưưử,” và bắt đầu cười, có lẽ nhớ lại cuộc chuyện trò của chúng tôi 
khoảng hai tuần trước lúc tôi nghiêm túc thừa nhận là có lẽ mình không bao giờ, thật sự, có 
quan hệ tình dục nữa trong suốt phần đời còn lại. Anh nói, “Vậy là cô chịu thua rồi, hử?” 


https://thuviensach.vn 


“Yudhi,” tôi đáp, “để tôi kể anh nghe một chuyện. Hè năm ngoái, ngay trước khi tôi rời Mỹ, 
tôi đến thăm ông bà mình ở vùng phía Bắc New York. Vợ của ông tôi - vợ thứ hai của ông - 
thật sự là một quý bà xinh đẹp tên là Gale, giờ đã ở tuổi tám mươi rồi. Bà lôi ra cuốn album 
cũ và cho tôi xem các bức hình từ những năm 1930, khi bà mười tám tuổi và thực hiện 
chuyến đi đến châu Âu trong một năm với hai người bạn thân nhất và một người bảo hộ. Bà 
lật những trang album này, chỉ tôi xem những bức hình cũ đáng kinh ngạc về Ý, và đột nhiên 
chúng tôi xem tới bức hình của một anh chàng Ý trẻ tuổi thật sự tuyệt vời ở Venice. Tôi nói, 
“Gale - anh chàng hấp dẫn này là ai vậy?” Bà nói, “Đó là con trai của người chủ khách sạn 
mà bà đã ở lại tại Venice. Anh là bạn trai của bà.” Tôi tiếp, “Bạn trai của bà à?” và người vợ 
ngọt ngào của ông tôi nhìn tôi ma mãnh, ánh mắt bà trở nên gợi tình như Bette Davis, và bà 
nói, “Ba đã chán xem mấy cái nhà thờ rồi, Liz.” 

Yudhi giơ hai tay vỗ vào nhau ăn mừng, “Tiến lên, công tử.” 

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi đường dài Mỹ giả hiệu khắp Bali, tôi và thiên tài âm nhạc 
Indonesia trẻ tuổi tuyệt vời bị đày ải này, phía sau xe chúng tôi chất đầy guitar, bia và thực 
phẩm Bali tương đương với thực phẩm cho chuyến đi đường dài Mỹ - bánh quy gạo khô và 
kẹo bản xứ có mùi vị khủng khiếp. Các chi tiết của hành trình giờ vẫn còn chút không rõ 
ràng với tôi, nhòe trong những ý nghĩ xa xăm của tôi về Felipe và vi cái chếnh choáng y lạ 
luôn đi kèm một chuyến đi đường dài ở bất kỳ nước nào trên thế giới. Điều tôi còn nhớ là 
Yudhi và tôi nói tiếng Mỹ suốt - một thứ tiếng tôi đã không nói trong một thời gian rất lâu. 
Trong năm nay tôi đã nói tiếng Anh rất nhiều, dĩ nhiên, nhưng không phải tiếng Mỹ, và dứt 
khoát không phải kiểu tiếng Mỹ hip-hop mà Yudhi thích. Vậy nên chúng tôi cứ thoải mái thế 
suốt lúc chạy xe, biến mình thành những cô cậu tuổi dậy thì xem MTV, trêu chọc nhau như 
thanh thiếu niên ở Hoboken, gọi nhau là công tử và cậu và đôi khi - với sự trìu mến ghê 
gớm - đồ lại cái. Rất nhiều đối thoại của chúng tôi xoay quanh những xúc phạm trìu mến 
dành cho mẹ của cả hai. 

“Công tử, cô đã làm gì với cái bản đồ?” 

“Sao cậu không hỏi mẹ cậu tôi đã am gi với cái bản đồ?” 

“Tôi sẽ hỏi, cậu ạ, nhưng bà ấy mập quá.” 

Và cứ thế. 

Chúng tôi thậm chí không thâm nhập bên trong Bali, chúng tôi chỉ chạy dọc bờ biển, và chỉ 
có bờ biển, bờ biển và bờ biển suốt cả tuần. Đôi khi chúng tôi lấy một chiếc thuyền đánh cá 
nhỏ ra một hòn đảo, xem có gì đang diễn ra ngoài đó. Ở Bali có quá nhiều loại bờ biển. Một 
ngày chúng tôi thơ thẩn dọc bãi cát trắng Kuta dài hấp dẫn kiểu Nam California, rồi tiến 
thẳng đến khung cảnh đẹp đẽ đầy đá đen hiểm trở của bờ biển phía Tây, rồi chúng tôi vượt 
qua đường phân chia vô hình Bali mà du khách bình thường dường như không bao giờ đi 
qua, đến tận các bãi biển hoang dã của bờ Bắc nơi chỉ có những người lướt sóng dám giẫm 
chân lên (và hơn nữa, chỉ những kẻ điên rồ). Chúng tôi ngồi trên bãi biển ngắm những con 
sóng nguy hiểm, nhìn những tay lướt ván phương Tây da trắng và Indonesia da nâu cày xé 
khắp mặt nước như những khóa kéo xé toạc lưng chiếc áo dạ hội xanh của biển. Chúng tôi 
nhìn những người lướt sóng làm mất thăng bằng rồi ngã như gãy xương với sự ngạo man 


https://thuviensach.vn 


vào san hô và đá, chỉ để trở lại lướt trên một ngọn sóng khác, chúng tôi há hốc mồm và nói, 
“Công tử, thật là LOẠN cả.” 


Đúng như dự định, chúng tôi hoàn toàn quên (tất cả chỉ vì Yudhi) là mình đang ở 
Indonesia trong nhiều giờ dài khi chúng tôi đi lượn với chiếc xe thuê này, chén đồ ăn vặt và 
hát những bài hát Mỹ, ăn pizza bất kỳ đâu chúng tôi tìm thấy. Khi bằng chứng về Bali tràn 
ngập xung quanh mình, chúng tôi cố lờ đi và giả vờ mình đã về Mỹ. Tôi sẽ hỏi, “Đường nào 
tốt nhất để vượt qua núi lửa này?”, Yudhi sẽ nói, “Tôi nghĩ mình nên đi đường I-95,” và tôi 
sẽ phản đối, “Nhưng đường đó sé dẫn tụi mình đến thẳng Boston ngay giữa giờ cao điểm...” 
Đó chỉ là trò chơi, nhưng nó gần như có tác dụng. 


Đôi khi chúng tôi phát hiện ra những quãng biển xanh lặng và chúng tôi bơi suốt ngày, 
cho phép nhau bắt đầu uống bia vào lúc mười giờ sáng (“Công tử - nó để chữa bệnh đó.”) 
Chúng tôi kết bạn với tất cả mọi người chúng tôi gặp. Yudhi là một kiểu chàng trai mà - khi 
anh đi xuống bãi biển và thấy một người đàn ông đang đóng một chiếc tàu - sẽ dừng lại và 
nói, “Chà! Anh đang đóng một chiếc tàu à?” Và sự tò mò của anh thu phục hoàn hảo đến độ 
việc tiếp theo, bạn biết không, là chúng tôi đã được mời đến sống với gia đình người đóng 
tàu trong một năm. 


Những điều kỳ lạ xảy ra vào các buổi chiều. Chúng tôi tình cờ gặp những nghi thức đền 
thờ bí ẩn ở nơi xa xôi hẻo lánh, mặc cho dàn hợp xướng các giọng, trống và gamelan!5! thôi 
miên chính mình. Chúng tôi tìm thấy một thị trấn nhỏ ven biển nơi tất cả dân địa phương 
tập hợp trên một con phố để dự một nghi lễ sinh nhật; người ta kéo cả Yudhi và tôi ra khỏi 
đám đông (những người lạ đáng kính) và mời Yudhi nhảy với cô gái xinh xắn nhất trong 
làng. (Người cô được bao bọc bằng vàng và nữ trang cùng nhang thơm, cô trang điểm trông 
như người Ai Cập; cô có lẽ mười ba tuổi nhưng chuyển động cặp mông với một niềm tin dịu 
dàng, gợi cảm của một sinh vật biết mình có thể quyến rũ bất kỳ thần linh nào nếu muốn.) 
Ngày hôm sau chúng tôi tìm thấy một quán ăn gia đình kỳ lạ trong cùng làng nơi người chủ 
Bali tuyên bố ông ta là bếp trưởng chế biến món ăn Thái xuất sắc, mà dứt khoát là không 
phải vậy, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã bỏ cả ngày ở đó, uống Coke đá và ăn món pad thai 
mỡ, chơi đồ chơi điện tử Milton Bradley với cậu con trai tuổi thiếu niên trông có vẻ nữ tính 
một cách thanh nhã của ông chủ. (Chỉ về sau chúng tôi mới chợt nghĩ là cậu thiếu niên xinh 
xắn này có thể chính là nữ vũ công xinh đẹp đêm trước; người Bali là bậc thầy về cải trang 
nghi thức thành người khá giới.) 

Mỗi ngày tôi gọi cho Felipe từ bất kỳ cột điện thoại hẻo lánh nào tôi có thể tìm ra, và anh 
nói, “Bao nhiêu giấc ngủ nữa thì em mới trở về với anh?” Anh nói với tôi, “Anh thích thú 
chuyện phải lòng em, em yêu. Nó có vẻ tự nhiên đến vậy, như nó là cái gì đó anh cảm nhận 
hai tuần một lần, nhưng thực ra anh chưa từng cảm thấy thế này về bất kỳ ai suốt gần ba 
mươi năm.” 


Vẫn chưa đến đó đâu, vẫn chưa đến rơi tự do vào tình yêu, tôi ậm ừ do dự, những nhắc 
nhở nhẹ nhàng là mình sẽ ra đi trong vài tháng nữa. Felipe không quan tâm. Anh nói, “Có lẽ 
đây chỉ là một ý tưởng Nam Mỹ lãng mạn ngu ngốc nào đó, nhưng anh cần em hiểu - em 
yêu, vì em, anh sẵn sàng chịu đựng. Bất kỳ nỗi đau nào xảy ra cho chúng ta trong tương lai, 
anh đã chấp nhận nó rồi, chỉ vì niềm vui được bên em. Hãy cùng thưởng thức thời gian này. 
Nó quá tuyệt vời.” 


https://thuviensach.vn 


Tôi nói với anh, “Anh biết không - thật buồn cười, nhưng trước khi gặp anh em đã nghĩ 
nghiêm túc là em có thể cô đơn và độc thân mãi mãi. Em đã nghĩ có lẽ em sẽ sống cuộc đời 
của một người trâm tư tâm linh.” 


Anh nói, “Hãy trầm tư điều này, em yêu...” và rồi bắt đầu nêu cụ thể chỉ tiết rất cẩn thận 
điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm anh định làm với thân thể tôi khi anh chỉ 
có riêng tôi trên giường anh lần nữa. Tôi lảo đảo rời điện thoại, đầu gối hơi run, sung sướng 
vì bị phỉnh phờ bởi tất cả đam mê mới mẻ này. 

Ngày cuối cùng chuyến đi dài ngày của chúng tôi, Yudhi và tôi nằm dài ở nơi nào đó trên 
bãi biển hàng giờ, và - như thường xảy ra với chúng tôi - chúng tôi lại bắt đầu nói về thành 
phố New York, nó tuyệt đến thế nào, chúng tôi yêu nó đến thế nào. Yudhi nhớ thành phố, 
anh nói, gần như cũng nhiều như anh nhớ vợ anh - như thể New York là một người, một 
người bà con mà anh đã mất từ khi bị trục xuất. Khi chúng tôi trò chuyện, Yudhi phủi một 
khoảng cát trắng sạch tươm tất giữa hai khăn tắm của chúng tôi và vẽ một cái bản đồ 
Mahattan. Anh nói, “Mình cùng làm đầy chỗ này bằng tất cả những gì có thể nhớ được về 
thành phố.” Chúng tôi dùng ngón tay vẽ lên đó tất cả những đại lộ, những đường chính, cái 
khối hỗn độn Broadway tạo ra khi nó vắt qua quanh co đảo, những dòng sông, làng, Công 
viên Trung tâm. Chúng tôi chọn một cái vỏ sò mỏng, khá xinh để làm Empire State Building 
và một cái khác cho Chrysler Building. Vì tôn trọng, chúng tôi lấy hai cái que và đặt Tháp 
Đôi lại ở cuối đảo, về lại nơi chúng thuộc vê. 

Chúng tôi dùng cái bản đồ cát để chỉ cho nhau những điểm mình yêu thích ở New York. 
Đây là nơi Yudhi mua cái kính râm giờ anh đang đeo; đây là nơi lần đầu tiên tôi ăn tối với 
chồng cũ của mình; đây là nơi Yudhi gặp vợ anh. Chỗ này có món ăn Việt Nam ngon nhất 
thành phố, chỗ này bán bánh mì tròn ngon nhất, đây là tiệm mì ngon nhất (“Không đời nào, 
lại cái à - đây mới tiệm mì ngon nhất.”). Tôi phác thảo khu vực lân cận Bếp Địa ngục cũ của 
mình và Yudhi nói, “Tôi biết một quán ăn rẻ tiền và ngon ở trên đó.” 

“Tick-Tock, Cheyenne hay Starlight?” 

“Tick-Tock, công tử a.” 

“Thử mon kem trứng ở Tick-Tock chưa?” 

Anh ta rên rỉ, “Ôi trời ơi, tôi biết...” 

Tôi cảm thấy niềm mong nhớ New York của anh sâu thắm đến nỗi trong một chốc tôi 
tưởng nó là của chính mình. Nỗi nhớ nhà của anh lây sang tôi trọn vẹn đến nỗi trong giây lát 
tôi quên là mình thật sự tự do trở về Mahattan một ngày nào đó, còn anh thì không. Anh 
nghịch hai que Tháp Đôi một chốc, neo chúng chắc chắn hơn trong cát, rồi nhìn ra biển 
xanh, nín lặng và nói, “Tôi biết ở nơi này đẹp... nhưng cô có nghĩ có lúc nào đó tôi được gặp 
lại New York không?” 


Tôi có thể nói gì với anh bây giờ? 

Chúng tôi chìm trong im lặng. Rồi anh phụt ra khỏi miệng cái kẹo cứng Indonesia dở tệ 
anh đã mút cả giờ trong miệng và nói, “Công tử, kẹo này mùi vị khiếp quá. Cô mua nó ở đâu 
vay?” 


https://thuviensach.vn 


“Mua ở chỗ mẹ cậu đó, công tử,” tôi nói. “Từ mẹ cậu đấy.” 


https://thuviensach.vn 


99 


Khi chúng tôi trở lại Ubud, tôi đi thẳng lại nhà Felipe và không rời phòng ngủ của anh ấy 
trong khoảng một tháng sau đó. Đây chỉ là sự cường điệu nhỏ nhất. Tôi chưa từng được bất 
cứ ai yêu thương và chiều chuộng như thế này trước đây, chưa từng, với lạc thú và tập 
trung thuần nhất như thế. Tôi chưa từng được gói kín, hé lộ, trải ra và ném qua sự kiện ân ái 
như thế. 


Một điều tôi biết về sự thân mật là có vài quy luật tự nhiên chi phối trải nghiệm nhục dục 
của hai người, và những quy luật này không thể dịch chuyển cũng như không thể thương 
lượng gì với lực hấp dẫn. Cảm thấy hoàn toàn thoải mái về thể xác với cơ thể ai đó không 
phải là điều ta có thể quyết định. Nó liên quan rất ít đến việc hai người nghĩ hay hành động 
hay nói hay thậm chí nhìn. Sức hút bí ẩn hoặc là ở đây, chôn đâu đó sau xương ức, hoặc 
không ở đó. Khi nó không ở đó (như tôi đã biết điều này trong quá khứ, với sự sáng tỏ đau 
lòng) thì ta không thể buộc nó tồn tại như một bác sĩ phẫu thuật không thể buộc cơ thể 
bệnh nhân chấp nhận một quả thận từ người hiến thận không phù hợp. Bạn Annie của tôi 
nói toàn bộ điều đó rút lại thành một câu hỏi đơn giản, “Anh có muốn bụng anh phì sát lên 
bụng người này mãi mãi - hay không?” 


Felipe à tôi, như chúng tôi vui mừng khám phá ra, là một cặp được thiết kế hợp nhau 
hoàn hảo từ trong gen. Không có phần nào của cơ thể người này lại dị ứng với bất kỳ phần 
nào của cơ thể người kia. Không có gì nguy hiểm, không có gì khó, không có gì bị chối từ. Tất 
cả trong vũ trụ khoái lạc của chúng tôi - một cách đơn giản và hoàn toàn - trở nên hoàn 
chỉnh. Và, cũng... đáng ca tụng. 


“Nhìn em di,” Felipe nói, dẫn tôi đến gương sau khi chúng tôi đã ân ái lần nữa, chỉ tôi thấy 
thân hình trần và tóc tôi trông như tôi vừa mới chui từ máy ly tâm huấn luyện không gian 
của NASA ra. Anh nói, “Nhìn xem em đẹp chừng nào... mỗi đường nét của em là một đường 
cong... em trông như những dun cat...” 


(Quả thật, tôi không nghĩ thân hình mình đã từng có vẻ hay có cảm giác thoải mái đến thế 
này trong đời mình từ khi tôi có lẽ sáu tháng tuổi và mẹ tôi chụp tôi hoàn toàn sung sướng 
mê li trên tấm khăn trên bệ bếp sau khi tắm trong chậu rửa chén.) 

Và rồi anh dẫn tôi trở lại giường, nói, bằng tiếng Bồ Dao Nha, “Vem, gostosa.” 

Đến đây, mật ngọt của anh. 

Felipe cũng là bậc thầy của những lời âu yếm. Trong giường anh chuyển qua ngưỡng mộ 
tôi bằng tiếng Bồ Đào Nha, nên tôi đã chuyển từ “lovely little darling” của anh sang 
queridinha của anh (dịch sát là “em yêu bé nhỏ dễ thương”). Ở Bali tôi đã quá lười để cố học 
thêm tiếng Indonesia hay tiếng Bali, nhưng đột nhiên tiếng Bồ Đào Nha lại đến với tôi một 
cách dễ dàng. Tất nhiên tôi chỉ học nói thì thầm bên gối, nhưng đó là một cách sử dụng tiếng 
Bồ Đào Nha tốt. Anh nói, “Em yêu, em sẽ phát bệnh vì nó. Em sẽ trở nên chán anh vuốt ve 
nhiều lần đến thế, chán anh cứ nói em đẹp không biết bao nhiêu lần một ngày.” 


Cứ thử với tôi đi, thưa ông. 


https://thuviensach.vn 


Tôi mất nhiều ngày ở đây, biến mất dưới chăn anh ấy, dưới bàn tay anh ấy. Tôi thích cảm 
giác không biết đang là ngày nào. Thời khóa biểu có tổ chức đàng hoàng của tôi đã cuốn bay 
theo làn gió. Cuối cùng một buổi chiều tôi ghé thăm ông thầy mo sau một quãng đứt đoạn 
dài không thăm viếng. Ketut đã thấy sự thật trên gương mặt tôi trước khi tôi nói được lời 
nào. 


“Cô tìm được ban trai ở Bali,” ông nói. 

“Đúng, Ketut.” 

“Tốt. Cẩn thận đừng để có thai.” 

“Tôi sẽ làm vay.” 

“Anh ta là người tốt?” 

“Ông đã bảo tôi, Ketut,” tôi nói. “Ông xem tướng tay anh ấy. Ông cam đoan là anh ấy là một 
người tốt. Ông nói điều đó khoảng bảy lần.” 

“Tôi đã nói thế sao? Khi nào?” 


“Hồi tháng Sáu. Tôi đã mang anh ấy đến đây. Anh ấy là một người Brazil, lớn tuổi hơn tôi. 
Ong đã bảo tôi ông thích anh ay.” 


“Tôi không hề,” ông khăng khăng, và tôi chẳng thể làm gì để thuyết phục ông điều ngược 
lại. Đôi khi Ketut quên, như ta cũng có thé vậy, nêu ta đâu đó giữa sáu mươi lam và một 
trăm lẻ năm tuổi. Phần lớn thời gian ông sắc ảo và nhạy bén, nhưng những lúc khác tôi có 
cảm giác mình làm xao nhãng ông khỏi tầng ý thức nào đó, khỏi một vũ trụ nào khác. (Một 
vài tuần trước ông nói với tôi, hoàn toàn không biết từ đâu, “Cô là bạn tốt đối với tôi, Liss. 
Bạn trung thành. Bạn dễ thương.” Rồi ông thở dài, nhìn đăm đăm vào khoảng không và nói 
thêm ai oán, “Không như Sharon.” Sharon chết tiệt nào thế hả? Ả đã làm gì với ông ấy? Khi 
tôi cố hỏi ông chuyện này, ông không trả lời. Hành động đột ngột như thể ông thậm chí còn 
không biết tôi đang nói đến ai. Như thể tôi là người nêu ra câu chuyện cô a Sharron mất nét 
kẻ cướp đầu tiên vậy.) 


“Sao cô không bao giờ đưa bạn trai đến gặp tôi?” giờ thì ông hỏi. 

“Tôi đã đưa đến, Ketut. Thật ra là tôi đã đưa anh ấy đến. Và ông bảo tôi ông thích anh ay.” 
“Không nhớ. Anh ta giàu không, bạn cô ấy?” 

“Không, Ketut. Anh ta không giàu. Nhưng anh ta có đủ tiền.” 

“Giàu vừa vừa?” ông thầy mo muốn những chỉ tiết, bảng tính cụ thể. 

“Anh ta có đủ tiền.” 


Câu trả lời của tôi có vẻ làm Ketut bực mình. “Cô yêu cầu người đàn ông này tiền, anh ta 
có thể cho cô hay không?” 


“Ketut, tôi không muốn tiền của anh ấy. Tôi chưa bao giờ lấy tiền từ một người đàn ông.” 


“Cô ở mỗi đêm với anh ta à?” 


https://thuviensach.vn 


“Đúng.” 

“Tốt. Anh ta có làm hư cô không?” 
“Rất nhiều.” 

“Tốt. Cô vẫn còn thiền đó chứ?” 


Có, tôi vẫn còn thiền mỗi ngày trong tuần, trượt ra khỏi giường Felipe và qua ghế dài, nơi 
tôi có thể ngồi trong yên tĩnh và dâng lời cảm tạ về tất cả mọi chuyện này. Bên ngoài hiên, lũ 
vịt quàng quạc qua ruộng lúa, tán dóc va lắc minh làm nước bắn tung toe. (Felipe nói những 
đàn vịt Bali bận bịu này luôn làm anh nhớ tới mấy phụ nữ Brazil khệnh khạng xuống bãi 
biển ở Rio; tán dóc lớn tiếng và liên tục ngắt lời nhau và lắc mông hết sức chảnh chẹ.) Giờ 
tôi thoải mái đến nỗi gần như lướt vào trạng thái thiền như nó là một bồn tắm người tình 
mình chuẩn bị sẵn. Trần truồng trong nắng sáng, không có gì ngoài một tấm chăn mỏng 
quấn quanh vai, tôi biến mất trong ân huệ, chao lượn trong không rỗng như một cái vỏ sò 
bé xíu thăng bằng trong một cái muỗng cà phê. 


Tại sao cuộc đời đã có vẻ khó khăn như thế? 


Một hôm tôi gọi cho bạn Susan của mình tận thành phố New York và lắng nghe cô tâm sự 
trên nền tiếng còi hụ của xe cảnh sát rất điển hình của thành thị, những chỉ tiết cuối cùng về 
lần tan vỡ mới nhất của cô. Giọng tôi thoát ra trong cái âm thanh tuyệt vời, êm ái của một DJ 
radio nhạc jazz về đêm khi tôi bảo cô chỉ phải đừng nghĩ đến nó nữa, và cô phải biết là tất cả 
mọi điều đều hoàn hảo như nó vốn đã vậy, rằng vũ trụ quy định cưng à, là hoàn toàn yên 
bình và hài hòa ở ngoài kia... 

Tôi gần như có thể nghe cô ấy trợn tròn mắt khi nói trong tiếng còi, “Cậu nói như thể một 
phụ nữ hôm nay đã có bốn lần cực cảm rồi ấy.” 


https://thuviensach.vn 


100 


Nhưng tất cả vui chơi đuổi kịp tôi sau một vài tuần. Sau tất cả những đêm không ngủ và 
tất cả những ngày làm tình quá nhiều, cơ thể tôi phản công và tôi bị nhiễm trùng bàng 
quang khủng khiếp. Một tai họa điển hình lúc tình dục quá nhiều, đặc biệt thường giáng 
xuống khi ta đã không còn quen tình dục quá trớn như vậy nữa. Nó giáng xuống cũng nhanh 
như bất kỳ thảm kịch nào. Một buổi sáng khi đang xuống phố làm mấy việc lặt vặt thì bất 
thình lình tôi oằn mình vì đau rát và sốt. Tôi đã bị nhiễm trùng như vậy trước kia, trong thời 
trẻ thất thường của mình, nên tôi biết nó là gì. Trong một giây phút tôi hoảng sợ - những 
thứ này có thể dễ sợ - nhưng rồi nghĩ, “Cám ơn Thượng Đế, bạn tốt nhât của tôi ở Bali là 
một người chữa bệnh.” Rồi tôi chạy đến cửa hiệu Wayan. 


“Tôi bị bệnh,” tôi nói. 
Cô nhìn tôi và nói, “Cô bệnh vi ái ân quá nhiều, Liz.” 

Tôi nhăn nhó, vùi mặt vào hai tay, bối rối. 

Cô tủm tỉm cười, “Cô không thể giữ bí mật với Wayan.” 

Tôi đau khủng khiếp. Bất kỳ ai từng bị nhiễm trùng như vậy mới biết cảm giác dễ sợ; bất 


kỳ ai không trải qua chịu đựng cụ thể này - thôi được, chỉ là bịa ra ẩn dụ tra tấn của riêng 
mình thôi, tốt nhất là dùng thuật ngữ “que cời lửa” đâu đó giữa câu. 

Wayan, như một lính cứu hỏa kỳ cựu hay một bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, không bao giờ 
thao tác nhanh. Cô bắt đầu cẩn thận cắt ít cỏ, đun sôi ít rễ cây, đi tới đi lui giữa bếp và tôi, 
mang cho tôi một loại thuốc pha chế ấm, nâu, có vị như thuốc độc, hết thứ này đến thứ khác, 
nói, “Uống đi, cưng..." 

Mỗi khi mẻ khác sôi, cô ngồi ngay trước mặt tôi, nhìn tôi láu cá, châm biếm và lợi dụng cơ 
hội này để thóc mách. 

“Can thận không thì có thai, Liz.” 

“Không thể, Wayan. Felipe đã được cắt ống dẫn tinh rồi.” 

“Felipe đã được cắt ống dẫn tinh rồi a?” cô hỏi, cũng khủng khiếp như cô đang hỏi, “Felipe 
có một biệt thự ở Tuscany!*¢! w?” (Nhân tiện, tôi cũng cảm thấy y như vậy.) “Ở Bali rất khó 
khiến một người đàn ông làm như vậy. Luôn là vấn đề của phụ nữ, chuyện ngừa thai ay.” 

(Mặc dù đúng là ở Indonesia tỉ lệ sinh mới đây đã giảm nhờ một chương trình khuyến 
khích sinh đẻ có kế hoạch xuất sắc: chính phủ hứa một chiếc xe máy mới cho mỗi người đàn 
ông tình nguyện đến làm thủ thuật cắt ống dẫn tinh... nhưng tôi ghét ý nghĩ là mấy gã đó 
phải chạy chiếc xe mới của họ về nhà vào cùng ngày hôm ấy). 

“Tình dục thật nực cười,” Wayan thì thầm khi cô nhìn tôi nhăn mặt vì đau và uống thêm 
thuốc nhà làm của cô. 


“Đúng, Wayan, cám ơn. Nó thật vui nhộn.” 


https://thuviensach.vn 


“Không, tinh dục là nực cười,” cô nói tiếp. “Khiến người ta làm những việc buồn cười. Tất 
cả mọi người như vậy, thời gian đầu yêu đương. Muốn quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều lạc 
thú, cho đến khi ta làm mình phát bệnh. Ngay cả với Wayan chuyện này cũng đã xảy ra thời 
đầu yêu đương. Mất cân bằng.” 


“Tôi bối rối,” tôi nói. 
“Đừng,” cô nói. Rồi cô nói thêm bằng tiếng Anh rất hoàn hảo (và logic Bali hoàn hảo), “Đôi 
khi mất cân bằng vì tình yêu là một phần của việc sống cuộc sống cân bằng.” 


Tôi quyết định gọi cho Felipe. Tôi có ít thuốc kháng sinh ở nhà, một thứ cất giấu phòng 
trường hợp khẩn cấp đi đâu tôi cũng mang theo, chỉ là phòng khi thôi. Vì đã bị nhiễm trùng 
như vậy trước đây, tôi biết chúng có thể trở nên tồi tệ ra sao, thậm chí đi vào thận ta nữa. 
Tôi không muốn trải qua chuyện đó, không phải ở Indonesia. Vậy là tôi gọi anh ấy và kể cho 
anh chuyện đã xảy ra (anh chết điếng) và nhờ anh mang đến cho tôi mấy viên thuốc. Không 
phải là tôi không tin tưởng năng lực chữa trị của Wayan, mà chỉ là vì cơn đau đã rất nghiêm 
trọng... 


Wayan nói, “Cô không cần mấy viên thuốc Tây.” 

“Nhưng có lẽ vậy tốt hơn, chỉ để an toàn...” 

“Cho hai giờ,” cô nói. “Nếu tôi không làm cô khá hơn, cô hãy uống thuốc của mình.” 

Tôi miễn cưỡng đồng ý. Kinh nghiệm của tôi với mấy chuyện nhiễm trùng này là có thể 
phải mất hai ngày mới hết, ngay cả với thuốc kháng sinh mạnh. Nhưng tôi không muốn cô 
ấy cảm thấy khó chịu. 


Tutti đang chơi trong cửa hiệu và bé cứ mang mấy bức tranh vẽ nhà nhỏ đến làm tôi vui 
lên, vỗ lên tay tôi với lòng cảm thông của một cô bé tám tuổi. “Mẹ Elizabeth bị bệnh hả?” Ít 
ra bé không biết tôi đã làm gì để mắc bệnh. 


“Chị mua nhà chưa, Wayan?” tôi hỏi. 

“Vẫn chưa, cưng. Không vội đâu.” 

“Còn chỗ chị thích thì sao? Tôi tưởng chị sẽ mua nó?” 

“Hóa ra họ không bán. Quá đắt.” 

“Chị đã tính chỗ nào khác chưa?” 

“Đừng lo về chuyện đó lúc này, Liz. Để tôi làm cô chóng khá hơn da.” 


Felipe mang thuốc của tôi đến với gương mặt đầy vẻ ăn năn, xin lỗi cả tôi và Wayan và đã 
bắt tôi chịu cơn đau này, hay ít nhất đó là điều anh nhìn nhận. 


“Không nghiêm trọng,” Wayan nói. “Đừng lo. Tôi sẽ chữa lành cho cô ấy chóng thôi. Sẽ 
chóng khá hơn.” 


Rồi cô vào bếp và chế ra một cốc như cốc thủy tinh khổng lồ đầy lá, rễ cây, quả mong, cái 
gì đó tôi nhận ra như nghệ, một ít khối tua tủa cái gì đó như tóc phù thủy, cộng với mắt của, 


https://thuviensach.vn 


tôi đoán, có thể là con sa giông... tất cả lênh bềnh trong nước ép màu nâu của nó. Có khoảng 
chừng một gallon thứ đó trong cái cốc, bất kể là thứ gì. Hôi như xác chết. 


“Uống đi, cưng,” Wayan nói. “Uống hết di.” 


Tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt cạn. Và trong chưa đầy hai giờ... Ồ, tất cả chúng ta biết câu 
chuyện kết thúc ra sao rồi. Chỉ trong chưa đầy hai giờ tôi đã ổn, hoàn toàn bình phục. Một 
nhiễm trùng có thể phải mất hai ngày điều trị bằng kháng sinh Tây phương đã biến mất. Tôi 
cố trả tiền cho cô vì đã chữa cho tôi, nhưng cô chỉ cười. “Em gái tôi không phải trả tiền.” Rồi 
cô quay về Felipe, vờ nghiêm nghị, “Giờ anh phải thận trọng với cô ấy. Tối nay chỉ ngủ thôi, 
không động chạm.” 


“Cô không lúng túng khi chữa cho mọi người những vấn đề về tình dục thế này sao?” tôi 
hỏi Wayan. 

“Liz - tôi là người chữa bệnh. Tôi giải quyết mọi vấn đề, với âm hộ phụ nữ, với chuối của 
đàn ông. Đôi khi tôi thậm chí còn làm dương vật giả cho phụ nữ. Để làm tình một mình.” 

“Dương vật giả?” tôi hỏi, choáng cả người. 


“Không phải ai cũng có một bạn trai Brazil, Liz,” cô ta nhắc nhở. Rồi cô nhìn Felipe tươi 
cười, “Nếu có lúc nào anh cần giúp làm cho chuối của mình cứng, tôi có thể cho anh thuốc.” 


Tôi cuống quýt cam đoan với Wayan là Felipe không cần một chút xíu giúp đỡ nào với 
chuối của anh, nhưng anh ngắt lời tôi - luôn luôn là nhà doanh nghiệp - để hỏi Wayan có lẽ 
nên đóng chai và tiếp thị liệu pháp làm cứng chuối của cô. “Chúng ta có thể làm giàu,” anh 
nói. Nhưng cô ấy giải thích, không, không phải vậy. Tất cả thuốc của cô phải được sắc dùng 
ngay mỗi ngày mới có hiệu lực. Và phải kèm với cầu nguyện của cô nữa. Dù sao, nội khoa 
không phải là cách duy nhất Wayan có thể dùng làm mạnh chuối của đàn ông, cô cam đoan 
với chúng tôi; cô cũng có thể làm việc này bằng xoa bóp. Rồi, chúng tôi bị thôi miên khủng 
khiếp, cô mô tả những xoa bóp khác nhau cô làm cho chuối bất lực của đàn ông, cách cô 
nắm phần dưới của thứ này và gần như lắc vòng trong chừng một giờ để kích thích máu lưu 
thông trong khi lầm rầm một cầu nguyện đặc biệt. 


Tôi hỏi, “Nhưng Wayan nè - chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người đàn ông trở lại mỗi ngày 
và nói, “Vẫn chưa lành, bác sĩ! Cần xoa bóp nữa!” Cô cười vì ý kiến tục tiu nay và thú nhận là, 
đúng, cô cần chú ý không bỏ quá nhiều thời gian để chữa trị chuối của đàn ông vì chuyện đó 
gây ra một lượng... cảm giác mạnh... nhất định trong cô, mà cô không chắc sẽ tốt cho năng 
lực chữa trị. Và đôi khi, đúng, những người đàn ông này không tự chủ được. (Ta có lẽ cũng 
như vậy, nếu bị bất lực nhiều năm và đột nhiên người phụ nữ có làn da màu gụ xinh đẹp với 
mái tóc đen dài mượt này làm cho bộ máy hoạt động lại.) Cô kể chúng tôi nghe chuyện một 
người đàn ông nhảy chồm lên và bắt đầu đuổi theo cô quanh phòng trong một lần chữa trị 
liệt dương và nói, “Tôi cần Wayan! Tôi cần Wayan!” 


Nhưng không phải Wayan chỉ làm được có thế. Ngoài ra, cô bảo chúng tôi, đôi khi người 
ta mời cô chỉ dẫn về tình dục cho một cặp vợ chồng hoặc gặp rắc rối về chứng liệt dương 
hay lãnh cảm, hoặc khó có con. Cô phải vẽ những bức hình ma thuật trên khăn trải giường 
của họ và giải thích cho họ những tư thế làm tình nào thì thích hợp cho thời gian nào trong 
tháng. Cô bảo nếu một người đàn ông muốn có con anh ta nên giao hợp với vợ “rất, rất 


https://thuviensach.vn 


mạnh” và nên bắn “nước từ chuối của mình thẳng vào âm hộ một cách thật, thật sự nhanh”. 
Đôi khi Wayan thực sự phải có mặt trong phòng với cặp vợ chồng đang giao hợp, giải thích 
phải làm chuyện ấy mạnh và nhanh ra sao. 


Tôi hỏi, “Thế người đàn ông có thể bắn nước từ chuối thật mạnh và thật nhanh khi bác sĩ 
Wayan đang đứng gần quan sát không?” 


Felipe giả bộ lúc Wayan đang nhìn đôi nam nữ, “Nhanh hơn! Mạnh hơn! Anh có muốn đứa 
con này không hit?” 


Wayan nói có, cô biết chuyện này điên khùng, nhưng đây là công việc của người chữa 
bệnh. Dù cô thừa nhận chuyện này đòi hỏi rất nhiều nghi lễ thanh tẩy trước và sau sự kiện 
để giữ chân khí của mình nguyên vẹn, và cô không muốn làm việc này thường xuyên vì nó 
làm cô thấy “khang khác”. Nhưng nếu ai đó cần phải thụ thai một đứa bé cô sẽ lo liệu việc 
đó. 

“Và giờ những cặp này đã có con chưa?” tôi hỏi. 

“Có con chứ!” cô hãnh diện khẳng định. Tất nhiên họ có con. 


Nhưng rồi Wayan tiết lộ điều gì đó nữa cực kỳ thú vị. Cô nói là nếu một cặp không có chút 
may mắn nào để thụ thai một đứa con, cô sẽ khám cả người đàn ông và người đàn bà để xác 
định ai, như họ vẫn nói, có lỗi. Nếu đó là người phụ nữ, không thành vấn đề - Wayan có thể 
lo chuyện này với các phương pháp chữa trị cổ xưa. Nhưng nếu là người đàn ông - ồ, chuyện 
này đặt ra một tình huống tế nhị ở đây, với chế độ gia trưởng ở Bali. Các chọn lựa y khoa 
của Wayan ở đây sẽ hạn chế vì báo cho một người đàn ông Bali rằng anh ta vô sinh là vượt 
quá hàng rào an toàn; điều đó không thể là sự thật. Suy cho cùng, đàn ông là đàn ông. Nếu 
thụ thai không diễn ra, nó phải là lỗi của người đàn bà. Và nếu người đàn bà không sớm cho 
chồng mình một đứa con, cô ta có thể sẽ gặp phiền phức lớn - bị đánh đập, bị hạ nhục hay ly 
dị. 


“Vậy cô làm gì trong tình huống này?” tôi hỏi, thấy ấn tượng vì một phụ nữ vẫn gọi tỉnh 
dịch là “nước chuối” có thể chẩn đoán vô sinh của nam giới. 


Wayan kể cho chúng tôi tất cả. Điều cô làm trong trường hợp vô sinh ở nam giới là báo 
cho người đàn ông là vợ anh ta vô sinh và cần được gặp riêng mỗi chiều để làm các “buổi 
chữa trị”. Khi người vợ đến cửa hiệu một mình, Wayan gọi một người trẻ tuổi nào đó trong 
làng đến dé làm tình với cô vợ, hy vọng sẽ có em bé. 


Felipe hoảng hốt, “Wayan! Không!” 


Nhưng cô bình thản gật đầu. Có. “Đó là cách duy nhất. Nếu người vợ khỏe mạnh, cô ta sé 
có con. Rồi mọi người sẽ hạnh phúc.” 


Felipe ngay lập tức muốn biết, vì anh ta sống trong thị trấn, “Ai? Cô mướn ai làm việc 
này?” 


Wayan nói, “Mấy người lái xe.” 


Cả bọn chúng tôi phì cười vì Ubud đầy những anh chàng trẻ, những người lái xe, họ ngồi 
khắp mọi góc và quấy rầy du khách với lời rao hàng không bao giờ dứt, “Chở không? Đi 


https://thuviensach.vn 


không?” khi cố kiếm một đôla bằng cách chở người ta ra khỏi thị trấn đến mấy ngọn núi lửa, 
bãi biển hay đền đài. Nói chung, đây là một nhóm người trông khá đẹp, nào là làn da nâu 
sậm như trong tranh Gauguin, thân hình khỏe mạnh và tóc dài hấp dẫn. Ta có thể kiếm 
được khá bôn tiền ở Mỹ bang cách điều hành một “bệnh viện sinh sản” cho phụ nữ, với 
nhân viên là những anh chàng như thế. Wayan nói điều hay nhất trong điều trị vô sinh của 
cô là những tài xế này thường thậm chí không đòi tiền cho dịch vụ chuyên chở sinh sản của 
mình, nhất là nếu cô vợ đó thật sự dễ thương. Felipe và tôi đồng ý đây là những anh chàng 
hoàn toàn hào hiệp và có tinh thần cộng đồng. Chín tháng sau một em bé xinh xắn chào đời. 
Và tất cả mọi người đều hạnh phúc. Điều hay hơn cả là, “Không cần phải hủy bỏ hôn nhân.” 
Và tất cả chúng ta đều biết hủy bỏ một hôn nhân thì khủng khiếp thé nào, nhất là ở Bali. 


Felipe nói, “Chúa ơi - bọn đàn ông chúng tôi quả là những thằng khờ.” 


Nhưng Wayan không áy náy. Điều trị này chỉ là cần thiết vì không thể báo cho một người 
đàn ông Bali là anh ta vô sinh mà không có nguy cơ anh ta sẽ về nhà và làm điều gì đó tồi tệ 
với vợ. Nếu đàn ông ở Bali không như vậy, cô có thể chữa vô sinh cho họ bằng những cách 
khác. Nhưng đây là thực tế của một nền văn hóa, nên mọi việc là thế đấy. Cô không có một tí 
cắn rứt lương tâm nào về chuyện ấy mà nghĩ, đó chỉ là một cách khác khi làm một người 
chữa bệnh sáng tạo. Hơn nữa, cô nói thêm, đôi khi thật dễ chịu cho người vợ ái ân với một 
trong những anh tài xế tuyệt vời đó, vì dù sao đa số các ông chồng ở Bali không biết làm 
tình với phụ nữ ra sao. 


“Hầu hết các ông chồng đều như gà trống hay con dê vậy.” 


Tôi gợi ý, “Có lẽ chị nên dạy một lớp giáo dục giới tính, Wayan à. Chị có thể dạy đàn ông 
vuốt ve phụ nữ với một cách nhẹ nhàng, rồi có lẽ vợ họ sẽ thích ái ân hơn. Vì nếu một đàn 
ông thật sự chạm vào ta dịu dàng, vuốt ve làn da ta, nói những điều dễ thương, hôn ta khắp 
cơ thể, từ từ... tình dục có thể sẽ trở nên dễ chịu.” 


Bất ngờ cô đỏ mặt. Wayan Nuriyasih, xoa bóp chuối này, điều trị nhiễm trùng bàng quang 
này, bán dạo dương vật giả này, ma cô vặt này, thực sự đỏ mặt. 

“Cô khiến tôi cảm thấy khang khác khi cô nói như vậy,” cô nói, làm dịu cơn đỏ mặt của 
mình. “Kiểu nói này, nó khiến tôi cảm thấy... khác. Ngay cả trong quần lót của mình tôi cũng 
thấy khác! Giờ thì về nhà đi, cả hai người. Không nói chuyện về tình dục như vậy nữa. Về đi, 
đi ngủ, nhưng chỉ ngủ thôi, được chứ? Chỉ NGỦ thôi!” 


https://thuviensach.vn 


101 


Trên đường về nhà Felipe hỏi, “Cô ấy đã mua nhà chưa?” 

“Vẫn chưa. Nhưng cô ấy nói cô ấy đang tìm.” 

“Em đưa tiền cho cô ấy đến nay đã hơn một tháng rồi, phải không?” 
“Ừ, nhưng nơi cô ấy muốn, họ không bán...” 


“Can thận day, em yêu,” Felipe nói. “Đừng để chuyện này long thong quá lâu. Đừng để tình 
trạng này khiến mọi người Bali đều hướng vào em.” 

“Vậy có nghĩa là gì?” 

“Anh không cố can thiệp chuyện của em, nhưng anh đã sống ở xứ này năm năm và anh 
biết mọi chuyện ra sao. Những câu chuyện có thể trở nên phức tạp quanh đây. Đôi khi khó 
biết được sự thật ở cái đang thực sự diễn ra.” 

“Anh đang cố nói điều gì, Felipe?” tôi hỏi, và khi anh không trả lời ngay, tôi trích dẫn cho 
anh câu nói dấu hiệu của anh, “Nếu anh nói chậm cho em nghe, em có thể hiểu nhanh.” 

“Anh đang cố nói là, Liz, tất cả bạn bè em đã quyên góp một khoản tiền khổng 6 cho người 
phụ nữ này, và ngay lúc này tất cả tiền đó nằm trong tài khoản của Wayan. Phải chắc chắn là 
cô ta thật sự dùng tiền đó mua một căn nhà.” 


https://thuviensach.vn 


102 


Cuối tháng Bảy đã đến, kéo theo đó là sinh nhật thứ ba mươi lăm của tôi. Wayan tổ chức 
một tiệc sinh nhật cho tôi, hoàn toàn không giống bất kỳ tiệc sinh nhật nào tôi đã trải qua 
trước đây. Wayan mặc cho tôi bộ đồ sinh nhật truyền thống Bali - một cái xà rông tím sáng, 
một áo lót không dây và một tấm vải vàng ròng dài thượt mà cô quấn chặt quanh thân 
người tôi, tạo thành một lớp váy bó chẽn chật đến độ hầu như tôi không còn thở hay ăn 
bánh sinh nhật của mình được. Khi cô ướp xác tôi trong bộ đồ tuyệt đẹp này trong phòng 
ngủ nhỏ tối của cô (chật cả đồ dùng của ba sinh mạng nhỏ khác đang sống cùng cô), cô hỏi, 
không hoàn toàn nhìn tôi, mà đang nhét và ghim tấm áo quanh sườn tôi theo lối cầu kỳ, “Cô 
có định cưới Felipe không?” 


“Khong,” tôi đáp. “Chúng tôi không có dự định cưới. Tôi không muốn ông chồng nào nữa, 
Wayan à. Và tôi không tin Felipe muốn cô vợ nào nữa. Nhưng tôi thích ở bên anh ấy.” 


“Đẹp trai bề ngoài thì dễ kiếm, nhưng đẹp trai bên ngoài và đẹp trai cả bên trong - chuyện 
này không dễ. Mà Felipe có được điều ấy.” 


Tôi đồng ý. 
Cô cười, “Và ai mang anh chàng này đến cho cô vậy, Liz? Ai cầu nguyện mỗi ngày để cô 
được anh chàng này?” 


Tôi hôn cô. “Cám ơn chị, Wayan. Chị làm tốt lắm.” 


Chúng tôi bắt đầu buổi tiệc sinh nhật. Wayan và bọn trẻ đã trang hoàng toàn bộ chỗ này 
bằng bong bóng và lá cọ và các bảng viết tay với những hàng chữ rối rắm, liên tục như 
“Chúc mừng sinh nhật trái tim hiền dịu và tử tế, chúc mừng em, em gái thân yêu nhất của 
chúng tôi, chúc cho cô Elizabeth yêu dấu của chúng con, chúc mừng sinh nhật, bình yên mãi 
mãi đến với cô và chúc mừng sinh nhật.” Một người em trai của Wayan có mấy người con là 
những vũ công có năng khiếu trong các nghi lễ của đền thờ, và thế là những đứa cháu trai 
cháu gái ấy đến múa cho tôi xem ngay trong quán ăn, họ dan dựng một buổi trình dién ám 
ảnh và kỳ diệu thường chỉ dành cho các thầy tu. Tất cả bọn trẻ trang sức bằng vàng và khăn 
choàng đầu to, trang điểm kiểu trai giả gái, những đôi chân giậm mạnh mẽ và những ngón 
tay đầy nữ tính duyên dáng. 


Các tiệc Bali nhìn chung thường được tổ chức theo nguyên tắc là mọi người ăn diện 
những bộ đồ đẹp nhất của họ, rồi ngồi quây quần và nhìn nhau chằm chằm. Thật sự, nó rất 
giống các tiệc báo chí ở New York. (“Chúa ơi, em yêu,” Felipe rên rỉ, khi tôi bảo anh là 
Wayan tổ chức cho tôi một tiệc sinh nhật, “nó sẽ rất chán...”) Dù sao, nó không chán - chỉ 
yên ắng thôi. Và khác. Có cả phần ăn diện, rồi cả phần trình diễn múa, và rồi cả phần ngồi 
với nhau và nhìn nhau chằm chằm, cũng chẳng tệ lắm. Tất cả mọi người thật sự trông rất 
đáng yêu. Cả gia đình Wayan đã đến, họ cứ cười và vẫy chào tôi từ cách xa cả bốn feet, và tôi 
cứ cười lại và vẫy chào lại họ. 


Tôi thổi tắt mấy ngọn nến bánh sinh nhật cùng với Ketut Nhỏ, cô bé mồ côi nhỏ nhất mà 
vài tuần trước tôi đã quyết định sinh nhật của bé từ nay sẽ là ngày 18 tháng Bảy, chung với 


https://thuviensach.vn 


sinh nhật của tôi, vì cô bé chưa từng có một ngày sinh hay một tiệc sinh nhật trước đây. Sau 
khi chúng tôi thổi tắt nến, Felipe tặng Ketut Nhỏ một con búp bê Barbie, cô bé mở món quà 
ra với vẻ kinh ngạc sững sờ và rồi nhìn chăm chú như thể đó là một chiếc vé đi tàu tên lửa 
đến sao Mộc - cái gì đó bé chưa từng, chưa bao giờ, trong bảy tỉ năm ánh sáng, có thể tưởng 
tượng mình nhận được. 


Tất cả mọi thứ về buổi tiệc gần như vui nhộn. Đó là một pha trộn kỳ quặc giữa các quốc 
gia và giữa các thế hệ gồm một nhóm bạn bè tôi, gia đình của Wayan và vài thân chủ Tây 
phương, những bệnh nhân của cô tôi chưa từng gặp trước đây. Bạn Yudhi của mang cho tôi 
một két sáu lon bia chúc mừng sinh nhật, và cả nhà viết kịch bản phim hippi trẻ đẹp từ Los 
Angeles tên Adam cũng ghé qua. Felipe và tôi đã gặp Adam trong quán rượu một đêm mới 
đây và đã mời anh. Adam và Yudhi dùng thời gian của họ ở tiệc trò chuyện với một cậu bé 
tên John, mẹ cậu là bệnh nhân của Wayan, một nhà thiết kế quần áo người Đức lập gia đình 
với một người Mỹ sống ở Bali. Cậu bé John - bảy tuổi và theo kiểu một người Mỹ, cậu 
thường nói thế, vì có bố là người Mỹ (dù bản thân cậu cũng chưa từng đến nơi đó), nhưng 
nói tiếng Đức với mẹ và nói tiếng Indonesia với bọn trẻ của Wayan - mê mệt Adam vì cậu 
phát hiện ra là anh này sống ở California và có thể lướt sóng. 


“Con thú yêu thích của chú là gì, hả chú?” John hỏi, và Adam đáp, “Bồ nông.” 

“Bồ nông là gì?” cậu nhóc hỏi, và Yudhi chen vào nói, “Cậu không biết bồ nông là gì à? Cậu 
phải về nhà và hỏi bố chuyện đó đi. Bọn bồ nông tuyệt lắm!” 

Rồi John, cậu bé gần như người Mỹ, quay qua nói gì đó bằng tiếng Indonesia với cô bé 
Tutti (có lẽ hỏi cô bé con bồ nông là gì) khi Tutti ngồi trong lòng Felipe đang cố đọc thiệp 
sinh nhật của tôi, còn Felipe nói tiếng Pháp rất tuyệt với một quý ông về hưu ở Paris đến 
chỗ Wayan để điều trị thận. Trong lúc đó, Wayan đã bật radio lên và Kenny Rogers đang hát 
“Coward of the County”. Ba cô gái Nhật tình cờ lang thang vào cửa hiệu xem họ có thể được 
xoa bóp chữa bệnh không. Khi tôi đang cố thuyết phục mấy cô gái Nhật ăn chút bánh sinh 
nhật của mình, hai cô bé mồ côi - Ketut Lớn và Ketut Nhỏ - đang trang điểm mái tóc tôi 
bằng những cái kẹp dát khổng lồ chúng đã dành dụm tất cả tiền để mua làm quà cho tôi. 
Cháu trai cháu gái của Wayan, những vũ công thiếu nhi của đền thờ, những đứa con của 
nông dân trồng lúa, ngồi thật yên, nhìn chằm chằm tư lự xuống sàn, mặc toàn vàng như 
những vị thần thu nhỏ; chúng tắm đẫm trong căn phòng một sự thần thánh từ thế giới nào 
khác và kỳ lạ. Bên ngoài, những con gà trống bắt đầu gáy, dù trời vẫn chưa tối, cũng chưa 
chạng vạng. Trang phục Bali truyền thống của tôi siết tôi như một vòng ôm mãnh liệt, và tôi 
đang cảm thấy như nhất định là một tiệc sinh nhật lạ lùng nhất - nhưng có lẽ cũng là hạnh 
phúc nhất - tôi từng trải qua trong cả đời mình. 


https://thuviensach.vn 


103 


Nhưng, Wayan cần mua một căn nha, và tôi bat đầu lo là chuyện đó không xảy ra. Tôi 
không hiểu tại sao nó chưa diễn ra, nhưng nó tuyệt đối phải xảy ra. Felipe và tôi giờ đã can 
thiệp. Chúng tôi tìm ra một người trong ngành địa ốc có thể dẫn chúng tôi đi quanh và chỉ 
cho chúng tôi nhà đất, nhưng Wayan không thích bất kỳ thứ gì chúng tôi chỉ cho cô. Tôi cứ 
nói cô, “Wayan, điều quan trọng là chúng ta phải mua cái gì đó. Tôi sẽ rời đây vào tháng 
Chín, và tôi cần để bạn bè mình biết trước khi đi là tiền của họ thực sự đã biến thành một 
căn nhà cho chị. Và chị cần phải có một mái nhà trên đầu trước khi chị bị đuổi ra khỏi nhà.” 


“Mua đất ở Bali không dễ vậy,” cô cứ bảo tôi. “Không như bước vào quán rượu và mua 
một chai bia. Có thể mất nhiều thời gian.” 

“Mình không có nhiều thời gian, Wayan.” 

Cô chỉ nhún vai, và tôi nhớ lại khái niệm “thời gian cao su của Bali, có nghĩa thời gian là 
một ý niệm rất tương đối và đàn hồi. “Bốn tuần” đối với Wayan không thật sự có nghĩa như 
nó đối với tôi. Một ngày đối với Wayan cũng không nhất thiết gồm hai mươi bốn giờ; đôi khi 
dài hơn, đôi khi ngắn hơn, tùy vào trạng thái tỉnh thần và cảm xúc của ngày đó. Cũng như 
với ông thầy mo của tôi và tuổi tác bí ẩn của ông, đôi khi ta đếm ngày tháng, đôi khi ta cân 
chúng. 

Trong lúc ấy, hóa ra tôi đã hoàn toàn không đánh giá đúng mua một căn nhà ở Bali đắt ra 
sao. Vì tất cả mọi thứ ở đây đều rất rẻ, ta có thể cho là đất cũng được đánh giá thấp, nhưng 
đó là một giả định sai lầm. Mua đất ở Bali - nhất là ở Ubud - có thể gần như đắt ngang mua 
đất ở Quận Westchester, Tokyo, hay ở Rodeo Drive. Mà điều này hoàn toàn không logic vì 
một khi sở hữu tài sản rồi ta không thể thu hồi tiền từ nó theo bất kỳ cách hợp lý thông 
thường nào. Ta có thể trả khoảng 25.000 đôla Mỹ cho một aro đất (một aro là phép đo 
lường đất dịch ra tiếng Anh phỏng chừng là, “Lớn hơn chỗ đậu xe của một chiếc xe kiểu thể 
thao một chút”), và rồi ta có thể xây một cửa hiệu nhỏ ở đó để bán một chiếc xà rông in hoa 
batic cho một khách du lịch mỗi ngày trong cả phần đời còn lại, lấy lời khoảng bảy mươi 
lăm xu một lần. Điều đó thật vô nghĩa. 


Nhưng người Bali đánh giá đất của họ với một đam mê vượt ra ngoài tam ý nghĩa kinh tế. 
Vì theo truyền thống sở hữu đất là sở hữu duy nhất mà người Bali xem là hợp pháp, tài sản 
này được đánh giá như cách người Masai đánh giá gia súc như cô cháu gái năm tuổi của tôi 
đánh giá son môi bóng: cụ thể là, ta không thể có đủ nó, là một khi ta đã đòi được nó ta sẽ 
không bao giờ buông nó ra, và tất cả thứ đó trên đời phải thuộc về ta một cách đúng đắn. 


Hơn nữa - như tôi đã khám phá trong suốt tháng Tám, trong cuộc hành trình ở Narnia của mình vào những rối rắm của 
địa ốc Indonesia - gần như không thể biết được miếng đất nào thật sự là để bán quanh đây. Những người bán đất ở Bali 
thường không thích người khác biết đất của họ là để bán. Ta có thể nghĩ quảng cáo việc bán đất là một điều lợi, nhưng 
người Bali không nghĩ theo cách đó. Nếu ta là một nông dân Bali và ta bán đất của ta, có nghĩa là ta đang thiết tha muốn có 
tiền mặt, và điều đó thật sỉ nhục. Ngoài ra, nếu hàng xóm ta và gia đình biết được là ta thực sự đã bán miếng đất nào đó, họ 


sẽ cho là ta có ít tiền, và tất cả mọi người sẽ hỏi xem họ có thể mượn tiền đó không. Nên thông tin về đất trong tình trạng 


https://thuviensach.vn 


để bán chỉ được phát tán bằng... tin đồn. Và tất cả những vụ mua bán đất này được thực hiện dưới một bức màn bí mật và 
lừa dối kỳ lạ. 

Những người nước ngoài phương Tây quanh đây - nghe tin tôi đang cố mua đất cho 
Wayan - bắt đầu tụ tập quanh tôi, kể những câu chuyện cảnh giác dựa trên kinh nghiệm ác 
mộng của họ. Họ cảnh cáo tôi là cô có thể không bao giờ thật sự biết chắc điều gì đang xảy 
ra khi đụng tới bất động sản quanh đây. Miếng đất ta đang “mua” có thể không thật sự 
“thuộc về” người đang “bán”. Gã đã chỉ cho ta miếng đất thậm chí có thể không phải là chủ 
sở hữu, mà chỉ là một đứa cháu bất mãn của người chủ, đang cố lừa gạt ông cậu vì một 
tranh chấp gia đình xa xưa nào đó. Đừng chờ đợi những ranh giới đất có lúc nào đó phân 
minh. Miếng đất ta mua cho ngôi nhà mơ ước của mình có thẻ về sau bị tuyên bố là “quá gần 
một ngôi đền” không thể cấp phép xây dựng (và thật khó tìm thấy một miếng đất không quá 
gan một ngôi dén trong dat nước nhỏ với khoảng 20.000 ngôi đền này). 


Ta cũng phải tính đến chuyện ta hoàn toàn có thể đang sống trên dốc một ngọn núi lửa và 
ta cũng có thể đang đứng giữa vách đường đứt gãy nữa. Và cũng không chỉ là một vách 
đường đứt gãy địa chất. Dù có vẻ điền viên thôn dã như Bali - những kẻ khôn ngoan ghi nhớ 
là, thật ra, Indonesia - quốc gia đạo Hồi lớn nhất trên thế giới - không ổn định ngay từ 
trong ruột của nó, tham nhũng từ những vị bộ trưởng công lý cao nhất xuống đến gã bơm 
xăng cho ta (và là người đang chỉ giả vờ đổ đầy). Một kiểu cách mạng nào đó luôn có thể xảy 
ra ở đây vào bất cứ giây phút nào, và tất cả tài sản của ta có thể bị những người chiến thắng 
thu hồi. Có lẽ bằng cách chĩa súng vào ta. 


Thương lượng tất cả vụ việc mưu mẹo này không phải là cái gì đó tôi có khả năng để làm. 
Tôi muốn nói - tôi đã trải qua một quá trình ly dị ở bang New York và tất cả mọi thứ, nhưng 
đây lại hoàn toàn là một trang khác của Kafka. Trong lúc chờ đợi, 18.000 đôla của tôi, gia 
đình và bạn bè thân thiết quyên góp đang nằm trong tài khoản ngân hàng của Wayan, quy 
đổi thành đồng rupiah của Indonesia - một loại tiền tệ có lịch sử phá sản không báo trước 
và rất dễ bốc hơi. Và Wayan sẽ bị trục xuất khỏi cửa hiệu vào tháng Chín, cùng khoảng thời 
gian tôi rời đất nước này. Là chỉ trong ba tuần nữa. 


Mà hóa ra để Wayan tìm ra miếng đất cô xem là thích hợp cho một căn nhà gần như 
không thé. Chưa nói tất cả các cân nhắc thực tế, cô phải xem xét taksu - linh khí - của mỗi 
nơi. Là một người chữa bệnh, khả năng phán đoán của Wayan về taksu, ngay ca theo tiêu 
chuẩn Bali, là cực kỳ chính xác. Tôi đã tìm thấy một nơi tôi tưởng là hoàn hảo, nhưng 
Wayan nói chỗ đó bị những con quỷ giận dữ chiếm giữ. Miếng đất tiếp theo cũng bị từ chối 
vì nó quá gần một con sông, mà như mọi người biết là nơi ma quỷ sống. (Đêm sau khi cô 
thấy miếng đất đó, Wayan nói, cô mơ thấy một người đàn bà đẹp áo quần tả tơi, khóc lóc, và 
đủ rồi - chúng ta không thể mua miếng đất này.) Và rồi chúng tôi tìm thấy một cửa hiệu nhỏ 
dễ thương gần thị trấn, với một cái sân sau và đủ mọi thứ khác, nhưng nó lại nằm ở một 
góc, và chỉ có ai muốn phá sản hay chết yểu mới sống trong một căn nhà nằm trong góc. 
Như mọi người đều biết. 

“Đừng nghĩ đến chuyện bàn với cô ấy về điều đó,” Felipe khuyên tôi. “Tin anh đi, em yêu. 
Đừng chen vào giữa người Bali và taksu.” 


Rồi tuần trước Felipe tìm thấy một nơi có vẻ rất khớp với các tiêu chí - một mảnh đất nhỏ 
xinh xắn, gần trung tâm Ubud, trên một con đường yên tĩnh, gần một cánh đồng lúa, nhiều 


https://thuviensach.vn 


không gian để làm vườn và khá vừa vặn với ngân sách của chúng tôi. Khi tôi hỏi Wayan, 
“Chúng ta sẽ mua nó chứ?” cô đáp, “Chưa biết nữa, Liz à. Không thể quá nhanh vậy để quyết 
định những chuyện thế này. Tôi cần nói chuyện với một thầy tu đã.” 


Cô giải thích là cô sẽ cầu xin ý kiến một thầy tu để tìm ra một ngày lành mua miếng đất, 
nếu cô phải quyết định mua nó. Vì ở Bali không thể tiến hành điều gì quan trọng trước khi 
người ta chọn được một ngày tốt. Nhưng cô thậm chí không thể hỏi ông thầy tu ngày tốt để 
mua miếng đất chừng nào cô chưa quyết định mình có thật sự muốn sống ở đó không. Đây 
là một cam kết cô từ chối thực hiện cho đến khi cô có một giấc mơ tốt lành. Biết những ngày 
của mình ở đây sắp hết, tôi hỏi Wayan, như một người New York thật sự. “Nhanh nữa 
không chị mới có thể thu xếp được một giấc mơ tốt lành?” 

Wayan đáp, như một người Bali thực thụ, “Chuyện này không thể thúc hối được.” Dù, cô 
thì thầm, có lẽ sẽ có ích nếu cô có thể đến một trong những ngôi đền lớn ở Bali với một món 
cúng dường, và cầu nguyện các thần linh cho cô một giấc mơ tốt lành... 


“Thôi được,” tôi nói. “Ngày mai Felipe có thể chở chị đến ngôi đền lớn, chị có thể cúng và 
xin các vị thần cho chị một giấc mơ tốt lành.” 


Wayan muốn vậy lắm, cô nói. Đó là một ý kiến hay. Chỉ có mỗi một van dé. Cô không được 
phép vào bất kỳ ngôi đền nào trong cả tuần này. 


Vì cô đang... có kinh. 


https://thuviensach.vn 


104 


Có lẽ tôi đang không giải thích rõ ràng được mọi chuyện này buồn cười ra sao. Thật vậy, 
quả là kỳ cục và tức cười khi cố hình dung ra tất cả chuyện này. Hay có lẽ chỉ là tôi đang 
thưởng thức khoảnh khắc siêu thực này trong đời mình thật nhiều vì tôi thế nào lại đang 
yêu, và điều đó luôn khiến thế gian có vẻ vui thú, bất kể hiện thực của ta điên rồ ra sao. 


Tôi luôn thích Felipe. Nhưng có cái gì đó trong cách anh đảm nhiệm Câu chuyện Nhà 
Wayan đã đưa chúng tôi lại với nhau như một cặp thực thụ trong tháng Tám. Chuyện xảy ra 
cho nữ thầy thuốc Bali không bình thường này dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến anh. Anh là 
một doanh nhân. Anh đã xoay xở để sống được ở Bali trong năm năm mà không bận vào 
những đời tư và nghi thức phức tạp của người Bali, nhưng bỗng dưng giờ anh lại cùng tôi 
lặn lội khắp những đồng lúa bùn sình và cố tìm một tu sĩ sẽ cho Wayan một ngày lành... 


“Anh đã hạnh phúc một cách hoàn hảo trong cuộc sống chán ngán của mình trước khi em 
đến với anh,” anh luôn nói. 


Trước đây anh đã rất chán nản ở Bali. Anh ué oải và giết thời gian, một nhân vật trong 
tiểu thuyết của Graham Greene. Sự biếng nhác ấy ngừng lại vào giây phút chúng tôi biết 
nhau. Giờ thì khi chúng tôi cùng nhau, tôi bắt đầu nghe thấy câu chuyện Felipe kể chúng tôi 
đã gặp nhau ra sao, một câu chuyện ngon lành tôi chưa bao giờ chán nghe - anh thấy tôi ở 
buổi tiệc đêm đó ra sao, đứng xoay lưng lại phía anh, và tôi thậm chí không cần quay đầu và 
cho anh thấy gương mặt tôi trước khi anh nhận ra đâu đó sâu thẳm trong lòng là, “Đây là 
người phụ nữ của mình. Mình phải làm tất cả mọi thứ để có người phụ nữ này.” 


“Và có được em thật dé,” anh nói. “Tất cả những gi anh phải làm là cầu xin và khẩn khoản 
nhiều tuần lễ.” 


“Anh đâu có cầu xin và khẩn khoản.” 
“Em không nhận thấy anh cầu xin và khẩn khoản à?” 


Anh nói về chuyện chúng tôi đi nhảy ra sao đêm đầu tiên gặp nhau, và anh đã nhìn tôi 
hoàn toàn bị cuốn hút vào cái anh chang Welsh đẹp trai đó ra sao, và trái tim anh trĩu nặng 
ra sao khi thấy cảnh đó diễn ra, nghĩ rằng, “Mình đã bỏ hết công sức để quyến rũ phụ nữ 
này, và giờ gã trẻ trung đẹp trai đó sắp sửa lấy cô ấy từ mình và đem đủ thứ rắc rối vào đời 
cô ấy - giá cô ấy biết được mình có thể dâng hiến tình yêu nhiều thế nào cho cô ấy.” 


Điều đó anh có thé. Bản tính anh là người chăm sóc, và tôi có thé cảm thấy anh đang đi 
vào một kiểu quỹ đạo quanh tôi, biến tôi thành bối cảnh định hướng chính cho la bàn của 
anh, chuyển thành vai trò là hiệp sĩ cận vệ của tôi. Felipe là kiểu đàn ông tha thiết cần một 
phụ nữ trong đời mình - nhưng không phải để được chăm sóc; mà chỉ để anh có thể có ai đó 
để chăm chút, ai đó để anh hiến dâng bản thân mình. Sau khi sống mà không có một mối 
quan hệ như vậy từ khi hôn nhân kết thúc, thời kỳ gần đây anh đã trôi dạt trong cuộc đời, 
nhưng giờ anh đang định hình lại mình quanh tôi. Được đối xử theo kiểu như thế thì thật là 
dễ thương. Nhưng điều đó cũng làm tôi sợ. Đôi khi tôi nghe thấy anh ở dưới lầu làm bữa tối 
cho tôi khi tôi đang nằm dài trên lầu đọc sách, và anh huýt sáo một điệu samba Brazil nào 


https://thuviensach.vn 


đó, gọi với lên, “Em yêu - em có muốn một ly rượu nữa không?” và tôi tự hỏi liệu tôi có thể 
là mặt trời của ai đó, là tất cả của ai đó không. Giờ tôi có đủ tự tin để là trung tâm trong đời 
một ai khác không? Nhưng khi cuối cùng tôi nêu đề tài đó ra với anh một tối, anh nói, “Anh 
có yêu cầu em là người đó không, em yêu? Anh có yêu cầu em làm trung tâm của đời anh 
không?” 


Ngay lập tức tôi thấy xấu hổ vì sự hão huyền của mình, vì đã cho là anh muốn tôi ở với 
anh mãi mãi để anh có thể nuông chiều những ý muốn bất chợt của tôi đến cuối đời. 

“Em xin lỗi,” tôi nói. “Điều đó có chút kiêu ngạo, phải không?” 

“Một chút,” anh thừa nhận, rồi hôn tai tôi, “Nhưng không nhiều lắm, thật đấy. Em yêu, di 
nhiên đó là một điều chúng ta phải thảo luận vì đây là sự thật - anh yêu em điên khùng.” Tôi 
tự nhiên trắng bệch ra, và anh đùa rất nhanh, cố trấn an. “Anh muốn nói điều đó theo cách 
hoàn toàn giả thuyết, dĩ nhiên.” Nhưng rồi anh nói hoàn toàn nghiêm túc, “Nghe này, anh đã 
năm mươi hai tuổi. Hãy tin anh, anh đã biết thế giới này ra sao. Anh nhận ra em vẫn không 
yêu anh như anh yêu em, nhưng sự thật là anh không thực sự quan tâm. Vì lý do nào đó, anh 
cảm nhận về em cũng như anh cảm nhận về bọn trẻ của anh khi chúng còn nhỏ - yêu anh 
không phải là việc của chúng, mà yêu chúng là việc của anh. Em có thể quyết định tình cảm 
của em như em muốn, nhưng anh yêu em và anh sẽ mãi yêu em. Ngay cả nếu mình sẽ không 
bao giờ gặp lại nữa, em đã mang anh trở lại cuộc đời, và điều đó đã là rất nhiều. Và dĩ nhiên, 
anh muốn chia sẻ cuộc đời với em. Vấn đề duy nhất là, anh không chắc anh có thể cho em 
cuộc đời ra sao ở Bali.” 

Tôi cũng đã có điều lo nghĩ này. Tôi đã nhìn ngắm cái xã hội người nước ngoài ở Ubud, và 
tôi biết một sự thật vững như bàn thạch là đây không phải là cuộc sống dành cho tôi. Khắp 
nơi trong cái thị trấn này ta thấy cùng một kiểu tính cách - những người Tây phương đã bị 
cuộc đời ngược đãi và xé tả tơi đến nỗi họ buông toàn bộ cố gắng và quyết định hạ trại tại 
Bali này vô thời hạn, nơi họ có thể sống trong một căn nhà lộng lẫy chỉ với 200 đôla mỗi 
tháng, có thể chọn một người đàn ông hay đàn bà Bali trẻ làm bầu bạn, nơi họ có thể uống 
rượu trước buổi trưa mà không trở nên đờ đẫn vì nó, nơi họ có thể làm ra ít tiền bằng cách 
xuất khẩu một chút đồ dùng trong nhà cho ai đó. Nhưng nói chung, điều họ đang làm ở đây 
chỉ là lo liệu sao cho không bao giờ bị đòi hỏi một điều gì nghiêm túc nữa. Họ không phải là 
những kẻ vô công rồi nghề, xin bạn nhớ kỹ. Đây là những người đẳng cấp rất cao, đa quốc 
gia, tài năng và thông minh. Nhưng tôi thấy hình như mọi người mình gặp ở đây đều đã 
từng là cái gì đó (nói chung là “đã lập gia đình” hay “đã có việc”); giờ tất cả họ cùng giống 
nhau ở sự vắng bóng của một thứ họ hình như đã từ bỏ hoàn toàn và mãi mãi: tham vọng. 
Khỏi cần phải nói, ở đây người ta uống rất nhiều. 

Dĩ nhiên, thị trấn Ubud quý giá của Bali không phải là một nơi quá tồi tệ để tiêu phí cuộc 
đời mình, không màng đến ngày tháng trôi qua. Tôi cho là theo cách đó nó tương tự những 
nơi như Key West, Florida, hay Oaxaca, Mexico. Hầu hết người nước ngoài sống ở Ubud, khi 
ta hỏi họ đã sống ở đây bao lâu rồi, đều không thật sự biết rõ. Đầu tiên, họ không thật sự rõ 
bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi họ chuyển đến Bali. Nhưng một điều nữa, giống như 
họ không thật sự chắc là họ có thật sự sống ở đây không. Họ chẳng thuộc về đâu, không neo 
lại. Một số người trong họ thích tưởng tượng là họ chỉ la cà trong chốc lát, chỉ để máy xe 


https://thuviensach.vn 


chạy không ở chỗ đèn giao thông, chờ tín hiệu thay đổi. Nhưng sau mười bảy năm như thế 
ta bắt đầu tự hỏi... có ai đó ra đi không? 


Có nhiều thứ để thưởng thức trong vòng bầu bạn lười biếng của họ, trong những chiều 
Chủ nhật dài chỉ ăn bữa lỡ, uống sâm banh và tán chuyện vớ vẩn. Nhưng, khi ở quanh cảnh 
này cảm thấy có chút như Dorothy trong những cánh đồng thuốc phiện xứ Oz. Cẩn thận 
nhé! Đừng ngủ thiếp đi trong đồng cỏ thuốc mê này, nếu không ta có thể ngủ thiếp suốt phần 
đời còn lại của mình ở đây! 

Vậy chuyện giữa tôi và Felipe sẽ ra sao? Giờ thì dương như đang là một “tôi và Felipe”? 
Không lâu trước đây anh bảo tôi, “Đôi khi anh ước em là một cô gái nhỏ đi lạc và anh có thể 
bế bổng em lên mà nói, ‘Hay đến và sống với anh đi, để anh chăm sóc em mãi mai.’ Nhưng 
em không phải là một cô gái nhỏ đi lạc. Em là một phụ nữ có sự nghiệp, có tham vọng. Em là 
một con ốc sên hoàn hảo: em có thể mang nhà của em trên lưng. Em nên bám chặt vào tự do 
đó càng lâu càng tốt. Nhưng tất cả những gì anh đang nói đây là - nếu em muốn người đàn 
ông Brazil này, em có thể có anh ta. Anh đã là của em rôi.” 


Tôi không rõ mình muốn gì. Tôi biết rõ là có một phần trong tôi luôn muốn nghe một 
người đàn ông nói, “Để anh chăm sóc em mãi mãi." Và tôi chưa từng được nghe điều đó 
trước đây. Trong vài năm qua, tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm con người đó, học cách nói câu 
khích lệ này với chính mình, nhất là những lúc sợ hãi. Nhưng giờ đây để nghe nó từ một ai 
đó, từ ai đó đang nói ra một cách chân thành... 

Tôi đã nghĩ về tất cả những điều này tối qua sau khi Felipe ngủ thiếp đi, và tôi cuộn tròn 
bên cạnh anh, tự hỏi chúng tôi sẽ ra sao. Tương lai có thể là gì? Còn vấn đề địa lý giữa chúng 
tôi - chúng tôi sẽ ở đâu? Rồi còn sự khác biệt tuổi tác để xem xét. Nhưng, khi mới đây thôi 
tôi gọi cho mẹ để kể cho mẹ nghe mình đã gặp một người đàn ông thật sự tử tế, nhưng, 
chuẩn bị nghe nè, me! - “anh ấy đã năm mươi hai tuổi,” mẹ đã hoàn toàn không bối rối. Mẹ 
chỉ nói, “Thôi được, mẹ có tin cho con day, Liz. Con đã ba mươi lam tuổi rồi.” (Đúng đấy, mẹ. 
Con may mắn khi có được bất ky ai ở cái tuổi héo tan đó). Dù sao, thật ra, tôi cũng không 
thật sự bận tâm đến khác biệt về tuổi tác. Tôi thực sự thích là Felipe lớn tuổi hơn rất nhiều. 
Tôi nghĩ điều đó thật gợi tình. Khiến tôi cảm thấy gần như... người Pháp. 


Chuyện gi sẽ xảy ra với chúng tôi? 
Nhân tiện, tại sao tôi lo nghĩ về chuyện này? 
Tôi vẫn chưa học được điều gì về tính vô ích của lo lắng? 


Vậy là sau một lúc, tôi thôi nghĩ ngợi về tất cả những chuyện này và chỉ ôm anh khi anh ấy 
đang ngủ. Tôi đang yêu người đàn ông này. Rồi tôi ngủ thiếp đi cạnh anh và có hai giấc mơ 
đáng nhớ. 


Cả hai đều về Sư phụ của tôi. Trong giấc mơ đầu tiên, Sư phụ tôi báo cho tôi biết bà đã 
đóng cửa Ashram và rằng bà sẽ không thuyết giảng, truyền đạo hay xuất bản sách nữa. Bà 
đã giảng cho môn đệ bài giảng cuối cùng, trong đó bà nói, “Các người đã có quá nhiều giáo 
huấn rồi. Các người đã được trao tất cả những gì các người cần để giải thoát. Đã đến lúc các 
người bước ra cuộc đời và sống một cuộc sống hạnh phúc.” 


https://thuviensach.vn 


Giấc mơ thứ hai còn xác quyết hơn nữa. Tôi đang ăn trong một nhà hàng tuyệt vời thành 
phố New York với Felipe. Chúng tôi có một bữa tuyệt vời với sườn cừu, atisô và rượu ngon, 
và chúng tôi dang trò chuyện cười đùa vui vẻ. Tôi nhìn qua căn phòng và thấy Swamiji, thầy 
của Sư phụ tôi, mất từ năm 1982. Nhưng đêm đó ông vẫn còn sống, ngay trong nhà hàng 
New York thời thượng. Ông đang ăn tối với một nhóm bạn ông và dường như họ cũng đang 
vui vẻ cùng nhau. Mắt chúng tôi gặp nhau qua căn phòng, Swamiji cười với tôi và nâng ly 
rượu lên chúc mừng. 


Và rồi - hoàn toàn rõ ràng - sư phụ người Ấn nhỏ nhắn lúc còn sống rất ít khi nói tiếng 
Anh này đã nói to một từ với tôi qua khoảng cách: 


Vui vẻ. 


https://thuviensach.vn 


105 


Đã lâu rồi tôi không gặp Ketut Liyer. Vì quan hệ của tôi với Felipe và cố gắng bảo đảm một 
căn nhà cho Wayan, những buổi chiều dài trò chuyện vu vơ về tâm linh trên hiên nhà ông 
thầy mo đã kết thúc từ lâu. Tôi có ghé nhà ông vài lần, chỉ để chào một tiếng và đưa một 
chút trái cây làm quà cho vợ ông, nhưng chúng tôi đã không có thời gian trọn vẹn với nhau 
từ hồi tháng Sáu. Dù sao, mỗi khi tôi cố xin lỗi Ketut vì sự vắng mặt của mình, ông cười như 
một người đàn ông đã được thấy những câu trả lời cho mỗi trắc nghiệm trong vũ trụ và nói, 
“Mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo, Liss.” 


Tuy vậy tôi nhớ ông già, vậy là sáng nay tôi ghé để ngồi chơi với ông. Ông cười rạng rỡ với 
tôi như mọi khi và nói, “Tôi rất hân hạnh được biết cô!” (Tôi không bao giờ có thể làm ông 
bỏ được thói quen đó.) 

“Tôi cũng vui được gặp ông, Ketut.” 

“Cô sắp đi rồi phải không, Liss?” 

“Đúng, Ketut. Chỉ chưa đầy hai tuần nữa. Vậy nên hôm nay tôi muốn đến. Tôi muốn cảm 


ơn ông vì tất cả những gì ông đã cho tôi. Nếu không nhờ ông, tôi đã không bao giờ trở lại 
Bali.” 


“Cô đã luôn luôn trở lai Bali,” ông nói không nghi ngờ hay cường điệu. “Cô van thiền với 
bốn anh em trai như tôi dạy cô chứ?” 


“Có.” 

“Cô vẫn thiền như Sư phụ cô ở Ấn Độ dạy chứ?” 

“Có.” 

“Cô có nằm mơ dữ nữa không?” 

“Không.” 

“Giờ cô hạnh phúc với Thượng Đế chứ?” 

“Rất hạnh phúc.” 

“Cô yêu bạn trai mới chứ?” 

“Tôi cho là vậy. Có.” 

“Vậy là cô phải làm hư anh ta. Và anh ta phải làm hư cô.” 

“Được,” tôi hứa. 

“Cô là một người bạn tốt của tôi. Tốt hon cả bạn. Cô như con gái tôi,” ông nói. (Không như 
Sharon...) “Khi tôi chết, cô sẽ trở lại Bali, đến lễ hỏa táng của tôi. Lễ hỏa táng Bali rất vui - cô 


7 


sẽ thích nó.” 


“Đồng ý,” tôi lại hứa, giờ thì hoàn toàn nghẹn ngào. 


https://thuviensach.vn 


“Hãy để lương tâm cô dẫn dắt cô. Nếu cô có bạn phương Tây tới thăm Bali, dẫn họ đến 
đây tôi xem tướng tay. Tôi đang rất trống trải trong ngân hàng từ dạo trái bom. Cô muốn đi 
với tôi đến một nghỉ lễ trẻ con hôm nay không?” 


Và thế là cuối cùng tôi đã tham dự một lễ chúc phúc cho một đứa bé đã được sáu tháng 
tuổi, và giờ đã sẵn sàng chạm mặt đất lần đầu tiên. Người Bali không để con họ chạm mặt 
đất trong sáu tháng đầu đời, vì trẻ sơ sinh được xem là các vị thần được gửi xuống trực tiếp 
từ trời, và ta không thể để một vị thần bò quanh nhà đầy vảy móng chân cắt ra và tàn thuốc. 
Nên trẻ con Bali được ẫm suốt sáu tháng đó, được tôn sting như một vị thần nhỏ. Nếu một 
đứa bé chết trước khi được sáu tháng tuổi, nó sẽ có một nghi lễ hỏa táng đặc biệt và tro 
không được đặt trong nghĩa địa của người vì sinh thể này chưa từng là con người; nó chỉ 
mãi là một vị thần. Nhưng nếu đứa bé sống đến sáu tháng, một nghỉ lễ lớn sẽ được tổ chức 
và cuối cùng thì người ta cho phép trẻ chạm chân xuống mặt đất và giờ thì Người Con được 
chào đón đến với loài người. 

Nghi lễ hôm na được tổ chức ở nhà một hàng xóm của Ketut. Đứa bé là con gái, đã được 
đặt tên riêng là Putu. Mẹ bé là một thanh nữ xinh đẹp, và bố bé, một chàng thanh niên cũng 
đẹp như vậy, là cháu trai của em họ Ketut, hay đại loại thế. Ketut mặc bộ đồ đẹp nhất của 
ông đến tham gia sư kiện này - một cái xà rông xa tanh trắng (tô điểm vàng ròng) và một 
cái áo vest trắng, tay dài cài nút vàng và cổ áo kiểu Nehru, nó khiến ông trông khá giống một 
người phục vụ trên xe lửa hay phục vụ bàn ăn của một khách sạn sang trọng. Ông đội một 
cái khăn xếp trắng quanh đầu. Hai tay ông, ông hãnh diện khoe tôi, đeo đầy những chiếc 
nhẫn vàng khổng lồ và đá ma thuật. Khoảng bảy chiếc cả thảy. Tất cả đều có những năng lực 
thiêng liêng. Ông có cái chuông đồng thau láng bóng của mình để gọi hồn, và ông muốn tôi 
chụp thật nhiều hình ông. 


Chúng tôi cùng đến khu hàng xóm của ông. Khoảng cách khá xa và chúng tôi phải đi bộ 
trên con đường cái tấp nập một lúc. Tôi đã ở Bali gần bốn tháng rồi, và trước đây chưa bao 
giờ thấy Ketut rời khu nhà của mình. Thật bối rối khi nhìn ông bước xuống đường quốc lộ 
giữa đám ô tô phóng vun vút và những chiếc xe máy lao bạt mạng. Ông có vẻ nhỏ bé và dễ 
tổn thương biết bao. Ông trông rất lạc lõng trong khung cảnh giao thông và tiếng còi xe 
huyền náo này. Điều đó làm tôi muốn khóc, không hiểu sao, nhưng dù sao hôm nay tôi cũng 
cảm thấy hơi dễ mủi lòng hơn một chút. 


Khi chúng tôi đến, trong nhà người hàng xóm đã có khoảng bốn mươi khách rồi, đồ cúng 
chất cao trên bàn thờ gia đình - hàng đống giỏ đan bằng lá cọ đầy gạo, hoa, nhang, heo quay, 
ít ngỗng và gà đã làm thịt, dừa và những tờ tiền bay nhẹ nhàng trong làn gió. Mọi người đều 
đã vận đồ lụa và ren trang nhã nhất của mình. Tôi ăn mặc xuénh xoàng, toát mồ hôi vì đạp 
xe, không tự nhiên trong chiếc áo nhàu giữa tất cả cái đẹp này. Nhưng tôi được mọi người 
tiếp đón đúng như ta muốn được như vậy nếu ta là một đứa con gái da trắng ăn mặc không 
phù hợp và không được mời mà lạc vào. Mọi người cười với tôi rất nồng nhiệt, rồi không để 
ý tôi nữa và bắt đầu phần của buổi tiệc khi tất cả ngồi trầm trồ trang phục của nhau. 

Nghi lễ diễn ra hàng giờ, Ketut hành lễ. Chỉ một nhà dân tộc học với một đội phiên dịch 
viên mới có thể nói cho ta biết tất cả những điều đang diễn ra, nhưng một ít nghi thức thì tôi 
hiểu, nhờ Ketut giải thích và các sách tôi đã đọc. Trong lượt ban phước đầu tiên người bố 
bồng đứa bé và người mẹ cầm một hình nộm của đứa bé - một trái dừa bọc tã trông giống 


https://thuviensach.vn 


như một bé sơ sinh. Người ta làm phúc và té nước thiêng vào trái dừa này như vào bé thật, 
rồi đặt lên mặt đất ngay trước khi đứa bé chạm chân lên mặt đất lần đầu tiên để đánh lừa 
ma quỷ, nó sẽ tấn công đứa bé hình nộm và để đứa bé thật được yên. 


Nhưng còn hàng giờ tụng niệm trước khi đứa bé thật có thể chạm chân lên đất. Ketut rung 
chuông và đọc chú không dứt, còn cặp bố mẹ trẻ rạng rỡ vì vui sướng và tự hào. Khách khứa 
đến rồi đi, loanh quanh, tán gẫu, xem nghi lễ một lúc, dâng quà và rồi ra về để đến cuộc hẹn 
khác. Ngay giữa sự trang trọng mang tính nghi lễ này, tất cả lại bình thường đến kỳ lạ, gần 
như một sự kết hợp giữa buổi dã ngoại ngay trên sân nhà và buổi lễ nhà thờ Anh giáo. Câu 
thần chú Ketut đọc cho đứa bé thật ngọt ngào, nghe như một sự phối hợp của thiêng liêng 
và trìu mến. Khi người mẹ bồng đứa bé, Ketut vẫy trước mặt bé những thức ăn làm mẫu, 
trái cây, hoa, nước, chuông, một cánh gà quay, một miếng thịt heo, một miếng dừa... Mỗi khi 
đưa lên một thứ mới ông lại hát cái gì đó về phía bé gái. Đứa bé cười và vỗ tay, Ketut cười và 
cứ hát tiếp. 

Tôi tưởng tượng phiên dịch những lời ông thế này: 


“Ô... bé cưng ơi, đây là gà quay cho con ăn! Một ngày nào đó con sẽ thích gà quay và chúng 
ta hy vọng con có nhiều gà quay! Ô... bé cưng ơi, đây là một khoanh cơm, cầu cho con luôn 
có tất cả những khoanh com con mong muốn, cầu cho lúa gạo đổ xuống cho con mãi mãi. Ô... 
bé nhỏ ơi, đây là một trái dừa, trông nó buồn cười không, một ngày nào đó con sẽ ăn rất 
nhiều dừa! Ô... bé cưng ơi, đây là gia đình con, con có thấy gia đình chìu chuộng con đến thế 
nào không? Ô... bé cưng ơi, con là bảo vật của vũ trụ! Con là một học sinh điểm A cộng! Con 
là con thỏ tuyệt vời của chúng ta! Con là một miếng mát títÍ7! ngớ ngẩn ngon tuyệt! Ô... bé 
xíu xiu ơi, con là Con Quỷ, con là tất cả của chúng ta...” 


Mọi người được ban phúc không biết bao lần bằng những cánh hoa nhúng trong nước 
thiêng. Cả nhà lần lượt chuyền tay đứa bé, thủ thỉ với bé trong khi Ketut đọc những câu 
thần chú cổ xưa. Họ còn để bố bồng bé một lúc nữa, dù tôi đang mặc quần jeans, tôi thầm thì 
lời chúc phúc của mình với bé khi mọi người đang hát, “Chúc may mắn/ tôi bảo bé. “Hãy 
can đảm.” Trời nóng sôi, ngay cả trong bóng râm. Người mẹ trẻ, mặc chiếc áo lót khêu gợi 
bên dưới chiếc áo đăng ten mỏng, đang toát mồ hôi. Người bố trẻ, dường như không biết 
biểu hiện gương mặt nào ngoài cười toe toét tự hào, cũng đang toát mồ hôi. Các cụ bà cũng 
quạt phành phạch, mệt mỏi, đứng lên, ngồi xuống, rối rít với những con heo quay cúng và 
đuổi chó. Mọi người hoặc hứng thú, hoặc hờ hững, hoặc mệt, hoặc cười, sốt sang. Nhưng 
Ketut và đứa bé dường như đang mải mê trong trải nghiệm với nhau, người này bị thu hút 
vào sự chú tâm của người kia. Cả ngày đứa bé không rời mắt khỏi ông thầy mo già. Có ai đã 
từng nghe một đứa bé sáu tháng tuổi không khóc hay ầm ï hay ngủ mà chỉ nhìn ai đó tò mò 
trong bốn giờ liền dưới nắng không? 


Ketut đã hoàn thành công việc của mình rất tốt, và đứa bé cũng vậy nữa. Bé hoàn toàn 
hiện diện cho lễ chuyển hóa của mình từ địa vị thần qua địa vị người. Bé đảm đương trách 
nhiệm của mình rất cừ, như đã là một cô gái Bali thực thụ rồi - đắm chìm trong nghỉ thức, 
tự tin với những niềm tin của mình, vâng thuận những đòi hỏi của nền văn hóa mình. 


Vào cuối buổi tụng niệm, người ta quấn bé trong một tấm vải trắng sạch dài thòng ra quá 
dưới hai chân bé bỏng của bé, khiến bé trông trở nên dài hơn và cao quý - một người mới 
bước vào đời thực thụ. Ketut vẽ trên đáy một chén gốm bốn phương của vũ trụ, rót đầy 


https://thuviensach.vn 


nước thiêng vào chén rồi đặt nó trên đất. Cái la bàn vẽ bằng tay này đánh dấu điểm thiêng 
liêng trên mặt đất cho bước chân đầu tiên của bé. 


Rồi cả nhà tụ tập quanh đứa bé, gần như tất cả mọi người bồng bé cùng một lúc, và - Ô! 
Đây rồi! - họ nhẹ nhàng nhúng hai chân bé trong chén gốm đầy nước thiêng này, ngay trên 
hình vẽ ma thuật bao gồm cả vũ trụ, và rồi họ đặt lòng bàn chân bé lên đất lần đầu tiên. Khi 
họ lại nâng bế lên không trung, dấu chân ướt nhỏ in lại trên nén đất phía dưới bé, cuối cùng 
đã định hướng cho bé vào mạng lưới Bali rộng lớn này, xác định bé là ai bằng cách xác định 
bé ở đâu. Mọi người vỗ tay, vui mừng. Giờ thì cô bé tí xíu đã là một trong chúng ta rồi. Một 
con người - với tất cả rủi ro và phan khích sự hóa thân gây bối rối đó kéo theo. 


Đứa bé nhìn lên, nhìn quanh và cười. Bé không còn là một vị thần nữa. Dường như bé 
không bận tâm. Bé chẳng hề sợ hãi. Bé có vẻ hoàn toàn mãn nguyện với mỗi quyết định của 
mình. 


https://thuviensach.vn 


106 


Vụ thương lượng của Wayan thất bại hoàn toàn. Miếng đất Felipe đã tìm thấy cho cô 
không mua được vì một lý do nào đó. Khi tôi hỏi Wayan có gì không ổn, tôi nhận được câu 
trả lời mơ hồ về một chứng thư đã mất; tôi không nghĩ có lúc nào đó mình được nghe câu 
chuyện thật. Chỉ một điều quan trọng là vụ thương lượng không thành. Tôi bắt đầu gần như 
lo hoảng về toàn bộ tình huống mua nhà này của Wayan. Tôi cố giải thích sự cấp bách của 
mình với cô, tôi nói, “Wayan - chỉ chưa đầy hai tuần nữa tôi phải rời Bali về Mỹ. Tôi không 
thể gặp bạn bè đã cho tôi tất cả tiền này và bảo họ chị vẫn chưa có một ngôi nhà.” 

“Nhưng Liz a, nếu một nơi không có taksu tot...” 

Trong cuộc đời này tất cả mọi người có cảm nhận về tính cấp bách khác nhau. 


Nhưng vài ngày sau Wayan gọi đến nhà Felipe, choáng váng. Cô đã tìm thấy một miếng 
đất khác, và miếng này thì cô thật sự thích. Một dải cánh đồng màu ngọc bích trên một con 
đường yên tĩnh, gần thị trấn. Taksu tốt lộ rõ khắp nơi đó. Wayan bảo chúng tôi miếng đất 
thuộc về một nông dân, một người bạn của cha cô, đang rất cần tiền mặt. Ông ta có tổng 
cộng bảy aro để bán, nhưng (vì cần tiền gấp) sẽ sẵn lòng bán cho cô chỉ hai aro cô có thể 
mua. Cô thích miếng đất này. Tôi thích miếng đất này. Felipe thích miếng đất này. Tutti - 
chạy khắp bãi cỏ, giang hai tay, một cô bé Julie Andrews Bali bé nhỏ - cũng thích nó. 


“Mua đi,” tôi nói. 


Nhưng vài ngày trôi qua, và cô cứ trì hoãn, “Chị có muốn sống ở đó hay không vậy?” tôi cứ 
hỏi. 


Cô trù trừ thêm, rồi đổi sang câu chuyện khác lần nữa. Sáng nay, cô nói người nông dân 
đó gọi báo cho cô ông không chắc ông có nên bán miếng đất chỉ hai aro cho cô không; thay 
vì vậy, ông có thể bán nguyên cả lô đất bảy aro... Chính vợ ông là vấn đề... Người nông dân 
bàn với vợ, xem vợ ông ta có đồng ý cắt miếng đất không... 

Wayan nói, “Có lẽ nếu tôi có tiền...” 

Lạy Chúa, cô ta muốn tôi nghĩ ra được số tiền để mua cả miếng đất. Ngay cả khi tôi đang 
cố choáng váng hình dung làm sao để huy động thêm 22.000 đôla, tôi bảo cô, “Wayan, tôi 


không thể làm được, tôi không có tiền. Chị có thể thương lượng với người nông dân 
không?” 


Rồi Wayan, không hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, dệt nên một câu chuyện phức 
tạp. Cô bảo tôi mới đây cô đã tới chỗ một pháp sư, ông đã nhập định và bảo Wayan nhất 
định phải mua toàn bộ bảy aro này để làm một trung tâm chữa bệnh đàng hoàng... đây là 
định mệnh... và, dù sao, pháp sư ấy cũng nói nếu Wayan có thể có toàn bộ miếng đất, có lẽ 
một ngày nào đó cô có thể xây một khách sạn sang trọng đẹp dé ở đó... 

Một khách sạn sang trọng đẹp đẽ ư? 


` 


A. 


https://thuviensach.vn 


Đó là khi đột nhiên tôi ù tai và những con chim thôi hót, tôi có thể thấy môi Wayan mấp 
máy nhưng tôi không lắng nghe cô ấy nữa vì một ý nghĩ vừa mới xuất hiện, nguệch ngoạc 
rành rành qua trí tôi: CÔ TA ĐANG LỪA MI ĐÓ, HÀNG TẠP HÓA! 


Tôi đứng dậy, tạm biệt Wayan, lững thững về nhà và hỏi thẳng ý kiến Felipe, “Cô ấy đang 
lừa em phải không?” 


Anh ấy chưa bao giờ bình luận về công chuyện của tôi với Wayan, không một lần nào. 
“Em yêu,” anh nói chân thành. “ Tất nhiên là cô ấy đang lừa em.” 
Tim tôi rơi tom xuống bao tử. 


“Nhưng không phải chủ tâm,” anh mau mắn nói thêm, “Em phải hiểu cách nghĩ ở Bali. Đó 
là một cách sống ở đây, khi người ta cố moi được càng nhiều tiền từ khách tham quan càng 
tốt. Đó là cách người ta sống sót. Vậy nên giờ cô ta bịa ra vài câu chuyện về người nông dân. 
Em yêu, vì có bao giờ một người đàn ông Bali cần bàn với vợ ông ta trước khi thỏa thuận 
một việc làm ăn không? Nghe này - ông ta hết sức muốn bán cho cô ta một miếng đất nhỏ; 
ông ta đã nói ông sẽ bán. Nhưng cô ta muốn tất cả. Và cô ta muốn em mua nó cho cô ta.” 


Tôi co rúm lại khi nghe điều ấy vì hai lý do. Đầu tiên, tôi ghét phải nghĩ Wayan dúng là 
như vậy. Thứ hai, tôi ghét những hàm ý văn hóa trong câu nói của anh, cái hơi hướng trong 
Điệp khúc của Đàn ông Da trắng Thực dân, cái lý lẽ trịch thượng “tất-cả-những-người-này- 
déu-nhu-thé.” 


Nhung Felipe không phải là thực dan; anh là một người Brazil. Anh giải thích, “Nghe này, 
anh lớn lên trong nghèo khổ ở Nam Mỹ. Em nghĩ anh không biết cái văn hóa của sự nghèo 
khổ kiểu này sao? Em đã cho Wayan nhiều tiền hơn cô ta từng thấy trong đời và giờ cô ta 
đang suy nghĩ điên khùng. Đối với cô ta, em là người hảo tâm màu nhiệm của cô ta và đây có 
lẽ là cơ hội cuối cùng cô ta có thể có. Nên cô ta muốn có được tất cả khi còn có thể trước khi 
em đi. Vì Chúa - bốn tháng trước người phụ nữ nghèo không có đủ tiền để mua bữa ăn trưa 
cho con mình và giờ thì cô ta muốn một khách sạn.” 


“Em phải làm gì?” 


“Đừng giận dữ vì điều đó, dù chuyện gì xảy ra. Nếu em trở nên giận dữ, em sẽ mất cô ta, và 
điều đó thật đáng tiếc vì cô ta là một người tuyệt vời và cô ta quý em. Đây là chiến thuật 
sống còn của cô ta, cứ hãy chấp nhận nó. Em không nên nghĩ cô ta không phải là một người 
tốt, hay là cô ta và bọn trẻ không thành thật cần sự giúp đỡ của em. Nhưng em không thể để 
cô ấy lợi dụng mình. Em yêu, anh đã thấy chuyện vậy lặp lại nhiều lần lắm rồi. Điều xảy ra 
với những người phương Tây sống lâu ngày ở đây là cuối cùng họ rơi vào một trong hai 
phe. Một nửa họ cứ đóng vai du khách, nói, “Ô, những người Bali đáng yêu này, ngọt ngào 
quá, duyên dáng quá...” và bắt đầu bị lợi dụng tiền bạc như điên khùng. Nửa kia trở nên thất 
vọng vì cứ bị lợi dụng tiền bạc hoài, họ bắt đầu ghét người Bali. Và điều ấy thật đáng tiếc, vì 
lúc đó ta mất hết những người bạn tuyệt vời này.” 


“Nhưng em nên làm gì đây?” 


https://thuviensach.vn 


“Em cần lấy lại chút kiểm soát tình hình. Chơi ít trò với cô ta, như mấy trò cô ta đang chơi 
với em. De dọa cô ta bằng cái gì đó khiến cô ta phải hành động. Em sẽ cho cô ta một ân hué; 
cô ta cần một ngôi nhà.” 


“Em không muốn bày trò, Felipe.” 

Anh hôn mái tóc tôi. “Vậy thi em sẽ không thé sống ở Bali, cưng a.” 

Sáng hôm sau, tôi ngấm ngầm thực hiện kế hoạch của mình. Tôi không thể tin nổi - tôi 
đây, sau một năm học hỏi những đức hạnh và cố gắng tìm thấy một cuộc đời trung thực cho 
chính mình, lại sắp thêu dệt một trò nói dối rành rành. Tôi sắp nói láo với người mình yêu 
quý ở Bali, với một người đối với mình gần như một người chị, người đã lọc thận cho tôi. 
Lay Chúa, tôi sắp nói dối mẹ của Tutti! 

Tôi xuống phố, đến cửa hiệu Wayan. Wayan bước ra ôm tôi. Tôi giằng ra, vờ bực bội. 

“Wayan," tôi nói. “Mình cần nói chuyện. Tôi có một vấn đề nghiêm trọng.” 

“Với Felipe à?” 

“Không, với chị.” 

Cô trông như sắp xỉu. 

“Wayan,” tôi nói. “Bạn bè tôi ở Mỹ rất giận cô.” 

“Giận tôi à? Tại sao, em yêu?” 


“Vì bốn tháng trước, họ đã cho cô rất nhiều tiền để mua một căn nhà, và cô vẫn chưa mua 
căn nhà. Mỗi ngày, họ gửi email cho tôi hỏi, “Nhà Wayan đâu? Tiền tôi đâu?” giờ họ nghĩ cô 
ăn cắp tiền của họ, dùng vào việc khác.” 

“Tôi không ăn cắp!” 

“Wayan,” tôi nói. “Bạn bè tôi ở Mỹ nghĩ cô là... một đồ lừa đảo.” 

Cô há hốc miệng như thể bị siết cổ họng. Trông cô có vẻ rất bị tổn thương, tôi do dự một 
chốc va sắp ôm ghì cô dé trấn an rồi nói, “Không, không, không phải vậy đâu! Tôi bia ra đó!” 
Nhung, không, tôi phải chấm dứt chuyện nay. Nhưng, Chúa oi, cô ấy rõ ràng là đang lao đảo. 
Lừa đảo là một từ về mặt cảm xúc có tác động với người Bali gần như nhiều hươn bất kỳ từ 
nào trong tiếng Anh. Đó là một trong những thứ tồi tệ nhất ta có thể gọi ai đó ở Bali - “đồ 
lừa đảo”. Trong nén văn hóa này, người ta lừa đảo nhau hang tá lần trước bữa ăn sáng, nơi 
lừa đảo là một trò chơi, một nghệ thuật sống còn tuyệt vọng, nhưng thực sự gọi ai đó là đồ 
lừa đảo là một câu hỏi kinh khủng. Nó là cái gì đó mà nếu ở châu Âu xưa, chắc chắn ta sẽ có 
một cuộc đấu súng. 


“Cưng ơi,” cô nói, mắt đẫm lệ. “Tôi không phải là đồ lừa đảo!” 


“Tôi biết vậy, Wayan. Day là lý do tôi bực bội. Tôi cố nói với bạn bè mình ở Mỹ là Wayan 
không phải là đồ lừa đảo, nhưng họ không tin tôi.” 


Cô đặt bàn tay lên tay tôi. “Tôi xin lỗi đã đưa cô vào một tình thế khó khăn, cưng a.” 


https://thuviensach.vn 


‘Wayan, đây là tinh thé cực kỳ khó khăn. Bạn bè tôi nổi giận. Họ nói chị phải mua miếng 
đất nào đó trước khi tôi trở về Mỹ. Họ bảo tôi nếu chị không mua miếng đất trong tuần tới, 
thì tôi phải... lấy lại tiền.” 

Giờ trông cô có vẻ sắp xiu; trông cô như đang hấp hối. Tôi nửa cảm thấy như là sự cắn rứt 
lương tâm lớn nhất trong lịch sử, bịa chuyện với người phụ nữ tội nghiệp này, người - bên 
cạnh những điều khác - rõ ràng không nhận ra là tôi không còn có quyền lấy lại số tiền đó 
khỏi tài khoản ngân hàng của cô cũng như tôi không thể rút lại quyền công dân Indonesia 
của cô vậy. Nhưng làm sao cô có thể hiểu điều đó? Tôi đã làm cho tiền xuất hiện một cách kỳ 
lạ trong sổ ghi tiền gửi ngân hàng của cô ấy, phải không? Tôi không thể đơn giản là lấy nó đi 
sao? 


“Cung oi,” cô nói, “tin tôi đi, giờ tôi sẽ tìm ra đất, đừng lo, tôi sẽ tim ra đất rất nhanh. Xin 
đừng lo... có lẽ trong ba ngày tới chuyện này sẽ xong, tôi hứa.” 


“Chị phải. Wayan,” tôi nói, với một sự tram trong không hoàn toàn là đóng kịch. Sự thật là, 
cô ấy phải. Con cô cần một căn nhà. Cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà. Không có thời gian để làm 
trò lừa đảo. 

Tôi nói, “Giờ tôi phải về nhà Felipe. Gọi cho tôi khi chị đã mua được cái gì đó.” 

Rồi tôi đi khỏi nhà bạn mình, biết rằng cô ấy đang nhìn tôi nhưng nhất định không quay 
lại và nhìn cô. Suốt trên đường về nhà, tôi dâng lên Thượng Đế lời cầu nguyện kỳ cục nhất, 
“Hãy để việc cô ấy đang lừa con là sự thật.” Vì nếu cô ta không lừa đảo, nếu quả thật cô 
không thể tìm thấy cho một nơi để sống bất chấp khoản tiền mặt 18.000 đôla rót vào, thì có 
nghĩa chúng tôi đang thật sự gặp rắc rối to ở đây và tôi không biết người đàn bà này sẽ kéo 
bản thân ra khỏi cái nghèo như thế nào. Nhưng nếu là cô đang lừa đảo tôi, thì trong một 
nghĩa nao đó, đó là một tia hy vọng. Nó chứng tỏ cô có chút ít mưu chước, và suy cho cùng, 
cô ấy có thể ổn trong thế gian đổi thay này. 

Tôi về nhà với Felipe, cảm thấy thật tệ. Tôi nói, “Giá mà Wayan biết em đang âm mưu 
quanh co ra sao sau lưng cô...” 

“âm mưu vì hạnh phúc và thành công của cô ta,” anh kết thúc câu cho tôi. 


Bốn giờ sau - chỉ bốn giờ sau! - điện thoại nhà Felipe reo. Là Wayan. Cô hụt hơi. Cô muốn 
tôi biết công việc đã hoàn thành. Cô vừa mua hai aro dat của người nông dân ( “Vợ” ông ta 
đột nhiên không có vẻ phiền chuyện cắt miếng đất nữa). Hóa ra, không cần bất cứ giấc mơ 
linh thiêng nào can thiệp của thầy tu hay kiểm nghiệm độ phát xa của taksu nào. Wayan 
thậm chí đã có chứng nhận sở hữu rồi, ngay trong tay cô! Và đã được công chứng nữal 
Ngoài ra, cô bảo đảm với tôi, cô đã đặt vật liệu xây dựng cho căn nhà và thợ sẽ bắt đầu xây 
vào tuần sau - trước khi tôi đi. Nên tôi có thể thấy công trình đang được xây dựng. Cô hy 
vọng tôi không giận cô. Cô muốn tôi biết là cô yêu quý tôi hơn yêu chính thân xác mình, hơn 
cuộc sống của chính mình, hơn cả thế gian này. 

Tôi bảo cô tôi cũng yêu cô nữa. Và rằng tôi không thể chờ một ngày nào đó làm khách 
trong ngôi nhà mới xinh đẹp của cô. Và rằng tôi muốn một bản sao của giấy chứng nhận sở 
hữu đó. 


Khi tôi rời điện thoại, Felipe nói, “Cô bé giỏi lắm.” 


https://thuviensach.vn 


Tôi không biết anh muốn nói cô ta hay tôi. Nhưng anh mở một chai rượu và chúng tôi 
nâng ly chúc mừng cô bạn quý Wayan chủ đất Bali. 


Rồi Felipe nói, “Giờ chúng ta có thể đi nghỉ mát được chưa?” 


https://thuviensach.vn 


107 


Nơi chúng tôi lần cuối cùng đến nghỉ mát là một đảo nhỏ gọi là Gili Meno, nằm cách bờ 
biển Lombok, là điểm dừng kế tiếp phía đông Bali trong quần đảo Indonesia rộng lớn và 
ngổn ngang. Trước day tôi đã từng đến Gili Meno rồi, và tôi muốn chỉ cho Felipe thấy, anh 
chưa từng đến đó. 


Đảo Gili Meno là một trong những nơi quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi. Tôi đã 
một mình đến đây hai năm trước khi ở Bali lần đầu tiên. Lúc đó tôi có công việc tạp chí, viết 
về các kỳ ẩn dật Yoga, và tôi vừa kết thúc hai tuần ở các lớp Yoga có khả năng phục hồi ghê 
góm. Nhưng tôi đã quyết định kéo dài thời gian ở lai Indonesia sau khi công việc hoàn tất, vì 
tôi đã đi cả một đoạn đường dài để tới được châu Á. Điều tôi muốn làm, thực ra, là tìm thấy 
một nơi nào đó xa vắng và cho mình mười ngày ẩn dật tuyệt đối cô độc và tuyệt đối yên 
tinh. 


Khi hồi tưởng lai bốn năm trôi qua từ lúc hôn nhân của mình bắt đầu tan ra va ngày cuối 
cùng tôi rồi cũng được ly dị và tự do, tôi thấy một biên niên sử chi tiết nỗi đau hoàn toàn. Và 
giây phút tôi đến đảo nhỏ này hoàn toàn một mình chính là giây phút tồi tệ nhất của cả cuộc 
hành trình tối tăm ấy. Tới đáy của nỗi đau và phần giữa của nó. Tâm trí không vui của tôi là 
một chiến địa cho những ma quỷ giao tranh. Khi tôi quyết định dành mười ngày một mình 
trong yên tĩnh giữa một nơi đúng là xa xôi hẻo lánh, tôi đã bảo tất cả những phần còn bối rối 
và mâu thuẫn trong tôi một điều này, “Giờ tất cả chúng ta đang cùng nhau, mấy anh ơi, hoàn 
toàn một mình. Và chúng ta sẽ phải thực hiện một kiểu đàm phán nào đó để hòa thuận với 
nhau, nếu không tất cả sẽ cùng chết, sớm hay muộn.” 


Có thể nghe có vẻ cứng rắn và tự tin, nhưng tôi cũng phải thú nhận điều này nữa - đi 
thuyền đến hòn đảo đó hoàn toàn một mình, tôi chưa từng kinh hãi đến thế trong đời. Tôi 
thậm chí không mang theo cuốn sách nào để đọc, chẳng có gì để sao nhãng mình. Chỉ có tôi 
và tâm trí tôi, sắp đối mặt nhau trên cánh đồng trống. Tôi nhớ hai chân mình rõ ràng run 
lên vì sợ. Rồi tôi đọc lại cho mình một trong những câu ưa thích của Sư phụ. “Sợ hãi à - ai 
quan tâm chứ?” và tôi xuống tàu một mình. 

Tôi thuê một phòng nhỏ trên bãi biển với vài đôla một ngày rồi câm miệng và thề không 
mở miệng cho đến khi điều gì đó trong tôi thay đổi. Đảo Gili Meno là sự thật tối hậu và là 
phiên tòa hòa giải của tôi. Tôi đã chọn chính nơi đây để làm việc này - rõ ràng như vậy. Hòn 
đảo này nhỏ, tỉnh khôi, cát, nước xanh, những cây cọ. Nó là một vòng tròn hoàn hảo với một 
con đường duy nhất đi quanh, và ta có thể đi bộ hết cả chu vi này trong khoảng một giờ. Nó 
nằm gần đúng trên đường xích đạo cho nên gần như có một sự cố định trong chu kỳ mỗi 
ngày của nó. Mặt trời lên ở một phía của đảo vào khoảng sáu giờ rưỡi sáng và lặn ở phía kia 
vào khoảng sáu giờ rưỡi chiều, mỗi ngày trong năm. Nơi đây có một ít ngư dân Hồi giáo và 
gia đình họ cư ngụ. Không ở nơi nào trên hòn đảo này mà ta không thể nghe thấy biển. Ở 
đây không có xe máy. Có một máy phát chỉ phát điện vài giờ vào buổi tối. Đây là nơi yên tĩnh 
nhất tôi từng đến. 


https://thuviensach.vn 


Mỗi sáng tôi đi dạo quanh chu vi hòn đảo lúc mặt trời lên, và đi dạo lần nữa vào lúc mặt 
trời lặn. Phần thời gian còn lại, tôi chỉ ngồi và nhìn. Nhìn những ý nghĩ của mình, nhìn cảm 
xúc của mình, nhìn những cư dân. Những nhà hiền triết Yoga nói tất cả nỗi đau, cũng như 
tất cả niềm vui của kiếp người do ngôn từ tạo nên. Chúng ta tạo ra ngôn từ để định nghĩa 
trải nghiệm của mình và những từ đó mang theo những cảm xúc đi kèm sẽ điều khiển chúng 
ta như chó bị xích. Chúng ta trở nên bị mê hoặc bởi chính những câu chú của mình (Minh là 
một thất bai... Mình cô đơn... Mình là một thất bai... Mình cô đơn) va chúng ta trở thành đền 
đài tưởng niệm cho chúng. Vậy thì, ngừng nói trong một chốc là cố gắng lột phắt quyền 
năng của ngôn từ, ngừng làm ta nghẹn từ ngữ, giải thoát ta khỏi những câu chú ngột ngạt. 


Phải mất một thời gian tôi mới rơi vào yên lặng thật sự. Ngay cả sau khi ngừng nói, tôi 
thấy là mình vẫn ư ử với ngôn ngữ. Những cơ quan và cơ nói của tôi - não, cổ họng, ngực, 
gáy - rung động với những dư âm của trò chuyện rất lâu sau khi tôi thôi tạo ra âm thanh. 
Đầu tôi rung như thiết bị hồi âm của ngôn từ, giống kiểu một hồ bơi trong nhà dường như 
còn vang vọng mãi âm thanh và tiếng la hét, ngay cả sau khi bọn trẻ mẫu giáo đã đi khỏi. 
Phải mất một thời gian dài đáng ngạc nhiên thì tất cả sự rộn ràng của lời nói này mới mất 
đi, để âm thanh xoáy lốc lắng xuống. Có lẽ mất khoảng ba ngày. 

Rồi tất cả lại bắt đầu xuất hiện. Trong trạng thái tĩnh lặng đó, vẫn còn chỗ cho tất cả mọi 
thứ thù hận, mọi thứ sợ hãi chạy qua tâm trí trống rỗng của tôi. Tôi cảm thấy kiểu như một 
tên nghiện bị giải độc, co giật với chất độc từ bất cứ thứ gì hiện lên. Tôi khóc rất nhiều. Tôi 
cầu nguyện rất nhiều. Rất khó khăn và rất đáng sợ - nhưng điều này thì tôi biết rõ - tôi chưa 
từng muốn ở đó, và tôi chưa từng ước ai khác ở đó cùng tôi. Tôi biết mình cần phải làm việc 
này và cần phải làm một mình. 

Những du khách hiếm hoi khác trên đảo là một vài đôi đang có kỳ nghỉ lãng mạn (Gili 
Meno là một nơi quá xinh đẹp và quá xa xôi để đến trừ một người điên khùng đến đây một 
mình.) Tôi nhìn những đôi này và cảm thấy chút ghen tị với chuyện yêu đương của họ, 
nhưng biết là, “Đây không phải là thời gian có cặp có đôi của mi, Liz. Mi có một nhiệm vụ 
khác ở đây.” Tôi tránh xa mọi người. Mọi người trên đảo để mặc tôi. Tôi nghĩ mình đã phóng 
ra một bầu không khí ma quỷ. Cả năm rồi tôi không được ổn. Ta không thể mất ngủ đến thế 
và sút cân đến thế và khóc dữ lâu đến thế mà không bắt đầu trông như một người tâm thần. 
Nên chẳng ai trò chuyện với tôi. 


Thực ra, điều đó không đúng. Có một người đã trò chuyện với tôi, mỗi ngày. Đó là một cậu 
bé, một trong đám trẻ con chạy tới chạy lui trên bãi biển cố bán trái cây tươi cho du khách. 
Cậu bé có lẽ đã chín tuổi, và có vẻ là một tên cầm đầu. Cậu bé dạn dĩ, thích gây gổ và tôi sẽ 
gọi cậu là ranh khôn đường phố nếu đảo của cậu thật sự có một con đường nào đó. Tôi nghĩ 
cậu là ranh khôn bãi biển. Không biết sao cậu học được tiếng Anh rất cừ, có lẽ bằng cách 
quấy rầy những người Tây phương tắm nắng. Và cậu đang nhắm tôi, cậu bé này. Chẳng có ai 
khác hỏi tôi là ai, không ai quấy rầy tôi, nhưng cậu bé hiếu động này thường đến ngồi cạnh 
tôi bên bãi biển vào một thời điểm nào đó trong ngày và hỏi, “Tại sao cô chẳng bao giờ nói 
vậy? Sao cô lạ như vậy? Đừng giả vờ là cô không nghe thấy tui đó - tui biết cô có thể nghe 
thấy tui. Sao lúc nào cô cũng một mình vậy? Sao cô chẳng bao giờ bơi? Bạn trai cô đâu? Sao 
cô không có chồng? Có chuyện gi với cô vậy?” 


https://thuviensach.vn 


Tôi gần như nghĩ: lui ra, nhóc! Mi là ai chứ - một bản sao những ý nghĩ đen tối nhất của ta 
hả? 


Mỗi ngày tôi cố cười hiền lành với cậu ta và xua cậu đi chỗ khác với một cử chỉ lịch sự, 
nhưng cậu bé không bỏ đi chừng nào chưa làm tôi phát khùng lên. Và không thể tránh khỏi, 
cậu luôn làm tôi phát khùng. Tôi nhớ là đã nổi xung lên với cậu một lần, “Tao không nói vì 
tao đang trong hành trình tâm linh chết tiệt, đồ vô dụng nhỏ bé bẩn thỉu - giờ thì BIẾN!” 

Cậu ta cười chạy đi. Mỗi ngày, sau khi làm cho tôi phản phan ứng, cậu bỏ chạy và cười. 
Thường cuối cùng tôi cũng phải cười nữa, khi cậu khuất tầm mắt. Tôi sợ chú nhóc phiền 
toái này và mong chờ cậu nhiều như nhau. Cậu là quãng gián đoạn vui vẻ duy nhất trong 
hành trình thật sự khó khăn của tôi. Thánh Anthony từng viết là đã đi sâu vào hoang mạc để 
ẩn dật yên tĩnh và bị những ảo tượng khác nhau tấn công - ma quỷ và thiên thần, cả hai. 
Ngài nói, trong đơn độc của mình, đôi khi ngài chạm trán những ma quỷ trông như thiên 
thần, và lúc khác ngài thấy thiên thần trông như ma quỷ. Khi người ta hỏi ngài làm sao có 
thể chỉ ra được sự khác nhau, Thánh nói ta chỉ có thể phân biệt được nhờ cách ta cảm thấy 
sau khi sinh thể này thôi bầu bạn với ta. Nếu ta sợ hãi, ông nói, đó chính là ma quỷ vừa thăm 
ta. Nếu ta vui, đó là thiên thần. 

Tôi nghĩ biết đồ vô dụng đó là gì, người luôn khiến tôi phải cười. 

Vào ngày yên lặng thứ chín của mình, một buổi chiều trên bờ biển khi mặt trời đang lặn, 
tôi vào trạng thái thiền và không đứng dậy nữa cho đến sau nửa đêm. Tôi nhớ mình đã nghĩ, 
“Đây rồi, Liz.” Tôi nói với trí mình, “Đây là cơ hội của mi. Hãy cho ta thấy tất cả khiến mi sầu 
muộn. Hãy cho ta xem tất cả chúng. Đừng giữ lại thứ gì.” Từng đứa một, những ý nghĩ và ký 
ức buồn giơ tay lên, đứng lên tự giới thiệu. Tôi nhìn từng ý nghĩ, từng tên sầu muộn một, tôi 
công nhận sự tồn tại của nó và cảm thấy (không cố bảo vệ mình khỏi nó) nỗi đau khủng 
khiếp của nó. Và thế là tôi bảo nỗi sầu đó, “Thôi được. Ta yêu mi. Ta chấp nhận mi. Giờ hãy 
vào tim ta đi. Xong rồi.” Tôi thực sự đã cảm thấy nỗi sầu (như thể nó là một sinh vật) bước 
vào tim tôi (như thể tim tôi là một căn phòng có thực). Rồi tôi nói, “Người kế tiếp?” và một 
chút đau đớn kế tiếp hiện lên. Tôi nhìn kỹ nó, cảm thấy nó, chúc phúc nó, rồi cũng mời nó 
vào tim mình. Tôi làm như vậy với mỗi ý nghĩ buồn rau mình có - trở về nhiều năm trước 
trong ký ức - cho đến khi chẳng còn lại gì. 

Rồi tôi nói với trí tôi, “Giờ cho ta thấy sự giận dữ.” Lần lượt từng đứa một, mỗi sự kiện 
giận dữ trong đời tôi hiện lên và trình diện. Mọi sự bất công, mọi phản bội, mọi mất mát, 
mọi thịnh nộ. Tôi thấy tất cả chúng, từng đứa một, và tôi công nhận sự tồn tại của chúng. Tôi 
cảm thấy trọn vẹn từng giận dữ, như thể nó đang xảy ra lần đầu tiên, và rồi tôi nói, “Vào 
trong tim ta đi. Đã xong rồi. Các người có thể nghỉ yên ở đó. Giờ nó đã an toàn rồi. Đã xong 
rồi. Ta yêu các ngươi.” Việc này tiếp diễn hàng giờ, và tôi chao đảo giữa các cực cảm giác đối 
lập mạnh mẽ - cảm thấy cơn giận run người hoàn toàn trong một giây phút, và rồi cảm thấy 
một sự điềm tĩnh hoàn toàn, khi cơn giận bước vào tim tôi như thể qua một cánh cửa, nằm 
xuống, cuộn tròn cạnh anh em của nó và thôi không phân tranh nữa. 

Rồi đến phần khó khăn nhất. “Cho ta thấy sự xấu hổ,” tôi yêu cầu tâm trí mình. Lạy Chúa, 
nỗi kinh hoàng tôi đã thấy lúc đó. Một cuộc diễu hành đáng thương với những thất bại của 
tôi, dối trá của tôi, ích kỷ của tôi, ghen tuông, kiêu ngạo của tôi. Dù sao,tôi không làm ngơ 
bất cứ đứa nào. “Hãy cho ta xem cái tồi tệ nhất,” tôi nói. Khi tôi cố mời những tên xấu hổ này 


https://thuviensach.vn 


vào tim mình, mỗi đứa chúng ngập ngừng ở cửa, nói, “Không - cô không muốn tôi vào đó 
đâu... Cô không biết tôi đã làm gì à?” và tôi nói, “Ta muốn các người. Ngay cả các người. Ta 
muốn. Ngay cả các người cũng được đón tiếp ở đây. Được mà. Các người đã được tha thứ. 
Các người là một phần của ta. Giờ các người có thể nghỉ ngơi. Đã xong rồi.” 

Khi tất cả mọi chuyện này kết thúc, tôi trống rỗng. Không có gì xung đột trong tâm trí tôi 
nữa. Tôi nhìn vào tim mình, lòng tốt của chính mình, và tôi đã thấy khả năng của nó. Tôi 
thấy không chỉ tim mình đã gần đầy, không chỉ sau khi mời vào và chăm sóc tất cả những 
đứa cù bơ cù bất sầu muộn, giận dữ va xấu hổ, tai họa này; tim tôi còn có thể nhẹ nhàng đón 
nhận và tha thứ nhiều hơn nữa. Tình yêu của nó vô tận. 


Lúc đó tôi hiểu rằng đây là cách Thượng Đế yêu thương tất cả chúng ta và đón nhận tất cả 
chúng ta, và rằng trong vũ trụ này không có thứ gì như địa ngục, ngoại trừ có lẽ chỉ có trong 
đầu óc kinh hãi. Vì nếu một con người hư hoại và hạn chế cũng có thể cảm nhận dù chỉ một 
cảnh đoạn tha thứ và chấp nhận tuyệt đối như vậy của bản ngã mình - thì hãy hình dung 
xem - chỉ hình dung thôi! - Thượng Đế, với tất cả cảm thông vĩnh cửu của Ngài, có thể tha 
thứ và chấp nhận điều gì. 


Tôi cũng hiểu là sự nghỉ ngơi yên bình này thế nào cũng chỉ là tạm thời. Tôi biết là mình 
vẫn mãi mãi chưa hoàn tất mọi điều, rằng giận dữ của tôi, buồn bã của tôi và xấu hổ của tôi 
cuối cùng sẽ len lén trốn khỏi tim tôi, và trở lại xâm chiếm tâm trí tôi lần nữa. Tô biết mình 
sẽ phải đối phó với những ý nghĩ này nhiều lần nữa đến khi tôi từ từ và kiên quyết thay đổi 
toàn bộ đời sống của mình. Và rằng làm điều này sẽ khó khăn và kiệt sức. Nhưng tim tôi nói 
với trí tôi trong lặng câm tối mù của bãi biển, “Ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ rời xa 
ngươi, ta sẽ luôn chăm sóc ngươi.” Lời hứa đó phát ra từ tim tôi, tôi chợt bắt gặp nó trong 
miệng mình và giữ nó ở đó, nếm nó khi tôi rời bãi biển và đi bộ trở về căn lều nhỏ nơi mình 
đang ở. Tôi tìm thấy một cuốn sổ tay trống, mở trang đầu tiên ra - và chỉ khi đó tôi mới mở 
miệng và nói những từ đó vào hư không, thả chúng ra. Tôi để những từ này phá vỡ im lặng 
của mình và rồi tôi cho phép cây bút chì của mình ghi lại phát biểu to lớn của chúng vào 
trang giấy: 

“Ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi, ta sẽ luôn cham sóc ngươi.” 

Đó là những lời đầu tiên tôi viết trong cuốn sổ riêng của mình mà từ đó trở đi tôi thường 
mang nó theo, trở lại với nó nhiều lần trong hai năm sau đó, luôn yêu cầu giúp đỡ - và luôn 
tìm thấy nó, ngay cả khi buồn thê thảm nhất hay e sợ nhất. Và cuốn ső đó, thấm đẫm lời hứa 
về tình yêu ấy, rất đơn giản là lý do duy nhất khiến tôi sống sót trong những năm sau đó của 
đời mình. 


https://thuviensach.vn 


108 


Và giờ tôi trở lại Gili Meno trong một hoàn cảnh khác một cách đáng kể. Vì tôi đã từng ở 
đây, tôi đã vòng quanh thế giới, giải quyết vụ ly dị, sống sót qua sự chia cách cuối cùng với 
David, xóa sạch mọi thuốc men thay đổi tâm trạng khỏi hệ thống của mình, học nói một 
ngôn ngữ mới, ngồi trong lòng bàn tay của Thượng Đế trong vài khoảnh khắc không thể nào 
quên ở Ấn Độ, học hỏi dưới chân một ông thầy mo Indonesia và mua một căn nhà cho một 
gia đình khẩn thiết cần nơi để sống. Tôi đang hạnh phúc, khỏe mạnh và cân bằng. Và, đúng, 
tôi không thể không nhận thấy mình đang đến hòn đảo nhiệt đới nhỏ xinh đẹp này với 
người tình Brazil của mình. Tôi sẽ thừa nhận đây, điều đó gần như một kết cục cổ tích lố 
bịch cho câu chuyện này, như một trang mơ mộng nào đó của bà nội trợ. (Có lẽ thậm chí là 
một trang giấc mơ của riêng tôi, từ nhiều năm trước.) Nhưng điều giữ tôi không tan ngay 
lúc này vào thứ ánh sáng lung linh cổ tích ấy hoàn toàn là sự thật chắc chắn này - một sự 
thật đã khiến tôi mạnh mẽ hơn trong vài năm qua - tôi không được một hoàng tử giải thoát; 
tôi là người điều khiển cuộc giải thoát chính mình. 

Những ý nghĩ của tôi quay sang điều gì đó tôi đã từng đọc, gì đó như Thiền Phật giáo. Họ 
nói một cây sồi được hai sức mạnh tạo ra cùng một lúc. Rõ ràng, tất cả khởi từ một quả dầu, 
cái hạt nắm giữ tất cả hứa hẹn và tiềm tàng lớn thành cây. Ai cũng có thể nhận thấy điều đó. 
Nhưng chỉ ít người nhận ra ở đây còn một lực lượng khác nữa vận hành - chính cây sồi 
tương lai, cái cây thiết tha muốn tồn tại đến nỗi nó đẩy quả dầu thành tồn tại, kéo cây con ra 
với khát khao thoát khỏi không rỗng, hướng dẫn tiến hóa từ không đến phát triển. Về mặt 
này, Thiền giải thích, chính cây sồi tạo ra quả dầu mà từ đó cây mọc lên. 

Tôi nghĩ về người phụ nữ mình mới trở thành, về cuộc đời giờ tôi đang sống, và về điều 
tôi đã luôn muốn là người như thế này và sống cuộc sống như thế này biết bao, giải phóng 
khỏi trò khôi hài vờ là ai đó chứ không phải là mình. Tôi nghĩ đến tất cả mọi điều đã chịu 
trước khi đến đây và tự hỏi không biết có phải là tôi không - ý tôi muốn nói, cái tôi hạnh 
phúc và cân bằng này, giờ đang thiu thiu ngủ trên boong chiếc thuyền đánh cá Indonesia 
nhỏ này - người đẩy một tôi khác, non trẻ hơn, bối rối hơn và giằng co hơn về phía trước 
trong những năm khó khăn đó. Tôi non trẻ hơn là hạt dầu đầy tiềm năng, nhưng còn tôi già 
dặn hơn, chính là cây sồi đã tồn tại luôn nói, “Đúng - Lớn lên! Thay đổi! Tiến hóa! Đến và 
gặp ta ở đây, nơi ta đã tồn tại toàn vẹn và chín chắn! Ta cần mi lớn thành ta!” Và có lẽ chính 
tôi hiện diện và đã chứng đắc này bốn năm trước từng lơ lửng trước đứa con gái có chồng 
đang thổn thức trên sàn phòng tắm, và có lẽ chính tôi này đã thầm thì dịu dàng vào tại đứa 
con gái tuyệt vọng. “Đi ngủ lai di, Liz...” Đã biết rằng tất cả sẽ ổn, rằng cuối cùng tất cả sẽ 
mang chúng tôi lại với nhau ở đây. Ngay đây, đúng vào giây phút này. Nơi tôi luôn chờ đợi 
trong thanh thản và mãn nguyện, luôn chờ đợi cô ấy đến và cùng tôi. 


Rồi Felipe tỉnh giấc. Cả hai chúng tôi đã ngủ chập chờn cả buổi chiều, cuộn trong vòng tay 
nhau trên boong tàu đánh cá Indonesia này. Biển du đưa chúng tôi, mặt trời rạng rỡ. Khi tôi 
nằm đó gối đầu lên ngực anh, Felipe nói với tôi anh có một ý nghĩ khi đang ngủ. Anh nói, 
“Em biết không - rõ ràng là anh cần tiếp tục sống ở Bali vì công việc của anh ở đây, và vì nó 
rất gần Úc, nơi con anh sống. Anh cũng cần ở Brazil thường xuyên, vì đó là nơi có đá quý và 


https://thuviensach.vn 


vì gia đình anh ở đó. Còn em thì rõ ràng cần ở Mỹ, vì công việc của em ở đó, và đó là nơi có 
gia đình và bạn bè em. Nên anh đã nghĩ... có lẽ chúng mình sẽ cố xây đắp một cuộc sống 
chung theo cach nào đó chia ra giữa Mỹ, Uc, Brazil và Bali.” 

Tất cả những gi tôi có thé làm là cười, nay - tại sao không? Có lẽ điều đó đủ điên rồ để 
thành công. Một cuộc sống như thế có thể khiến ai đó cho là hoàn toàn điên rồ, một sự 
khùng điên thuần túy, nhưng nó rất giống tôi. Tất nhiên đây là điều chúng tôi nên bắt đầu. 
Nó đã có vẻ thân thuộc rồi. Và tôi phải nói là mình cũng hoàn toàn thích sự nên thơ của ý 
nghĩ này nữa. Tôi muốn nói theo nghĩa den. Sau cả năm để khám phá những I táo bạo và 
riêng lẻ, Felipe vừa mới gợi ý với tôi cả một lý thuyết chu du mới: 

Australia, America, Bali, Brazil = A, A, B, B. 

Như một bài thơ cổ điển, như một cặp câu nhịp nhàng. 


Chiếc thuyền đánh cá nhỏ bỏ neo ngay ngoài bờ Gili Meno. Trên đảo không có cầu tàu. 
Chúng tôi phải xắn ống quần, nhảy ra khỏi tàu và lội qua sóng bằng chính sức mình. Hoàn 
toàn không thể nào làm thế mà không bị sũng nước hay thậm chí đâm sầm vào san hô, tất cả 
mọi rắc rối hoàn toàn đáng công vì bãi biển quá đẹp, quá đặc biệt. Nên tôi và người yêu của 
mình, chúng tôi cởi giày, chúng tôi chất mấy cái túi nhỏ đồ dùng lên đầu mình và chuẩn bị 
cùng nhau nhảy qua thành tàu đó, vào biển. 

Bạn biết đó, có một điều thật buồn cười. Thế nào đó mà ngôn ngữ Lãng Mạn duy nhất 
Felipe không nói lại là tiếng Ý. Nhưng tôi bắt đầu và nói với anh, khi chúng tôi sắp nhảy. 


Tôi nói, “Attraversiamo.” 


Cùng băng qua nào. 


https://thuviensach.vn 


TRI ÂN CUỐI CÙNG VA CAM DOAN LAN NỮA 


Vai thang sau khi rời Indonesia, tôi trở lại thăm những người than yêu va đón Giáng sinh 
và Năm Mới. Chuyến bay của tôi đáp xuống Bali chỉ hai giờ sau khi sóng thần Tsunami với 
sức tàn phá kinh hoàng giáng xuống Đông Nam Á. Người quen khắp nơi trên thế giới ngay 
lập tức liên lạc với tôi, lo lắng về sự an nguy của những người bạn Indonesia của tôi. Mọi 
người dường như đặc biệt lo lắng là “Wayan và Tutti có ổn không?” Câu trả lời là tsunami 
không ảnh hưởng đến Bali chút nào cả (không kể về mặt cảm xúc, dĩ nhiên) và tôi thấy tất 
cả mọi người đều bình an vô sự. Felipe chờ tôi ở sân bay (lần đầu tiên trong nhiều lần 
chúng tôi sẽ gặp nhau ở cá sân bay khác nhau). Ketut Liyer ngồi trên hiên của mình, vẫn 
như mọi khi, chế thuốc và thiền định. Yudhi gần đây nhận chơi guitar ở một khu nghỉ dưỡng 
địa phương sang trọng nào đó và đang tiến bộ. Và gia đình Wayan đang sống hạnh phúc 
trong ngôi nhà mới xinh đẹp của họ, xa đường biển hiểm nguy, ẩn cao trên những đám 
ruộng bậc thang của Ubud. 


Với tất cả lòng biết ơn tôi có thể nêu ên (và thay mặt Wayan), tôi rất muốn cảm ơn tất cả 
mọi người đã đóng góp tiền để xây căn nhà đó: 

Sakshi Andreozzi, Savitri Axelrod, Linda và Renee Barrera, Lisa Boone, Susan Bowen, 
Gary Brenner, Monica Burke và Karen Kudej, Sandie Carpenter, David Cashion, Anne 
Connell (người đã cùng với Jana Eisenberg, là một bậc thầy giải thoát vào phút chót), Mike 
và Mini de Gruy, Armenia de Oliveira, Rayya Elias và Gigi Madl, Susan Freddie, Devin 
Friedman, Dwight Garner và Cree LeFavour, John va Carole Gilbert, Mamie Healey, Annie 
Hubbard va gan như không thé tin được là Harvey Schwartz, Bob Hughes, Susan Kittenplan, 
Michael va Jill Knight, Brian va Linda Knopp, Deborah Lopez, Deborah Luepnitz, Craig 
Marks va Rene Steinke, Adam McKay va Shira Piven, Jonny va Cat Miles, Sheryl Moller, John 
Morse va Ross Petersen, James va Catherine Murdock (với chúc phúc của Nick va Mini), 
José Nunes, Anne Pagliarulo, Charley Patton, Laura Platter, Peter Richmond, Toby va 
Beverly Robinson, Nina Bernstein Simmons, Stefania Somare, Natalie Standiford, Stacey 
Steers, Darcey Steinke, quý cô Thoreson (Nancy, Laura và Cô Rebecca), Daphne Uviller, 
Richard Vogt, Peter va Jean Warrington, Kristen Weiner, Scott Westerfeld va Justine 
Larbalestier, Bill Yee va Karen Zimet. 


Cuối cùng, về một chủ dé khác, tôi ước minh có thé tim thấy một cách để cảm ơn một cách 
đúng mực cậu Terry và mợ Deborah yêu quý của tôi vì tất cả những giúp đỡ họ dành cho tôi 
trong suốt năm du hành này. Để gọi đó đơn thuần chỉ là “hỗ trợ kỹ thuật” là giảm nhẹ tầm 
quan trọng những đóng góp của họ. Hai người đã cùng nhau dệt một tấm lưới dưới sợi dây 
kéo căng của tôi mà nếu không có nó - rất đơn giản - tôi đã không thể viết cuốn sách này. 
Tôi không biết phải đền đáp họ như thế nào. 

Cuối cùng, dù sao, có lẽ tất cả chúng ta phải từ bỏ cố gắng đền đáp lại những người trên 
thế gian này đã duy trì cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, có lẽ sẽ sáng suốt hơn nếu quy 
thuận trước tâm ý rộng lượng màu nhiệm của con người và chỉ cứ nói lời cám ơn, mãi mãi 
và chân thành, chừng nào ta vẫn còn giọng nói. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


10 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 


https://thuviensach.vn 


ABOUT EAT, PRAY, LOVE 


1) WHAT WAS THE BIGGEST SURPRISE ABOUT YOUR JOURNEY? 


How well it worked. I found exactly what I was looking for during that year of traveling. 
In fact, I found more than Ứd dared to hope for. Looking back on it now, though, I think that 
this amazing result was sort of inevitable. I’ve come to believe that there exists in the 
universe something I call “The Physics of The Quest” - a force of nature governed by laws 
as real as the laws gravity or momentum. And the rule of Quest Physics maybe goes like 
this: “If you are brave enough to leave behind everything familiar and comforting (which 
can be anything from your house to your bitter old resentments) and set out on a truth- 
seeking journey (either externally or internally), and if you are truly willing to regard 
everything that happens to you on that journey as a clue, and if you accept everyone you 
meet along the way as a teacher, and if you are prepared - most of all - to face (and forgive) 
some very difficult realities about yourself....then truth will not be withheld from you.” Or 
so I’ve come to believe. I can’t help but believe it, given my experience. 


2) WERE YOU EVER WORRIED THAT TAKING A YEAR OFF TO TRAVEL AROUND THE 
WORLD WAS A SELFISH ACT? 


What is it about the American obsession with productivity and responsibility that makes 
it so difficult for us to allow ourselves a little time to solve the puzzle of our own lives, 
before it’s too late? That said, yes - I did worry a great deal about selfishness. But after 
three years of despair and depression, I had come to believe that living my life in a state of 
constant misery was actually a pretty selfish act. Who would be served by a lifetime of my 
sorrow? How would that enrich the world? Going off for a year and creating a journey to 
pull myself back together, to rediscover joy, to face down my failings and rebuild my 
existence, was not only an important thing for my life, but ultimately for the lives of 
everyone around me. And it’s not just my family and friends who are better off now that I 
am happy; it’s everyone I encounter. Because the reality is that we human beings are 
constantly leaking our dispositions upon each other. When I was in such a dark state, 
everyone I passed on the street had to walk through the shadow of my darkness, whether 
they knew me or not. I remember once, during my divorce, crying uncontrollably on the 
subway in New York City. When I look back on that crying young woman, I feel great 
compassion for what she was going through. But I can also feel pity now, in retrospect, for 
those poor, weary New York commuters, who had to sit there after their own long days at 
work, watching this sobbing stranger. I didn’t want to be that person anymore. Saving my 
own life (through therapy, medication, prayer and - most of all -- travel) was something I 
did for my own benefit, yes, but I can’t help but think that it was ultimately also a little bit 
of a community service. 


3) HOW COULD YOU AFFORD TO TRAVEL THE WAY YOU DID? 


This year-long journey was paid for entirely by the book advance for “Eat, Pray, Love”, 
which was a huge blessing. But I got that advance because this was my fourth book, and so 


https://thuviensach.vn 


ld earned my way up over the years to that level of trust from my publisher. That said, 
though - when I was younger, I did a whole lot of traveling around this world before 
anyone ever paid me to do it. For many years, | traveled on the salary of a waitress or a 
bartender. I would work every shift for six months, then take my savings and go away to a 
new place, then come home and start working again. I was able to do this because traveling 
was such an important force in my life (rivaled only by writing) and I willingly gave up 
certain comforts (nice clothes, a steady job) to save money for plane tickets. Also, I should 
point out that while I was traveling for “Eat, Pray, Love,” I met hordes of people of all ages 
and backgrounds and nationalities (families, even!) who were doing incredible journeys - 
and not one of them had a generous book advance. (Or, at least, nobody would admit to it.) 
Of course it’s true that not everyone who wants to see the world will be able to. People are 
held in place by all sorts of forces - by commitments to work, by the needs of their families, 
by ill health, by poverty. Yet many, many more people could travel than do. When it 
becomes important enough, doors can open in mighty ways. (For more on this topic, please 
see: www.wherethehellisMatt.com). 


4) IS IT SAFE FOR WOMEN TO TRAVEL ALONE? 


Nobody can ever promise anyone else’s safety. But I’ve personally never had any trouble 
traveling alone. I chalk this up to a great deal of luck, combined with a fair amount of 
common sense (there are certain neighborhoods - indeed, nations! - that I simply won't 
enter). In truth, though, my experience has always been that there are more advantages 
than disadvantages to being a solo female traveler. Mostly the benefit is that people trust 
you more. Certain barriers fall faster before the face of a friendly woman than the face of a 
macho man. People know that I won’t hurt them. They let me hold their babies and they 
show me their gardens and feed me dinner. The grace-filled moments of union have always 
far exceeded, in my experience, the occasional moments of unease. 


Dario, The Author and Giovanni in Naples 


5) HOW CAN I POSSIBLY GO ON A JOURNEY LIKE YOURS, GIVEN THAT I HAVE A BUSY 
LIFE OF MARRIAGE, KIDS AND WORK RESPONSIBILITIES? 


The last thing I ever want to become is the Poster Child for “Everyone Must Leave Their 
Husband And Move To India In Order To Find God.” My path is hardly a universal 
prescription. It was my path - that is all it ever was. I drew up my journey as a personal 
prescription for solving my life. Transformative journeys come in many forms, though, and 
often happen without people ever leaving home. Divinity is available everywhere, at all 
times. People find their way to God during wars, in the middle of traffic jams and in small 


https://thuviensach.vn 


prison cells. (Though I would submit it's easier for a prisoner to find time to meditate in a 
jail cell than it is for many of my working-mom friends with young children to create time 
for contemplation.) The first question you can begin to ask yourself, though, is: “Where can 
I find a small corner of stillness?” Because that’s where it all begins and ends. God resides in 
these pockets of silence. So where in your day, where in your home, where in your mind, is 
there some opportunity for a moment of silence? Or maybe even a few moments, during 
which you can start asking the questions you need to ask in order to find what you need to 
learn. Can you find the time to get out of your own way and try to step into your own light? 
As a dear friend of mine put it: “To change your life, the important thing is not necessarily 
to travel; the important thing is to SHIFT.” 


6) I WANT TO GO TO ITALY - WHERE CAN I GET THAT PIZZA YOU DESCRIBED? 


Pizzeria da Michele. Order the double mozzarella. If you go to Naples and don’t eat this 
pizza, please lie to me later and tell me that you did. 


Sofie at Pizzeria da Michele 
7) I WANT TO GO TO INDIA -- HOW CAN I STUDY IN THE ASHRAM YOU DISCUSS? 


The Ashram where I studied is too small these days to accept new applicants -- and 
generally speaking they only have resources for teaching their long-term students. But 
there are many other wonderful resources out there for beginning meditators. If you're 
interested in travel to India, the most useful book is called “From Here to Nirvana - the 
Yoga Journal Guide to Spiritual Travel in India,” which is a comprehensive review of dozens 
of spiritual outlets across India, written with practicality, humor and honesty. Also keep in 
mind what my mom told me once when I said, “Someday ld like to get a boat and sail 
around the world!” She replied, “Why don’t you start by going sailing for an afternoon, and 
see if you like it?” Moving to India is a big step. Try a weekend meditation retreat first, just 
to see if you respond to it. Or begin a meditation practice at home. I would recommend the 
books of Pema Chodren. and Jack Kornfield (who are both Buddhists) as excellent places to 
begin. Christian meditation is a centuries-old tradition, and there are now some excellent 
teachers and tapes out there on the topic. 


https://thuviensach.vn 


Ashram friends 


Richard from Texas 


— Fe 


For more on Richard, check out http://www.richardfromtexas.com 


Sacred Cow & Author 


8) I WANT TO GO TO BALI. HOW CAN I MEET WAYAN THE HEALER AND KETUT THE 
MEDICINE MAN? 


Ketut and Wayan can both be easily found in Ubud - a lovely place, which you should 
definitely visit if you are in Bali. Wayan’s shop, which is called “Traditional Balinese 
Healing” is located a few doors up the street from the town post office, diagonally across 
the street from the Bali Buddha restaurant. Her “vitamin lunch” is still the best meal in 
Ubud (except for Ebu Oka’s roast suckling pig, but that’s not such a healthy option). Wayan 
also offers lovely massages and beauty treatments now, and is still a fantastic healer; I 
would trust her with any illness whatsoever. Ketut Liyer is still right there on his porch, 
doing his thing. Any local in Ubud can take you to see him; he is well-known and well- 
respected and always available to read your palm and tell you that you will live to 110. His 
neighborhood is called “Pengosekan.” His office hours are...well: always. If you need a nice 
guide in Ubud, contact Mario -- my non-Italian Balinese friend -- at the Ubud Inn. You can 
email him directly at mariourip@yahoo.com 


Also - on the topic of Bali, I can't say enough wonderful things about Robin Lim, an 
American-born woman who runs the Bumi Sehat Foundation, based in Ubud. Robin is an 
extraordinary midwife who has dedicated her life to supporting the mothers and babies of 
Indonesia. Robin's clinic is the best place on the island for any woman to find access to safe 
care during pregnancy - and for Balinese Muslim women (a not-always-embraced 
minority) her clinic is a special haven, where they are sure to always be treated with 
respect and kindness. Of course, Robin is operating on a shoestring budget, but it's amazing 
what she can do with so little. She delivers 60 to 70 babies a month (the woman appears to 
never sleep) as well as offering prenatal care and breast-feeding support. The clinic has 


https://thuviensach.vn 


been so successful that Robin has expanded her work to Aceh (site of the recent Tsunami 
disaster, where she arrived at the scene of the tragedy even before the Red Cross got there) 
and she's looking to open to open a new clinic in Timor (which has the highest infant 
mortality rate in all of Asia.) If you can, please make a donation, and be as generous with 
your financial support as you can be. All donations are tax-deductible, and you can be sure 
your money will be well spent bring gorgeous new babies safely into the world. Robin 
desperately needs to build a new clinic that will not only provide more beds (she often 
takes recovering post-natal moms into her own home) but will also be earthquake proof, 
and ready to support the larger community in case of a natural disaster. Your donation will 
help enormously. And if you happen to going to Bali, take a look at the WISH LIST on her 
website, and see if you can pack up an extra suitcase full of gifts for the clinic. Every blanket 
and every toothbrush helps as much as every dollar. Robin Lim is what we all should strive 
to be - a great, abundant, generous, warm and tirelessly running faucet of humanity and 
grace. 


Group shot on an average day at Bumi Sehat Bali 


The 7 small babies were all born within 24 hours of the photo 
9) WHAT WAS IT LIKE RETURNING TO REALITY AFTER ALL YOUR TRAVELS? 


https://thuviensach.vn 


Returning to America, I desperately wanted to hold onto all that I had learned during my 
journey. But I also didn’t want to be the jerk who comes home from Bali and says, “Whoa, 
man...why’s everyone so stressed out?” So I returned to very much a normal life (cell 
phones, bills, friends and family, obligations), but I do feel that I am changed. There is a 
small, new, holy part of me which I hold onto and treasure very carefully - cupping it in my 
hands like a freshly lit match. I try to protect that new part of me as much as possible from 
the sheering winds of 21st Century America. (Generally, this means avoiding particularly 
spastic invasions of too much television, consumer debt, competition, over-consumption, 
success-pressure, greed and other forms of our daily cultural life.) This is not to say that I 
walk around in constant, perfect bliss, or that I’m not still capable of exploding with rage at 
minor frustrations, but I do live differently now. I won’t race you to beat that traffic light 
anymore. These days I slow down when the light turns yellow (I mean this in many ways) 
instead of speeding through every intersection blindly. The American capitalist machine is 
a marvel to behold (and I am a grateful beneficiary of it), but the race to always be the 
fastest, richest, most productive and best can also become a killing addiction. I push against 
that force with all my might. I don’t always succeed, but I always try. Meditation helps. 
(When I actually do it, that is. Which is not as often as I should, but what can I say, people? 
lIl be working on that till the day I die. That’s why they call it a mediation PRACTICE.) 


rid re ee 


Gili Meno Island, off Bali 


10) LASTLY (and the most frequently asked question of all time) ARE YOU AND FELIPE 
STILL TOGETHER? 


Very much so! We are happily married. Life is wonderful. Thanks for asking..." 


https://thuviensach.vn 


FAR : 


A taste of the next book to come --Author in August 2006, in Northern Vietnam, with 


water buffalo 


t1 Trừ khi cố gắng giải quyết các giao dich dia ốc Bali khẩn cấp như được miêu tả trong phần 3. 
2] Tu viện (ở Ấn Độ). 

BI Yogi. 

4] Nguyên văn: Guru. 

I5I Tiếng Ý: khiêu khích. 

(61 “Chúc ngủ ngon, bạn thân,” trong tiếng Ý. 

(71 Lakelnferior: Một hồ ở quận Campbell thuộc tiểu bang Kentucky, Mỹ. 

(8] Một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. 

II Tên một vị trí phòng thủ trong môn bóng chày. 

(10] Người đàn ông chuyên dụ dỗ khiến đàn bà mang họa. 

(1) Trong tiếng Anh, Ý là Italia, Ấn Độ là India. 

2] Bờ Biển Nga. 

3] Trò chơi tương tự như bóng chày, chơi trên sân nhỏ hơn với qua bóng mềm to hơn. 
64 Bánh mì nhỏ, bánh sandwich Ý. 

[5l Tôi đã đi học. 

{16] Thịt bò, thịt bê hay cá ngừ sống thường được thái mỏng hay tán mỏng làm món khai vị. 
(171 Tiếng Ý: tranh tường. 

8] Bia Budweiser. 

9] Cửa hiệu ban pho mát. 

(20] Ngu ngốc. 

(21] Đầu hàng, từ bỏ. 

I1 Banh mì nướng dùng làm món khai vị có phủ các phụ liệu thơm ngon. 

23] Bánh mì Ấn. 

[24] Viết tắt của carbohydrate. 

25] Works Progress Administration: Cơ quan Cải thiện Việc làm. 

[26] Tiếng Ý: Giăm bông. 

(27] Xốt dùng với mì ống. 


28] Tiếng Ý: Thằng ngốc. 


https://thuviensach.vn 


[29] Nhãn hiệu tàu cá nhân. 

(30] Bánh pizza xếp có nhân. 

B1 Ham: giăm bông 

(32] Đã dich sang tiếng Việt với tựa dé Charlotte và Wibur. 

B3] Bốn mươi chín ngày. Có lẽ ở đây tác giả nhầm. 

B4 Một trong 5 sách văn thơ của Cựu Ước, được cho là của Thanh Job, nhân vật chính trong sách. 

(35] Harbor: nghĩa là bến cảng, chứa chấp. 

131 Tam dịch: Cuộc chạm trán loài thứ ba - Một bộ phim khoa hoc giả tưởng năm 1977 của Steven Spielberg kể nỗi ám ảnh 
và những lần chạm tran của nhân vat Roy Neary (Richard Dreyfuss thủ vai) với các UFO. 

87] Wormhole: cấu trúc giả thuyết được cho rằng có thể nối tat các không-thời gian vốn tách biệt. Tên gọi “hố giun” được 
tạo ra khi tưởng tượng rằng vũ trụ là một bề mặt cầu. Muốn đi từ một điểm đến điểm đối diện trên mặt cầu cần quãng 
đường là nửa chu vi đường tròn lớn của mặt cầu. Tuy nhiên, nếu có một con giun đục lỗ xuyên vào trong lòng hình cầu, nối 
thẳng hai điểm, quãng đường đi chỉ còn là đường kính mặt cầu. 

(38] Hội nữ thanh niên Cơ đốc, tổ chức phụ nữ xưa nhất và lớn nhất ở Mỹ. 

(39] Ritalin: Loại thuốc phổ biến tại Mỹ, có tác dụng điều trị chứng ngủ rũ và xu hướng bao lực thái quá ở trẻ em. 

191 Thể loại nhạc có tiết tấu mạnh. 

#1 Federal Deposit Insurance Corporation: Quỹ Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. 

11 Trống nhỏ gõ bang tay. 

183] Nostradamus hay Michel de Nostredame (1503-1566), bác sĩ kiêm chiêm tinh gia nổi tiếng người Pháp. 

1 Internal Revenue Service: Sở Thuế Vụ. 

1451 Hình thức âm nhac quan trong và lâu đời nhất Indonesia, được biểu diễn cùng với múa, kịch và nhac. 

41 Một vùng đất mỹ lệ của Ý. 


1] Putty trong tiếng Anh, tên bé gái là Putu. 


https://thuviensach.vn 


Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com 


Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi 


https://thuviensach.vn 


